TỔNG QUAN 

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI 
Quyển Ï 

(Bộ 3 Quyển) 


TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI 
Quyển I (Bộ 3 Quyển) 
THÍCH VIÊN LÝ 


DN Publishing 


Xuất bản lần thứ Nhất, 2020 
Copyright” by Thích Viên Lý 


Dàn trang: Lê Giang Trần 


THÍCH VIÊN LÝ 


Tôn (Jan 
Lịch § Phật 6iáo Thé Giới 


(QUYỀN I) 


Bodhiđà 


Wisdom 
DN Pubilishing 


LữI TỰA 


Một cách phổ quát, lịch sử được hiểu là nghiên cứu 
về quá khứ với tất cả những lựa chọn và sự kiện phức 
tạp của nó mà đối tượng chủ yếu là con người và xã 
hội. Mục tiêu nghiên cứu không chỉ giới hạn trong một 
phạm trù hay lĩnh vực nào đó mà còn bao hàm tất cả 
xã hội loài người qua nhiều góc cạnh và bối cảnh lịch 
sử mang nhiều hình thức khác nhau. Bản thân của lịch 
sử không øì khác hơn chính là sự thật, một tổng hợp 
về nhiều câu chuyện sinh động, do nhiều người thuộc 
nhiều thế hệ mô tả bằng nhiễu phương pháp qua cách 
đánh giá khách quan hoặc chủ quan đôi lúc mâu thuẫn, 
xung đội... 

Lịch sử Phật Giáo là một dòng chảy xuyên suốt mà 
mối liên hệ gắn bó của nó không chỉ là những thời khắc 
ngắn ngủi nhưng lại là một nối kết mật thiết được khởi 
đi từ nhiều kiếp quá khứ. Chính thế, khi đặt bút để viết 
về lịch sử Phật giáo Thế giới chúng tôi đã hết sức đắn 
đo vì sự giới hạn về thời gian trước bao nhiêu trọng 
trách cần phải hoàn tất. Thế nhưng, do nhu cầu tìm 
hiểu bằng chính tầm nhìn của mình nhằm rút ra những 


8 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


bài học giá trị hầu soi sáng cho các hành hoạt qua tấm 
sương lịch sử dù xấu hay tốt, đúng hay sai, thành hay 
bại, hưng thịnh hay suy thoái, thái bình hay biến loạn... 
tất thảy đều là những bài học giá trị cần chiêm nghiệm 
và chiêm nghiệm một cách nghiêm túc, cẩn trọng. Đó 
là lý do tại sao chúng tôi đã đầu tư thời gian cho bộ 
Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới được 1n thành 
ba tập này. 

Trải qua nhiều năm, khi tham dự các diễn đàn quốc 
tế về nhân quyển cũng như vận động cho tự do và dân 
chủ tại nhiều quốc hội của những quốc gia, trong đó 
có quốc hội Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên Hợp Quốc, đặc 
biệt sau khi làm cố vấn cho Tổ chức Liên Hữu Phật 
Giáo Thế Giới (WFB), tôi đã có ý nghĩ là cần phải viết 
tên của các nhân vật, tổ chức và địa danh bằng chính 
ngôn ngữ bản địa và phiên âm theo mẫu tự Latinh, vì 
như thế sẽ giúp cho người đọc dễ dàng nhận diện một 
cách nhanh chóng các địa danh, tên gọi v.v... thay vì 
phải mất thì giờ để tra cứu xem “Cựu Kim Sơn” hay 
“Hoa Thịnh Đốn” là thành phố nào và ở đâu, là ví dụ 
điển hình. 

Hiện nay, tại một số nước Phật giáo mới du nhập 
với thời gian chưa lâu, nguồn tài liệu để tra cứu tương 
đối khan hiếm, chính vì vậy mà chúng tôi chỉ viết một 
cách tổng quát, tuy nhiên, khi tìm được những đữ liệu 
liên hệ, chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm trong khả 
năng có thể. 

Mùa An Cư năm 2014 
TK Thích Viên Lý 


[J(II SỬ PHẬT (1Á ÂN Đị 





I. TÔNG QUAN XÃ HỘI ÂN ĐỘ THỜI 
CỎ ĐẠI 


1. Bối cảnh địa lý và chính trị 

Vào thế kỷ thứ VI trước Tây lịch, xứ Ấn-Độ phân 
chia thành nhiều lãnh thổ. Trong kinh Trung A Hàm có 
đề cập tới 16 lãnh thổ,' ngày nay có thể gọi là “nước” 
hoặc “quốc gia”, có tầm cỡ lớn rộng đáng kể. Vào thời 
đó những lãnh thổ này chỉ là những bộ lạc sinh sống 
bên cạnh nhau và chưa phân chia biên cương rõ tệt. 
Toàn cảnh chính trị của xứ Ấn Độ thời cổ đại, đa số các 
vương quốc theo chính thể Cộng Hòa.? Đến thời Đức 
Phật, hình thể của 16 lãnh thổ này đã thay đổi rất nhiều, 
đặc biệt trong đó có 4 quốc gia cường thịnh nhất. 


Trung A Hàm, Tuệ Sỹ dịch, Phẩm Bô-La-Đợi, Kinh Trì Trai. (16 nước 
bao gồm: 1. Ương-già, 2. Ma-kiệt-đà, 3. Ca-thi, 4. Câu-tát-la, 5. Câu- 
lâu, 6. Ban-xà-la, 7. A-nhiễp-bối, 8. A-hòa-đàn-đê, 8. Chi-đê, 10. Bạt- 
kỳ, II. Bạt-ta, 12. Bạt-la, 13. Tô-ma, 14. Tô-ma-tra, 15. Dụ-m, 16. 
Kiếm-phu). 

2 Đức Phật Lịch Sứ (The Historical Buddha) H.W. Schumamn (1982) 
M.O”C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989), Nguyên Tâm Trần Phương 
Lan dịch Việt (1997) 

3 Ấn Độ Phật Học, Nguyên Lưu lược giảng, Thích Phước Sơn dịch. 


= 


12 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Bốn nước bao gồm: 


1. Ma-kiệt-đà (Magadha), kinh đô là thành Vương- 
xá (Rajagrha), thuộc miền Trung Ấn Độ, nằm ở 
bờ Nam sông Hằng (Ganga); 

2. Bạf-kì (Vrji, Vajji), kinh đô là thành Tì-xá-li 
(Vaisali), nằm ở bờ Bắc sông Hằng, tức đối diện 
với Ma-kiệt-đà; 

3. Kiêu-tát-la (Kausala), kinh đô là thành Xá- 
vệ (Sravasti), nằm ở phía Bắc của nước Ca-thi 
(Kas1); 

4. Ca-thi (Kas1), kinh thành là Ba-la-nạI1 (Varanas¡), 
nằm ở bờ Bắc sông Hằng và xéo hướng Tây Bắc 
của Ma-kiệt-đà. : 

Ngoài bốn vương quốc rộng lớn nêu trên, xứ Ấn 
Độ thời bấy giờ còn có vùng Trung nguyên nằm ở 
phía đông của Ma Kiệt Đà (Magadha), và Kiểu Tất La 
(Kausala), với nhiễu xứ Cộng Hòa khác nhau, họ tập 
trung nhiều thành phần quý tộc vua chúa — Sát Đế Lợi 
(Khattiya) và mỗi nơi đều có một vị vua thống trị xuất 
thân từ giai cấp Khattiya (Sát đế lợi). Điều tất nhiên là 
các chức tước quan vị đều dành cho những người thuộc 
giai cấp này. Tuy nhiên, họ vẫn có những buổi hội nghị 
do vua làm chủ tọa và các giai cấp đều được tham gia 
lắng nghe. 

Ở thời cổ đại thì đại đa số các guỗồng máy chính trị 
đều được tổ chức theo chính thể như đã nói trên. Nhưng 
đến thời kỳ của Đức Phật thì các chế độ đó gần như đã 
suy tàn và được thay bằng “Quân Chủ Chuyên Chế.” 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 13 


2. Hệ thống siai cấp 


Vào thời Đức Phật, xã hội Ấn-Độ chịu ảnh hưởng 
từ nền văn minh Vệ-Đà (đ&; Veda).* dân chúng chấp 
nhận quan niệm về bốn giai cấp. Quan niệm về giai cấp, 
hoặc giai tầng xã hội, đã phát sinh từ khoảng 10.000 
năm trước Tây lịch. 


Học giả Richard Francis Gombrich, giáo sư Đại 
Học Oxford chuyên về Phật Giáo, giải thích sự phát 
sinh hệ thống giai cấp trong văn minh Vệ-Đà đại khái 
như sau: Quan niệm về giai cấp trong xã hội Ẩn-Độ 
phát xuất từ truyện thần thoại cổ xưa trong Kinh Rig 
Vệ-Đà, mô tả Đấng Tạo Hóa như là một người khổng 
lồ thống trị toàn thể vũ trụ. 


Trong kinh Rig Vệ-Đà ghi rằng: “miệng của đấng 
tạo hóa sanh ra giai cấp Brahman (là giai cấp cao 
nhất, gôm các giáo sĩ), hai cánh tay sanh ra giai cấp 
vua quan Kshafiya (là giai cấp giữ gìn trật tự xã hội), 
hai chân sanh ra giai cấp nông-thương Vayshya (Vay- 
sa gôm phú nông và thương gia) và giai cấp hạ dân 
Sudra có bổn phận phục vụ ba giai cấp nói trên. ” 

Từ nội dung của kinh điển Vệ Đà, việc chia giai cấp 
được hình thành. 

Giai cấp thứ nhất là giai cấp giáo sĩ (Brahman) bao 
gôm: những thầy pháp có nhiều kiến thức về kinh sách 
tôn giáo và về nghi lễ tế thần. 


4 Thời kỳ Vệ Đà (1I500-600 trước Tây lịch) là thời kỳ trong tiêu lục địa 
Án Độ giữa sự kết thúc của nênVăn minh Thung lũng sông Ân và đợt 
đô thị hóa thứ hai bắt đầu từ năm 600 trước Tây lịch. 


14 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Giai cấp thứ hai là giai cấp Vương tộc (Ksatriya- 
Katriya) gồm: giới vua chúa, lãnh chúa. 


Giai cấp thứ ba là giới “kinh doanh” (Vaysia), 
chuyên đảm nhiệm các ngành canh tác, nuôi gia súc, 
doanh thương và cho vay tiễn. 


Giai cấp thấp nhất là giai cấp phụng sự (Sudra) 
chuyên phục vụ ba giai cấp nói trên. 

Giai cấp giáo sĩ chuyên thuyết giảng và giải thích 
Kinh Vệ-Đà, họ cử hành những nghi lễ tế thần để dâng 
hiến những con vật được xem là lễ vật cho các thần 
linh; họ được kính trọng và được hưởng nhiều quyền 
lợi, vì vậy những người thuộc giai cấp này không muốn 
thay đổi và cố gắng giữ nguyên tình trạng bất bình đẳng 
trong xã hội. Hệ thống giai cấp đã tạo ra những hàng 
rào ngăn cách giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội. 
Những người khác giai cấp không được phép kết hôn 
với nhau, không được phép dùng chung những nguồn 
nước uống và thực phẩm. 

Đạo Brahman tức là “Đạo Bà-La-Môn” phát xuất từ 
kinh Vệ-Đà cũng đặt địa vị của giới phụ nữ thấp ngang 
hà ng với giai cấp phụng sự - là giai cấp thấp nhất trong 
xã hội. Phụ nữ bị coi là hạng người thấp hơn nam giới 
và bị giới hạn đối với những hoạt động trong gia đình 
và tôn giáo. Không có quyên sinh hoạt tôn giáo. Ngược 
lại trong Phật giáo, phụ nữ được coI là bình đẳng VỚI 
nam giới, có thể xuất gia trở thành tỳ-kheo-ni và chứng 
đắc bốn thánh quả, hoặc người cai quản gia đình. 


5 Kinh Tương Ương, Thiên Có Kệ, Chương 5, Tương Ương Tỳ Kheo 
NI. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 15 


3. Phong trào Sa-Môn (Sramana Movemenfs) 


Trong thời Đức Phật, từ thế kỷ thứ VI đến thế kỷ 
thứ II trước Tây lịch, xã hội Ấn Độ xuất hiện những tư 
tưởng đối lập với Bà La Môn là “Sa Môn” (S. Sramna, 
Pali. Samana). Ša môn là từ gọi chung cho các nhà 
cải cách tư tưởng của thời đại bấy giờ. Họ không cư 
trú một chỗ mà đi khắp mọi nơi, duy trì mạng sống 
bằng việc khất thực. Do vì hình thái sống như thế nên 
gọi họ là những kẻ du hành (Parivrajaka), người ẩn cư 
(Samnyyasin), người tu khổ hạnh (yati) hay là người 
khất sĩ (bhiksu)9. 

Vào thời của Đức Phật, có nhiều giáo phái khác nhau 
cùng tu theo những nguyên tắc chủ yếu của hạnh này, 
trong khi mỗi giáo phái vẫn duy trì những triết lý và giáo 
lý riêng của họ. Vì vậy, không giống như truyền thống 
Brahman chỉ tuân theo những kinh điển Vệ-Đà, truyền 
thống Sa-Môn bao gôm nhiều giáo phái khác nhau. 
Trong đó có 6 phái nổi tiếng hay còn gọi là Lục sư ngoại 
đạo được đề cập trong kinh điển Phật giáo.? 

Sáu phái bao gồm: 

l. Anta Kesakambàli (A-ky-đa Kỳ-xá-khâm-bà- 
la): tư tưởng chủ yếu là duy vật, phái này là tiên 
thân của Phái Thuận Thế. 

2. SanJaya Belathiputta (Tán-nhã-di Tỳ-la-phê- 
phất), học phái này theo chủ nghĩa trực quan. Hai 
tôn giả Đại Mục Kiển Liên và Xá Lợi Phất đã 
từng theo phái này. 

6 Khái Luận Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ, Thích Hạnh Bình, Phương Anh 


dịch, nxb Phương Đông, 2013, tr. 29. 
7 Kinh Trường Bộ, Kinh Sa Môn Quả, Thích Minh Châu dịch. 


16 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


3. Makkhali Gosàla (Mặc-già-lê Cù-xá-lợi), phái 
Định Mệnh luận. 

4. Pùrana Kassapa (Phú-la Ca-diếp), học thuyết 
tương tự nhu Mạt-già-ÏÌỢI. 

53. Pakudha Kaccayana (Bà-phù-đà Ca-chiên-nê), 
phái này cũng mang tư tưởng duy vật. 

6. Nigantha Nàtaputta (Ni-kiễn-tử), chủ trương bảy 
cú nghĩa, về sau phái này phát triển thành Kỳ-na 
giáo. 


H. ĐẦNG KHAI SÁNG ĐẠO PHẬT 


Đấng khai sáng Đạo Phật trên thế giới này là Đức 
Phật Thích Ca Mâu NI. 


Với truyền thống Phật giáo Bắc tông thì, Đức Phật 
đã thành Phật từ vô lượng kiếp quá khứ nhưng vì lòng 
từ bi nên Ngài đã thị hiện để cứu khổ độ sinh. Với Nam 
tông thì, kiếp này của Đức Phật là kiếp cuối cùng Ngài 
thành Phật; kiếp trước, Đức Phật là Bồ Tát Hộ Minh ở 
cung trời Đâu-suất (Tusita) thuộc cõi trời thứ tư trong 
sáu cõi trời ở Dục giới, có tuổi thọ dài tương đương 
576.000.000 trên trái đất. Cả hai truyền thống Nam 
tông và Bắc tông đều có cùng niềm tin về 7 vị Phật quá 
khứ và Đức Phật Thích Ca Mâu NI là vị Phật thứ 7. Bảy 
vị Phật gồm có: 


l. Phật Tỳ Bà Thị (Vipassl) 
2. Phật Thị Khí (Sikhn), 
3. Phật Ty Xá Phù (Vessasbhu), 
8 Kinh Đại Bốn, Trường Bộ kinh III; kinh Hi Hữu Vị Tăng Hữu Pháp, 
Trung Bộ II; VỊ Tăng Hữu Pháp, Trung A-hàm, số 32 đại I, 469c; 


và Kinh Tập, Tiêu Bộ kinh. Ariyapariyesana Sutta, Mahãparinibbãna 
Sutta, Mahapadana Sutta, và Achariyabhuta Sutta, Jataka Sutta. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 17 


Phật Câu Lưu Tôn (Kakusandha), 

Phật Câu Na Hàm (Konàgamana), 

Phật Ca Diếp (Kassapa) 

7. Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamumi Mâu Ni). 


1. Đức Phật Thích Ca Mẫu thị hiện đản sanh 
Từ nội viện Đâu suất (Tusita), vì lòng từ bi, Bồ tát 
Hộ Minh đã thị hiện đản sanh để cứu khổ độ sinh. Bức 
thông điệp lớn mà Ngài đã trao cho thế giới nhân loại 
khi vừa đản sanh đó là 7 bước chân trên 7 đóa sen và 8 
chữ ngắn gọn: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.” 


SÀ in 


2. Thời điểm đản sanh và gia thế của Đức Phật 


Vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch, năm 563 trước 
Tây lịch,? dưới gốc cây Vô Ưu tại vườn Lumbini, nơi 
chân núi Himalayas (HI mã Lạp sơn), Đức Phật Thích 
Ca (Shidatha Gautama) đã thị hiện đản sanh tại vườn 
Lâm Tỳ Ni (Lumbini). Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbimi) 
nằm giữa biên giới Ấn Độ và Nepal ngày nay. Vào thời 
Đức Phật, Lumbini nằm ở phía đông của Kapilavastu 
và tây nam Devadaha của Shakya, một nước cộng hòa, 
thuộc lãnh thổ của bộ tộc Sakya (Thích Ca). Cha của 
Ngài là vua Suddhodana (Tĩnh Phạn), mẹ của Ngài là 
Hoàng hậu Mahamayadevi (Maya). 


9 Trước kia, dựa vào các tài liệu sử học Sri Lanka cô xưa, các học 
giả phương Tây vẫn chấp nhận năm sinh của Đức Phật là 563 trước 
TL., một truyền thống thứ hai xuất phát từ Ấn Độ đã nhận năm sinh 
của Đức Phật là 450 trước TL. Các nghiên cứu mới nhất dựa vào 
Dipavamsa gợi ý rất có thê Ngài sinh năm 485 trước tây lịch. 
4A Concise Hisfory Oƒ Buddhisn, Andrew SKilton (Dharmacari 
Sthiramati), Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới,” Tỳ kheo Thiện 
Minh chuyển dịch. 


18 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


3. Những mốc điểm quan trọng trong cuộc đời 
Thái Tử Siddhartha 


3.1. Thời gian trong hoàng cung 


Bồ tát Sĩ Đạt Ta (Shidatha Gautama) đản sanh tại 
vườn LumbimI nhưng lớn lên ở Kapilvastu (Ca Tì La Vệ), 
ngày nay là Piprahwa, Án Độ. Tên thường gọi của Ngài 
là Gautama hoặc “SakyamunT” (“Hiền nhân của Thích 
Ca”). Ngài có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Bảy ngày 
sau khi Bô tát Siddhartha đản sanh, Hoàng hậu Maya — 
mẹ của ngài đã qua đời, người đì ruột là MahapaJapat 
Gotami (Ma-ha-ba-xà-ba-đề) tức Đại-Á¡-Đạo Kiêu Đàm 
Di tiếp tục nuôi dưỡng Ngài. Bà Mahãpajãpati GotamT 
là em gái của Hoàng hậu Maya, cả hai chị em cùng kết 
hôn với vua Suddhodana (TỊnh Phạn). 

Khi Bồ tát Shidatha (Sĩ Đạt Ta) vừa thị hiện, có một 
vị tiên tri tên Asita (A Tư Đà) đã tiên đoán rằng, Ngài 
chính là vị cứu tinh của nhân loại nên vua Tịnh Phạn đã 
đặt tên cho thái tử đã là Siddhàrtha (Sĩ Đạt Ta), nghĩa 
là người đạt được mục đích có đây đủ phước đức và trí 
tuệ. Sĩ Đạt Ta còn có nghĩa là “người thành đạt nguyện 
vọng” hoặc “người đã hoàn tất ý nghĩa (cuộc sống)” 

Ngài sống trong nhung lụa với tất cả mọi tiện nghi 
của một vị Đông Cung Thái tử. Với tư chất thông minh 
xuất chúng, diện mạo khôi ngô tuấn tú, sức khỏe cường 
tráng, từ văn đến võ, làu thông kim cổ và là một bậc 
bác lãm siêu quần bạc tục, rất được vua cha yêu mến 
chiều chuộng, mọi người kính nể. 

Do sự ép buộc của vua cha, vào năm 547 trước Tây 
lịch, lúc 16 tuôi, Thái tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) đã kết 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 19 


hôn với công chúa Yasodhara (Da Du Đà La) cũng l6 
tuôi, con gái của Vua Suppabuddha (Thiện Giác) và 
mẹ là Amita. Ông nội của công chúa Da Du Đà La 
là Añljana, vua của triều đại Koliya thuộc dòng tộc 
Shakya, chi nhánh của triều đại Ädicca. 


Năm 29 tuổi, Công chúa Da Du Đà La đã sanh 
Hoàng nam Rahula (La Hầu La). 


Dù sống trong cảnh xa hoa, vợ đẹp con thơ và đầy 
đủ tiện nghi, quyên uy danh vọng, nhưng lòng Ngài 
vẫn nặng trĩu nỗi ưu tư về đời sống thật sự của con 
người. Sau 3 lần được vua cha cho ra ngoài thành để 
thị sát dân chúng. Ngài thấy cảnh chim bọ xâu xé nhau 
để giành miếng môi ngon, những cảnh già, bệnh, chết, 
Ngài nhận chân được rằng, đằng sau đời sống được cho 
là mĩ mãn hạnh phúc hiện tại là cả một trời đau thương, 
vô thường, khổ não! Cái cảm giác ghê rợn khi thấy dàn 
mỹ nữ nằm ngổn ngang với gương mặt bê bết son phấn 
hết sức kỳ dị sau màn nhảy múa mua vui. Ngài đã quyết 
định từ bỏ vợ con, địa vị cao sang quyền quý để vượt 
thành xuất gia tìm cầu giải thoát.!9 


3.2. Xuất gia tầm Đạo 


Năm I9 tuổi (theo truyền thống Đại thừa), năm 
29 tuổi (theo truyền thống Nguyên thủy), sau khi La 


I0 “Dù sống trong cảnh giàu sang, sung sướng bậc nhất trần đời, Ta 
suy nghĩ răng: “Phàm phu ít nghe, khi mình bị già, hoặc thây người 
già, bực phiên, hồ thẹn, ghê tởm, chán ngán. Ta ý thức được Ta 
cũng bị già, không vượt khỏi già. Ta cũng bị chết, không vượt khỏi 
chết. Nhờ suy nghĩ này, kiêu mạn tuôi trẻ, kiêu mạng sự sông đoạn 
trừ nơi Ta... Thật không xứng đáng cho Ta mê đắm. Quyết tâm từ 
bỏ, Ta đi xuất gia, tâm câu giải thoát cho mình và người.” (Kinh 
Tăng Chỉ l„ 162-163).” 


20 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Hầu La chào đời 7 ngày, vào ngày mùng 8 tháng 2 âm 
lịch, năm 595 trước Tây lịch, cùng với người hầu cận là 
Channa (Sa Nặc) và con ngựa Kanthaka (Kiễn Trắc), 
Thái tử Sĩ Đạt Ta đã vượt thành xuất gia. Khi đến bờ 
sông Anomà, Thái tử xuống ngựa, cắt bỏ râu tóc, trao 
hoàng bào cho Channa (Sa Nặc) và bảo Channa trở về 
Hoàng cung tâu lại cho phụ hoàng. 


Tại Khổ Hạnh Lâm (1T, Tapovana) thuộc thị 
trần Uruvela (Ưu Lâu Tân Loa), cùng với 5 anh em 
ông Kondañña (Kiểu Trần Như), Thái tử Siddhãrtha 
đã từng thực tập phương pháp khô hạnh với các vị đạo 
sĩ khô hạnh danh tiêng thời đó như ãrãda kãlãma (pi. 
alara kalama) và rudraka ramaputra, (p1. uddaka rama- 
putta) và đã đạt được thiên Vô sở hữu xứ (sa. ãkim- 
canyäyatana, pI. akiicaññayatana) và Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ (sa. naIvasamJña-nasamñayatana, pI. ne- 
Vasañña-näsaññayatana). 

Tuy nhiên, ở nơi hai Đạo sĩ nổi tiếng đó, thái tử 
Siddhãrtha đã không tìm thấy lời giải đáp cho thắc mắc 
của mình đó là giải thoát hoàn toàn khổ đau. Sau 6 năm 
khổ hạnh, thân thể ngày một suy kiệt nhưng cứu cánh 
tối hậu vẫn chưa đạt được, do vậy Ngài đã từ bỏ con 
đường khổ hạnh để thực hành con đường Trung đạo 
(Majhunapafipnada). 

Kinh điển đã ghi rằng: “Sưu khi từ giả hai vị đạo 
sư, Ta tụ khổ hạnh trong suốt sáu năm, không ai sánh 
bằng. Vì ăn quá ít, tay chân của Ta óm như cọng cỏ, 
cây leo khô héo. Bàn trôn của Ta như móng lạc đà. 
Xương sống phô bày như một chuỗi banh. Xương sườn 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 21 


sây mòn như rui nhà nát. Con mắt của Ta không còn 
long lanh, nằm sâu hun hút. Da đầu nhăn nheo, như 
trái bí đắng ngả màu xám trắng, bị cơn gió nóng làm 
cho nhăn nheo. Da bụng của Ta bám sát xương sống, 
đen đuốt xấu xí. Khi đi vệ sinh, Ta đã té gục, úp mặt 
xuống đất. Lông tóc hư mục, rời khỏi thân ta. Ta tự 
xoa bóp cơ thể của Ta, toàn thân, tay, chân thật là 
đau nhức. Từ nhận thúc này, 1a quyết từ bỏ pháp tu 
khổ hạnh của Bà-la-môn. Ta rời núi Khổ, đi thẳng về 
hướng Bồ-đề Đạo tràng, chuyên tâm thiên định, suốt 
bốn chín ngày. ”!! 


3.3. Thành Đạo 


Sau khi nhận bát cháo sữa của hai chị em nàng SuJafa 
(Tu-Xà-Đề), con của trưởng giả làng Senani. Thái tử Sĩ 
Đạt Tha (Siddhartha) đã đến thiên tọa trên bó cỏ kusha 
dưới cội cây Pippala (Tất Bát La) sau này đổi tên là cây 
Bồ đề (Bodhi). Sau 49 ngày đêm thiên tọa dưới cội Bỗ 
đề ở Bodh Gaya (Bồ-đề Đạo Tràng) gần bờ sông Naïiran- 
jana (Ni liên thiên), hiện nay là sông Phalgu. 


Vào ngày mùng 8 tháng chạp Âm lịch, năm 589 
trước Tây lịch, với tâm chánh niệm tỉnh giác, Ngài đã 
nhập vào tứ thiển. Bốn giai đoạn nhập định ấy được 
miều tả trong Kinh Trung Bộ như sau: “Này các đệ tử, 
rồi Ta suy nghĩ: Ta đang ngôi dưới bóng mát Bồ-đề, 
chuyển hóa ái dục, ly bất thiện pháp, thanh tịnh tâm ý, 
chứng thiên thú nhất, trạng thái hỷ lạc do lìa ái dục, 
còn tâm, còn tứ; chứng thiên thứ hai, trạng thái hỷ lạc 


II Kinh % 7ử Hồng thuộc Kinh ??ung Bộ ï, 80. HT Thích Minh Châu 
dịch. 


020, THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


do nội định sinh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm; chứng thiên thứ ba trụ xả, lìa các hỷ lạc, chính 
niệm, tỉnh giác, cảm nhận hạnh phúc do biết buông xả; 
chứng thiền thứ tw buông bỏ tất cả ý niệm, không còn 
khổ vui, thanh tịnh tuyệt đối. Ta nhận ra rằng đây là 
con đường đưa đến an lạc, giác ngộ, niết-bàn. ”!? 


Sau khi hàng phục ma vương, Thái tử Sĩ Đạt Ta 
(Siddhãrtha) tiếp tục nhập Diệt Thọ Tưởng định 
(Nirodhasamapafivfhi). Sau khi tận diệt tật cả vi tế 
phiền não (Kammavasa) vốn là nghiệp nhân cho sinh 
tử luân hồi (Samsara). Lúc canh một, Ngài chứng Túc 
Mạng Minh (Pubbe-nivasanussati-nana), liễu triệt tất 
cả các tiên kiếp của Ngài. Lúc canh ba, Ngài chứng 
Thiên Nhãn Minh (Cutupapata-nana), thấu triệt lẽ vô 
thường biến dịch, sanh trụ dị diệt và thành trụ hoại 
không của muôn hữu vũ trụ như chính nó đang là. 


Lúc canh năm, khi sao mai vừa mọc, Ngài chứng 
Lậu Tận Minh (Asavakkhaya-nana): Tận diệt các vi tế 
vô minh (Avidyasava), tìm thấy con đường diệt khổ, 
Do biết rõ tật cả tiền kiếp của chính mình và của muôn 
loài chúng sinh, liễu triệt tận đầu nguồn thực trạng khổ 
đau, nguyên nhân đưa đến khô đau, cảnh giới niết bàn 
- giải thoát hoàn toàn khô đau và, con đường đạt đến 
cảnh giới giới giải thoát khô đau như đã được Ngài 
khai thị trong bài pháp Tứ Điệu Đề (DjĐflff, sa. cai- 
vãry ãrydsafyäHmI, DI. caffarI ariya-saccam): 


1. Khổ (7ã Dukkha, duhkhãryasatra). 
2. Tập (S đi Dukkha, sa. Samudayäryasarya). 


l12_ Kinh Trung Bồ L 240, HT Thích Minh Châu dịch. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 23 


3. Diệt (”# Dukkhanirodha, Duphkhanirodhäryasatyd). 
4. Đạo (šlñã# Dukkha-nirodha-gamini patipada, 


Duhkhanirodhagamini prafipada). 


Và, trở thành bậc Anuttara, Samma, Sambodhi (Vô 
thượng, Chánh đẳng, Chánh giác) tức thành Phật hiệu 
Shakyamuni (Thích Ca Mâu Nì) với đầy đủ 10 hiệu: 


1. 


Như Lai (/IIZ, tathagafa), là “Người đã đến 
như thế” hoặc “Người đã đến từ cõi Chân như. ” 
Như Lai còn có nghĩa “Không từ đâu đến, chẳng 
đi về đâu, nên gọi là Như Lai” (Vô sở tùng lai, 
diệc vô sở khứ, cố danh Như Lan) và, “Như Lai là 
nghĩa Như của các pháp” (Như Lai giả, thị chư 
pháp như nghĩa). 


' Ứng Cúng (lhJ#£75, sa. arhat, DI. araham), dịch 


nghĩa là A La Hán (Jf), là “Người xứng đáng 
được cúng dường ”, xứng đáng được tôn kính. 


. ChánhBiến Tri(1FEÄšÃZII,sa.samyaksambuddha), 


dịch âm là Tam-miệu-tam-phật-đà (— 3 — 
BÉ), là “Người hiểu biết chân xác tất cả pháp. ” 


. Minh Hạnh Túc (HÄƒT}#. sa. vidyãcaranasam- 


panna), nghĩa là “Người có đủ trí huệ và đúc 
hạnh”, tức là có đầy đủ Tam minh: Túc Mạng 
Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh và đầy 
đủ Ngũ hạnh: Thánh Hạnh, Phạm Hạnh, Thiên 
Hạnh, Anh Nhi Hạnh, Bệnh Hạnh. 


. Thiện Thệ (ES‡I, sa. sugara), là “Người đã đi 


một cách tốt đẹp, hoàn hảo” 


. Thể Gian Giải (†H[B]lñ#, sa. !okavia), là “Người 


đã thấu hiểu toàn triệt thế gian” 


. Vô Thượng Sĩ (#£ FT, sa. anuffarapurusa), là 


24 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


“ Đấng tối cao, không ai cao hơn” Điều Ngự Trượng 
Phu (j2, sa. Purusadamyasãrathi), 
nghĩa là “Bậc đã chếngự được mọi ái dục. ” Đấng 
Phật có khả năng điều phục mọi chúng sanh. 
8. Thiên Nhơn Sư (2X À ñll, sa. Devamanusyãnãm 
šãs£r), là “Bậc thây của cối trời và cõi người ” 
9. Phật Thế Tôn ({Hf®%, sa. Puddhalokanatha), 
là “Đấng toàn giác được thế gian tôn kính” 
Khi đó Đức Phật đã 35 tuổi (theo Nam tông) 


Kinh đã ghi rằng: “Đêm ấy năm 528 trước TL, thái 
tử Siddhattha Gotama ba mươi lăm tuổi, con của quốc 
vương thành Kapllavatthu đã chứng quả Giác Ngộ 
(bodhi). Ngài đã trở thành đúc Phật, một đấng Giác 
Ngộ, tỉnh thức, và như vậy là được giải thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử (Samsàra). ”1 


“Này các đệ tử, với tâm định tĩnh, thuân tịnh trong 
sáng, không còn cấu nhiễm, vững chãi, định tỉnh, Ta 
hướng tâm đến trí tuệ lậu tận, Ta biết như thật: “Đây 
là Khổ đau, thân gôm bốn loại sanh, già, bệnh, chết; 
tâm gôm bốn loại yêu phải chia lìa, ghét phải gặp gỡ, 
muốn không mà không được và chấp thân thể. ” Ta biết 
như thật: “Đây là nhân khổ bao gôm tham ái, sân hận, 
s¡ mê và các chấp thủ. ” Ta biết như thật: “Đây là Niết- 
bàn, an lạc tuyệt đối, không còn khổ đau, không bị lay 
động, không bị thay đổi, bây giờ tại đây, trên cõi đời 
này.” Ta biết như thật: “Đây là con đường chấm dút 
khổ đau gôm tám yếu tố: tầm nhìn chân chánh, tư duy 


l3 Đứe Phát Lịch Sử (The Hnstorical Buddha)H.W. Schumamn (1982), 
M. O'C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989), Nguyên Tâm Trân 
Phương Lan dịch Việt (1997) 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 25 


chân chánh, lời nói đạo đúc, hành vi đạo đúc, nghê 
nghiệp đạo đúc, tính tấn, chánh niệm và thiền định 
đúng.” “Nhờ nhận thúc này, tâm Ta thoát khỏi dục 
lậu, hữu lậu và vô mình lậu. lrong Ta khởi lên một loại 
hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. Ta biết rất rõ: “Tái sanh 
đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm. Không 
còn trở lại sinh tử này nữa. ”1“ 


3.4. Đức Phật hóa Đạo lần đầu tiên 


Vừa thành đạo, Đức Phật đã giảng Kinh Hoa 
Nghiêm trong vòng 21 ngày. Sau đó Ngài đến vườn 
Lộc Uyến (Mrgadava) ở Sarnath, thuộc thành Ba La 
Nại (Vàrànasì) để giảng Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkhappavafana) cho 5 anh em Tôn giả 
Kiểu Trần Như. 


q. Thành lập Tăng Joàn 

Sau khi nghe Đức Phật giảng bài pháp thứ hai 4n/- 
falakkhana Suffa nói về Vô ngã, năm anh em Tôn giả 
Kiểu Trần Như gôm có: A Nhã Kiều Trần Như (Ajnàta 
Kaudinya), A Thấp Bà (Ásvjit), Bạt Đề (Bhadrika), Ma 
Ha Nam (Màhànàman) và, Thập Lực Ca Diếp (T23 
#E S: Dazabala-kàzyapa. Pàli: Dasabala-kassapa), đều 
đã lần lượt chứng quả A La Hán. Từ đó ngôi tối sơ Tam 
Bảo được thành lập. Tăng Đoàn đã hinh thành. 


b. Quá trình Hóa Độ 


Tôn giá Yasa (Da Xá), con của Trưởng giả Thiện 
Các, ở thành Varanasi (Ba La NạI), một thanh niên 
theo Phật xuất gia đã trở thành vị thánh Tăng thứ 6 


l4 Kính Trung Bộ l 248 HT Thích Minh Châu dịch 


26 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


của Tăng Đoàn; 4 người bạn thân của Tôn giả Yasa là 
Vimàla (Tỳ Ma La), Subhàhu (Tu Bà Hầu), Punnaji 
(Phú Lan Ca Na) và Gavàmpati (Già Bà Bạt Đế) và hơn 
50 người khác khi nghe tin Tôn giả Yasa xuất gia, cũng 
đã thỉnh cầu Đức Phật xin xuất gia và sau đó đều chứng 
đắc Thánh quả. 


Cha mẹ và bà con quyến thuộc của ngài Yasa cũng 
đã quy y Tam Bảo và trở thành những vị u-bà-tắc, 
u-bà di đầu tiên. 

Nhận thấy số lượng thành viên của Tăng Đoàn đã 
có thể gánh vác sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, 
lợi lạc quần sanh nên Đức Phật đã khuyến tấn mọi 
người hãy lên đường và Ngài khai thị rằng: “Này các 
thầy Tỳ kheo! Như Lai đã giải thoát mọi ràng buộc 
của thế gian và xuất thế gian, các Thây cũng vậy... 
Này các thây Tỳ kheo, hãy lên đường vì lợi lạc của 
nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng bi 
mẫn đối với thế gian, vì phúc lạc của trời và người. 
Các thây hãy lên đường, nhưng đừng đi chung hai 
người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngả, hãy 
truyền bá chánh pháp. Này các thây Tỳ kheo, chánh 
pháp toàn thiện ở phân đâu, phân giữa và phân cuối, 
cả trong ý tứ lẫn lời văn. Hãy tuyên xưng về cuộc sống 
toàn thiện và thanh tịnh... Chính Như Lai cũng sẽ đi, 
Như lai sẽ đi về hướng DUruvela (Ưu Lâu Tân Loa) 
ở Sanànigàma để xiển dương giáo pháp. Hãy dương 
cao ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo 
pháp cao sâu vi diệu, hãy mang lại sự thánh thiện cho 
người khác. Thực hiện được như thế, các Thây đã chu 
toàn sứ mệnh ”1° 


15_ Mahavagga- Đại Phẩm 19, 20 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 27 


Đức Phật cũng lên đường đi về hướng Uruvela, 
trong một khu rừng nhỏ, 30 thanh niên và vợ của họ 
cùng một kỹ nữ đã được Đức Phật hóa độ. 


Gân Uruvela, Đức Phật đã hàng phục răn thiêng 
trong hang và hóa độ 3 anh em Tôn giả (H6ld X01, 
Mahakãsyapa, Mahakassapa (Ma Ha Ca Diễn) và 1000 
đệ tử của 3 vị này. Tôn giả Uruvela Kassapa (Uu Lâu 
Tân Loa Ca Diếp) có 500 đệ tử, Tôn giả Nadi Kassapa 
(Na Đề Ca Diễn) có 300 đệ tử và, Tôn giả Gaya Kassa- 
pa (Già Da Ca Diễp) có 200 đệ tử. Tất cả những vị này 
trước khi phát tâm xuất gia theo Phật đều thờ thần lửa 
và là những người có tên tuổi lớn tại Magadha. 


Sau đó, Đức Phật đã đến Gàya Sirà (rừng Thệ Đa) 
thuyết giảng kinh Adittapariyàya Sutta, bài kinh nói về 
lửa và các thầy Tỳ kheo tại đó đều chứng quả A La Hán. 

Trước đây, khi đang thực hành khổ hạnh tại 
Rajagaha, ngày nay là Rajgir, vua Bimbisara (Tần Bà 
Sa La hay Bình-sa vương (558 TCN-491 trước Tây 
lịch) của nước Magadha (Ma Kiệt Đà) đã gặp Đức 
Phật, với tất cả lòng tôn kính, vua đã mời Ngài tham 
gia trị vị vương quốc và nhường cho Ngài một phần 
lãnh thổ nhưng Shidatha Gautama đã từ chối và hứa sẽ 
đến thăm vương quốc của vua Bimbisara sau khi giác 
ngộ. Để thực hiện lời hứa của mình, Đức Phật đến nước 
Ma Kiệt và vua Tân Bà Sa La rất vui mừng, vua đã phát 
tâm quy y Tam Bảo và cúng dường cho Đức Phật và đại 
chúng Tĩnh xá Venuvana (Trúc Lâm) tại RaJgir. Tôn 
ø1ả Sàriputta (Xá Lợi Tử ) và MahaMoøgøsallàna (Đại 
Mục Kiên Liên) đang ở làng Upatissa, còn gọi là làng 
Nàlaka gần thành Rãjagaha (Vương Xá) cũng đã phát 


28 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tâm xuất gia theo Phật. Đặc biệt, sau khi nghe Tôn giả 
Assaji (A-thuyết-thị) lặp lại “Duyên khởi kệ” do Đức 
Phật thuyết giảng, Tôn giả Xá Lợi Tử đã được khai ngộ. 


Duyên Khởi Kệ: 


TT 122 | “E 

57RIN®ti 

0G ¿ME 

Nhược pháp nhân duyên sinh 
Pháp diệc nhân duyên diệt 
Thị sinh diệt nhân duyên 
Phật Đại sa-môn thuyết. 

Nghĩa là: 

Các pháp nhân duyên sanh 
Cũng theo nhân duyên diệt 
Nhân duyên sinh diệt này 
Phật đại sa-mÔn nói. 

Ngoài các vị nêu trên, Trưởng giả Tu Đạt tức Cấp 
Cô Độc (AnathapIndika) người nước Kosala phía đông 
bắc Ấn Độ và Thái tử Kỳ Đà (Jeta), con vua Pasenadi 
(Ba Tư Nặc) nước Kosala cũng đã phát tâm cúng dường 
Đức Phật Tình xá Jetavanàràma (Kỳ Hoàn) trong khu 
vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. 

Tăng Đoàn của Đức Phật gồm đủ mọi thành phần 
xã hội, từ các vị giáo sĩ Bà la môn cho đến thành phần 
vua chúa, trưởng giả, thương buôn, nô lệ v.v. tất cả đều 
bình đẳng, thanh tịnh, hòa hợp và tương kính. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 20 


3.5. Mười Đệ Tử Lớn của Đức Phật 
Đức Phật có rất nhiều vị đệ tử, tuy nhiên Ngài có 10 
vị đệ tử lớn tiêu biểu như sau: 
1. Tôn giả Sãriputta (Xá Lợi Tử), Trí tuệ đệ nhất. 
2. Tôn giả Mahamogøallana (Đại Mục Kiên Liên), 
Thần thông đệ nhất. 
3. Tôn giả Mahã Kassapa (Ma Ha Ca Diếp), Hạnh 
đầu đà đệ nhất. 
4. Tôn giả Subhnti (Tu Bồ Đề), Giải không đệ nhất. 
5. Tôn giả Punna Mantanrnputta (Phú Lâu Na — Mãn 
Từ Tử), Thuyết pháp đệ nhất. 
6. Tôn giả Maha-Kaccana (Ma Ha Ca Chiên Diên), 
Luận nghị đệ nhất. 
7. Tôn giả Anuruddha (A Na Luật), Thiên nhãn đệ 
nhất. 
8. Tôn giả Upäli (Ưu Ba Ly), Trì luật đệ nhất. 
9. Tôn giả Ananda (A Nan), Đa văn đệ nhất. 
10. Tôn giả Rãhula (La Hầu La), Mật hạnh đệ nhất. 


3.6. Về thăm hoàng øỉa và quê hương 


Sau 9 lần vua Suddhodana (Tịnh Phạn), phụ vương 
của Đức Phật phái 9 sứ giả đi cung thỉnh Đức Phật về 
thành Kapilavathu (Ca Tỳ La Vệ) nhưng tất cả đều thất 
bại, vì 9 sứ giả ấy khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã phát 
tâm theo Phật xuất gia. Vua Tịnh Phạn đã cử vị sứ giả 
thứ 10 là Kãludãy¡ (Tu Đà Di), người này cũng xuất gia 
theo Phật nhưng đã bạch với Đức Phật về lời thỉnh cầu 
của vua Tịnh Phạn nên Đức Phật đã lên đường trở về 
thăm quê cũ. Trên đường trở về thành Ca Tỳ La Vệ, Đức 
Phật đã hóa độ rất nhiều người. Trong 7 ngày ở tại Ca Tỳ 


30 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


La Vệ, Đức Phật đã hóa độ cho cả Hoàng øs1a trong đó có 
Nan Đà, A Nan Đà, A La Luật, La Hầu La... 


3.7. Thành lập giáo đoàn Ni 


Vào năm thứ 5 sau khi Đức Phật thành đạo, vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) băng hà, Hoàng hậu Mahapa- 
JapatI CotamI (Ma Ha Ba Xà Ba Đẻ) đã cùng 500 phi 
tần cung nữ đến kinh thành Vesali tại giảng đường 
Kuf{Agãära, với sự hỗ trợ của Tôn ø1ả A Nan, Hoàng hậu 
đã thỉnh câu Đức Phật cho phép được xuất gia. Sau một 
số lần thỉnh câu, Đức Phật đã hứa khả khi nghe Hoàng 
hậu Mahãpajãpatigotamr hết lòng tôn trọng Bát Kinh 
Pháp (Garudhamma). 

Sau này MahãpaJapatI gotami đã chứng được thánh 
quả và tên thường được gọi là Kiểu Đàm Di hay Cù 
Đàm Di là tên tộc phiên âm của Gotami, tên đây đủ 
theo tiếng Pali là Mahapajapati Gotami, phiên âm chữ 
Hán là Ma Ha Ba Xà Ba Đề, nghĩa là Đại Ái Đạo, Đại 
Sinh Chủ hoặc Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di. 


Lý do khiến Đức Phật không muốn thu nhận phụ nữ 
vào Tăng đoàn là vì Ngài e ngại rằng, sự hiện diện của 
họ có thể làm cho xã hội thời đó dị nghị và làm giảm 
đi thời gian trường tôn của Tăng đoàn, nhưng cũng vì 
hoàn cảnh lúc bấy giờ chưa đủ điều kiện thuận tiện cho 
nữ giới sống cuộc sống khất sĩ đầy thách đố. 

Một số học giả Phật Giáo hiện đại giải thích rằng, 
Đức Phật ngần ngại thu nhận Maha Pajapati và những 
phụ nữ đi theo bà là vì họ thuộc giới vương giả và quý 
tộc đã từng hưởng đời sống tiện nghi vật chất nên khó 
thích ứng với đời sống tu hành kham khổ. Họ có thể bị 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 31 


xâm phạm tiết hạnh, bị sách nhiễu hoặc bị phi báng và 
nhục mạ. Kinh sách ghi rằng điều này đã xảy ra. 

Thí dụ, trường hợp một người thuộc giai cấp 
Brahmin (giai cấp đạo sĩ của Ấn giáo) đã phỉ báng các 
Tỳ-Kheo-Ni là những “kỹ-nữ” và âm mưu đốt phá nơi 
cư ngụ của chư NI. 

Trong thời sơ khai, đạo Phật chưa có những tu viện, 
cuộc đời tu hành của giới Tăng sĩ khá vất vả vì họ phải 
sống ở những nơi hoang vu hay núi rừng có nhiều thú 
dữ. Theo kinh sách ghi chép, đã từng xảy ra những vụ 
suýt bị xâm phạm tiết hạnh Tỳ-Kheo-Ni do những kẻ 
bất lương trong xã hội gây ra, khiến cho Đức Phật phải 
chế định rằng, chư Tỳ-Kheo-Ni không nên đi khất thực 
ở những nơi hẻo lánh. 

Do đó, chư Tỳ-Kheo-Ni thường cư ngụ gần những 
nơi đông dân cư. Trong khi chư vị Tỳ Kheo có thể sống 
cách xa thành thị và làng mạc. 


Theo các học giả Phật Ciáo thì, Bát Kính Pháp dành 
cho chư vị Tỳ-Kheo-NI với mục đích bảo vệ chư NI. 
Ngoài ra trên những phương diện khác, chư Tỳ kheo Ni 
đều hoàn toàn bình đẳng với các vị Tỳ kheo. 

Tiến Sĩ Chatsumarn Kabilsingh, một nữ học giả 
Phật Giáo của Thái Lan đã viết: “Giới Tỳ-Kheo-Ni, 
trong thời Đúc Phật đã được hưởng những quyền bình 
đẳng và được chia đều những tặng phẩm cúng đường. 
Trong một trường hợp, hai Tăng Đoàn Tỳ Kheo và Tỳ- 
Kheo-Ni tại một địa phương đã nhận được Š bộ áo cà- 
sa, trong khi phía Tỳ Kheo có 4 tu sĩ thì phía Tỳ-Kheo- 
Ni chỉ có 1 tu sĩ. Đúc Phật đã chia đều cho mỗi Tăng 


32 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đoàn một nửa số tặng phẩm đó, nghĩa là mỗi Tăng 
Đoàn được hưởng 4 bộ cà sa. Vì giới Tỳ-Kheo-N í† khi 
được mời đến tư gia của Phật tử, cho nên Đúc Phật đã 
bảo họ hãy đem tặng phẩm cúng dường đến tận nơi tu 
hành để chúng được chia đều cho hai Tăng Đoàn. Ngài 
bảo vệ giới Tỳ-Kheo-Ni và đối xử công bằng với hai 
gIỚới. Irong thời sơ khai của Đạo Phật, giới Tỳ-Kheo-ÌNi 
đã lệ thuộc vào giới Tỳ Kheo giống như trong sự liên hệ 
giữa những người em gái và những người anh trai, chứ 
không phải như giữa chủ nhân và gia-nhân. ”15 


Một lý do khác khiến Đức Phật ngần ngại thu nhận 
nữ tu sĩ là vì vấn để “ai sẽ là người giáo huấn họ?” 
Nhưng, sau khi họ được thu nhận vào Tăng Đoàn, một 
số vị Tỳ Kheo xuất sắc đã được giao phó trách nhiệm 
giảng dạy đạo pháp cho họ. 


Và lại, một số người đương thời chỉ trích rằng, khi 
Đức Phật thành lập Tăng Đoàn, ngài đã gây cản trở cho 
nê nếp gia đình trong xã hội. Khi thu nhận 500 phụ nữ 
vào Tăng đoàn có nghĩa là khiến cho khoảng 500 gia 
đình có thể bị khó khăn, vì phụ nữ là người phục vụ cho 
ø1a đình. 

Với tuệ giác siêu việt, Đức Phật đã nghĩ tối những 
vấn đề mà xã hội đương thời đã tra vấn và, khi thấy có 
thể khắc phục được, Ngài đã chấp thuận cho phụ nữ gia 
nhập Tăng Đoàn. 


l6 Garudharma: lís lmportance and Problems do Maha Narm Sea 
Liu và Sư Cô Chatsumarn Kabilsingh viết, được đăng trong tạp 
chí Yasodhara (Newsletter on International Buddhist Women's 
Activities) VoI. 15, No. I (no.57), Otc-Dec, 1998 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 33 


3.8. Chế định Giới Luật 


Vào năm thứ I3 sau khi Đức Phật thành lập Tăng 
Đoàn, vì đã có một số sự kiện xảy ra nên Đức Phật đã 
chế định Giới luật. Mỗi lần chế định giới luật, Đức Phật 
đều căn cứ vào một số trường hợp cụ thể, rõ ràng. Giới 
đầu tiên trong 250 giới của Tỳ kheo (Bắc tông) là giới 
Không Tà Dâm vì có 3 trường hợp liên hệ đến việc này, 
một là Tôn giả Tu Đề Na, vì do sự tha thiết yêu cầu của 
mẹ già là cần phải có con trai để nối dõi tông đường 
nên đã hành dâm với người vợ cũ khi về nhà thăm mẹ, 
sau đó đã ăn năn thú tội với Tăng Đoàn, Đức Phật quở 
trách rằng: 

“Việc ông làm là sai lầm, trái với oai nghĩ, không 
phải là Sa môn, chẳng phải là hạnh thanh tịnh, không 
phải là hạnh tùy thuận. Đây là việc không nên làm ` và, 
Đức Phật đã chế định giới như sau: “7 kheo ấy là kẻ 
Ba La Di (ParaJika) không được ở chung. ” 

Trường hợp thứ hai là, một Tỳ kheo nọ do thiếu phạm 
hạnh đã về nhà hành dâm với vợ cũ nên Đức Phật chế 
định thêm rằng: “Tỳ kheo nào đã thọ trì học xứ, chấp 
nhận đời sống của Tỳ kheo, chưa hoàn giới, giới sút kém 
nhưng không phát lô, làm việc dâm dục, Tỳ kheo ấy là kẻ 
Ba La Di (Parajika) không được sống chung. ” 

Trường hợp thứ ba là, một Tỳ kheo sống trong rừng, 
bị thiên ma nhiễu loạn, nên đã hành dâm với một con 
vượn cái, do vậy Đức Phật đã chế định thêm “7 kheo 
nào đã thọ trì học xứ, chấp nhận đời sống của Tỳ kheo, 
chưa hoàn giới, giới sút kém nhưng không phát lô, hành 
dâm dục, thậm chí với loài súc sanh, Tỳ kheo ấy là kẻ 
Ba La Di (Parajika) không được sống chung.” 


34 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Dù là một bậc đại giác, được mọi người tôn kính, 


thế nhưng Đức Phật đã không tùy tiện chế định giới 
luật, ngược lại tất cả các giới luật do Đức Phật chế định 
đều dựa vào những sự kiện thực tế trong Tăng Đoàn. 


3.9. Bốn mươi lăm mùa An Cư (Vassa) của 
Đức Phật 


Hạ thứ nhất: Đức Phật cùng 5 vị Tỳ kheo An cư 
3 tháng tại vườn Lộc Uyên (Isipatana) gần kinh 
thành Bãränasi sau khi giảng kinh Chuyên Pháp 
Luân (Dhammacakkappavattanasutta) để hóa độ 
5 anh em Tôn giả Kiêu Trần Như (Kondanna). 


Hạ thứ nhì, thứ ba và thứ tư: Đức Phật cùng chư 
Tăng an cư tại Tinh xá Veluvana gân kinh thành 
RaJagaha. 

Hạ thứ năm: Đức Phật cùng chư Tăng An cư tại 
giảng đường Kutãgãra trong khu rừng gân kinh 
thành Vesal. 

Hạ thứ sáu: Đức Phật và chư Tăng an cư tại núi 
Makula trong xứ Magadha. 


Hạ thứ bảy: Đức Phật đến cung trời Tam Thập 
Tam Thiên, an cư 3 tháng và trong mùa mưa, 
thuyết giảng Abhidhammapitaka (Tạng Vi Diệu 
Pháp) để hóa độ Mẫu thân. 

Hạ thứ tám: Đức Phật cùng chư Tăng an cư tại 
rừng Bhesakalavana vùng Bhagøajanapada để 
hóa độ dân chúng của thành Susumãragrra. 


Hạ thứ chín: Đức Phật cùng chư Tăng an cư tại tu 
viện GhosItarama gân kinh thành KosambI. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 35 


°Ò Hạ thứ mười: Đức Phật an cư một mình suốt 
3 tháng tại rừng Palileyyaka ở giữa kinh thành 
Kosambi và kinh thành Savatth1 do hai nhóm Tỳ- 
khưu ở xứ Kosambi cãi nhau, Đức Phật khuyên 
giải nhưng vân không vâng nphe. 

°Ò _ Hạ thứ mười một: Đức Phật cùng chư Tăng an cư 
tại tu viện Dakkhinagrri ở thị trân Dakkhinagr1. 

°Ò _ Hạ thứ mười hai: Đức Phật cùng chư Tăng an cư 
tại xứ VerañJa do lời cung thỉnh của Bà-la-môn 
VerañJa. Lúc ây, xứ Verafa gặp phải hạn hán mât 
mùa nên Đức Phật và chư Tăng phải dùng loại 
thực phầm được dùng đê nuôi ngựa. 

°Ò _ Hạ thứ mười ba: Đức Phật an cư trên núi Caliya 
gần xóm nhà Jantu, trong xứ CaÏliya. 

°Ò Hạ thứ mười bốn: Đức Phật an cư tại chùa 
Jetavana của trưởng giả AnathapIndika gần kinh 
thành Sãävatthi. Irong mùa hạ này, Sa di Rahula 
tròn đủ 20 tuôi và được thọ giới Tỳ kheo. 

5Ö Hạ thứ mười lăm: Đức Phật cùng chư Tăng an 
cư tại Tu viện Niprodharama gân kinh thành 
Kaprlavatthu. 

° -. Hạ thứ mười sảu: Đức Phật an cư tại tháp Agøgalava 
trong xứ A]av1. 

°Ò _ Hạ thứ mười bảy: Đức Phật cùng chư Tăng an cư 
tại chùa Veluvana gân kinh thành RalJagaha. 

°Ö _ Hạ thứ mười tám và mười chín: Đức Phật an cư 
trên núi Caliya trong xứ Caliya. 

°Ò _ Hạ thứ hai mươi: Đức Phật cùng chư Tăng an cư 
tại chùa Veluvana, gần kinh thành Rãjagaha. 


36 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°_ Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn mươi bốn: 
Đức Phật thường an cư tại một trong hai tu viện. 
Jetavana và Pubhãrama gần kinh thành Sãvatthi. 


- Hạ thứ bỗn mươi lăm, Hạ cuối cùng: Đức Phật 
an cư nơi làng nhỏ Ve|uvagäma, gân kinh thành 
Vesall. 

3.10. Chương trình hành đạo mỗi ngày 

Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, Đức Phật ra khỏi tinh thất, 
làm vệ sinh, thiển quán... 9 giờ sáng thuyết pháp cho 
chư Tăng. 10:30 sáng đi khất thực, hoặc đi thọ trai nếu 
có người cung thỉnh. Sau khi thọ trai, Đức Phật nằm 
nghiêng bên phải định thần, 1 giờ chiều, Ngài nhập từ 
bi quán, 2 giờ chiêu thuyết pháp cho đại chúng. 7 giờ 
tối thuyết pháp và giải thích nghi vấn. 9 giờ tối, quán 
chiếu thế gian, hoặc kinh hành và nhập đại định. Từ I1 
giờ đêm đến 4 giờ sáng, Ngài nhập đại Định. 

Suốt 49 năm hoằng pháp lợi sanh với tất cả lòng 
b¡ mẫn, ánh sáng chân lý và lòng từ bi của Đức Phật 
thấm nhuận muôn nơi một cách bình đẳng vô phân 
biệt. Từ những Giáo chủ của các tôn giáo như Tôn giả 
Ma ha Ca Diếp... đến vua Bimbisàra (Bình Sa la) đã 
kiến lập và cúng dường Tinh xá Trúc Lâm đến Vua 
Pasenadi (Ba Tư Nặc) của nước Kosala đã phát tâm 
kiến lập và cúng dường Tu viện Rajakamara và, Vua 
Alàtasattu (A Xà Thế) v.v. cho đến Trưởng giả Sudatta 
(Tu Đạt) tức Anathapindika (Cấp Cô Độc) và Thái tử 
Kỳ Đà đã kiến lập và cúng dường Tinh xá Kỳ Hoàn; rồi 
Tín nữ Visàkhà, con gái của triệu phú DhananJaya và 
bà Summanà Devi đã kiến lập và cúng dường Tĩnh xá 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ Si 


Pubbasama. Trong số những người thuộc thành phần 
vua chúa, đại gia cũng có những người thuộc thành 
phần hạ tiện như Tôn giả Ứn¡¡ (Ưu Ba Lì), kẻ tà kiến 
như Angulimàla (Vô Não), Kỹ nữ kỳ tài như Ambapàl 
(Liên Hoa Sắc), một hoàng không nøgai rất nổi tiếng 
tại Vesali v.v.. Tất cả khi đã là con của Phật, đều hoàn 
toàn bình đẳng và lợi lạc to lớn như nhau khi được Đức 
Phật từ bị hóa độ. 

Đức Phật đã đặc biệt nhấn mạnh: “Không có giai 
cấp trong dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng 
mặn.” Đức Phật còn dạy: “Giống như những con sông 
mạnh mẽ sau khi đã đổ ra biển cả, không còn di gọi 
tên những con sông nây nữa, vì tên chúng nay được 
thay thế bằng biển cả; cũng như thế, khi những người 
thuộc bốn giai cấp — quý tộc, Bà la môn, thường dân 
và kẻ hầu hạ - khi xuất gia đi tu trở thành tăng sĩ, rồi 
tuân theo Giáo Pháp và Giới Luật lập nên bởi Như Lai, 
không còn ai gọi tên cũ và giai cấp của những người 
nây, vì những vị tăng sĩ nây nay được gọi là Những 
Người Con Thuộc Dòng Họ Đúc Phật Thích Ca. Đây 
là phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu thứ tư của Giáo Pháp 
và Giới Luật. ”1 

“Như cơn gió lốc thổi dồn các thứ lá lại một chỗ, 
Đúc Cù Đàm giáo hóa tất cả. Trí thúc-ngu sỉ, vương 
giả-bần cùng, nghèo hèn-giàu sang, già cả-niên thiết, 
đàn bà-đàn ông, kẻ ác-người thiện, tất cả và hết thảy, 
Đức Cù Đàm đều mang vào giáo pháp và xem như 


I7 Thí Dụ Vẻ Biển Cả, Kinh Tăng Chỉ Bộ. Chuyên Ngữ: Nguyễn Văn 
Tiên. (75 Sữmile oƒ the @cean, Anguttara Nikaya. Translated by 
NyanaponIka Thera & Bhikkhu Bodhi) 


38 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


nhau. Đạo của Đức Cù Đàm là đạo bình đẳng, không 
phân biệt vậy. ”15 

Trong Tương Ưng bộ và nhiều Kinh khác đã ghi rõ: 

“Pháp Phật thuyết giảng thuân thiện cả phần mở 
đầu, phần giữa cho đến phần cuối. Pháp ấy tốt đẹp về 
cả ý nghĩa lẫn ngôn từ. Toàn bộ pháp âm hoàn toàn 
đồng nhất, viên mãn, trong sáng, thể hiện đây đủ phạm 
hạnh, thanh tịnh. ” 


3.11. Các Pháp Hội Lớn do Đức Phật thuyết giảng 

Suốt 49 năm (Đại thừa) 45 năm (Nguyên thủy) giáo 
hóa độ sinh, các pháp hội do Đức Phật khai thị được 
chia thành 5 thời: 

Thời thứ nhất: Khi vừa mới thành đạo, Đức Phật 
giảng Kinh Hoa Nghiêm trong thời gian 2l ngày. 

Thời thứ hai: Đức Phật nói Kinh A Hàm, trong thời 
gian 12 năm đầu; 

Thời thứ ba: Đức Phật dạy Kinh Phương Đẳng, 
thời ø1an này dài S năm sau đó; 

Thời thứ tư: Đức Phật giảng Kinh Bát Nhã, thời 
gian đài [7 năm; 

Thời thứ năm: Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa và 
Niết Bàn, thời gian 8 năm. 


18 kinh Đại Báo Ấn, Phật Học Tỉnh Hoa Một T ống Họp Đạo Lÿ 
HT. Đức Nhuận, Vạn Hạnh, Salgon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 
1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới California xuất 
bản năm 1999 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 30 


“Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt, 
A Hàm thập nhị, Phương Đẳng bát, 
Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm, 
Pháp Hoa, Niết Bàn cộng bát niên 
(Kinh Hoa Nghiêm) 


3.12. Đức Phật chuẩn bị thị hiện Niết Bàn 


Tại Càpalà, Đức Phật đã công bố để đại chúng biết là, 
ba tháng nữa Ngài sẽ thị hiện Niết Bàn. Tôn giả Sãriputta 
(Xá Lợi Tử) quán chiếu và biết tuổi thọ của Ngài chỉ còn 
7 ngày nữa nên đã đến để đảnh lễ Đức Phật lần cuối và 
xin phép Đức Phật tịch diệt trước. Sau đó vào ngày rằm 
tháng 10 (âm lịch) Tôn giả Sãriput(a tịch diệt Niết Bàn 
tại làng Upatissa, gần Nàlanda ngày nay. 


II 


Sau khi Ngài Sariputta thị tịch, Tôn giả Mahamog- 
gallana (Đại Mục Kiên Liên) bay đến đảnh lễ xin phép 
Đức Phật tịch diệt trước. 


Ngài Đại Mục Kiên Liên (Mahãmoøgsallana) đã tịch 
điệt vào ngày 30 tháng 10 (âm lịch), tại làng Kalasila 
ở xứ Masadha. Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, Đức 
Phật nhận thấy con đường giáo hóa đã viên mãn, vì để 
khai thị lẽ vô thường, Đức Phật đã cân nhắc thời gian 
thích hợp để xả bỏ báo thân. Ngài chọn khu rừng hoang 
vu ít người biết đến để thị hiện nhập Niết bàn. 

Khi nghe Đức Phật sắp thị hiện Niết bàn ai cũng 
buôn khổ. Do vậy, Đức Phật đã thuyết giảng về lẽ 
vô thường sinh diệt tại thành Vesàli và đưa mắt nhìn 
thành Vesàli lần cuối rồi cùng các thầy Tỳ kheo đi về 
KusiInara (Câu thi na). Dọc đường, Đức Phật đã dừng 
chân tại Pava và nhận món sùkasamaddhara (nấm 


40 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


rừng) do người thợ rèn Cunda (Thuần Đà) phát tâm 
cúng dường và tiếp tục đến rừng Kusinara, ngày nay là 
Kasia thuộc quận Deoria, tiểu bang Utta Pradhesh, Ấn 
Độ, cách Pava khoảng 9 cây số. 


3.13. Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn 


Tại Kusinara, Đức Phật đã nằm an nhiên giữa hai 
cây Sala, đầu quay về hướng Bắc. Sau khi độ Tôn giả 
Subhadda, người đệ tử xuất gia sau cùng, hướng về đại 
chúng, Đức Phật đã nói lời Di Giáo rằng: 

“Ta nay đã già, tám mươi tuổi rồi, đến lúc vẫy 
chào với cuộc đời này. Thân thể của Ta như cỗ xe già, 
còn chạy được là nhờ dây chằng chịt. Khi Ta không còn 
tác ý đến tướng, thì các cảm giác sẽ không khởi lên, 
Ta chứng, an trú tâm định vô tưóng, lúc ấy thân Ta vô 
cùng thoải mái. ” 

“Này các đệ tử, Ta đã giảng pháp, không hề phân 
biệt, không hề dấu giữ trong tay điều gì. Ta không nghĩ 
rằng Ta là lãnh đạo của cả Tăng Đoàn, Tăng Đoàn 
phải chịu hướng dẫn của ta. Ta đã công bố con đường 
giác ngộ. 

“Này các đệ tử, mỗi người tự mình thắp đuốc mà đi, 
hãy tự nương tựa, chớ nương gì khác. Hãy dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn soi, hãy dùng chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa vào chỗ nào khác. 

Nương tựa vào pháp được hiểu như sau. Đối với 
thân thể, cảm giác, tâm hành và các ý niệm thì nên 
quán chiếu, tỉnh tấn, tỉnh giác, chánh niệm hiện tiên, 
nhiến) phục tham ái, không còn sâu bỉ. ”! 


19_ Kinh Đại Bái-Niếi-Bàn, thuộc Kinh 7Trường bộ 16, HT Thích Minh 
Châu dịch. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 41 


Sau khi dạy lời DI giáo, Đức Phật bảo Tôn giả 
Ananda báo cho dân chúng bộ tộc Malla biết là Ngài sẽ 
thị hiện nhập Niết bàn trong đêm nay. Đức Phật đã thị 
hiện niết bàn trong những năm đầu dưới triểu đại của 
vua Ajatasatru, người kế vị vua Bimbisara đó là năm 
554 trước Tây lịch, trụ thế 80 tuổi, giữa sự kính tiếc vô 
bờ của vô lượng thánh chúng trời, người... 

Sau khi Đức Phật thị hiện Niết bàn, Tôn giả Maha 
Kassapa (Ma ha Ca Diếp) và đại chúng đã cung thỉnh 
Kim thân của Đức Phật đến Makutabandhana để mọi 
người chiêm bái và cử hành lễ Trà tỳ. 


3.14. Lưu bố Xá Lợi 


Sau khi Đức Phật thị hiện nhập niết bàn, lễ Trà tỳ 
kim thân của Ngài đã được long trọng cử hành và Xá 
Lợi của Ngài được phân chia thành 8§ phần như Kinh 
Đại Bát Niết Bàn ghi rõ: 

1. Vương quốc Magadha (Ma-kiệt-Đà) xây tháp thờ 

xá lợi Phật ở RaJagrtha; 

2. Vương quốc Licchavi ở Vesàli, xây tháp ở Vesali; 

3. Vương quốc dòng họ Sakya ở Kapillavathu, xây 
tháp ở Mungali; 

4. Vương quốc Buliya xây tháp ở Allakappa; 

5. Vương quốc Koliya, xây tháp ở Ràmagàma; 

6. Bộ tộc Mala nhận 2 phần Xá lợi, xây một tháp ở 
thủ đô Pàvà và một tháp tại Kusinagar. 

7. Người Ba La môn Dona ở Vethadipa xin thỉnh 
cái chậu vàng dùng để chia xá lợi, đem về xây 
tháp thờ khu trong vườn nhà mình. 

8. Sứ giả vương quốc Maurya ở Pipphalirana vì đến 


42 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


trễ, nên xin thỉnh phần tro còn lại về xây tháp thờ 
tại thủ-đô PIipphalivana. 


Ba thế kỷ sau, Đại đế Ashoka (A Dục Vương) đã 
thu thập các Xá lợi của Đức Phật và xây dựng 84.000 
ngôi tháp để tôn thờ. 


II. THỜI KỲ SAU ĐỨC PHẬT THỊ TỊCH 
1. Đại hội kết tập kinh điển lần I 


1.1. Nguyên nhân kết tập kinh điển 


Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất được triệu 
tập ba tháng sau khi Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn, 
trong năm 543 trước Tây-lịch, do Vua A-Xà-Thế bảo 
trợ. 

Nguyên nhân chính yếu khiến cho Trưởng Lão 
Ma-ha Ca-Diếp, một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật 
đã triệu tập Đại Hội này lý do là vì trên đường đến 
Kusinàrà để đảnh lễ Đức Phật lần cuối cùng, trong khi 
nhiễu vị tỳ-kheo buôn rầu thương tiếc khi nghe Đức 
Phật thị tịch thì Trưởng lão Ma ha Ca Diếp đã nghe 
những lời nói sai lầm từ Tỳ kheo Upananda (Bạt-Nan- 
Đà), một người gia nhập Tăng đoàn khi đã lớn tuổi, 
rằng là: “Quý huynh đệ ơi, đừng buôn râầu than khóc 
nữa. Chúng ta đã thoát khỏi sự kiềm chế của vị đại 
Sa-Môn (chỉ Đúc Phật) rôi. Vì vị ấy thường bảo chúng 
ta được phép làm điều này, không được phép làm điều 
kia, phải học những điều này, không nên học những 
điều nọ, thật phiền toái. Bây giờ chúng ta có thể làm 
những gì mình ưa thích và không phải làm những gì 
mình không ứa thích, không còn bị aI ngăn cản nữa. ` 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 43 


Ta nghe lời nói ấy, cảm thấy đau đón và lo âu. Ngày 
nay, tuy Phật đã thị hiện Niết bàn, nhưng giới luật giá 
trị vẫn còn đó, chúng ta phải hợp sức kết tập lại giới 
luật chớ để cho Bạt Nan Đà cấu kết cùng bè đảng phá 
hoại chánh pháp. 

Các thầy Tỳ kheo đều tán đồng lời nói của Tôn giả 
Ma ha Ca Diếp, và thưa rằng: “Thưa trưởng lão, Tôn 
giả Ananda thường hầu cận Thế Tôn, Thây ấy thông 
tuệ, nghe nhiều, gìn giữ kho tàng chánh pháp đây đủ, 
nay ta nên mời Thây vào trong số những người kết tập 
kinh tạng. ” 

Tôn giả Ma ha Ca Diếp liên bảo: “Tôn giả Ananda 
còn ở địa vị cân phải học (hữu học), còn bị tham ái, sân 
hận, sỉ mê và sợ hãi chỉ phối, không nên cho tham dự. ” 

Lúc ấy tôn giả Ananda đang ở tại thành Tỳ Xá Ly, 
ngày đêm thường thuyết pháp cho 4 chúng. Mọi người 
nghe pháp đông đúc chắng kém øì khi Phật tại thế. Tại 
đây, có một thây Tỳ kheo người xứ Bạt Kỳ đang ngôi 
thiền trên lầu, vì không khí ồn ào, không thể nhập vào 
tam muội giải thoát, nên đã quán chiếu để xem Tôn giả 
Ananda đã giác ngộ hay chưa, nhờ vậy đã thấy rằng, 
Tôn giả Ananda còn ở bậc hữu học, nên liên đến chỗ 
Tôn giả Ananda, đọc lên bài kệ rằng: 

“Ngôi dưới chỗ cây vắng 
Tâm hướng đến Niết bàn. 
Thiên định chớ phóng dật 
Nói nhiều có ích chỉ?” 

Tôn giả Ananda nghe vị Tỳ kheo ấy đọc kệ như 
vậy, lại biết việc Tôn giả Ma ha Ca Diếp không cho 


44 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


mình tham dự Đại hội kết tập kinh tạng nên đầu đêm, 
giữa đêm và cuối đêm đều siêng năng đi kinh hành, 
mong cầu được giải thoát, nhưng vẫn chưa đạt được. 
Đến lúc nửa đêm, thân thể mỏi mệt cực độ, định nằm 
nghĩ một chút, liên nghiêng đầu xuống øối, khi đầu 
vừa chấm gối, thì bỗng dưng dứt hết lậu hoặc. Các thầy 
Tỳ kheo biết thế nên thưa với Tôn giả Ma ha Ca Diếp: 
“Đêm qua Tôn giả Ananda đã giải thoát, nên cho Tôn 
giả vào trong số những người kết tập kinh tạng.” Tôn 
giả Ma ha Ca Diếp liên chấp nhận đề nghị ấy. Tôn giả 
Ma ha Ca Diếp đã chọn thành Vương Xá làm nơi kết 
tập; vì ở đây có đầy đủ các phương tiện và thực phẩm. 
1.2. Địa điểm đại hội kiết tập 

Được sự đồng thuận của các Thầy Tỳ kheo, Đại Hội 
đã được triệu tập 3 tháng sau khi Đức Phật thị hiện 
nhập Niết Bàn, vào năm 543 trước Tây-lịch, do Vua 
A-Xà- Thế bảo trợ. 


Dưới sự chủ tọa của Trưởng Lão Ma-Ha Ca-Diếp, 
500 vị đại đệ tử của Đức Phật đã tụ họp thành một Hội 
đồng để kết tập kinh văn và giới luật. Vì vậy, Đại hội 
này còn được gọi là Ngũ Bách Kết Tập (Pancasatika) 
được tổ chức tại hang động Rãjagrha. Đại hội Kết tập 
này, được các Trưởng lão sau đây chủ trì: 


1. Trưởng lão A Nhã Kiêu Trần Như làm đệ nhất 
Thượng tọa 

2. Phú Lâu Na làm đệ nhị Thượng tọa 

3. Đàm DI làm đệ tam Thượng tọa 

4. Đà Bà Ca Diếp làm đệ tứ Thượng tọa 

5. Bạt Đà Ca Diếp làm đệ ngũ Thượng tọa 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 45 


6. Đại Ca Diếp làm đệ lục Thượng tọa 
7. Ưu Ba Ly làm đệ thất Thượng tọa 
8. A Na Luật làm đệ bát Thượng tọa.” 


1.3. Hai sự kiện quan trọng nhất trong đại hội kết 
tập thứ nhất 

Việc đầu tiên mà Trưởng lão Ma-Ha Ca-Diếp thi 
hành là hỏi vị Tỳ Kheo am hiểu tường tận nhất về giới 
luật đó là Tôn giả Ưu-Ba-L1 (Upali), do đó tôn giả Ưu 
Ba Ly đã trùng tuyên những giới luật mà Đức Phật đã 
chế định. 

Sau đó, Trưởng Lão Ma-Ha Ca-Diếp giao phó cho 
Tôn-Giả Ananda trùng tuyên những bài thuyết pháp 
của Đức Phật để đại hội lắng nghe. Ngài Ananda nhớ 
từng địa điểm nơi Đức Phật thuyết pháp, thính giả là 
những ai và Đức Phật đã giảng về vấn đề gì. Ngài có trí 
nhớ siêu phàm và đã trả lời đầy đủ những câu hỏi của 
Trưởng lão Ma-Ha Ca-Diếp cùng những Tôn giả khác 
tham dự đại hội liên quan đến những bài thuyết pháp 
của Đức Phật. Sau đó, toàn thể Đại hội đã tán thành 
rằng những lời thuật lại của ngài Ananda đích thực là 
những lời thuyết giảng của Đức Thế-Tôn. 

Có những vấn đề được nêu lên sôi nổi trong Đại hội. 
Đó là sự tranh luận về một số các điều luật “nhỏ nhặt” 
mà ngài Ananda thuật lại rằng: trước khi Đức Phật thị 
hiện nhập Niết bàn Đức Phật dạy, có thể tu chính nếu 
Tăng đoàn thấy không thích hợp. Sự việc này cho thấy 
Đức Phật đã ý thức được rằng, việc tuân thủ giới luật 
một cách cứng nhắc và đem áp dụng cho tất cả mọi 


20 Ngũ phần luật, Đại tạng kinh. 1421, tr 190b-192a 


46 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


người trong mọi thời đại là điều không hợp lý, Ngài 
coI giới luật chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục 
đích cứu cánh. 

Nhưng, khi Trưởng Lão Ma-ha Ca Diếp hỏi ngài 
Ananda về nguyên tắc do đức Phật đã dạy để xét “/hế 
nào là điều luật nhỏ nhặt”, thì ngài Ananda thú thật 
rằng chưa nghe Phật nói, nên không thể trả lời được. 
Ngài Ananda nhận lỗi, vì ngài đã sơ ý, không hỏi Đức 
Phật về những nguyên tắc ấn định các điều luật nhỏ 
nhặt ấy. 


Đa số ý kiến của các vị Tỳ Kheo trong đại hội về 
vấn đề này không giống nhau. Vì không thể xác định 
những điều nào là giới luật nhỏ nhặt để có thể tu chính. 
Sau cùng Trưởng Lão Ma-ha Ca Diếp phải quyết định 
rằng cần nên giữ đúng tất cả những giới luật do Đức 
Phật chế định. 

Trưởng lão Ma-ha Ca Diếp đặc biệt nhấn mạnh 
rằng: “Trong khi Đúc Phật mới thị tịch, nếu các đệ tử 
bắt đâu xét lại lời răn này hoặc hủy bỏ điều luật kia, 
thì người đời sẽ dị nghị, họ sẽ nghĩ rằng đệ tử của Đúc 
Phật muốn giảm bớt luật lệ để được tự do sau khi ngài 
nhập Niết Bàn. Vì vậy, điều nào đức Phật đã khai thị 
thì đệ tử của Phật phải tuyệt đối phụng trì, không được 
phân biệt khinh trọng. ” 

Toàn thể Đại hội đã tán thành ý kiến của Trưởng lão 
Ma Ha Ca Diếp. 

Sau khi Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ 
I kết thúc, địa vị của Trưởng lão Ma-ha Ca Diếp trong 
Tăng đoàn ngày càng trở nên trọng đại hơn. Trong lịch 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 47 


sử Phật giáo, Trưởng lão Ma-ha Ca Diếp đã được coi 
như là vị Thượng thủ đầu tiên. Không những ngài là vị 
Sa-môn kỳ cựu nhất mà còn là vị Trưởng lão lớn tuổi 
nhất trong hàng các đại đệ tử của Đức Phật. 


° Trưởng Lão Ma-Ha Ca-diếp khiển trách Tôn 
Giả Ananda 

Trong kỳ đại hội này có một sự việc đáng chú ý, đó 
là việc Trưởng lão Ma-Ha-Ca-Diếp khiển trách tôn giả 
Ananda - người đã làm thị giả cho Đức Phật suốt 25 
năm sau cùng trong đời của Đức Phật. Trưởng lão nêu 
các tội và nói rằng ngài Ananda cần phải sám hối. 

Tôn giả Ananda đã viện dẫn những lý do tại sao 
Tôn giả đã hành động như vậy và, Tôn giả không thừa 
nhận mình có tội, nhưng sau đó vẫn sám hối. Các lỗi 
mà Trưởng lão Ma ha Ca Diếp đã nêu gôm có: 

a. Không hỏi Đúc Phật những giới luật nào là nhỏ 
nhặt để có thể thay đổi. 

- Lý do: Vì thấy thân Phật đang bất an, sợ làm não 
loạn Ngài. 

b. Khi vá Tăng y cho Đúc Phật đã dùng chân đạp 
lên. 

- Lý do: Không có ai cầm y trong khi có gió nên 
phải dùng chân để siữ lại. 

c. Xin Phật cho nữ giới xuất gia 

- Lý do: Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề Cô Đàm Di từng 
nuôi dưỡng Thế Tôn đến trưởng thành, rồi Ngài đi xuất 
gia mà thành Chánh giác, do vậy không thể quên công 
ơn của bà. 


d. Không cung thỉnh Phật trụ thế lâu dài hơn mặc 


48 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


dù biết rằng Đức Phật có khả năng kéo dài đời sống Ở 
thế gian. 

- Lý do: Không phải vì không muốn thỉnh Phật trụ 
thế lâu dài mà vì ác ma Ba Tuần che mờ tâm trí. 


e. Không lấy nước cho Phật dù rằng Phật đã 3 lần 
nhờ guúp. 

- Lý do: Có 500 chiếc xe vừa đi qua sông làm cho 
nước rất nhơ bẩn, không thể uống được. 


9. Đã cho phép nữ giới lễ Xá lợi Phật trước mọi 
HĐUỜI. 

- Lý do: Vì trời sắp tối, sợ họ vào thành không kịp. 
nên mới cho phép. 

° Tại sao Tôn giả Ananda phải trùng tuyên Kinh 

Luật tức đọc thuộc lòng những lời Phật dạy? 

Trải qua 49 năm hoằng hóa, những giáo pháp do 
Đức Phật khai thị đã không được ghi lại bằng văn tự. 
Mãi đến 3 thế kỷ sau kể từ ngày Đức Phật thị hiện nhập 
Niết bàn, những lời dạy của Ngài mới được viết trên 
những chiếc lá Bối. Không phải vào thời kỳ đó ở Ấn 
Độ chưa có chữ viết, vì trên thực tế, kinh Vệ Đà của Bà 
La Môn giáo đã được ghi chép bằng chữ Phạn từ trước 
khi đức Phật thị hiện. 

Những vị đệ tử lớn của Đức Phật như: 

Tôn giả Xá Lợi Phất (®Ñ|llf, sa. Šãripuftra, 

DI. Sđripufía) hay Tôn giả Đại Mục Kiên Liên (sa. 
Mahamaudealyayana. pI. Mahamogsaliana) trước khi 
phát tâm quy y theo Phật đều thuộc dòng dõi Bà la 
môn, mỗi vị có cả hàng trăm đệ tử, Tôn giả Đại Ca 
Diệp (H6I®SIHU, AM⁄ahakasyapa, Mahakassapa) và 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 49 


nhiêu vị khác cũng thế, tất nhiên các vị ây đều rất giỏi 
tiếng Sanscrit, nhưng lý do mà những lời dạy của Đức 
Phật đã không được ghi chép lại đã được nêu rõ trong 
Tạng Luật của nhiều Bộ phải như sau: 


“Bấy giờ có hai anh em Bà La Môn xin xuất gia theo 
Phật. Họ yêu cầu Ngài cho phép họ tụng, đọc những lời 
Ngài dạy theo kiểu tụng đọc kinh điển Vệ Đà mà họ đã 
quen đọc, họ cũng yêu câu sử dụng tiếng Sanscrif và 
sắp xếp câu văn thế nào cho hoa mỹ như cách hành văn 
của Sanscrit trong kinh điển ấy. ” 

Nhưng Đức Phật thường dạy rằng, việc tu học không 
cần dựa vào văn chương hoa mỹ mà chính là sự thâm 
nhập giáo nghĩa. Kinh Kim Cang dạy rằng: 

“Nhược dĩ sắc kiến ngã, 
Dĩ âm thanh cầu ngã, 
Thị nhân hành tà đạo, 
Bất năng kiến Như Lai. ” 

Có nghĩa là: 

“Nếu dùng sắc thấy ta, 
Dùng âm thanh câu ta, 
Người ấy hành đạo tà, 
Không thể thấy Như Lai. ” 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lân Thứ nhất đã kéo 
đài trong 7 tháng. 


1.4. Khởi nguyên của Luật tang 


Luật tạng (VirayapjItaka) được khởi nguyên, lẽ dĩ 
nhiên là có từ lúc Đức Thích Tôn còn tại thế. Đức Thích 
Tôn lúc ban đầu thuyết pháp, Ngài không chia ra Luật 


50 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


và Pháp. Luật và Pháp được phân chia rõ rệt là bắt đầu 
từ lần Kết Tập thứ I. 

Thời kỳ Kết tập Luật tạng lần thứ I là nguyên hình 
giới bản, sôm những điều kiện căn bản về quy định của 
Tăng Đoàn. Sau này, các bậc Kỳ túc Trưởng lão trong 
Giáo đoàn, lại căn cứ vào nguyên hình giới bản, chú 
thích và quy định lại làm cho phức tạp hơn. 


1.4.1. Kinh tạng khởi nguyên 

Ngay sau khi thành đạo Đức Phật đã thuyết giảng 
các Kinh, cụ thể là Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Chuyển 
Pháp Luân, tuy nhiên, 

“Nội dung về Kinh tạng (Sùtrapitaka) Kết tập lần 
thứ nhất là kinh điển A Hàm, chỉ là những ký lục về sự 
thuyết pháp và sinh hoạt của Đúc Thích Tôn khi còn tại 
thế, và ký lục sinh hoạt của các đệ tử Ngài. 

Kinh điển A Hàm gôm có bốn bộ: 

l. Kinh Trường A Hàm (Digha àgama) 

2. Kinh Trung A Hàm (Maihima àgama) 

3. Kinh Tăng Nhất A Hàm (Ànguttara àgama) 

4. Kinh Tạp A Hàm (Samyufta àsama). 

Vậy Kinh tạng khởi nguyên cũng từ thời kỳ Kết tập 
lần thứ nhất. Thời kỳ Kết tập lần thứ nhất lẽ dĩ nhiên 
là chỉ có Luật tạng và Kinh tạng, còn Luận tạng hãy ở 
thời kỳ chưa thành lập. ””! 

Theo truyền thông Nam tông thì, Kinh Tạng Päli 
được chia thành năm bộ kinh (Paneca nikãyq): 


21 Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Sa Môn Thích Thanh Kiểm, in năm 
1989, tr. 40, 41. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 51 


[. Trường Bộ (Dieha mikãya):; 

2. Trung Bộ (MaJ?hima nihãya):; 

3. Tương ng Bộ (Sarnyufta nikãya): 
4. Tăng Chi Bộ (1ngufftara niữay4); 
5. Tiểu Bộ Kinh (Khudhaka nikãya). 


2. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ II 


2.1. Nguyên nhân triệu tập Đại Hội 

Một ngày nỌ, Trưởng Lão Da-Sà (Yassa) thuộc khối 
Tỳ-kheo miền Tây Ẩn-Độ, đi tuần du sang miền Đông 
và đến thăm thành Tỳ-Xá-Ly. Ngài chứng kiến chư vị 
Tỳ-kheo ở đây đã thay đổi 10 giới luật do Đức Phật chế 
định. Đó là những giới luật đã được duy trì từ Đại Hội 
Kết Tập Kinh Điển Lân Thứ Nhất và đã được chư vị 
Tỳ-kheo ở miễn Tây Ấn- Độ hành trì nghiêm mật. 


Tưởng lão Da Sá lo ngại rằng, việc sửa đổi giới luật 
như vậy, nếu không ngăn chặn thì sẽ rất có thể đưa dẫn 
đến tình trạng băng hoại Tăng Đoàn. Vì vậy, ngài đã 
khuyên chư vị Tỳ-kheo ở Tỳ-Xá-Ly là hãy sám hối và 
thực hành theo đúng giới luật. Đồng thời, ngài cũng 
khuyên dân chúng địa phương đừng cúng dường vàng 
bạc cho các thầy Tỳ-kheo. Nhưng chư vị Tỳ kheo ở đây 
lý luận rằng, việc tu chính một số giới luật nhỏ nhặt là 
những điều thích hợp đối với văn hóa và phong tục nơi 
đây. Mâu thuẫn không thể giải quyết, do vậy ngài Da 
Sá đã rời khỏi nơi này. 

Trưởng Lão Da Sá sau đó đi đến nhiều vùng khác 
nhau để tiếp xúc và trao đổi với những người am hiểu 
Phật pháp nhằm mục đích xem xét các hành vi vi phạm 
giới luật có thể chấp nhận được hay không. 


52 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Xứ Ấn-Độ rộng lớn, thời xưa giao thông khó khăn. 
Tăng đoàn tụ tập thành hai khối chính yếu: một khối ở 
miễn Tây và một khối ở miễn Đông. 

Những ý kiến xung khắc nhau giữa hai khối miền 
Tây và miễn Đông về giới luật đã dẫn tới việc triệu tập 
Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lân Thứ II. 


2.2. Địa điểm Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần 
thứ II 


Xuất phát từ sự 
bất đồng về cách lý 
giải của một số vị 
Tỳ kheo đối với giới 
luật do Đức Phật chế - ® 
định. Đại Hội Kết z~ 
Tập Kính Điển Lần 
Thứ II đã được triệu 
tập tại Ty-Xá-Ly 
(Vaishal, ValsalI), 
ngày nay thuộc tiểu 
bang Bihar, miền 
Bắc Ấn Độ, 100 năm 
sau khi Đức Phật thị hiện nhập niết bàn. Số lượng Đại 
biểu tham dự Đại Hội này có 700 vị. Đại Hội còn được 
gọi là Thất Bách Kết Tập. 


Người bảo trợ cho Đại Hội này là vua Kalasoka. 
Chủ trì Đại Hội gồm có 8 vị. Phật giáo ở hệ phía Tây 
gồm 4 vị là quý Ngài Vevata, Sambhuta Sanavasi, Yasa 
và Sumana. Phật giáo ở hệ phía Đông 4 vị là quý Ngài 
SabhIkamn, Salha, KhuJJasobhita và Sasabhamika. 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 53 


Khối ở miễn Tây gồm những vị Tỳ-kheo “bảo thủ” 
và khối ở miền Đông gồm những vị Tỳ-kheo “cấp 
fiến ” thuộc bộ tộc Bạt-Kỳ (Vajji) đang tu trong thành 
Tỳ-Xá-Ly. Chư vị Tỳ kheo này đã để xướng việc sửa 
đổi “Mười Giới Luật” dành cho chúng Tỳ-kheo để 
thích ứng với những thay đổi trong xã hội, sau một thế 
kỷ kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chư vị Tỳ kheo 
này thấy rằng, một số giới luật đã trở thành không thích 
ứng đối với thời đại của họ. Vì vậy, chư vị đề nghị cho 
Tỳ-kheo được phép thực hiện 10 giới luật với một số 
thay đổi. 10 giới luật do chư vị Tỳ kheo ở miễn Đông 
đề nghị thay đổi gồm có: 

1. Các Tỳ-kheo có thể dự trữ muối để dùng khi cần. 
(Diêm tịnh — Singilona kappa). Điều này trái với 
giới luật Ba-Dật-Đê (Pacittiya) thứ 38 cấm tích 
trữ thực phẩm. 

2. Các Tỳ-kheo có thể thọ trai sau giờ ngọ (Chỉ 
Tịnh — Dvangula kappa). Điều này trái với giới 
luật Ba-Dật-Đề thứ 37 cấm ăn sau giờ ngọ. 

3. Tỳ-kheo có thể đi khất thực tại một nơi khác sau 
khi đã thọ trai (Tụ Lạc Gian Tịnh — Gamanftara 
kappa). Điều này trái với giới luật Ba-Dật-Đê thứ 
35 cấm ăn quá nhiều. 

4. Được phép thực hiện nghi thức Bố- Tát (Uposatha) 
vào ngày mùng một và ngày rằm âm lịch, tại các 
nơi khác nhau trong cùng một trụ xứ (Trụ Xứ 
Tịnh — Avasa kappa), đây là điều cấm trong Đại 
Phẩm của Luật Tạng. 

5. Có thể yêu cầu chấp nhận một hành động, sau 
khi đã thi hành. Tùy Ý Tịnh (Anumati kappa). 
Điều này vi phạm quy luật. 


54 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


6. Có thể chấp nhận những điều do các bậc trưởng 
thượng bảo làm dù trái với giới luật (Cửu Trụ 
Tịnh — AcInna kappa) 

7. Được phép dùng sữa sau bửa ăn trưa. (Sinh Hòa 
Hợp Tịnh —- Amathita kappa) Điều này trái với 
giới luật Ba-Dật-Đê thứ 35 cấm ăn quá nhiều. 

8. Được phép uống nước thực vật lên men nhưng 
chưa thành rượu mạnh. (Thủy Tịnh — Jalogim 
patum). Điều này trái với giới luật Ba-Dật-Đề 
thứ 51 cấm uống rượu. 

0. Dùng tọa cụ có may thêm biên và không đúng kích 
thước (Bất Ích Lũ Ni Sư Đàn Tịnh — Adasakam 
Nisidanam). Điều này trái với giới luật Ba-Dật- 
Đề thứ 89. 

10.Nhận vàng và bạc cúng dường (Kim Tiên Tịnh 
— Jatarupajatam). Điều này trái với điễu qui định 
thứ 18 trong số 250 giới luật đành cho Tỳ-kheo. 

Những đề nghị tu chính giới luật của khối Tỳ-kheo 
miễn Đông đã không được đa số chư Tỳ-kheo tham dự 
Đại Hội tán thành vì đa số chư vị Tỳ kheo này coi đó là 
“Mười Điều Phi Pháp.” 

Nhưng khối Tỳ-kheo Bạt Kỳ không chấp nhận 
phán quyết đó nên đã vận động để triệu tập một Đại 
Hội Kết Tập khác với khoảng 10,000 đại biểu tham 
dự gồm nhiều thành phân, trong đó có người bình 
thường (Prthag]ana), bậc hữu học (SaIksa), bậc vô học 
(Asaika), bậc Tam Minh (Traividya), bậc Lục Thông 
(SadbhaIna), Balaprapta và Vasibhuta với danh xưng 
là “Hội Nghị Đại Chúng.” 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 55 


2.3. Kết quả Đại Hội Kết Tập 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ II đã dẫn 
tới kết quả phân chia Tăng đoàn thành hai bộ phái: 
“Irưởng Lão Bộ” (Theravada) và “Đại Chúng Bộ” 
(MahasanghIka). 


2.4. Những nguyên nhân dẫn tới phân chia 

Trong thời kỳ sơ khai, tín đồ của Đức Phật gồm 
những nhóm Phật tử hầu như biệt lập ở những nơi 
xa cách nhau khắp nơi tại Ẩn-Độ, vì thời đó chưa có 
những phương tiện giao thông và thông tin đại chúng. 
Việc phân hóa là trái với tinh thần hòa hợp thanh tịnh, 
tuy nhiên, nếu đi khác đường nhưng cùng mục đích thì 
điêu đó đã được Đức Phật khuyến tấn. 


“Này các Tỷ kheo! Như Lai đã giải thoát mọi ràng 
buộc thế gian và xuất thế gian, các ông cũng vậy... Này 
các Tỳ kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh 
phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì 
lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các thây hãy đi, 
nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi 
người một ngả, hãy truyền bá chánh pháp. Này các Tỳ 
kheo, chánh pháp toàn thiện ở phân đâu, phân giữa 
cũng như phân cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên 
bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh... Chính Như 
Lai cũng đi, Như lai sẽ ẩi về hướng Uruvela (Ưu Lâu 
Tân Loa) ở Sanànigàma để hoằng dương giáo pháp. 
Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy 
giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người 
khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ.” 
(Mahavagøa - Đại Phẩm 19, 20). 


56 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đức Phật, chỉ luôn luôn khuyên đệ tử là hãy tuân 
theo Cáo Pháp, thay vì tuần theo một đạo-sư hoặc một 
người lãnh đạo nào đó. Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh 
rằng, sau khi ngài thị hiện nhập Niết bàn, hãy lấy Giới 
luật làm thầy và xem giới luật như người dẫn đường 
trên lộ trình hướng đến giải thoát giác ngộ. 

Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy rằng: “Các 
thây Tỷ kheo, sau khi Như lai diệt độ, các thây phải 
trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt 
sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh 
giới là đúc thây cao cả của các thây. Nếu Như lai ở đời 
thì cũng không khác gì tịnh giới ấy.” (HT Thích Trí 
Quang dịch) 

Do ảnh hưởng của nễ nếp xã hội và tôn giáo thời đó, 
chư vị Tỳ-kheo thuộc phái Trưởng lão đã đặt mình vào 
hàng tu sĩ có nễ nếp đạo hạnh. Chư vị coi trọng những 
giới luật do Đức Phật chế định và cho rằng việc sửa đổi 
giới luật là hành vi thất kính đối với Đức Phật. 

Trong khi đó, chư vị Tỳ-kheo Bạt Kỳ chủ trương 
rằng, giáo pháp vi diệu của Đức Phật dành cho tất cả 
mọi loài chúng sanh và cho Phật tử các giới, chứ không 
phải dành riêng cho giới tu sĩ. Chư vị này quan niệm 
rằng, nếu những tu chính về giới luật không có điều gì 
vi phạm những nguyên tắc căn bản trong Phật pháp, 
thì cần nên tu chính cho phù hợp với thời đại và hoàn 
cảnh xã hội, đồng thời thích ứng với những phong tục 
tập quán của mỗi địa phương. Chư vị Tỳ kheo này thấy 
rằng, nếu các hàng Phật tử luôn luôn hành trì nghiêm 
mật đối với những giáo lý căn bản và thiết cốt của Đức 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 57 


Phật, thí dụ như Tứ Diệu Đế v.v. đồng thời tuân thủ 
Tam Tạng Kinh điển thì chư vị có thể áp dụng một cách 
linh động những nguyên tắc giới luật ít quan trọng. 

Các học giả Phật Giáo xét tới sự kiện tại thành phố 
Vesali (Tỳ-Xá-Ly) — thủ đô của xứ LicchavIi, quê hương 
của Cư sĩ Vimalakrrti (Duy-Ma-Cật), một nhân vật chủ 
trương cải cách nổi tiếng của Phật giáo. Tỳ Xá Ly vào 
thời đó là một trung tâm thương mại sâm uất, cho nên 
dân địa phương có tinh thần cấp tiến hơn những nơi 
khác. Vì vậy, trong cộng đồng Phật tử dễ phát sinh một 
phong trào mới. Gồm những người có tinh thần cấp 
tiến, muốn sửa đổi một số giới luật mà họ nhận thấy 
không còn phù hợp với thời đại của họ. 

Chúng ta nên nhớ, trong Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển Lân Thứ I, tôn giả Ananda đã thuật lại lời dạy của 
Đức Phật trước khi ngài thị tịch Niết Bàn rằng là, sau 
khi Ngài thị hiện nhập niết bàn, những giới luật nhỏ 
nhặt có thể sửa đổi để thích nghi với hoàn cảnh. 

Sau khi Tăng Đoàn phân chia thành hai phái trong 
Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lân Thứ II, về sau này 
tiến trình phân chia còn tiếp tục thêm nữa, với mười 
tông phái thuộc Trưởng Lão Bộ và tám phái thuộc Đại 
Chúng Bộ. 

Các học giả Phật Giáo nhận xét rằng, trên quan 
điểm lịch sử, sự phân chia thành nhiều tông phái là điều 
không thể tránh khỏi trong bối cảnh Đạo Phật mỗi ngày 
một lưu bố rộng rãi và phát triển lớn mạnh. 


Theo giáo lý Trung Đạo, thì người Phật tử cần giữ 
sự quân bình giữa hai cực đoan khổ hạnh và giải đãi. 


58 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Tùy theo căn cơ và trình độ hiểu biết của người 
nghe, Đức Phật đã thuyết giảng bằng nhiều phương 
tiện khác nhau. Những nhóm người và tầng lớp Phật 
tử khác nhau, cần có những giới luật khác nhau. Sự 
phát huy hay suy vong của những tông phái Phật giáo 
đương nhiên phải tùy thuộc vào Luật Nhân-Quả và 
Nhân-Duyên. 

Giáo lý chủ yếu của mỗi tông phái Phật Giáo chỉ là 
một con đường trong nhiều con đường dẫn tới hiển lộ 
Phật tánh. Chân lý tối thượng trong giáo pháp vi diệu 
của Đức Phật siêu việt hơn những øì mà tư tưởng và 
ngôn ngữ của con người có thể diễn đạt, nhưng mọi 
Phật tử đều có khả năng chứng ngộ chân lý đó. Đây 
chính là giáo lý thâm sâu của Nhất Thừa giáo. 


3. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ II 


3.1. Nguyên nhân triệu tập Đại Hội 

Do sự cung kính và sùng đạo qua nhiệt thành của 
vua Asoka (A Dục Vương) đã dẫn tới những tệ trạng 
nghiêm trọng trong Tăng Đoàn. Có một số người ngoại 
đạo, đã trà trộn vào hàng ngũ Tăng Đoàn không phải 
cho mục đích vì sự giải thoát của tự thân và tha nhân, 
cũng không phải vì sự trường tôn của Phật pháp mà chỉ 
vì nhu câu lợi dưỡng cá nhân và phe nhóm. Đây là giai 
đoạn mà ngoại đạo đã trà trộn vào trong Phật giáo để 
lộng hành thao túng, lũng đoạn khiến cho giới luật do 
Đức Phật chế định không được phụng trì nghiêm mật; 
tinh thần lục hòa kính không được thể hiện đúng mức, 
ngược lại có nhiều phân hóa, bất hòa trong hàng ngũ 
Tăng Đoàn và, trong suốt 7 năm chư Tăng đã không thể 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 50 


cử hành lễ Bố tát (Uposatha) nên không thể làm phép 
Yết ma để xét xử về những việc cần xét xử một cách 
nghiêm minh đúng như luật định. 


Trước tình trạng đó, vua Asoka đã phái một đại 
thần đến nhắc nhở chư Tăng làm lễ Bố tát, nhưng chư 
Tăng không thể Bố Tát với những người không thật 
sự là Tăng nên tình trạng đã không được cải thiện. Vì 
lệnh vua không được rõ ràng, nên vị đại thần đã sát hại 
một số Tăng sĩ. Thấy thế, Trưởng lão Mogsalliputta- 
Tissa đã lên tiếng can thiệp. Khi vua Asoka nghe được 
hung tin này, vua đã vô cùng xúc động đến ngất xỉu, 
đồng thời hết sức hối hận và lo sợ vì nghĩ rằng mình đã 
không ban hành lệnh một cách minh bạch nên tạo ra sát 
nghiệp. Nhất là việc đã liên quan đến vụ sát hại một số 
vị Ïy Kheo. 


Vua đã đích thân đến thỉnh cầu chư vị Tỳ-Kheo 
phán xét xem vua có tội hay là vị Đại thần có tội trong 
vụ sát hại. Tuy nhiên, đã không ai có thể trả lời dứt 
khoát. Chư vị Tỳ kheo khuyên Vua hãy đến thỉnh ý 
Trưởng lão Mục-Kiên-Liên Tử Đế Tu, vị cao Tăng đã 
đạt Tam minh và chứng quả A-La-Hán. Vua liễn cử 
một phái đoàn đến cung thỉnh Trưởng lão Mục-Kiển- 
Liên Tử Đế Tu. Trưởng Lão Mục Kiêển Liên Tử Đế Tu 
(Mogsaliputta- Tissa) không phải là Tôn-G1ả Đại Mục- 
Kiển-Liên (Maha Mogsallana Thera), một trong 10 vị 
đệ tử lớn của Đức Phật. Trưởng lão Mục Kiên Liên 
Tử Đế Tu sống cùng thời đại với Vua Asoka. Do ảnh 
hưởng của Ngài, Vua Asoka đã cho Hoàng Tử Mahinda 
và Công Chúa Sanghamitta xuất gia để gia nhập Tăng 
Đoàn và hai vị này đã sang đảo quốc Tích-Lan (Ski 


60 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Lanka) để truyền bá Phật pháp, nhờ vậy ngày nay hầu 
hết dân chúng Tích Lan đều là Phật tử. 


Vào thời gian xảy ra những xáo trộn quan trọng 
trong Tăng Đoàn, thì Trưởng lão Mục-Kiêển-Liên Tử 
Đế Tu đang ẩn tu trên núi Adhoganga. 

Vì ngài thấy rằng, việc trang nghiêm Tăng Đoàn rất 
khó khăn, lý do không thể chỉ dùng tăng lệnh mà phải 
nhờ tới lệnh của vua. Vì vậy, sau khi chứng kiến tình 
trạng thiếu trang nghiêm, Trưởng lão Mục Kiên Liên 
Tử Đế Tu quyết định ẩn tu trên núi để tránh xa những 
vị giả danh tu sĩ. Khi các đoàn sứ giả của vua đến cung 
thỉnh Trưởng lão về kinh đô thì Ngài từ chối. Cuối cùng, 
vua tăng gấp đôi số người đi cung thỉnh Trưởng lão rời 
nơi ẩn cư để trở về kinh đô làm cố vấn cho vua. Theo 
lời vua dặn, sứ giả thưa với Trưởng lão rằng: “Bạch 
ngài, Phật giáo đang có nguy cơ suy tàn, cúi xin ngài 
hãy bi mẫn chấn hưng và phò trì Phật pháp. ” 

Trước lòng thành khẩn của Vua, Trưởng lão Mục 
Kiển Liên Tử Đế Tu đã hứa khả và lên thuyển về kinh 
đô gặp Vua. Khi vị cao Tăng tới nơi, Vua đích thân lội 
xuống nước đến tận đầu gối để cung đón Ngài. 

Sau khi về kinh đô, Trưởng lão Mục-Kiển-Liên Tử 
Đế Tu nghe vua Asoka kể lại những øì đã xảy ra và 
Vua hỏi Trưởng lão xem vua có mang tội giết oan các 
tu sĩ do hành động sai lầm của vị Đại thần hay không. 

- Trưởng lão đã hỏi lại vua: “Lúc đó đại vương có 
tâm sát hại hay không ?” 

- Vụa trả lời: “Đệ ? chỉ mong thực hiện công đức, 
chứ không có tâm sát hại. ` 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 61 


- Trưởng Lão khẳng định: “Nếu không có tâm sát 
hại thì đại vương Vô tội. ` 


Trong dịp này, Trưởng lão Mục-Kiên-Liên Tử Đế 
Tu nhắc lại lời dạy của Đức Phật rằng: “Này các Tỳ- 
Kheo, ta nói rằng nghiệp là do có tác ý, chỉ có tác ý mới 
tạo tác nghiệp. ” 


Rồi Trưởng Lão giảng Kinh Bản Sinh cho vua nghe. 
Sau khi nghe pháp, mọi thắc mắc lo lắng trong lòng của 
vua đều chuyển hóa. Sau đó, theo lời thỉnh cầu của vua, 
Trưởng Lão thuyết pháp cho vua nghe suốt 7 ngày liên 
tục. 


Vua thảo luận với Trưởng lão về việc chấn hưng 
Phật giáo và triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần 
Thứ III ngay tức khắc. 


3.2. Địa điểm Đại Hội Kết Tập 


Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ IHII, được 
triệu tập khoảng 250 năm trước Tây lịch, đúng T18 
năm kể từ Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ II. Đại 
Hội Lân Thứ III được tổ chức tại vườn Uyỳana, thành 
Pàtaliputta, kinh đô Pätaliputra, ở nước Magadha 
(Ma-Kiệt-Đà),? ngày nay là thành phố Patna, do 
Vua Asoka bảo trợ. Đại Hội kéo dài khoảng 9 tháng, 
dưới sự chủ tọa của ngài Mogøaliputta-Tissa (Mục- 
kiển-liên-tử Đế-tu, H#-ƒˆ77ZÃ, S. Maudgaliputra 
Tizya). Số lượng Đại biểu tham dự là 1000 vị Tỳ- 
Kheo tinh thông Phật pháp và giới luật trong tổng số 
22_ “Asoka— The Great UpasaRa.`` In Anuradha Senevrratna (ed.). King 


A$Soka and Buddhism: Historical and Literary Studies. Buddhist 
Publication SocIety. Gombrich 1995, p.7. 


62 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


khoảng 60.000 tỳ kheo tham dự - để phụ trách việc 
tụng đọc giáo pháp và giới luật.” 

Mục đích của Đại Hội là ngăn chặn việc đem giáo 
luật của ngoại đạo giảng dạy cho tín đồ, nhằm tránh sự 
rạn nứt trong Tăng Đoàn. Vua Asoka, đã đích thân chất 
vấn về kiến giải Phật Pháp đối với một số các thầy Tỳ- 
Kheo trong Đại Hội này, để giúp cho Tăng Đoàn được 
trang nghiêm tốt đẹp. 


3.3. Kết quả Đại Hội 


Tại Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần Thứ III này, 
Trưởng lão Mục-Kiển-Liên Tử Đế Tu đã soạn thảo 
bộ Thuyết Sự Luận (Kathavatthu)?t để phản bác một 
số những quan điểm thiếu chuẩn xác, nhằm duy trì sự 
thuần khiết của Phật Pháp. 


Bộ Luận này có 23 chương, bao gồm những luận 
thuyết về những quan điểm triết lý bị coi là lệch lạc. 
Thuyết Sự Luận là cuốn luận thứ 5 trong số 7 cuốn 
luận thuộc Luận bộ (Abhidhamma) trong Tam Tạng 
(Pitaka). 


Đã có giả thuyết cho rằng, Tam tạng Kinh điển của 
Phật giáo được bắt đầu ghi chép trong Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ II này.” 


23_ “lmages öoƒ 1Sokq: Some lIndian and Sri Lankan Legends and their 
Developmemr. In Anuradha Seneviratna (ed.). King Asšoka and 
Buddhism: Historical and Literary Studies. Buddhist Publication 
SocIety, Strong, John S. 1995, p.143. 

24 “Asoka— The Great UpnasaRa.`` In Anuradha Senevrratna (ed.). King 
A$Soka and Buddhism: Historical and Literary Studies. Buddhist 
Publication SocIety. Gombrich, Richard, 1995, p.8. 

25W. Rahula, H¡sfory of Buddhism ¡ïn Ceylon, Buddhist Cultural 
Centre, Sri Lanka, 1956. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 63 


Trưởng Lão Mục-Kiên-Liên Tử Đế Tu dự kiến, 
trong tương lai Phật Giáo ở các quốc gia ngoài Ấn Độ 
sẽ hưng thịnh hơn tại Ấn độ. Vì thế, ngài đã cùng với 
vua Asoka cử những vị cao Tăng đi truyền bá Phật pháp 
khắp các xứ lân bang. 

Do vậy, một trong những thành quả tốt đẹp và 
quan trọng nhất do Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần 
thứ II đem lại là sau khi Đại Hội kết thúc, Vua Asoka 
cử những phái đoàn gôm các vị Tỳ-Kheo tỉnh thông 
Phật Pháp và giới luật đi đến những nơi cách xa Ấn 
Độ để truyền bá đạo Phật trong đó bao gồm người con 
trai của vua là Thái tử Mahinda. Những quốc gia được 
vua Asoka phái người đến để truyền bá chánh pháp có 
Tích-Lan, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, Kashmir, 
vùng chân núi Hy-Mã-Lạp-Sơn và, vua Asoka cũng 
gởi sứ giả Như Lai đến tận Syria và Esypt (Hy Lạp) ở 
Âu Châu để xiển dương chánh pháp. 


4. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ IV 


Đại Hội Kết Tập kinh điển lần thứ IV được tổ chức 
tại hai thời điểm khác nhau: 


°- Tại Ski Lanka vào năm 29 trước Tây Lịch ở thế kỷ 
thứ I, do Thượng Tọa Bộ (Theravada) triệu tập và 
Quốc Vương Vattagamani bảo trợ.“° 

°Ò Tại Kashmir, Ấn Độ vào thế kỷ thứ I sau Tây 
Lịch, do phái Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada) 
triệu tập. 


26 “Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nr”, Bhikkhu Suvijo, Tạp chí Phật 
giáo Nguyên thủy, sô 05 (tháng 02/2011), tr 42-43. 


64 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đại Hội ở Kashmir được bảo trợ bởi Đại-Đế 
Kanishka đã đưa đến kết quả là hình thành Phái Đại 
thừa (Mahayana). Dưới thời Đại-Đế Kanishka, một bậc 
minh quân nhưng cũng là một Phật tử thuần thành đã 
hết lòng bảo hộ Phật giáo. Phật giáo trong triều đại của 
vị minh quân này được xem như thời kỳ vàng son hưng 
thịnh. Những Phật tử Bắc tông coi công đức của vị vua 
này đối Phật giáo cũng vĩ đại không kém gì công đức 
của Đại Đế Asoka. 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Thứ IV ở Ski Lanka đã 
kéo dài 3 năm và, đây là lần đầu tiên một Đại Hội Kết 
Tập Kinh Điển được triệu tập ở ngoài nước Ấn Độ. 


Nhờ Đại Hội Kết Tập này, Tam Tạng kinh điển do 
Tôn-Giả Mahinda, con của Vua Asoka và chư vị Tỳ- 
Kheo từ Ấn Độ sang Ski Lanka đã được chép lại đầy đủ. 


Sau khi Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ IV bế 
mạc, những kinh điển viết trên lá Bối đã được truyền 
bá sang các nước lân bang, như Miến Điện, Việt Nam, 
Thái Lan, Cambodia và Lào... 

Phạn-ngữ là ngôn ngữ chính yếu được dùng trong 
Đại Hội kết tập này. Do đó, Đại Hội Kết Tập ở Kashmir 
có thể được coi là dịp mở ra một kỷ nguyên mới trong 
lịch sử Phật Giáo, vì Đại Hội đã khiến cho Phạn ngữ 
trở thành phương tiện hữu hiệu để chuyên chở giáo lý 
của Đức Phật. 

Theo P. V. Bapat thì, “Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
lần thú IV đã được tổ chức do sự đề xướng và bảo trợ 
của nhà vua khoảng năm 100 sau Tây lịch. Địa điểm 
diễn ra Đại Hội là Jalandhar hoặc Kashmir, các nhà 
nghiên cứu vẫn chưa có sự nhất trí về địa điểm. Các 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 65 


Phật tử miền Nam không thừa nhận Đại Hội này và 
trong biên niên sử của Tích Lan không thấy nhắc đến. 
Có thể nói không sai rằng, các Phật tử thuộc Thượng 
tọa bộ (Theraveda) đã không tham dự Đại Hội. Theo 
một tư hiệu của Tây Tạng thì, một trong những thành 
quả của Đại Hội là giải quyết được sự phân hóa của 
Tăng Đoàn. Mười tám hệ phái đều được thừa nhận là 
những kho tàng giáo lý của chính tông. 


Theo ngài Huyền Trang (Yuan Chwang) thì vua Ca- 
nị-sắc ham thích đọc sách Phật giáo nên mỗi ngày ông 
cho mời một tu sĩ đến giảng dạy cho mình, nhưng vì các 
f sĩ mỗi người theo một kiểu, có khi mâu thuẩn nhau, 
khiến nhà vua bối rối nên đã tham khảo ý kiến Hiếp Tôn 
giả (Parsva) về giáo lý chân chính. Theo lời khuyên của 
Tôn giả, nhà vua quyết định triệu tập một Nghị hội có 
sự tham gia của các hệ phái khác nhau. Nhà vua muốn 
chấm dứt sự phân hóa trong Giáo hội. Ông cho xây dựng 
một tu viện chúa đủ 500 tu sĩ được mời đến để viết các 
bộ Tạng. Các bài viết về Kinh tạng (Sufta-pitaka) bao 
sôm 100 nghìn bài tụng (Slokas) Bộ Vinayavibhasa 
viết về giới luật cũng gôm 100 nghìn bài tụng, còn bộ 
Abhidhamna-vibhasa (Luận tạng) được kết tập tại Nghị 
hội này, cũng sôm một số bài như thế“ ”?7 


4.1. Phật Giáo trong thời kỳ Vua Kanishka (Ca 
Ni Sắc Ca), đầu thế kỷ thứ II 


Sau 300 năm kể từ triêu đại vua Asoka, Vua 
Kanishka (Ca Nị Sắc Ca) ở đầu thế kỷ thứ II, là một 


27 “2500 Years Of Buddhism”, 2500 Lịch Sứ Phát Giáo, Tác giả P. V. 
Bapat, Việt dịch Nguyễn Đức Tư Hữu Song, chương IV, Bôn Nghị 
Hội Kêt Tập của Phật Giáo (Four Buddhist Counc1]ls). 


66 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Phật tử thuần thành, một bậc hộ pháp trung kiên. Vua 
Kanishka là một bậc minh quân, thế lực uy dũng, ông 
đã từng chinh phục Varkand, Kashgar, Khotan v.v. 
thuộc lãnh thổ của triều đại Hậu Hán. 


Trong thời gian trị vì 30 năm, vua Kamishka đã 
thành tâm hỗ trợ Phật Giáo với tất cả khả năng có thể 
và đã giúp cho Phật giáo phát triển trên mọi phương 
diện như kiến lập nhiều ngôi bảo tháp, tự viện, khắc ghi 
lại Tam tạng kinh điển, bảo trợ Đại Hội Kết Tập v.v. 
Công đức của vua Kanishka (Ca Nị Sắc Ca) rất lớn có 
thể tương đồng với công đức của vua Asoka. 


Hoàng đế Kanishka GI1]j@(Sfll, Ca Nị Sắc Ca, 
I) là vua của nước Kusha (Quý Sương, EM) Ở 
Trung Á. Vương quốc này trải dài từ Tajikistan tới Biển 
Caspi và, từ Afghanistan đến lưu vực sông Hằng. Quý 
Sương là một cường quốc thời cổ đại vào thế kỷ thứ I 
đến thế kỷ thứ II. 

Theo văn bia Rabatak, một gia phả khắc trên đá 
bằng tiếng Hy Lạp và Đại Hạ thì, vua Kanishka là 
người kế vị của vua Vima Kadphises vào năm 127. Vua 
Kanishka là con trai của hoàng đế Vima Kadphises, 
cháu của Sadashkana và là chắt của Kujula Kadphises. 


Vua Kanishka có công đức lớn trong tiến trình phát 
triển Phật Giáo Đại thừa. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 67 





Hình ảnh vua Ca Nị Sắc Ca 
trên đông tiên thời Kanishãa 


Vua Kanishka đã đóng đô ở Purushapura, ngày nay 
là Peshawar ở Pakistan, nằm trong khu vực thượng lưu 
sông Hằng và sông Ấn và Mathura, ở miền bắc Ấn Độ. 
Đế chế này đã kiểm soát một vùng đất rộng lớn bao 
trùm hầu hết các nước Ấn Độ, Iran và Trung Á trong 
thế kỷ thứ I và thứ II. 


Hoàng đế Kanishka là một bậc minh quân vĩ đại, 
ông đã không chỉ xây dựng một đế quốc hùng mạnh, 
thịnh vượng bằng chánh sách từ bi và trí tuệ trên căn 
bản của Phật pháp mà ông còn là một Phật tử thuần 
thành và được kính trọng như một bậc đại Hộ pháp 
vương kiệt xuất vì ông đã nhiệt tâm bảo trợ mọi Phật 
sự cũng như thể hiện lòng từ bi trong cuộc sống thực tế 
hàng ngày. Vai trò và tên tuổi của vua Kanishka không 
chỉ thành tựu lớn trên lĩnh vực quân sự mà còn bao gồm 
cả lĩnh vực chính trị và tôn giáo, được xem là đồng 
đẳng với Đại đế Asoka, vua Menandros I của Ấn-Hy 
Lạp vào thế kỷ thứ II trước Tây lịch, các vua nhà Gupta 
thế kỷ thứ V và vua Hashavardhana vào thế kỷ thứ V. 


68 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Vua Kanishka đã cổ xúy cho việc phát huy nghệ 
thuật Hy Lạp —- Phật giáo và đã đạt đến mức tuyệt mỹ 
về biểu tượng, điêu khắc và kiến trúc Phật giáo, đồng 
thời đã hình thành nên văn minh Gandhara. Với sự hỗ 
trợ đắc lực của ông, Phật giáo Đại thừa đã trải qua một 
thời kỳ phát triển huy hoàng rực rở tại Trung á và nhiều 
quốc gia khác. 


Hoàng đế Kanishka phát tâm xây dựng rất nhiều 
đến tháp, tự viện. Vua đã xây đại tháp Peshawar để 
tôn thờ xá lợi Phật, ở Sirsukh ở Taxila, ngôi thành ở 
Kashmir v.v. đặc biệt vua đã tổ chức và bảo trợ cho 
Đại Hội Kết tập Kinh Điển Lần Thứ IV ở Jãlandhar 
Kashmirthat, Kashmir. Trong triều đại của Hoàng đế 
Kanishka đã có những đại luận sư xuất chúng như Tổ 
Nagarjuna (Long Thọ), Tổ Asvaghosha (Mã Minh), Tổ 
Vasumitra (Bà-Tu Mật Đa - Thế Hữu) và Charaka, vị 
“cha đẻ nền y học của Ấn Độ” v.v. 


Đức vua Kanishka tại lễ 
khánh thành Phát giáo 
đại thừa 2° 






28 http:/www.lst-art-gallcry. ..\ MỞ 
com/Ambrose-Dudley/ 
Kanishka-Inaugurates- l4 
Mahyana-Buddhism.html 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 69 





Tượng Phát được tìm thấy có niền đại vào năm thứ ö 
frị vị của vua Kanishka. Khoảng năm l35 trước tây lịch. 


Hình đức Phât được in trên đồng tiên 
dưới thời vương triếu vua Kanishka.”" 


29 Sircar, Dineschandra (1971). S?udies in the Religious Le oƒ Áncienf 
and Medieval India. Motilal Banarsidass Publ. ISBN 978-81-208- 


2790-5. 
30 www.metmuseum.org. 


70 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 











Phóng đại hình đức Phát được In trên đô 
dưới thời vua Kanishka 


“.. F 
w,.N" 


nợ tiên 


4.2. Phật Giáo sau thời kỳ Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ IV 

Sau Đại Hội Kết Tập kinh Điển Lần Thứ IV, Đại 
Chúng Bộ đã tách khỏi Thượng Tọa Bộ và khởi đầu 
cho thời kỳ của Phật giáo Đại thừa (Mahayana). Tuy 
nhiên, ít nhất Phật giáo Đại thừa đã phải cần vài thế kỷ 
sau đó (từ thế kỷ thứ I trước Tây lịch đến thế kỷ thứ HI 
sau Tây lịch) mới có thể định hình tư tưởng đặc hữu của 
mình nhưng vẫn gắn liền với tinh hoa cốt cõi của Phật 
øiáo Nguyên thủy. Hay nói khác hơn, Phật giáo Đại 
thừa chỉ triển khai sâu rộng giáo nghĩa trọng yếu mà 
Đức Phật đã khai thị. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 71 


Những bậc Đại luận sư siêu xuất của Phật giáo Đại 
thừa tiêu biểu như: 

Tổ Mã Minh (F§ 
Hỗ sa. Asvaghosha, 80 — 
150), người Bắc Ấn Độ, 
là vị Tổ thứ 10 của Phật 
Giáo Ấn Độ, một bậc Đại 
Luận sư ở giữa thê kỷ thứ 
I và thứ II, Ngài được xếp 
vào «bốn mặt trời chiêu 
soi thế giới». 

Tổ Long Thọ (HE, 
Nagãrjuna, đầu thế kỷ 
thứ II), người Nam Ấn 
Độ, được xem như “Đệ 
nhị Thích Ca”, là vị Tô 
thứ 14 của Thiền tông 
Ấn Độ và là một Đại 
luận sư xuất sắc nhất của 
Phật giáo Đại thừa được 
tôn làm “Bát Tông Cộng 
Tổ), là cha đẻ của triết 
học 7Tánh không và là 
vỊ khai sinh trường phải 
lrung Quản. 

Tổ Vô Trước (8#, 
Asanga, 300-370), là một 
Đại luận sư đã hình thành 
hệ thông Duy Thức Học : | 
(inanavadin) Tổ Long Thọ 





1 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Tổ Vô Trước Tổ Thể Thân 


Tổ Thế Thân ([HŠl, ƒ¿subandhu, 316-396), là 
một Đại Luận sư ưu việt của Thuyết nhất thiết hữu bộ 
(Sarvästivädin) nhưng sau đó đã chuyền sang Phật giáo 
Đại thừa và là một Luận sư kiệt xuất của Duy Thức 
Học (Wijããnavädin), được xem là vị Tổ thứ 21 của Phật 
Giáo Ấn Độ. 

Tổ Trần Na (l7, 
dienaøa, 480- 540), một 
Đại Luận sư nỗi tiếng 
của Duy Thức Học (sa. 
Wi7nanavadIn, Yoøacarin) 
và là người có công lớn '' 
trong việc cải cách và | > 
phát triển ngành Nhân ] ES> 
minh học (Hefuvidya). “ 





Tô Trần Na 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ T5 


*IIg=agiÿf~=š=xsqaqvel 4 | | SI WAEĂ°A2291402894811 


Tổ Thánh Thiên Tổ Pháp Xứng 





Tổ Thánh Thiên (S7, Aryadeva, thế kỷ thứ VI), 
là một Đại luận sư nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ, vị tô 
thứ 15 của Thiền tông Ấn Độ. 

Tổ Pháp Xứng (ïŠ§l, DharmakRirii, 600-650), Đại 
Luận sư quan trọng hàng đầu của triết học Nhân minh 
học (sa. /#efuvidyä), trong thế kỷ thứ 7 tại miễn Nam 
Ấn Độ, 


5. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ V và thứ 
VI tại Miến Điện 

Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lân Thứ V được tổ chức 
sau hơn 2 thiên niên kỷ kể từ lần kết tập thứ IV. Lân kết 
tập này lấy Luật tạng làm trung tâm nghị luận. Theo sử 
Miến Điện và Giáo sử Pali Chương thứ sáu ghi lại thì, 
vào năm Tây lịch 1871 — Phật lịch 2414, Đại Hội được 
sự bảo trợ của Vua Mindon, tại thủ đô Mandalay. Đại 
Hội triệu tập 2400 vị cao Tăng có học vấn thượng thừa, 
do các trưởng lão Jagarabhivamsa, NarindabhidhaJa và 
Sumangala Sami luân phiên chủ tọa. Các Ngài kết tập 
tam tạng kinh điển, so sánh, đối chiếu, cùng đại chúng 


74 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


trì tụng rồi ghi khắc lại trên 729 khối đá cẩm thạch 
đem cất vào trong chùa tháp Kuthodaw, dưới chân núi 
Mandalay và cho xây 45 tòa tháp Phật bao quanh ở bên 
ngoài. Thành quả kết tập này vẫn còn được bảo quản 
tại cố đô Mandalay cho đến ngày nay. Đại hội này kéo 
đài khoảng 5 tháng tại hoàng cung. 








Mưể . 
" _ 
++t : "— v_c ¿ 
lỆ b 


Các trang kinh đả được bảo vệ bên trong 
tháp tại Mandalay. 


l|Í 





Tháp nhỏ lưu trữ các phiên đá ghỉ khắc kinh điển. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 75 





Đại Hội Kết Tập lần thứ VI tiếp tục diễn ra tại Miến 
Điện sau 85 năm kể từ Đại Hội thứ V. Đại Hội được 
khai mạc ngay vào dịp Đại Lễ Phật Đản, ngày 17 tháng 
5 năm 1954 tại Rangoon. Với sự tham dự của nhiều 
vị cao Tăng uyên bác trên thế giới, nhất là tại Ấn Độ, 
Tích Lan, Nepal, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào 
và Pakistan. Hòa thượng AbhidhaJa Maharattha Guru 
Bhadanta Revata chủ tọa Đại Hội. 500 thầy Tỳ kheo 
tinh thông kinh điển của Miến Điện được mời để đảm 
nhiệm việc rà soát lại những bản văn đã khắc trên 729 
khối đá của lần kết tập thứ V làm căn cứ và thu thập 
rộng rãi các bản văn Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên, 
Hiệp Hội Pàli Thánh Điển ở Luân Đôn và những bản 
văn Pàli tại Miến Điện, rồi đem ra khảo đính một cách 
kỹ lưỡng. 

Theo Phật Quang Tự Điển thì, Sau khi đại hội kết 
tập hoàn mãn, Giáo hội đã đem ¡n để lưu truyền. Lần 
kết tập này đã cung thỉnh các thầy Tỳ kheo thuộc những 
nước Phật giáo Nam truyền tham dự, các thầy Tỳ kheo 
của những nước Phật giáo Bắc truyền cũng đã được 


76 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


cung thỉnh dự khán. Thời gian kết tập kinh điển kéo dài 
hơn 2 năm, đến Đại lễ Phật Đản năm 1956 (Phật lịch 
2500) mới hoàn thành. 


Tóm lại, kể từ khi Đức Phật thị hiện nhập niết bàn 
cho đến nay đã có 6 Đại Hội Kết Tập Kinh Điển. 


1. 


Đại Hội thứ I được triệu tập vào năm 544 trước 
Tây Lịch, ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết 
Bàn. 


- Đại Hội thứ II được triệu tập 100 năm sau khi 


Đức Phật nhập Niết Bàn. 


- Đại Hội thứ LHI được triệu tập vào khoảng năm 


325 trước Tây Lịch, với sự bảo trợ của Đại Đế 
Asoka. 


;- Đại Hội thứ IV được tổ chức tại hai địa điểm khác 


nhau, một tại SkI Lanka (Tích Lan) vào năm 29 
trước Tây lịch, do Thượng Tọa Bộ (Theravada) 
triệu tập và Quốc Vương Vattagamani bảo trợ và, 
hai tại Kashmir trong thế kỷ thứ I sau Tây lịch do 
phái Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada) triệu tập 
và được sự bảo trợ bởi Đại-Đế Kanishka. 


. Đại Hội thứ V được triệu tập trong thế kỷ XIX 


vào năm 1871 ở Mandalay, Miến Điện (Burma / 
Myanmar) 


- Đại Hội thứ VI được triệu tập năm 1954 tại thủ 


đô Rangoon của Miến Điện (Burma / Myanmar) 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 77 


IV. NHỮNG YÊU TÔ CHÍNH TRỊVÀA  _ 
KINH TẾ LIÊN QUAN TỚI SỰ PHÁT TRIÊN 
CỦA ĐẠO PHẬT 


Từ thế kỷ thứ VII cho tới thế kỷ thứ V trước Tây lịch, 
xứ Ấn- Độ đã trải qua nhiều biến chuyển quan trọng về 
chính trị và kinh tế. Mười sáu nước nhỏ kết hợp với 
nhau thành bốn nước lớn trong vòng 150 năm. Kế đó, 
Đế Quốc Magadha dưới sự cai trị của Ajatashatru (491- 
459 TTL) đã mở rộng. Đến thế kỷ IV trước Tây lịch, 
Magadha đã kiểm soát phần lớn miền Nam Ấn Độ.! 
thống nhất tất cả bốn nước thành một vương quốc trong 
thời kỳ từ năm 550 tới năm 350 trước Tây lịch. Các học 
giả nghiên cứu về sự phát triển của Phật Giáo ở Ấn- Độ 
cho rằng những nhu cầu chính trị và kinh tế đã đóng 
góp đáng kể vào sự phát triển của Phật Giáo ở Ấn- Độ 
thời xưa. 


Sự kếp hợp các nước nhỏ thành những nước lớn 
mạnh hơn, đã dẫn tới những biến đổi từ những xã hội 
đơn giản thành những xã hội nông nghiệp tân tiến hơn. 
Đặc điểm của những tiến bộ này là sự sử dụng những 
dụng cụ bằng sắt, giúp nhà nông tăng gia sản xuất và 
đem lại thặng dư kinh tế cho xã hội. Trong thời gian 
này, hai giai cấp thấp Vaisya và Sudra có cơ hội giữ 
những vai trò quan trọng hơn trước, nguyên do là vì họ 
trở thành những người sản xuất và đóng góp nhiều công 
sức vào những nhu cầu kinh tế. Trong khi các đế quốc 
vùng Tiểu Lục Địa Ấn Độ bành trướng. 


31 https:/nghiencuulichsu.com, “Các triều đại chính trong lịch sử Ấn 
Độ.” 


78 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trong thời kỳ này, một giai cấp thương gia mới đã 
được tạo nên. Giai cấp mới này, không muốn duy trì hệ 
thống phân chia tầng lớp xã hội khe khắt, bởi vì trong 
những giao dịch buôn bán hàng ngày họ cần phải tiếp 
xúc với bất cứ ai. Hệ thống phân chia giai cấp khắt khe 
tạo ra những hàng rào ngăn cách, những tệ trạng bất 
bình đẳng và bất công trong dân chúng. Hai giai cấp 
Brahman và Kshatriya làm chủ nhiều đất đai trong khi 
họ không phải đóng thuế. Đặc quyên được hưởng miễn 
thuế như vậy gây hạn chế cho sự bành trướng của đế 
quốc. Để bù đắp, giới lao động mới từ hai giai cấp thấp 
đã lao động cực lực để góp nhiều công sức vào sự phát 
triển của đế quốc Ấn Độ thời xưa. 


Tín đồ của Đạo Brahman, dưới sự dẫn dắt của các 
giáo sĩ Vệ-Đà, có khuynh hướng duy trì lối sống tự túc 
theo truyền thống của dân chúng ở các vùng nông thôn. 
Đó là lối sống nông nghiệp trầm lặng, thiếu năng động. 
Trái lại, Đức Phật và các nhà sáng lập của Kỳ-Na Ciáo 
(ấ )šš1 — Jaina) thường đi thuyết giảng và thu nhận tín 
đồ trong các thị trấn đông dân cư và năng động. Vì vậy, 
sự bành trướng của những vùng thành thị đã đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển của Đạo Phật. 


Có những yếu tố, khiến cho Đạo Phật phát triển 
song song với sự bành trướng của đế quốc Ẩn-Độ thời 
xưa. Các vị tỳ-kheo là những người xuất thế đã từ bỏ 
đời sống thế tục, cho nên giới cầm quyền thấy rằng Đạo 
Phật không làm suy giảm quyên lực của họ. Trong khi 
đó, xã hội Vệ-Đà với hệ thống phân chia giai cấp khắt 
khe, khó phát triển song song với sự bành trướng của đế 
quốc. Vì vậy, giới cai trị và cầm quyền của đế quốc đã 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 70 


tìm thấy trong Phật giáo một nguồn năng lực cấp tiến 
đáng kể để hóa giải hệ thống giai cấp lạc hậu và giúp 
họ làm giảm quyền lực chính trị và kinh tế của các giáo 
sĩ Đạo Brahman. 


Trong kinh điển Phật Giáo, từ thế kỷ thứ V trước 
Tây lịch có nói tới sự phát triển của ngành thương mại ở 
Ẩn-Độ vào thời Đức Phật. Thị trấn Rajagrha, thủ đô của 
Vương Quốc Magadha, có tới khoảng 36,000 ngôi nhà 
của giới thương øia; với một nửa số đó thuộc về Phật tử 
và nửa còn lại thuộc về tín đồ của Đạo Kỳ-Na, mà phần 
đông là những người làm nghề cho vay tiền được coi như 
là nghề ngân hàng thô sơ của thời xưa. Ngoài ra, những 
sự tích trong Kinh Bổn Sanh (Jataka Tales) mô tả vào 
thời Đức Phật đã có sự xuất hiện giao dịch hàng hóa của 
các đoàn thương gia đông đảo đến từ nhiều nước khác 
nhau trong khu vực cũng như trên thế giới. 


V. ĐỜI SÔNG TU VIỆN VÀ NÊN GIÁO DỤC 
PHẬT GIÁO 


Hệ thống giáo dục của Đạo Brahman gồm có những 
nơi gọi là Gurugrha (Nhà Của Thây), và đường lối giáo 
huấn của họ là một thầy giáo đảm nhiệm việc dạy học 
cho một nhóm nhỏ bao gồm tín đồ và học sinh. Trong 
khi đó, hệ thống giáo dục của Đạo Phật áp dụng truyền 
thống tu viện. 

Các tu viện Phật Giáo thời xưa, không chỉ là những 
nơi Phật tử đến tham thiển mà còn là những trụ sở văn 
hóa và giáo dục. Vào thời của Đức Phật, giới vua quan 
và thương gia là những nguồn tài trợ chủ yếu cho các 
tu viện. Hệ thống giáo dục của Phật Giáo, sẵn sàng tiếp 


S0 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


nhận đông đảo học tăng bất kể vùng miễn, bộ phái vào 
các trung tâm học thuật cao cấp. Tiêu biểu như viện đại 
học Nalanda,?”? được đánh giá là hệ thống trường đại học 
quy mô và chất lượng nhất thế giới lúc bấy giờ. Những 
chi chép của các vị tăng sĩ Trung Hoa? đến tham học 


32 Nalanda cách thủ phủ Patna 90km về hướng Đông nam, cách Vương 
Xá khoảng 12km. Địa danh này ngày nay được xác định nằm tại ngôi 
làng Bada Ganon. Danh xưng Nalanda liên quan đến nhiều huyền 
thoại. Theo Tiên sĩ Hiranand Shastri, từ “Nalanda” xuất phát từ hai 
từ Sanskrit là “nalam” và “da.” “Nalam” có nghĩa là cuông hoa sen 
mà nó biểu trưng cho trí tuệ, và “da” có nghĩa là người trao. Gộp 
hai từ lại có nghĩa là “người trao trí tuệ.” Theo ngài Huyền Trang 
thì trước đây : nơi này có một hô nước và có một con rồng (naga) tên 
là Nalanda sông, nên về Sau ngôi tự VIỆN. được xây dựng ở đây đã 
được đặt theo tên con rồng này. Và dần về sau, ngôi tự viện này đã 
trở thành một trung tâm học thuật, tức Đại học Nalanda, một đại học 
được xem là cô nhất trên thế giới. Nalanda là một khu đại học rất quy 
mô của Phật giáo suốt từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ XII. Khu đại học 
nảy từng. được ghi nhận là có mười ngàn sinh viên và hai ngàn giáo 
sư, bao gồm nhiêu ngành học khác nhau, và cũng là một trong những 
trường đại học mang tâm quốc tế đâu tiên. Nalanda đã phát triển rực 
rỡ trong thời kỳ đầu thành lập nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tâm của các 
đại để triều đại Gupta, đặc biệt là Kumaragupta, Harshavardhana 
(606-47), cũng như những vị vua khác của triều đại Pala. Nalanda 
chính thức bị hủy diệt vào năm 1193, khi những người Hồi giáo Thổ 
Nhỉ Kỳ dưới sự chỉ huy của Bakhtiyar Khilji đánh phá nơi này. 

33. Pháp Hiến khởi hành cuộc chiêm bái vào năm 399 sau Tây Lịch, 
phải mất sáu năm mới đến J ambudvIpa. Ở đấy ngài lưu lại thêm sáu 
năm, và chuyến về kéo đài 3 năm, đến Trung Quốc vào năm 414; 
Huyễn Trang khởi hành Tây du vào năm 629, mất trọn 17 năm mới 
về đến Trung Quốc vào năm 646. Pháp Hiển tuổi đã khá cao khi 
khởi hành cuộc chiêm bái vào năm ngài 65 tuổi, và khi về nước, 
ngài đã 79 tuổi. Huyền Trang lúc khởi hành chỉ mới 26 tuôi, trở 
về năm 43 tuổi, còn tràn đây nghị lực tuổi trẻ và lòng nhiệt thành 
với sứ mệnh hoăng pháp. (trích từ Nguyên tác: Thích Minh Chau 
(1963), “Fa-Hsien, The Unassuming Pilprim”, Nalanda, India. Bản 
dịch Việt ngữ: “Pháp Hiển, Nhà Chiêm Bái”, Thích Nữ Trí Hải dịch 
Việt (1997), Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành) 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ S1 


ở Ấn Độ cho thấy, các tăng sinh thuộc nhiều tông phái 
Phật Giáo khác nhau đến thụ huấn trong những trường 
đại học đó, đã sống hòa thuận với nhau và không xảy 
ra xung khắc. 


Theo truyền thống bao dung, phóng khoáng của 
Phật Giáo, những người đến tu viện thụ huấn được tự 
do biện luận và tranh luận về những giáo lý. Mỗi người 
được khuyến khích hãy tự suy luận để quyết định cho 
chính họ, về tất cả những vấn đề liên quan tới Đạo Pháp 
và GIới Luật. 

Truyền thống đối thoại cởi mở và tự do tranh luận 
đã giúp cho giáo lý của Đức Phật phát huy trên thế giới 
như chúng ta thấy. Đạo pháp của Đức Thế Tôn đã phát 
huy ở Ẩn-Độ như là một cuộc cải cách xã hội để giúp 
xóa bỏ những hàng rào giai cấp đầy bất công, tạo bình 
đẳng và công bằng qua những hành vi vị tha vô ngã cao 
thượng và từ bị. 


Theo thống kê về dân số do chính phủ Ấn Độ thi 
hành năm 2001, với tổng số hơn 1 tỷ dân chúng khai có 
tôn giáo thì chỉ có gần 8 triệu người khai là Phật tử, như 
vậy có nghĩa là tổng số Phật tử Ấn Độ "Vào đầu thế kỷ 
XXI chỉ chiếm dưới 1% dân số. Tuy rằng cuộc thống 
kê này được thi hành cách đây hơn I0 năm, nhưng chắc 
hắn tỷ lệ Phật tử Ấn- Độ hiện thời đã có sự thay đổi. 

Đường Huyền Trang (chữ Hán: X3š; bính âm: Xuán Zàng; khoảng 

602-664), cũng thường được gọi là Đường Tam Tạng hay Đường 

Tăng, là một Cao tăng Trung Quôc, một trong bôn dịch giả lớn nhât, 

chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiêng Hán. Nhà sư cũng là người 

sáng lập Pháp tướng tông (z0. /ãxiàngzðng ïE‡HZ£), một dạng của 

Duy thức tông (zJ. HñllZƑ, sa. yogacãra, vjñãnavãđa4) tại Trung 

Quốc. Vì tinh thông Kinh điển Phật giáo nên nhà sư còn mang danh 

hiệu là 7u Tạng (pháp sư), là người tình thông cả Tam tạng. 


82 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIớI s QUYỀN I 





Nhiều người trên thế giới thường thắc mắc và cảm 
thấy khó hiểu tại sao Phật Giáo đã phát xuất từ Ấn Độ, 
nhưng ngày nay tổng số Phật tử ở Ẩn-Độ chiếm tỉ lệ 
quá thấp như vậy. Quả thật đây là chuyện khó hiểu khi 
xết rằng, Phật Giáo với giáo lý vi diệu, đã từng tạo 
những ảnh hưởng tôn giáo và đạo đức sâu xa trong dân 
chúng Ấn Độ khi Đức Phật tại thế và trong những thế 
kỷ sau khi Ngài thị hiện nhập Niết-Bàn. 


Đạo Phật là tôn giáo chủ trương thực hành những 
đức tánh từ bi hỷ xả và tôn trọng sự bình đẳng giữa con 
nøười và con người. Trong khi Ấn Giáo, với nguồn gốc 
từ những kinh điển Vệ-Đà phân chia xã hội thành 4 giai 
cấp bất bình đẳng với đầy dẫy những bất công, thi hành 
những nghi thức tế thần để dâng hiến những con vật hy 
sinh cho các vị thần linh. Trái lại, Phật Giáo đã mạnh 
mẽ phản bác nghi thức giết loài vật để tế thần, vì coi đó 
là hành vi thiếu từ bi. 

Vì trong nghi lễ dâng cúng thú vật tế thần có những 
thủ tục phức tạp, cho nên cần phải có những giáo sĩ Ấn 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ $3 


Giáo đã được huấn luyện thuần thục đảm nhiệm. Do 
vậy, giai cấp giáo sĩ này giữ địa vị rất quan trọng trong 
cấu trúc xã hội. 

Trong khi đó, giai cấp tiện dân thấp nhất đảm nhiệm 
những công tác lao động, như chẻ củi để nấu thực phẩm 
tế lễ hoặc cắt cỏ để nuôi những con vật tế thần như: bò, 
trừu và dẫn những con vật này tới địa điểm cử hành 
nghi lễ. Kinh điển Phật Giáo đã mô tả, những người 
cùng đinh khốn khổ này thường vừa đi vừa khóc, khi 
họ phải dẫn những con thú vô tội tới nơi cử hành nghi 
lễ tế thần vì thương xót chúng. 

Một số sử gia cho rằng, không phải Phật Giáo đã 
biến đi trong xã hội Ấn Độ kể từ khoảng thế kỷ thứ XII 
mà thật ra đạo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn đã hòa 
nhập vào Ấn- Độ GIáo: 


Theo Wikipedia Tiếng Việt: “Ấn giáo, đã mặc 
nhiên thu nạp các tứ tưởng của Phật giáo để làm thành 
tư tưởng Bà La Môn. Sự pha trộn của các tư tưởng Phật 
giáo vào Ấn giáo sâu và rộng đến nỗi một người bình 
dân rất khó phân biệt được rõ ràng giữa Ấn giáo và 
Phật giáo. Mãi cho đến ngày nay, khi nghiên cứu về 
Phật giáo và Ấn giáo, nhiều tác giả Tây 0 vẫn 
còn bối rối khi phân biệt hai tôn giáo này. ” 


VỊ. BÓN THỜI KỲ QUAN TRỌNG CỦA 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 


1. Thời kỳ Phật Giáo sơ khai 


Thời kỳ sơ khai này được coi là bắt đầu từ khoảng 
giữa thế kỷ thứ VI trước Tây lịch, sau khi Đức Phật 


84 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


chuyển Pháp Luân, cho tới khoảng giữa thế kỷ thứ V 
trước Tây lịch, khi Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn. 


Sau khi chứng đạo Đức Phật liên đem những øì đã 
chứng truyền bá khắp nơi để cứu độ chúng sanh. Người 
đầu tiên Ngài nghĩ đến đó là Alra Klma và Udraka 
Rmaputra là hai vị thầy cũ của Ngài nhưng đã không 
giúp ngài thành tựu những øì ngài mong muốn; tuy 
nhiên là 2 vị ấy đã qua đời. Ngài tiếp tục đến vườn Lộc 
Uyển (Mrgadava) thuộc thành Ba La Nại (Vàrànasì) để 
hóa độ 5 anh em Tôn giả Kiểu Trần Như gồm A nhã 
Kiều Trần Như (Ajnàta Kaudinya), A Thấp Bà (Ásvjit), 
ông Bạt Đề (Bhadrika), Ma Ha Nam (Màhànàman) và, 
Thập lực Ca Diếp (Dásbala-Kásypa).”*t Tại đây ngài 
giảng bài pháp ““Tứ Diệu Đế”, đây gọi là lần “sơ chuyển 
Pháp Luân.” 

“Ngài dạy năm vị tỳ khưu như sau: 
äy các Tỳ Khưu, có hai cực đoan (anf4) mà hàng 
xuất gia (pabbajitena) phải tránh: 


éé 


34_ “Sa-ham-pa-ti thưa với Ta răng: “Kính bạch Thế Tôn, hãy ban lời 
vàng! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ hiểu chánh pháp, sẽ 
tu chánh pháp.” 

“Ta đã nhận lời. Ta liền nghĩ đến thầy A-la-ra, nhưng thây đã chết bảy 
ngày trước đó. Ta bèn nghĩ đến thầy Ud-da-ka, người vừa qua đời mới 
ngày hôm qua.” 

“Ta liên nghĩ đến nhóm năm tu sĩ, từng là bạn ta, khi tu khổ hạnh, hiện 
đang tu tại khu vườn Nai đẹp, thuộc Ba-la-nại. Ta đã lên đường, gặp họ 
tại đây. Trong bài Kinh đầu là Chuyển Pháp Luân, Ta đã khẳng định: 
“Này các đệ tử, cho đến khi nào, chúng Ta hiểu được bản chất khổ đau, 
nguyên nhân khổ đau, niết-bàn hết khổ, con đường diệt khổ, thì đến lúc 
ấy, tham ái kết thúc, chuyển hóa sạch nghiệp, không còn phiền não, dứt 
sạch nghiệp chướng, thanh tịnh, giác ngộ, chứng đắc giải thoát, không 
còn tái sinh.” (Kinh Đại bát-niết-bàn thuộc Kinh Trường bộ 16). 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ S5 


1. Sự dễ vui trong dục lạc là thấp hèn, thô bỉ, phàm 
tục, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, 
và Vô ích. 

2. Sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh là đau 
khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh 
nhơn, và Vô ích. 


Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ con 
đường Trung Đạo (Majhuủna Patipada), là con đường 
đem lại nhãn quan (cakkhu) và trì kiến (nana) và đưa 
đến an tịnh (vupasamayq), trí tuệ cao siêu (abhinnãya), 
giác ngộ (sambhodhaya), và Niết Bàn. 


Hỗối các Tỳ Khưu, con đường Trung Đạo mà Như 
Lai đã chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quan và fri 
kiến và đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và 
Niết Bàn là gì? 

Chính là Bát Chánh Đạo (con đường có tám 
chỉ) - là Chánh Kiến (samma diHhi), Chánh Tư Duy 
(samma samkaDpa), Chánh Ngữ (samma vaca), Chánh 
Nghiệ? (samma kammanta) Chánh Mạng (samma 
ajiva), Chánh Tình Tấn (samma vayama), Chánh Niệm 
(samma safI), và Chánh Định (samma samadhi). Hồi 
này các Tỳ Khưu, đó là con đường Trung Đạo mà Như 
Lai đã chứng ngộ. 

Đúc Phật giảng Hiếp: 

Hỗõối này các Tỳ Khưu, bây giờ, đây là Chơn Lý 
Cao Thượng về Sự Khổ (Dukkha — Ariya — Sacca, Khổ 
Thánh Đế): 


Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, tử là khổ, sống 
chung với người mình không ưa thích là khổ, xa lìa 


S6 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


người thân yêu là khổ, mong muốn mà không được là 
khổ, tóm lại chính thân ngủ uẩn là khổ. 


Bây giờ, hối này các Tỳ Khưu, đây là Chơn Lý Cao 
Thượng về Nguồn Gốc của Sự Khổ(Dukkha-Samudayda- 
Ariya-Sacca, Tập Khổ Thánh Đế): 


Chính Ái Dục là nguyên nhân của sự tái sanh 
(ponobhavika). Ái hợp với tâm thiết tha khao khát, bám 
vu cái nầy hay cái kia (đời sống). Chính là Ái, đeo 
níu theo nhục dục ngũ trân (kamatanha), ái, đeo níu 
theo sự sinh tôn (bhavatanha, sanh ái, luyến ái trong ý 
tưởng cho rằng vạn vật là trường tôn vĩnh cửu), và ái, 
đeo níu theo ý tưởng không sinh tôn (vibhavatanha, vô 
sanh ái, luyến ái trong ý tưởng cho rằng sau cái chết 
là hư vô). 

Bây giờ, hối này các Tỳ Khưu, đây là Chơn Lý Cao 
Thượng về Sự Diệt Khổ (dukkha-nirodha-ariya-sacca, 
diệt khổ thánh đế): Đó là sự xa lánh trọn vẹn và sự tận 
diệt chính cái ái ấy. Đó là sự rời bỏ, sự từ khước, sự 
thoát ly, và sự tách rời ra khỏi tâm ái dục. 

Bây giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đây là Chơn Lý vê 
Con Đường dẩn đến Sự Diệt Khổ (dukkha-nirodha- 
gamini-patfipada-ariya-sacca, đạo diệt khổ thánh đế): 

Đó là Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh 
Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định.3° 

Nghe xong, 5 anh em Tôn giả Kiểu Trần Như chứng 
quả Tu Đà Hoàn và sau đó chứng quả A La Hán. Đức 


35 Dhammecakkappavattana sutta, Kinh Chuyên Pháp Luân Tương Ưng 
Bộ. V-420, HT Thích Minh Châu dịch. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ S7 


Phật nhận 5 vị này làm 5 đệ tử đầu tiên và ngôi Tam 
Bảo tức Phật Bảo (Buddha); Pháp bảo (Dharma) và 
Tăng bảo (Sangha) bắt đầu được hình thành, đánh dấu 
khởi điểm sự tôn tại của Tăng Đoàn cho đến ngày nay. 

Với lòng từ bị vô lượng, Đức Phật đem giáo pháp 
truyển bá khắp nơi, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi 
người mà phương tiện hóa độ. Sau khi độ 5 anh em 
Tôn giả Kiểu Trần Như, Đức Phật đi về hướng thành 
Ma Kiệt Đà (J#USBU s: Magadha). Nơi đây Ngài đã 
độ cho 3 anh em Tôn giả Ca Diếp (Kassapa — Giáo 
chủ đạo thờ thân lửa) tức là ngài Ưu Lâu Tân Loa Ca 
Diếp (Uruvela Kassapa); ngài Na Đề Ca Diếp (Nadi 
Kassapa) và ngài Già Da Ca Diếp (Gaya Kassapa). Sau 
khi nghe Đức Phật giảng dạy, 3 vị cùng 1000 người đồ 
đệ cũng xin được xuất gia và gia nhập Tăng Đoàn của 
Đức Phật. Đức Phật cũng hóa độ cho Vua Tần Bà Sa La 
(Bimbisàra) hiểu được giáo pháp vi diệu, chứng được 
sơ quả và vua đã xin quy y Tam bảo. Vua đã phát tâm 
cúng dường Trúc Lâm Tình Xá (Venuvana) cho Đức 
Phật làm nơi an cư và thuyết pháp. Có thể nói đây là tự 
viện đầu tiên của Phật giáo và vua Tân Bà Sa La là vị 
thí chủ đầu tiên trong hàng vua chúa. 

Ở đây, Đức Phật cũng thâu phục được Tôn giả Xá 
Lợi Phất, (2% #l|Zb, sa. Sãriputra, pi. Sãriputta) và Tôn 
giả Đại Mục Kiền Liên (Maha Moggallana, Hi) 
cùng với 250 đồ đệ của các ngài. Tôn giả Xá Lợi Phất 
và Tôn giả Đại Mục Kiên Liên xuất thân từ Bà La 
Môn giáo, thuộc các gia đình quyên uy nhất xứ sở này. 
Trong thời điểm đó, Tăng Đoàn của Đức Phật đã có 
hơn 1250 vị. 


98 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Sau đó Ngài cùng Tăng Đoàn trở về quê hương để 
giáo hóa cho thân quyến của Ngài. Sau 7 ngày đức Như 
Lai thuyết giảng những giáo lý vi diệu và đã độ được rất 
nhiễu người. Khi Vua Tịnh Phạn lâm bịnh, Đức Phật đã 
trở lại hoàng cung để thăm viếng và thuyết giảng, vua 
đã đắc quả và băng hà trong sự tịnh tĩnh đầy Pháp Lạc. 
2. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ lý giải và khai triển 
những giáo lý của Đức Phật 

Đây là thời gian bắt đầu phân chia thành các tông 
phái, nguyên nhân là vì có những bất đồng về cách suy 
diễn và giải thích những lời dạy của Đức Phật; điều này 
dẫn tới những cuộc Đại hội Kết tập Kinh điển. Giáo lý 
của Đức Phật đã được duy trì và lưu truyền cho hậu thế 
suốt hơn 26 thế kỷ qua và đã được ghi chép trong Tam 
Tạng Kinh Điển (Tipitaka). 

Tất cả giáo lý của Đức Phật được chia thành ba 
phần: 

Phần thứ nhất là Kinh Tạng, bao gồm những bài 
thuyết pháp của Ngài. 

Thứ hai là Luật Tạng, bao gồm tất cả những giới 
luật mà Đức Phật đã chế định cho hàng Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, Thức xoa Ma na, Sa di, Sa di ni, Ưu bà tắc và 
Ưu bà di. 

Thứ ba là Luận Tạng, bao gồm những giáo lý của 
Đức Phật liên quan tới các vấn đề thuộc về tâm lý và 
triết lý... 

Trong suốt 49 năm giáo hóa độ sanh, mỗi khi Đức 
Phật thuyết giảng hoặc chế ra những giới luật, thì các 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ S9 


vị đệ tử lớn đi theo Ngài đã ghi nhớ từng lời từng chữ, 
nhất là Tôn giả Ananda và Tôn giả Ưu Ba Ly. 

Nhờ vậy Giáo Pháp đã được bảo tôn một cách chính 
xác, sau khi được truyền khẩu từ người này sang người 
khác. Một trong những vị đệ tử lớn đã ghi nhớ đây đủ 
những bài thuyết pháp của Đức Phật là Tôn giả Ananda, 
một người em họ đã đi theo Đức Phật trong suốt 25 
năm sau cùng của ngài để làm thị giả. Tôn giả Ananda 
là bậc xuất chúng và có trí nhớ phi thường. Nhờ có 
những đệ tử trung kiên thông tuệ như vậy cho nên giáo 
pháp và giới luật của Đức Phật đã được lưu truyền một 
cách chính xác cho tới ngày nay. 


3. Thời kỳ thứ ba là thời gian phát triển của tông 
phái Đại Chúng Bộ (Z2 ñŠ, sa. Mahäsänghika) 
còn được gọi là tông phái “Đại Thừa” (XE, sa. 
Mahayana) 

Trong thời kỳ này, Đại Chúng Bộ đã phát triển mạnh 
và phân chia thành 9 hệ phái: Đại Chúng Bộ X4“, 
sa. Mahäsanghika); Nhất Thuyết Bộ (Ekavyähãrika); 
Thuyết Xuất Thế Bộ (Lokottaravàdinàh); Kê Dân Bộ 
(Kankkutikàh); Đa Văn Bộ (Bahuérutiya); Thuyết Giả 
Bộ (Prajñaptiväadin); Chế Đa Sơn Bộ (Caityasailàh); 
Tây Sơn Trú Bộ (Aparasailàh) và Bắc Sơn Trú Bộ 
(Uttarasailàh). Thời kỳ này kéo dài vào khoảng từ thế 
kỷ thứ I tới khoảng thế kỷ thứ VI sau Tây lịch, với 
sự đóng góp của những vị đại luận sư kiệt xuất như 
quý ngài Vô-Trước, Thế-Thân, Mã Minh, Long Thọ và 
nhiều vị đại luận sư khác. 


Đại chúng bộ hệ thống kinh tạng lại thành 5 phần 
K¡nh (Sutra), Luật (Vinaya), A-ty-đàm (Abhidharma), 


90 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đà-la-ni (Dhãram) và phần tổng hợp. Cũng như Nhất 
thiết hữu bộ, họ xem Đức Phật là đấng đại đạo sư và 
thực hành theo các giáo pháp chủ yếu của Đức Phật 
như Tứ Diệu Đế, Bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo, 
nhân quả, nghiệp báo v.v... nhưng họ không chấp nhận 
các kinh tạng của Thượng tọa bộ trong Đại hội Kết 
tập lần thứ nhất như Tập yếu (Parivara), Vô ngại giải 
(Patisambhida), Nghĩa thích (Niddesa) v.v. 


Đại chúng bộ cho rằng Đức Phật chỉ vì lợi ích của 
nhơn thiên mà thị hiện ứng thần (Nirmana-kaya) hay 
Hóa thân của Báo thân (Sambhoøga-käya), thân lực của 
ngài là vô biên, ngài có mặt ở khắp nơi trong từng sát na. 
Điều này được nêu ra trong thuyết Tam thân (Trikãya) 
trong Đại Trí Độ Luận (PraJñäparamrfta sastra) của ngài 
Long Thọ và Duy Thức, Du-già tông (Yogäcaära). 

Đại Chúng Bộ không chấp nhận quả vị A La Hán là 
tối hậu trong quá trình tu tập và chứng ngộ. Trong Dị 
Bộ Tông Luân Luận (Samayabhedoparacanacakra) có 
trình bày và dẫn chứng những øsiáo thuyết về các vị Bồ 
Tát tu tập Ba la mật và phát khởi Bồ đề tâm để đạt đến 
quả vị Phật. 


“Đại Chúng bộ tin theo thuyết mới của Đại Thiên, 
có khuynh hướng tiến bộ, lấy vùng Trung An Độ làm 
địa điểm trung tâm truyền đạo. 


Về năm tân thuyết của Đại Thiên, Nam truyễn và 
Bắc truyền giải thích có đôi chút khác nhau. Nay căn 
cứ vào bộ “DỊ Bộ Tôn Luân Luận” giải thích bài kệ 
của ngài Đại Thiên đã nói: “Dư sở dụ Vô tri; do dự tha 
linh nhập; đạo nhân thanh cố khởi, thị danh chân Phật 
giáo ”, đại lược như sau: 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 9] 


1. Dư sở dụ. - Tới bậc A-la-hán thì đoạn diệt hết 
mọi phiên não, nhưng vì còn có nhục thân, nên vấn đề 
sinh lý không phải là đã hết hẳn, trong khi thụy miên, 
bị ác ma dụ hoặc, cũng vẫn có lậu thất. 


2. Vô tri. - Dù A-la-hán đã đoạn diệt được vô mình, 
nhưng không phải là đã biết hết tất cả. A-la-hán thì 
thấu suốt được mọi phiên não chướng ngại và lý tưởng 
giải thoát, nhưng đối với công việc thông thường của 
thế tục, cũng có nhiều trường hợp không biết hết. 


3. Do dự. - Tới bậc A-la-hán thì không sinh ra nghĩ 
hoặc (do dự) về sự tu hành giải thoát, nhưng có sinh ra 
nghỉ hoặc với công việc thường xuyên của thế tục, là 
làm thế nào là hợp lý, thế nào là không hợp lý. 


4. Tha linh nhập. - Bậc A-la-hán cân phải có Phật 
hay bậc Sư trưởng chỉ bảo, rôi mới biết là mình đã 
chứng ngộ. 


5. Đạo nhân thanh cố khởi. - (Đạo nương vào âm 
thanh mà sinh). Do tâm cảm thấy khổ, thốt ra tiếng 
khổ thay! Nên cảm thống thiết thấy cuộc đời là khổ, 
vô thường, vô ngã, do thế mà đạt được Phật đạo. Đại 
Thiên cho năm thuyết này là hợp với Phật giáo. 


Y vào năm thuyết kể trên, ta nhận thấy về lý tưởng 
của A-la-hán thuộc cảnh giới Tiểu thừa, hãy còn khuyết 
điểm, nên đã nẩy nở ra tư trởng đó, để chỉ trích về lý 
tưởng của A-la-hán, và cũng là mạnh nha cho t† tưởng 
Đại thùa. ””° 


36 Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Sa Môn Thích Thanh Kiếm, Chương II 
Thời Đại Bộ Phái Phật Giáo. 


92 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Tư tưởng Bát nhã được xem là tư tưởng vô cùng trọng 
yếu của Đại thừa. Kinh Bát Nhã (Prajñãpãramitã-sũtra) 
nội hàm giáo nghĩa tánh không như là nên tảng cốt lõi 
của tư tưởng Phật giáo Đại thừa và, đặc biệt Kinh Đạo 
Hành Bát-Nhã (Astasahasrikä PraJñaparamita sutra), 
một bộ kinh cô xưa nhất của hệ tư tưởng Bát Nhã đã 
chi rằng: “Lúc bấy giờ có một Tỳ kheo Đại chúng bộ ở 
Pataliputra cũng theo Đại thừa. ` 


4. Thời kỳ thứ tư là thời gian phát triển của 
Mật Tông 

Phật Giáo Mật Tông hay còn gọi là Chơn Ngôn 
Thừa (Mantra — Yàna), Trì Minh Thừa (Vidyà — dhara 
- Yàna), Mật Thừa (Esoteric — Yàna), Quả thừa (Phàla 
Yàna), Kim Cang Thừa (VaJra — Yàna) bắt đầu phát 
triển ở Ấn Độ từ năm 701 đến năm 1200 của thế kỷ 
thứ VI sau Tây lịch. Mật Tông là từ ngữ gốc chữ Hán 
dùng để gọi pháp môn bí mật bắt nguồn từ Phật giáo 
Đại thừa, được hình thành vào khoảng V, VI tại Ấn Độ. 


“Căn cú theo Mật giáo được truyền tại Tây Tạng 
thì Mật giáo được chia thành bốn bộ: Sự Bộ, Hành Bộ, 
Dụ Già Bộ, Vô Thượng Du Già Bộ. 

Mật thừa của Trung Quốc cựu truyển (rồi sau được 
truyền đến Nhật Bản), được chia thành hai bộ: Kim 
Cang Bộ và Thai Tạng Bộ, 

Về mặt lịch sử, các học giả cận đại chia Mật thừa ra 
làm ba kỳ: Sơ kỳ thuộc về Tạp Mật, Trung kỳ thuộc về 
Thuần Mật, và Hậu kỳ thuộc về Tả Đạo Mật. ””” 


37 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ, Pháp sư Thánh Nghiêm - Thích Tâm Trí 
dịch, NXB Phương Đông,2008 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 93 


Mật Tông phát triển cực thịnh vào thời kỳ vua 
Dharmapàla thuộc vương triều Pàla tại Đông Ấn. Vua 
là người đã xây dựng ngồi chùa Tỳ Cưu Ma Thị La 
(Vikramasilà), đây là ngôi chùa lớn nhất của Mật tông 
và là học phủ tối cao vượt bậc hơn cả đại học Nalanda 
thời bất giờ trong lĩnh vực này. Đây cũng chính là cái 
nôi hình thành nên sự phát triển của Phật giáo Mật 
Tông. 

Thiện Vô Úy (Subha Karasimha, 637-735), người 
Trung Ấn: ngài Kim Cương Trí (Vajra Bodhi, 671- 
741), người Nam Ấn, và ngài Bất Không Kim Cương 
(Amoghavajra, 705-774), người SrI Lanka; ngài Liên 
Hoa Sanh (Padmasambava — sáng lập ra Lạt Ma giáo ở 
Tây Tạng) là những vị có công trong việc truyền bá tư 
tưởng của Mật tông phát triển khắp thế giới, đặc biệt là 
tại Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Tạng. 


VI. SỰ SUY VONG VÀ TRIÊN VỌNG HÔI 
SINH CỦA PHẬT GIÁO Ở ẤN ĐỘ 


Từ thế kỷ XII, Phật Giáo đã dân dân suy vong ở Ấn 
Độ, là nơi phát xuất của giáo pháp từ bị, trí tuệ và giải 
thoát của Đức Phật. Các sử gia cho rằng, nguyên nhân 
chính của sự kiện này là những hành vi hủy hoại liên 
tục của các vị vua Hồi Giáo có tinh thần tôn ø1áO CỰC 
đoan và độc tôn đã cai trị vùng tiểu lục địa Ấn Độ từ thế 
kỷ XI tới thế kỷ XVI. Trong khi đó, Phật giáo đã tiếp 
tục phát triển và lan rộng sang những nước khác trên 
thế giới cho tới | Tay. Trong thời gian gần đây, ở Ấn Độ 
đã có những nỗ lực phục hồi Phật Giáo từ các tổ chức 
thuộc nhiều tông phái và quốc gia khác nhau. 


94 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


1. Những nguyên nhân khiến Phật Giáo Ấn-Độ 
SUY vong 


Có nhiều nguyên nhân phức tạp dẫn tới sự suy vong 
của Đạo Phật ở Ấn Độ, nơi phát xuất của Phật giáo, 
trong khi Phật Giáo vẫn tiếp tục phát triển ở nhiễu nơi 
khác trên thế giới. 

Phật Giáo đã liên tục phát triển ở Ấn Độ từ khi Đức 
Phật chuyển pháp luân trong thế kỷ thứ VI trước Tây 
lịch cho tới khoảng thế kỷ thứ _V sau Tây lịch và, đã 
Vượt ra ngoài vùng tiểu lục địa Ấn- Độ sang tới tận vùng 
Trung Á, Trung Hoa, Hy Lạp... Nhưng kể từ cuối triều 
đại Gupfa (khoảng thế kỷ thứ VI sau Tây lịch), Phật 
Giáo Ấn Độ bắt đầu suy vong dân dân. 


Các vị Đại sư Trung Hoa như quý ngài Pháp Ô Hiển, 
Huyền Trang, Nghĩa Tịnh trong khi thăm viếng Ấn- Độ 
đã ghi nhận sự suy thoái của Phật giáo, nhất là sau khi 
xảy ra cuộc xâm lăng của những sắc dân du mục từ 
vùng Trung Á. 


Khoảng thế kỷ thứ V và tiếp tục suy vong dân dân 
sau khi triều đại Pala sụp đổ trong thế kỷ XII và cuộc 
xâm lăng của những đạo quân Hồi giáo trong tiểu lục 
địa Ấn Độ. Trong thời gian đó, Phật Giáo dễ bị đàn áp 
bởi những người cai trị không có thiện cảm, vì vào thời 
đó Phật Giáo chưa có nền tảng vững chắc trong dân 
chúng, trong khi giới tăng sĩ chỉ quy tụ ở những tu viện 
và dễ trở thành những mục tiêu bị tấn công. 

Ngoài sự tôn tại liên tục cho tới nay của một cộng 
đồng Phật tử ở miễn Đông Bengal (ngày nay là nước 
Bangladesh) và Ở Nepal. Đạo Phật đã hầu như biến đi 
khỏi Ấn Độ vào cuối thế kỷ XIX. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 95 


1.1. Bắt đầu gặp khó khăn 


Trong thời sơ khai của Phật Giáo, I6 nước nhỏ trong 
tiểu lục địa Ẩn-Độ đã kết hợp thành 4 nước lớn. Sự phát 
triển của Phật Giáo đã tùy thuộc vào sự thịnh vượng 
kinh tế trong vùng, cùng với những thay đổi trong cơ 
cấu xã hội, khi nhiều nơi đông dân cư được thành thị 
hóa. 

Trong triều đại của Đế Quốc Maurya, khi Vua Asoka 
ra lệnh cấm giết thú vật làm lễ tế thần, vì hành vi đó trái 
với giáo lý từ bi của Đạo Phật. Phật giáo bắt đầu được 
truyền bá ra bên ngoài vương quốc Magadha (Ma-Kiệt- 
Đà) cho tới Triều Đại Kanva (thế ký I trước Tây lịch). 
Trong triều đại này đã có 4 vị vua là Phật tử.” 


Đã có hai nguyên nhân chính yếu dẫn tới sự suy 
vong của Phật Giáo tại An-Độ: 


1.2. Những ảnh hưởng từ bên trong Ân-Độ khiến 
cho Phật Giáo suy vong 
Thời kỳ từ khi Vua Asoka qua đời cho tới 

khoảng năm 1000 sau Tây lịch, ở Ẩn-Độ đạo Bà-La- 
Môn càng ngày càng thu hút được nhiêu tín đồ hơn 
Phật Giáo, trong khi chính những biến cải của đạo Bà- 
La-Môn do ảnh hưởng từ những giáo lý của Đạo Phật 
đã giúp cho đạo Bà-La-Môn trở thành hấp dẫn hơn đỗi 
với đại chúng.”” 

Theo sử gia S.R. Goyal, một trong số những nguyên 


nhân quan trọng khiến cho Phật Giáo Ấn Độ suy vong 


38 History öƒ India By S1r Roper Lethbridge 
39_ Online BBC News Article: Relipgion & Ethics — HìindulIsm, 


96 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


là những chính sách thù nghịch tôn giáo của các vị vua 
theo đạo Bà-La-Môn. Thí dụ như Vua Shashanka của 
vương quốc Gauda (590-626) đã phá hủy cây Bồ Đề 
nơi Đức Phật thành đạo. 


Ngoài những nguyên nhân khác, sự xuất hiện của 
một số triết gia Bà La Môn được nhiều người trong 
quần chúng tôn sùng từ thế kỷ thứ IX tới thế kỷ XI, 
nhưng bản thân Phật giáo Ấn Độ (rong thời điểm đó, 
không có những bậc thánh tăng xuất hiện cũng đã 
khiến cho Phật Giáo Ấn Độ thu nhỏ sự ảnh hưởng của 
mình. 


1.3. Ảnh hưởng từ sự sụp đổ của đế quốc Harsha 
Vardana 


Trong vùng Bắc và Tây Ấn-Độ, sự sụp đổ của Đế 
Quốc Harsha Vardana (606-647) đã dẫn tới sự phân tán 
vùng này thành nhiễu tiểu vương quốc, làm gia tăng 
quyền lực của các bộ tộc quân phiệt trong vùng đồng 
bằng Sông Hằng. Những người cai trị thuộc các bộ tộc 
này lên cầm quyển và thay thế các nhà cai trị thuộc giới 
Phật tử và họ không ủng hộ Phật Giáo. 

Phần lớn, những øì mà chúng ta biết về Phật Giáo, 
trong triểu đại của Đế Quốc Harsha là do ngài Huyền- 
Trang (3) đến từ Trung Hoa đã ghi chép trong khi 
ngài du hành ở Ấn Độ. Đại sư Huyền Trang phi nhận 
có nhiều vùng ở Ấn Độ Phật Giáo vẫn còn hưng thịnh, 
nhưng có những vùng khác thì ngài nhận thấy Phật 
Giáo đang suy yếu một cách đáng ngại, với sự lấn lướt 
của đạo Kỳ-Na (Jainism) và đạo Bà-La-Môn. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 97 


1.4. Tình trạng của Phật Giáo ở miền Nam Ấn Độ 


Ở miền Nam Ấn Độ đã không xảy ra những nạn kỳ 
thị và đàn áp Phật giáo một cách công khai. Ngài Long- 
Thọ (BE sa. Nagar7una TTTTITSS]TT)), một đại triết gia 
và Đại luận sư quan trọng của ph giáo Đại thừa, từng 
là tín đồ Bà-La-Môn sinh trưởng ở miễn Nam Ấn- Độ. 
Ngài Bồ-Đê Đạt- Ma, một vị sơ tổ của Thiển Tông 
Trung Hoa đến từ Ấn Độ, từng. là tín đồ Bà-La-Môn 
thuộc giai cấp Kshatriya (gia1 cấp cai trị) trước khi trở 
thành Phật tử. 


Nhiều dân chúng trong Đế Quốc Stavahana ở miền 
Nam Ẩn- Độ vừa theo đạo Phật vừa tôn thờ những thân 
linh của đạo Bà-La-Môn. Sử gia Durga Prasad ghi nhận 
rằng, trong triều đại của Vua Amaravati, dân chúng 
trong đế quốc này tôn thờ Đức Phật như là hiện thân 
của Thần Vishnu của đạo Bà-La-Môn. 

Tuy rằng về sau đạo Bà-La-Môn đã lấn lướt Đạo 
Phật ở khắp Ấn Độ, nhưng ở miền Nam thì Phật Giáo 


đã tôn tại lâu hơn những nơi khác trong nước, cho tới 
thế kỷ XVI.* 


1.5. Tổ Long Thọ (lEBiÏ, sa. Nãgãrjuna "TTTTSST", 
thế kỷ thứ I - II) 

Ở miền nam Ấn Độ vào thời kỳ đó, có một nhần 
vật lỗi lạc xuất chúng đó là Tổ Long Thọ (BÊ; sa. 
Nãgãrjuna "TIISWI"T, I — II). Tổ Long Thọ là một trong 
những bậc Đại luận sư thạch trụ xuất sắc nhất của lịch 


40_ Thupten Jinpa. Review of Contemporary BuddhIsm. 4n 
Imterdisciplinary Journal. Indo-lranian Journal, Volume 45, 
Number 3, September 2002. Phật Giáo 267 


98 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


sử Phật giáo. Ngài được 
1) xem như “Đệ nhị Thích 
 Cđ”, là bậc luận sư vĩ 
l_ đại đứng vào hàng thứ 2 
| sau Đức Phật Thích Ca, 
là vị Tổ thứ 13 của Thiền 
Tông Ấn Độ và được 8 
Tông phải lớn tôn xưng 
là Tổ của họ: 

“Bát Tông Cộng Tổ” 
(/\ZZt4H), bao gồm 
Tam Luận tông (—=ñfzZ), Thiên Thai Tông (XZẾ), 
Hoa Nghiêm Tông (#ŠzzZ), Duy Thức Tông (MÊiãt 
2K), Tịnh Độ Tông (Ÿ#-+-ZE), Thiên Tông (82K), Mật 
Tông (425) và Luật Tông (fŠZ£). Ngài cũng được tôn 
là “Long Thọ Đại Y Vương” (BE `ÊŠ); đặc biệt Ngài 
được tôn kính hàng đầu trong 6 vị Tổ lớn ở Ấn Độ “6 
Đại bảo Pháp khí của Án Độ” 5 vị Tổ khác là ngài 
Thánh Thiên (S7, sa. Aryadeva, thế kỷ VI), ngài Vô 
Trước (f#, sa. Asanga (300-370), ngài Thế Thân (TH 
Xhsa. Vasubandhu, 316-396), ngài Trần Na (lRJ, sa. 
Dignäga, Dianãøga, 480-540), ngài Pháp Xứng (XÃ, 
sa. Dharmakrrti, 600-650). 


Tổ Long Thọ đã khai sáng Trung Quán Phái (sa. 
mãdhyamika), với rất nhiều bộ luận nổi tiếng như 
Trung Luận (TH, Mùlamadhyamakakáriká), Thập Nhị 
Môn Luận (TY_——ÏŸ là), Đại Trí Độ Luận (Xf1fffR). 
Hồi Tránh Luận (Vigrahavyávartaní) v.v. Trong số 
những nhà triết học, luận sư v.v. tại Ấn Độ, Tổ Long 
Thọ được giới thức giả tôn xưng là “ “Thiền bộ Luận sư ” 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 90 


(TFHBãHIl) hay “Thiên bộ luận chủ” (FBãfầ-E). Tổ 
Long Thọ là một bậc thông minh bác lãm, tài năng hơn 
người trên mọi lĩnh vực như thiên văn học, địa lý, toán 
học, y học, triết học, Phật học v.v. 


Phật giáo Tây Tạng rất tôn sùng Tổ Long Thọ 
và đã có hàng trăm tác phẩm của Ngài được chuyền 
dịch sang tiếng Tây Tạng và được xếp vào Tam Tạng 
Kinh của Tây Tạng. Tư tưởng của Tổ Long Thọ là tư 
tưởng trọng yếu của Phật giáo Tây Tạng và của rất 
nhiều Tông phái lớn của Phật giáo trên thế giới. TỔ 
Long Thọ đã phát huy giáo lý Đại thừa và tư tưởng 
triết lý của Ngài bắt nguồn từ giáo nghĩa vi diệu của 
Đức Phật. Trên nên tảng của giáo nghĩa do Đức Phật 
khai thị, tổ Long Thọ triển khai triết lý 7rzung đạo ( 
rHšf, sa. Madhyamäpratipad, pi. Majjhimäpatipad3), 
Duyên khởi (5, sa. Pratityasamutpäda, p1. Patic- 
casamuppäda), Tánh Không 7E [fE, sa. Sũnyatä) và 
hình thành Học thuyết 7ng Quán (Mádhyamika), 
tạo ảnh hưởng sâu đậm đến các Tông khác như Câu 
Xá, Thành Thật, Tam Luận, Pháp Tướng, Hoa Ng- 
hiêm, Thiên Thai, Chơn Ngôn v.v. 


Tổ Long Thọ là một nhà tư tưởng tiên phong và vĩ 
đại của Phật giáo Đại thừa. Tư tưởng cao siêu, toàn diện 
của Ngài đã lý giải và tháo gỡ nhiều nghi vấn mà trước 
đó một số người đã thắc mắc, đồng lúc mở ra một chân 
trời bao la vô tận cho rất nhiều tầng lớp và thế hệ thuộc 
nhiều dân tộc khác nhau. Sau khi Đức Phật thị hiện 
nhập Niết bàn, nhiễu học phái Phật giáo đã xuất hiện, 
tuy nhiên, một cách vô tư và khách quan, tư tưởng triết 
học của Tổ Long Thọ là tư tưởng vượt trội đã đóng một 


100 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


vai trò chủ đạo trong việc định hình tư tưởng Phật giáo 
Đại thừa. Công đức xiến dương chánh pháp của Bồ tát 
Long Thọ thật vô cùng to lớn và hết sức khả kính. 


1.6. Triều đại đế quốc Pala 


Ở miền Đông Ấn-Độ, trong Triều Đại Đế Quốc 
Pala, Phật Giáo Đại Thừa đã phát triển và truyền bá 
sang các nước Bhutan và Sikkim. Phật tử trong triều đại 
này đã kiến thiết nhiều ngôi chùa, đồng thời phát huy 
trường phái nghệ thuật Phật Ciáo. Phật Giáo Đại Thừa 
đã phát triển và hưng thịnh trong triều đại Pala từ thế 
kỷ VII tới thế kỷ XI, trước khi đế quốc này bị sụp đổ 
và bị thay thế bởi triều đại Sena. 


Vào thế kỷ thứ XII, sự sụp đổ của Vương Triễu 
Pala, đã khiến cho Phật giáo Ấn Độ đối diện với một 
thất bại lớn và, từ đó đã không phục hồi đáng kể mặc 
dù các ảnh hưởng nhỏ vẫn tôn tại, tuy nhiên có thể 
nói, sự hiện diện của Phật giáo ở Ấn Độ đã trở nên 
không đáng kể. 


Các học giả đã có cùng nhận định rằng, một yếu 
tố khác đã khiến Phật giáo Ấn Độ suy yếu đó là, chư 
Tăng thời đó chủ yếu chỉ sống trong tu viện và dường 
như đánh mất liên lạc với những tín đô. Nhiều tu viện 
đã trở nên tự cô lập với một nếp sống cách biệt quần 
chúng; do vậy, sau khi những đạo quần xâm lược Hồi 
giáo cướp phá các tu viện Phật giáo tại Ấn Độ vào thế 
kỷ thứ XI và thế kỷ thứ XIH, quần chúng Phật tử đã tỏ 
ra ít quan tâm đến sự hồi sinh. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 101 


1.7. Mất sự ủng hộ của giới cai trị 

Những vị vua Phật tử, có cảm tình với Phật giáo đã 
đóng góp công đức rất lớn, trong sứ mệnh bảo lưu và 
phát triển của Phật Giáo tại Ấn Độ. Sự lớn mạnh của 
triều đại Shunga, sau khi họ thay thế triểu đại Maurya 
của Vua Asoka, gây khó khăn cho các tôn giáo không 
thuộc truyền thống Vệ-Đà trong vương quốc Ma-Kiệt- 
Đà. Khiến cho, nhiều tín đồ của đạo Kỳ-Na và đạo Phật 
phải di cư sang các nước láng giêng, và những nơi xa 
hơn có đông tín đồ Phật Giáo. 


1.8. Đặc tính phổ biến quốc tế của Phật Giáo 

Đặc tính phổ quát quốc tế của Phật Giáo, đã giúp 
cho Đạo Phật dễ truyền bá ở nhiều nơi khắp Á Châu. 
Nhưng lại, khiến cho Phật giáo suy vong ở Ẩn-Độ. Do 
ảnh hưởng t từ giáo lý vị tha vô ngã của Đạo Phật, các vị 
tỳ-kheo ở Ấn Độ không bám víu vào một xứ sở nào đó, 
dù là quê hương của họ. Vì vậy, họ sẵn sàng đi ra khỏi 
Ấn- Độ khi bị đàn áp và gặp trở ngại trong việc tu hành 
hoặc truyền bá Phật pháp, để đi sang các nước láng 
giêng Tây Tạng, Nepal, và Trung Hoa. Trong khi đó, 
các giáo sĩ của Đạo Kỳ-Na và Đạo Bà La Môn thì nặng 
tinh thần địa phương, cho nên dù bị đàn áp và gặp khó 
khăn và trong viêc tu hành họ vẫn tiếp tục ở lại Ẩn-Độ. 


1.9. Những ảnh hưởng từ bên ngoài Ấn-Độ khiến 
cho Phật Giáo suy vong 
1.9.1. Những cuộc xâm lăng của các bộ tộc du 
mục Trung A và các đạo quân Hồi Giáo 

Phật Giáo ở Trung Á và miền Tây-Bắc Ấn-Độ đã 
suy yếu trong thế kỷ thứ VI sau khi những nơi này bị 


102 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


các bộ tộc du mục và các đạo quân Hồi giáo xâm lăng 
và du nhập các tôn giáo của chính họ vào những nơi đã 
chinh phục. 


1.9.2. Muhammad Bin Qasim 


Năm 711, Muhammad bịn Qasim, một tướng lãnh 
Hồi giáo, đã xâm lăng một vùng phía Tây Ẩn-Độ dọc 
theo Sông Indus và du nhập đạo Hồi vào xứ này. Sau 
đó tín đồ Hồi giáo được ưu đãi, trong khi tín đồ của 
các tôn giáo khác bị đàn áp. Nhiều tu viện và chùa của 
Phật Giáo đã bị chiếm dụng và biến thành những đến 
thờ Hồi giáo. 


1.9.3. Tiểu Vương Mahmud Xứ Ghazna 


Vào thế kỷ thứ X, Tiểu Vương Mahmud Xứ Ghazna 
chinh phục nước lran (Ba- Tư) và vùng Tây-Bắc Ấn- Độ. 
Ông ta đã xóa tan ảnh hưởng của Ẩn-Giáo và Phật Giáo 
từ vùng Trung Á cho tới vùng Punjab miền Tây-Bắc 
Ấn- Độ, nhiều ngôi chùa và tu viện đã bị phá hủy trong 
những chiến dịch xâm lăng. Trong thời gian đó nhiều 
Phật tử Ẩn-Độ đã phải chạy sang Tây Tạng lánh nạn. 


1.9.4. Muhammad xứ Ghor 


Muhammad Xứ Ghor đã đem quân đi tấn công 
trong vùng Tây-Bắc tiểu lục địa Ẩn-Độ nhiều lần và, 
tới năm 1197 đã xâm chiếm vùng Cujarat, phía Tây 
Ấn- Độ. Đạo quân viễn chinh của ông ta rất thiện chiến 
và có nhiều khí giới hơn, cho nên quân đội của Ấn- Độ 
bị đánh bại. Trong thời gian xảy ra chiến tranh nhiều 
Tăng sĩ Phật Giáo phải chạy sang Nepal, Tây Tạng và 
vùng miễn Nam Ấn- Độ để lánh nạn. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 103 


1.9.5. Lãnh Chúa Timur còn có tên là Tamarlane 
Timur là một lãnh chúa Hồi Giáo trong thế kỷ XVI 
gốc Mông Cổ - Thổ Nhĩ Kỳ đã chinh phục phần lớn 
vùng Trung-Tây Á Châu và tạo lập đế quốc Timurid. 
Ông ta đã phá hủy những cơ sở, tu viện và nhiều 
ngôi chùa của Phật Giáo và triệt tiêu những vùng mà 
Đạo Phật đã phát triển. 


2. Nguyên nhân suy vong không phải vì thua kém 
tôn giáo khác 

Sau khi khảo sát những yếu tố liên quan tới sự suy 
tàn của Phật Giáo ở Ẩn-Độ, chúng ta thấy rằng, không 
phải một yếu tố đơn thuần nào đó là thủ phạm gây ra 
hậu quả rất đáng tiếc này. Hàng loạt những yếu tố đã 
xảy ra liên tục và ràng buộc với nhau trong thời ø1an 
lâu dài khiến cho Đạo Phật, đạo từ bi, hòa bình và bao 
dung hầu như tan biến khỏi Ấn-Độ. 

Trên phương diện lịch sử, ngày nay chúng ta thấy rõ 
rằng, Phật Giáo chưa bao giờ bị chính phục vì những lý 
do tâm linh hoặc qua những tiến trình tranh luận và phê 
bình về giáo lý hay đức tin mà thật sự chỉ vì giáo pháp 
đại từ bi và bao dung của Đạo Phật đã không thể kháng 
cự trước sự đàn áp bởi những chính sách chủ trương 
dùng bạo lực để thay thế chân lý. 

3. Phật Giáo Ấn Độ ở thế kỷ XIX bắt đầu 
hồi sinh 

Phật giáo gần như tuyệt diệt ở Ấn Độ ở thế kỷ thứ 
XIX. Tuy nhiên, ở vùng viễn đông Bengal và Assam, 
một số Phật tử đã cố gắng bảo tổn các giá trị truyền 


104 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


thống của Phật giáo đã có từ thời tiền Hồi giáo, một số 
người trong số họ đã chịu ảnh hưởng bởi một số Tăng sĩ 
Miến Điện đến thăm vào giữa thế kỷ thứ XIX. Vào cuối 
thế kỷ thứ XIX, một số rất ít trí thức Ấn Độ đã trở nên 
quan tâm đến Phật giáo như Đại tá Henry Olcott, nhà 
cải cách Sinhalese AnagarlIka Dharmapala v.v. 


Vào đầu thế kỷ thứ XX, một số trí thức Ấn Độ ngày 
một quan tâm nhiều hơn đến Phật giáo như một giải 
pháp thay thế hợp lý và bình đẳng hơn đối với Ấn Độ 
giáo đã tạo nên chất xúc tác và động cơ thúc đẩy sự hồi 
sinh của Phật giáo tại Ấn Độ. 


4. Những nỗ lực và triển vọng phục hồi Phật Giáo 
ởÁn Độ 


Trong một chuyến hành hương tới Bồ Đề Đạo 
Tràng (Bodh Gaya) năm [S9T, nhà lãnh đạo Phật Ciáo 
Tích Lan Anagarika Dharmapala, lúc đó 27 tuổi đã xúc 
động mạnh, khi ngài thấy rằng, di tích lịch sử trọng đại 
này của Phật Giáo đang do một giáo sĩ Ấn Độ Cáo 
thuộc tông phái thờ thần Shiva cai quản, hình ảnh của 
Đức Phật bị cải biến thành một hình tượng của Ấn- Độ 
Giáo và Phật tử bị ngăn cấm vào chiêm bái. 


Ngay sau chuyến hành hương đó, ngài Anagarika 
Dharmapala đã thành lập tổ chức Maha Bodhi Society 
(Đại Bồ- Đề Hội) để khởi sự công cuộc phục hưng Phật 
Giáo ở Ấn- Độ. Những nỗ lực ban đầu của tổ chức này 
là phục hồi Phật Giáo tại đất nước đã khai sinh Đạo 
Phật, đồng thời tái thiết và tân trang những đền đài tại 
những thánh địa của Phật Giáo như Bồ Đề Đạo Tràng, 
Vườn Lộc Uyển, và ở Kushinagar (nơi Đức Phật nhập 
Niết Bàn). 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 105 


Tới giữa thập niên 1950, Tiến Sĩ Bhimrao Ramiji 
Ambedkar phát động phong trào gIúP những người 
thuộc giai cấp tiện dân thấp nhất của Ấn Độ, cải đạo để 
trở thành Phật tử. Ông đã viết và xuất bản nhiều sách và 
những bài khảo luận nói rằng, trở thành Phật tử là con 
đường duy nhất giúp cho những người thuộc giai cấp 
tiện dân đạt được sự bình đẳng trong xã hội Ấn Độ. Một 
thời điểm trọng đại là vào ngày 14 Tháng 10 năm 1956, 
ông Ambedkar thực hiện nghi thức long trọng ở Nagpur 
để chính ông cải đạo thành Phật tử và cử hành nghi lễ 

“cải đạo tập thể” cho gần 400,000 người thuộc giai cấp 
tiện dân để giúp họ trở thành Phật tử, do đó họ sẽ không 
còn bị kỳ thị giai cấp. Kể từ đó cho tới nay ở Ấn- Độ đã 
có nhiều cuộc cải đạo tập thể đông đảo tương tự như vậy. 


5. Ảnh hưởng của Đức Dalai Lama 14 

Khi bàn luận 
về sự phục hôi của 
Phật Giáo ở Ấn Độ, 
chúng ta cần phải 
nói tới ảnh hưởng 
của Đức Dalai Lama 
Đời Thứ l4. Trong 
năm 1959, ngài đã 
rời khỏi Tây Tạng, 
sau khi quốc øia này 
DỊ Trung Cộng xâm 
lăng, để sang Ấn - 
Độ tI nạn và thành 
lập Chính Phủ Lưu 
Vong của Tây Tạng Đức Dalai Lama láth. 





106 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


ở thành phố Dharamsala (ngày nay thành phố thường 
được gọi là “Tiểu Lhasa” (Lhasa là tên của thủ đô 
Tây Tạng). Kể từ đó cho tới nay, đã có hơn 150,000 
người Tây Tạng chạy sang Ấn- Độ tị nạn. Thành phố 
Dharamsala đã trở thành một trong những trung tâm 
của Phật Giáo thế giới. Mỗi năm có nhiều Phật tử từ 
khắp nơi trên thế giới tới thăm viếng thành phố này. 
Công đức của Đức Dalal Lama thứ I4 quả thật vô 
cùng lớn lao đối với Phật giáo tại Ấn ĐỘ nói riêng 
và Thế giới nói chung. 


6. Công trang của ngài Anagarika Dharmapala 
(1864-1933) 


Anagarika Dharma- 
pala là pháp danh của 
ngài Don David HewavI- 
tharane, sanh năm 1864 
trong một gia đình phú 
thương rất giàu ở Tích 
Lan, trong khi xứ này là 
thuộc địa của Đế Quốc 
Anh. Ngài là người đ 
tiên phong trong nỗ lực 
phục hồi Phật Giáo ở Ấn 
Độ, sau khi Phật giáo đã 
hầu như biến mất khỏi 
đất nước xưa kia là nơi Ngài Anagarika Dharmapala 
phát xuât của Đạo Phật. (1664-1933) 

Ngài là người đầu tiên 
đã đi thuyết giảng Đạo Phật ở ba lục địa Á Châu, Bắc 
Mỹ và Âu Châu. Cùng với hai nhà sáng lập của Hội 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 107 


Thông Thiên Học (Theosophical Society) là Ông Henry 
Steel Olcott, người đã vẽ lá cờ Phật giáo và Bà Helena 
Blavatsky, ngài đã có công rất lớn trong tiến trình phát 
triển Phật Giáo ở Tích Lan và truyền bá Phật Giáo sang 
các nước Iây Phương. Năm 1933 ngài đã thọ giới tỳ- 
kheo và viên tịch vào tháng 12 năm đó, trụ thế 68 tuổi. 
Ngày nay ngài được những Phật tử Tích Lan tôn sùng 
như là một vị Bồ- Tát. 


7. Anh hưởng của Hội Nhớ: Thiên Ngùi 


Năm lŠ/5, @mmzra >2 phan 
eo *" # 4 
ca” SN Ẫ 


3ý v1 .é _ 
%»Ã r 222 =5 < 


Ông Henry Steel 
Olcott, một cựu 
đại tá trong quân 
đội Hoa Kỳ 
và Bà Helena . 
Blavatsky "13 
đã thành lập  SSS 2 ¬ 

Si TH Ông rợn Sieel Olcoi, và Bà 


Thiên Học Helena Blavatsky. 
(Theosophical 


Society) ở New York. Hai vị này rất có thiện cảm với 
Phật Giáo sau khi họ nghiên cứu về giáo lý của Đức 
Phật. Năm 1880, họ tới thăm viếng Tích Lan và phát 
tâm quy y Tam Bảo. Sau đó, Đại Tá Olcott trở lại Tích 
Lan nhiều lần để giúp xứ này thăng tiến nên giáo dục 
theo truyền thống Phật Giáo. Kết quả là ông đã giúp 
thiết lập hơn 300 cơ sở giáo dục Phật Giáo ở Tích Lan 
mà một số vẫn còn tôn tại cho tới nay. Trong thời gian 
này Cư Sĩ Don David Hewavitharane đổi tên thành 
AnasgarIka Dharmapala. 


* 





108 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


“Dharmpala” có nghĩa là “Pháp Hộ” (người bảo 
vệ đạo pháp). “AnagarIka” có nghĩa là “Ngưới Vô Gia 
C” — đây là tầng lớp Phật tử có trình độ giữa Tỳ-Kheo 
và Phật tử tại ø1a, tự nguyện thọ trì Bát Quan Trai giới 
trọn đời. 


Hội Đại Bồ Đề do ngài Anagarika Dharmapala 
thành lập năm 1891, đã thiết lập những trung tâm của 
hội trong nhiều thành phố tại Ấn Độ và, những trung 
tâm này đã khiến cho dân chúng Ấn Độ quan tâm nhiều 
hơn tới Phật Giáo; do đó, có nhiều người trong giới trí 
thức hoặc có trình độ giáo dục cao đã cải đạo để trở 
thành Phật tử, sau khi họ nghiên cứu và hành trì những 
giáo lý sâu xa vi diệu và đại từ đại bi của Đức Phật. 

Trong thập niên 1890, Hội Đại Bồ Đề đã công khai 
Hnn bố rằng, chế độ cai trị cuồng tín của Hồi Giáo 

ở Ẩn-Độ từ thế kỷ XII tới thế kỷ XVI phải chịu trách 
nhiệm đối với sự suy vong của Phật Giáo trong xứ này. 


Trong năm lI6S93, ngài Anagarika Dharmapala 
được mời tham dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới ở 
Chicago, Hoa Kỳ với tư cách đại diện của Phật Giáo. 
Trong Hội Nghị này, ngài đã đạt được thành công 
lớn và tạo được nhiều chú ý tới Phật Giáo từ các giới 
truyền thông Hoa Kỳ. 


§. Những công đức của Tiến Sĩ Bhimrao Ramii 
Ambedkar (1891-1956) 


Tiến Sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar vừa là luật gia, 
nhưng cũng vừa là một chính trị gia và nhà cải cách xã 
hội, ông đã có công trạng rất lớn trong nỗ lực phục hồi 
Phật Giáo ở Ấn- Độ. Đồng thời, ông đã tranh đấu đòi 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 109 


quyền bình đẳng cho giai 
cấp tiện dân, cho giới phụ 
nữ và giới lao động. Ông 
đã trở thành Bộ Trưởng 
Tư Pháp đầu tiên, sau khi 
Ấn Độ giành độc lập từ 
Đế Quốc Anh năm 1947 
và là tác giả chính yếu của 
Bản Hiến Pháp Ấn Độ. 

Là con của một gia 
đình thuộc giai cấp tiện 
dân. Nhưng vì, thân phụ 
ông là một sĩ quan phục 
vụ trong quân đội của Đế 
Quốc Anh, cho nên khi còn trẻ ông đã được theo học 
trong hệ thống giáo dục công lập mà các trẻ em khác 
cùng giai cấp không được hưởng. 

Năm 1912, Ambedkar tốt nghiệp ngành kinh tế và 
chính trị từ Đại Học Bombay. Năm 1913, ông sang 
Hoa Kỳ du học tại Đại Học Columbia, New York và 
đậu bằng Master (Cao Học) tại đây năm 1915 về các 
môn Kinh Tế, Xã Hội Học, Triết Học và Nhân Chủng 
Học. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế tại trường đại học 
này năm T917. 


Sau khi Ấn Độ được Đế Quốc Anh trao trả độc lập 
trong năm 1947, ông được tân chính phủ mời giữ chức 
Bộ trưởng Tư pháp. Sau đó, ông được Quốc Hội bổ 
nhiệm vào chức Chủ Tịch Ủy Ban Soạn Thảo Hiến 
Pháp để soạn thảo tân hiến pháp cho Ấn Độ. Bản hiến 
pháp này đã được sử gia Mỹ Granville Austin ca ngợi 





Tiên Sĩ Bhimrao Ram/i 
Ambedkar (1891-1956) 


110 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


như là một “iki liệu xã hội thượng thặng” và “đa số 
những điều khoản trong Hiến Pháp Ẩn-Độ có mục đích 
cải tiến xã hội hoặc tạo ra những điều kiện cân thiết để 
đạt tới mục đích này.” Trong bản hiến pháp có những 
điều khoản cam kết bảo vệ dân quyển cho mọi công 
dân, như quyền tự do tôn giáo, bãi bỏ sự kỳ thị gia cấp. 

Trong suốt cuộc đời, Tiến sĩ Ambedkar đã nghiên 
cứu về Phật Giáo và, đầu thập niên 1950, ông loan báo 
đang viết một cuốn sách về Đạo Phật và nói thêm rằng, 
sau khi hoàn thành tác phẩm này ông sẽ long trọng cải 
đạo để trở thành Phật tử. 

Năm 1955, ông thành lập Hội Phật Giáo Ấn Độ và sau 
đó hoàn thành tác phẩm The Buddha and His Dhamma 
(Đức Phật và Giáo Pháp của NsàI) trong năm 1956. 


Với sự hỗ trợ của vị cao tăng Tích Lan Hammalawa 
Saddhatissa, ngày 14 tháng 10 năm 1956, Tiến sĩ 
Ambedkar tổ chức nghi lễ cải đạo tập thể một cách 
long trọng cho chính ông và gần 400.000 người thuộc 
giai cấp tiện dân để giúp họ trở thành Phật tử tại thành 
phố Nagpur, nơi có những di tích Phật giáo nổi tiếng. 
Hòa thượng Hammalawa Saddhatissa của Tích Lan đã 
chủ trì nghi lễ Quy Y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới cho 
Tiến sĩ Ambedkar và phu nhân cùng với gần 400,000 
tân Phật tử. 

Tiến sĩ Ambed-kar lâm trọng bệnh và từ trần một 
cách an lạc vào ngày 6 tháng 12 năm 1956 ở Delhi. Tại 
lễ hỏa táng của ông, ngày 7 tháng 12 năm 1956 đã có 
khoảng nửa triệu người tham dự. 

Ngày nay, trên toàn quốc Ấn-Độ có khoảng l.5 
triệu Phật tử được coi môn đệ của Tiến Sĩ Ambedkar. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 111 


Vì họ đã thọ giới quy 
y trong những nghi lễ 
cải đạo tập thể giống 
như ông đã thi hành 
ngày l4 tháng I0 
năm 1956 ở Nagpur. 
Vào cuối thập 
nên 1990, một số - 
người thuộc sắc dân 
thiểu số Romani 
ở Hung Ga Lợi 
(Hungary) đã nhận 
thấy có sự trùng hợp 
s1lữa hoàn cảnh của << 
họ và hoàn cảnh của 8 
giai cấp tiện dân Ấn |Í 
Độ. Do sự cảm phục ˆˆ 
của họ đối với Tiến 
Sĩ Ambedkar trong Phậi tử Ấn Độ coi Tiên Sĩ 
nỗ lực tranh đấu cho 4mbedkar là một vị Bồ Tút hóa 
quyền bình đẳng của  :Jân. Trên đây là bức tượng của 
giới cùng đinh khốn ông fại khuôn viên trường đại 
khổ, cho nên những học Đz Babasaheb Ambedkar 


người Romani đó đã Marathwada Universiiy trong 
cải đao để trở thành thanh phổ Aurangabad, tiểu bang 


Phật tử. Maharasthra, Ân Độ. 





Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội Ấn-Đô năm 
2010, Tổng Thống Barack Obama đã ca ngợi Tiến Sĩ 
Ambedkar như là nhà tranh đấu nhân quyền vĩ đại của 
Ấn Độ. Đa số Phật tử Ấn Độ col ông như là một vị Bồ 
Tát, tuy rằng con người khiêm tốn đó chưa bao giờ tự 
nhận như vậy. 


N9) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Mặc dù bị những phần tử Hồi Giáo cuông tín, cực 
đoan xem Đạo Phật là dị giáo và tìm đủ mọi cách để 
tiêu diệt. Tuy nhiên, vì sứ mệnh cứu khổ độ sanh và vì 
trách nhiệm bảo lưu nền giáo lý từ bi, bình đắng và giải 
thoát đặc thù của Phật giáo. Nên đứng trước một hiểm 
nguy thách đố, Tăng Đoàn vẫn một lòng an nhẫn và 
tuyệt đối trung thành với tôn chỉ bao dung, vị tha, hòa 
bình, bất bạo động và, cuối cùng thực tế đã cho thấy là, 
từ bi, hòa bình và giải thoát đã không chỉ là khát vọng 
muôn thuở của con người mà còn là nhu cầu thiết yếu 
của mọi thời đại và quốc độ. Sự phục hồi từng bước của 
Phật giáo tại Ấn Độ cũng như sự phát triển Phật giáo 
khắp nơi trên thế giới hiện nay là một chứng minh hùng 
hôn không thể phủ bác. 


VIH. SỰ NGHIỆP CỦA A DỤC VƯƠNG 
(ASOKA) ĐÔI VỚI PHẬT GIÁO 


Đại đế Asoka, lên ngôi vào thời điểm 218 năm sau 
khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện nhập Niết Bàn, 
vào khoảng năm 268 đến 232! trước Tây Lịch ở Triều 
Đại Maurya, vua Asoka thừa hưởng một đế quốc rộng 
lớn trải dài từ Vịnh Bengal ở phía Đông cho tới tận 
Afghanistan ở phía Tây-Bắc. Ông nội của vua Asoka là 
Vua Chandragupta đã tạo lập Triều Đại Maurya sau khi 
chinh phục trọn vùng đồng bằng Sông Hằng ở miền Bắc 
Ẩn-Độ. Phụ Vương của ngài là Vua Bidusara đã bình 
định vùng Cao Nguyên Decan ở miền Nam Ẩn-Độ. Sau 
khi lên ngôi, Vua Asoka xâm chiếm xứ Kalinga ở miền 


41 4Asoka and the Decline oƒ the Mauryas, Oxford University Press, 
Thapur, 1973, pŠ]. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 113 


Đông” để cai trị một đế 
quốc rộng lớn nhất trong 
lịch sử Ẩn-Độ, với diện 
tích gồm khoảng 5 triệu 
km“. Vua Asoka, đã có 
công thống nhất đế quốc 
Ấn Độ rộng lớn và đã 
được các sử gia coi là 
một trong những quốc 
vương có sự nghiệp vĩ 
đại nhất trong lịch sử thế 
gIỐI. 









Đ, ai để Tam Cuộc chiến tranh 

xâm lăng xứ Kalinga đã 

khiến khoảng 100,000 người thiệt mạng và, khoảng 
150,000 dân chúng bị mất nhà cửa ruộng nương. Vua 
Asoka vốn là tín đồ Ấn Độ GIáo. Nhưng sau khi chứng 
kiến hậu quả tàn khốc của cuộc chiến tranh đó vua vô 
M4- hối hận cho nên đã cải đạo để trở thành Phật tử 
à “thay thế tiếng trống thúc quân bằng tiếng gọi của 
Hạn. Pháp” theo như lời ngài ghi khắc trên một trụ đá. 


Trong cuốn sách có nhan đề “Phật Giáo Thượng Tọa- 
Bộ - Lịch sử xã hội từ Benares thời xưa cho tới Colombo 
thời nay” của học giá Phật-Giáo người Anh, Richard 
€Œombrich đã như sau ca ngợi Vua Asoka như sau: 


“Phật tử tại gia quan trọng nhất trong lịch sử đó 
là Hoàng Đế Asoka, là người đã cai trị phần lớn toàn 


42 Old World Encounters: Cross-Cwifural Confacfs and Exchanges 
im Pre-Modern Times, New York: Oxford UnIversity Press, Jerry 
Bentley, 1993, p.44. 


114 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Maurya Empire 
: (c. 150 BCE] 





Bản Đồ của để quốc Ấn Độ thời xưa 
dưới quyên cai trị của Đại-Đềé Ásoka, trải rộng 
từ Afƒehanistan cho tới tận Vịnh Bengal. 


CỐI Ấn-Độ sân ba chục năm giữa thế kỷ thứ 3, trước 
lây-lịch. Trên đỉnh của một trong những thạch-trụ 
mà Hoàng Đế Asoka đã tạo dựng có khắc một bánh 
xe thật đẹp với nhiều nan hoa. Đây là vật tượng trưng 
cho Bánh Xe Pháp Luân mà Đúc Phật đã chuyển và 
đã được chọn làm biểu tượng để in trên quốc kỳ của 
quốc gia Ấn- Độ hiện đại. Những con sự tử trên đỉnh 
của thạch trụ đó được dùng làm quốc-huy của Ấn- Độ. 
Như vậy là Ấn- Độ ghi nhớ “nhà cai trị anh mình” của 
quốc gia. Hoàng-Đế Asoka là một nhân vật vĩ đại trên 
nhiều phương diện, nhưng ở đây chúng tôi chỉ tự giới 
hạn để đề cập về vai trò của ngài trong lịch sử Phật- 
Giáo. Trước thời gian trị vì của Hoàng Đế Asoka thì 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 115 


Phật-Giáo đã được truyên bá trong khắp nửa phía Bắc 
của Ấn- Độ; nhưng nhờ có sự bảo trợ của ngài cho nên 
Phật-Giáo đã trở thành một tôn giáo của thế giới. ”® 


Sau khi Vua Asoka trở thành Phật tử thuần thành, 
trên căn bản của đại bi tâm, vua đã thay đổi chính sách 
cai trị nặng về quân sự sang chính sách từ bi, khoan 
dung, nhân đạo, nhất là dựa vào chánh pháp để thu 
phục nhân tâm. 


Nhờ có sự yếm trợ nhiệt thành của vị minh quân cho 
công cuộc hoằng dương Phật pháp cả ở bên trong lẫn 
bên ngoài vương quốc Ấn Độ, cho nên giáo pháp từ bi 
và trí tuệ của Đức Phật đã ảnh hướng một cách sâu rộng 
trên toàn thế giới và Đạo Phật đã được truyền bá một 
cách hòa bình, khoan dung, rộng lượng và đã không 
xảy ra chinh chiến ở bất cứ đâu, trong sứ mệnh hoằng 
hóa độ sanh suốt chiều dài lịch sử hơn 2600 năm kể từ 
ngày Đạo Phật có mặt trên trái đất. 


1. Mở đầu sự nghiệp truyền bá Phật pháp ở 
những quốc gia ngoài Ần Độ 


Là vị hoàng đế chịu ảnh hưởng sâu đậm giáo lý của 
Đức Phật, Vua Asoka tin rằng Phật Giáo hướng về tất 
cả nhân loại cũng như tất cả các loài động vật và thực 
vật, vì vậy ông đã kiến thiết những đến đài, chùa, tu 
viện và nơi cư ngụ cho các thầy Ty-kheo ở nhiều nơi 
trong khắp vùng Nam-Á và Trung-Á. 


Sau thành công của Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
lần thứ IIL, dưới sự hỗ trợ của Ngài Mục Kiễn Liên Tử 


43 Theravada Buddhism — 4 social history from ancient Benares fo 
modern Colombo, Richard F. CGombrich, Routledge & Kegan Paul 
Ltd, London, 1988. 


116 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đế Tu — Vua Asoka đã cử 9 phái đoàn gồm những bậc 
cao tăng đi truyền bá Phật giáo ở các nước ngoài Ấn 
Độ vào năm 250 TTL** như A-Phú-Hãn, Nepal, Việt- 
Nam, Mông Cổ, Miến Điện, Thái Lan, Cambodia, 
Lào... đồng thời tới tận Hy-lạp, Ai-cập, Syria, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Ba-Tư v.v. Trong đó có con trai là vị Hoàng 
Tử Tỳ-kheo Mahindra, và con gái là công chúa Tỳ 
kheo ni Sanghamitra sang Tích-Lan để truyền bá Phật 
pháp. Chín phái đoàn sứ giả đi truyền bá chánh pháp 
gôm có: 

1. Majihantika Thera: Kasmira và Gandhara (Kash- 
mir, Afehanistan, Peshawar và Rawalpindi ở 
Northwest Pakistan) 

2. Mahadeva Thera: MahIsamandala (Mysore) 

3. Rakkhita Thera: Vanavasil (North Kanara ở 
South India) 

4. Yonaka Dhammarakkhita Thera: Aparantaka 
(Hiện tại là Bắc Gujarat Kathiavar, Kachcha và 
SIindh) 

5. Mahadhamma Rakkhita Thera: Maharattha (một 
phần của Maharashtra chung quanh Godavari) 

Óó. Maha Rakkhia Thera: Yonakaloka (Anclent 
Greece: Hy Lạp cổ đại) 

7.Malilhima Thera: Himavanta Padesa Bhaga 
(vùng Himalayan, Hy Mã Lạp Sơn) 

9. Sona and Uttara Theras: Suvanna Bhumi (Burma 
— Miến Điện và Việt Nam) 

9. Mahinda—con trai Vua Asoka cùng với 4 vị Thera 

44 “Asoka — The Great Upäsaka.” In Anuradha Senevrratna (ed.). King 


A$oka and Buddhism: Historical and Literary Studies. Buddhist 
Publication SocIety, Gombrich, Richard, 1995, p.10 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 117 


khác là Itthiya, Uttiya, Sambala và Bhaddasala. 
(SrIi Lanka).° 


Điều đáng nói hơn cả là vào năm trị vì thứ 19, Vua 
Asoka còn cho con gái của mình là công chúa Tỳ Kheo 
Ni Sanghamitta, sang Tích Lan cùng với nhánh cây Bồ 
Đề Thiêng Liêng để thành lập Ni Bộ tại đất nước này .^5 

"Một số lớn sử gia và học giả trên thế giới đều đồng 
ý rằng, Đại Đế Asoka trị vì quốc gia Ấn- Độ trong thế 
kỷ thứ III trước Tây lịch là một trong những nhà chinh 
phục vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng chiến thắng lớn 
nhất của ông là đã chinh phục được chính bản thân ông, 
nhờ sự tỉnh ngộ và nhận thức rõ những khổ đau của 
nhân thế. 


Sau khi trở thành Phật tử và thực hành giáo lý của Đức 
Phật, đại đế Asoka đã hoàn toàn từ bỏ chính sách dùng 
bạo lực để gây chiến tranh tang thương và quay sang áp 
dụng những chính sách từ bi, nhân đạo. Ông đã có những 
cống hiến to lớn cho sứ mệnh hoằng dương chánh pháp 
cả ở bên trong lần bên ngoài đế quốc rộng lớn của mình. 
Thay vì gióng lên những hồi trống trận, ông đã gióng lên 
những hỗi trống pháp vang dội khắp cõi. 


Đại đế Asoka, đã có công phát triển Phật Giáo, từ 
một trong những tôn giáo của xứ Ẩn-Độ thành một tôn 


45 “lImages of Ašoka: Some Indian and SrI Lankan Legends and therr 
Development.” In Anuradha Senevirratna (ed.). King Ašoka and 
Buddhism: Historical and Literary Studies. Buddhist Publication 
SocIety, Strong, John S, 1995, p. 143. 

46 “Emperor Ašoka and Buddhism: Unresolved DiscrepancIes between 
Buddhnst Tradition & Ašokan Inscriptions.” In Anuradha Seneviratna 
(cd.). King Ašoka and Buddhism: Historical and Literary Studies, 
Buddh1st Publication SocIety, Guruge, Ananda W. P, 1995, p.5T. 


118 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


giáo lớn của thế giới. Vua Asoka, đã trở thành một tấm 
cương sáng chói cho các nhà cai trị của những quốc gia 
theo Phật Giáo. 


Có ít nhất 5 vị vua của Tích Lan đã ban lệnh cấm 
giết thú vật. Ở Miến Điện đã có nhiễu vị vua theo 
sương cai trị bằng từ bi hiếu sinh của Vua Asoka và, 
cố Thủ Tướng U-Nu của Miến Điện đã áp dụng những 
chính sách chú trọng vào những phúc lợi lâu dài của 
dân chúng. Tại Việt Nam, nhiều vị vua cũng đã áp 
dụng chánh pháp vào chính sách trị quốc của mình như 
những thời kỳ Đinh, Lê, Lý, Trần... 


Trong những sắc lệnh và huấn thị ghi khắc trên bia 
đá hoặc thạch trụ, Vua Asoka tự xưng là Piya-d4asi, có 
nghĩa là “Người yêu quý mọi người” và De-va-narm- 
pựa, có nghĩa là “Người được chư thiên tu ái. ” 


2. Chính sách cai trị theo Phật Giáo của Đại Đế 
Asoka 


Một trong những di sản lớn về chính trị của Đại đế 
Asoka là ông đã để lại một gương mẫu về sự liên hệ 
ø1ữa Phật Ciáo và nhà nước. Trong những nước Đông- 
Nam-Á theo Phật Giáo, chính sách cai trị của Vua 
Asoka đã thay thế quan niệm thần quyền của giới vua 
chúa tự xưng họ thuộc dòng dõi thần thánh. Với kiểu 
mẫu cai trị theo Phật Giáo, các vị vua không tự xưng 
mình thuộc dòng dõi thần thánh. Thay vì vậy, họ cố 
gắng tạo mối liên hệ mật thiết với Tăng-Đoàn và, họ 
thấy cần phải thực hành những nguyên tắc đạo đức để 
được Tăng Đoàn coI là người cai trị xứng đáng. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 119 


` 
đ -đã I0 
SN Si 
se _ 
ATHEN S: s 
Mục _ ANTÌOCE | TARIM goG § 


XS @ : s 


kx 
“ 





` _“. N 


` Ngiệm ==, =. 


” 





⁄# 
'W SRI LANKA 
TS ợ' «- 


Bản đồ của những nơi Vua soka cứ các VỊ cao tăng đi 
truyền bá Phát giáo. 





Theo gương Vua Asoka, nhiều vị quốc vương các 
nước Phật Giáo đã tài trợ những công cuộc kiến thiết 
những tự viện, đến đài, tài trợ phí tổn cho những tu viện 
thâu nhận những người xuất gia hành đạo. Nhiều vị vua 
cũng đã g1ữ vai trò tích cực trong việc hóa g1ải những 
bất hòa nội bộ. 

Như Vua Asoka đã thi hành khi ông tán thành và 
bảo trợ cho Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ II, 
để giúp cho Tăng Đoàn được trang nghiêm thanh tịnh 
bằng cách không để hàng ngoại đạo len lỏi vào Phật 
giáo để lợi dụng. Tình huống này, đã dẫn tới mối liên 
hệ mật thiết giữa quân vương và hàng Giáo phẩm, trong 
nhiều quốc gia Đông Nam Á mà ngày nay chúng ta 
vẫn còn thấy ở Tây Tạng và Thái-Lan, nơi có truyền 
thống coi vua vừa là quốc trưởng vừa là nhà lãnh đạo 
tôn giáo. Vua Asoka đã từng tuyên bố rằng, tất cả quần 
thần trong triều đình của ông, luôn luôn cai trị dân 


120 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


trong tinh thần khoan dung, đạo đức đúng theo giáo 
pháp của Đức Phật. 

Vua Asoka ra lệnh bất cứ Tỳ-Kheo hoặc Tỳ-Kheo- 
Ni nào có hành động gây chia rẽ Tăng Đoàn sẽ bị bắt 
buộc phải mặc y phục màu trắng (nghĩa là trở về đời 
sống thường dân), bị trục xuất ra khỏi tu viện. Sau đó, 
vào những ngày rằm và mùng một các Phật tử đi lễ 
chùa hãy kiểm soát xem lệnh trục xuất có được thi hành 
hay không. 


Vấn đề gìn giữ sự hòa hợp, tương kính theo đúng 
giáo pháp Lục Hòa trong Tăng Đoàn là điều vô cùng 
quan trọng trong Phật giáo. Dùng đạo tâm của mình 
để hỗ trợ cho Tăng Đoàn giữ vững sự trang nghiêm 
khả kính, Vua Asoka đã hành xử như là vị quân-vương 
Phật tử hoàn hảo, khi ông phát tâm bảo vệ ngôi Tam 
bảo do Đức Phật thiết lập được duy trì và phát triển 
tốt đẹp. 

3. Không thiên vị tôn giáo 

Theo sử gia Ấn-Độ Romila Thapar, Vua Asoka 
đặc biệt nhấn mạnh đến sự tôn kính đối với các giáo sĩ 
thuộc mọi tôn giáo, sự hòa thuận giữa cha mẹ và các 
con, giữa thầy và trò, giữa chủ nhân và người làm công, 
giữa vợ và chồng v.v... Nguồn gốc tôn giáo của nhà vua 
bao gồm vết tích của hầu hết mọi tôn giáo của Ấn Độ 
và, ông đã ban hành luật cấm bất cứ ai có hành vi hoặc 
lời nói xúc phạm đến bất cứ tôn giáo nào. 

Nhà vua đã ghi khắc vào một thạch trụ những lời 
huấn dụ sau đây: 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 121 


“Vua Yêu Quý Mọi Người, Người Được Chư Thiên 
Ưu Ái, nguyện tôn kính tín đồ của tất cả những cộng 
đông tôn giáo, bất kể họ là tu sĩ hay cư sĩ. Người Được 
Chư Thiên LỈu Ái rất mong muốn có sự phát huy Đạo 
giáo giữa tín đồ của tất cả các tôn giáo. Và sự phát huy 
Đạo Pháp có thể thực hiện bằng nhiều cách. Nhưng 
điều căn bản là hãy kiềm chế lời nói, nghĩa là đừng đề 
cao tôn giáo của mình và miệt thị tôn giáo của người 
khác. Trái lại, hãy tôn kính tôn giáo của người khác 
bằng mọi cách và trong mọi trường hợp. 

Nếu một người cư xử như vậy, người đó không những 
làm lợi cho tôn giáo của mình mà còn làm lợi cho những 
tôn giáo khác. Nhưng nếu một người cw xử ngược lại, 
người đó không những làm tổn thương tôn giáo của mình 
và khinh rẻ tôn giáo của người khác, trong khi đề cao 
tôn giáo của mình chỉ vì đã có định kiến luyến ái đối với 
tôn giáo đó, khi cư xử như vậy người đó gây tổn thương 
trâm trọng cho tôn giáo của mình. Vì vậy, cân phải kiềm 
chế lời nói, vì người ta cân phải tôn trọng những điều 
căn bản trong Đạo giáo của người khác. 

Đây là ý muốn của Người Được Chư Thiên Ưu Ái. 
Trẫm mong mỏi rằng thân dân thuộc mọi tôn giáo 
hãy có nhiều kiến thức về giáo lý của những tôn giáo 
khác. 

Các Quan trong triều đình của Trẫm cố gắng thực 
hiện mục tiêu này, chẳng hạn như vị Đại Thân đặc 
trách Đạo-giáo, vị Đại Thân đặc trách những vấn đề 
hiên quan tổi nữ giới trong loàng-gia và những quan 
lại thuộc các địa hạt khác. Kết quả từ những hành động 


|2?) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIớI s QUYỀN I 


của họ là dẫn tới sự kính trọng tôn giáo và Đạo-giáo 
của người khác, theo như Trẫm mong muốn.“”“5 


4. Tạo phúc lợi cho dần chúng 


Vua Asoka đã bãi bỏ hình phạt tử hình. Ông cho 
đào những giếng nước công cộng, trông cây để tạo 
bóng mát dọc theo những con đường để người bộ hành 
và thú vật tránh nắng, trồng những vườn dược thảo làm 
thuốc cho cả dân chúng lẫn thú vật. 


Các quan-lại trong vương quốc có bổn phận quan 
tâm tới người già, trẻ mô côi, người bệnh tật và những 
tù nhân. Trong một sắc lệnh khắc trên thạch trụ, vua 
bảo các quan hãy đi theo giáo pháp “Trung Đạo” bằng 
cách tránh những thói tật xấu, như ganh ghét, ác tâm và 
lười biếng... 

Trên một thạch trụ nhà vua viết rằng ông đã đi 
viếng vườn Lâm-Tỳ-Ni¡, nơi đản sanh của Đức Phật 
và, ông đã ra lệnh giảm thuế cho dân chúng trong địa 
phương đó.?? 


Ông ban hành luật bảo vệ nhiều loài thú vật và ra 
lệnh cho các đầu bếp của hoàng gia hãy giảm thiểu tối 
đa số gia súc bị giết làm thịt. 


417 The Legend oƒ King 4soka: A Study and Translatlon of the 
A$Sokavadana. Motilal Banarsidass, Strong, John S, 1989, p.4. 

4S “Asoka— The Great Upasaka. ` In Anuradha Seneviratna (ed.). King 
A$oka and Buddhism: Historical and Literary Studies. Buddhist 
Publication SocIety, Gombrich, Richard, 1995, p.3. 

49 “4soka and Buddhism as Rơflected In the Asokan Edicís. ` In 
Anuradha Seneviratna (ed.). King A$oka and Buddhism: Historical 
and Literary Studies. Buddhist Publication SocIety, Thapar, Romila, 
1995, p.20. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 123 


Ông đã đi trước 


thời đại hơn 20 thế 


kỷ, trong chương 29 
của cuốn sách “Tóm 


Lược Lịch Sử Thế 


CiốớI` (Short History 
of the World), với tiểu 
tựa là “Vua Asoka”, 
sử gia người Anh H. 
G. Wells viết: “7ời 
ØIan frỊ Vì hai THHƯƠI 
tám năm của Vua 
Asoka là một trong 
những giai đoạn thái 
bình thịnh trị sáng 
chói nhất trong lịch 
sử đây rối loạn của 
nhân loạt. Ông đã thi 


Lt®S 062547. 





H 
I T]AC, ly: 

: § hf F= H TƯ” £ Ị 
AI lII 


2m) Sát HT (/28/-82>ID2Et! LẾ? 
lal# Z4 -2+‡Y T-E121/2 e0 
X3 LIEE EAI Dép :9{ 1/6 z 
I-Ït-A*T2+TTAI ! TA *T: ĐH, 
2E. đi s vn c?:x: mi 
ˆW5 Y=- 
F1) 2 /nytgi Z0 đẻ Xhế/ 
2274) E200 dúy C4 
200" Jv€ lớp [AI« EYX 7É 2M? /: 
J0) : hp trà TT: 


Ẩn 110/7 ft ly Dị 3511 Vy 
l. tự 


 F 


: tất 71 
2n 40-11 


Một bia đá ghỉ khắc huần lệnh của 
Wua Asoka bằng ngôn ngữ Hịy- 
Lạp được tìm thấy ở Kandahar, 
hiện thời lưu giữ tại Viện Bảo 
Tàng Quốc Gia Aƒghanistan 


hành kế hoạch đào giếng nưóc 


vĩ đại ởẤn- Độ và (rồng cây để tạo bóng mát dọc theo 
những con đường. Ông thiết lập những nhà thương và 
những công viên cùng với vườn trông dược thảo. Ông 
thành lập một cơ quan chính phủ đặc trách chăm lo 
cho những bộ lạc thổ dân và những sắc tộc thiểu số 
của Ấn-Độ. Ông dành những ngân quỹ để giáo đục phụ 
nữ. Đó là Vua Asoka, là ông vua vĩ đại nhất trong số 
những quốc vương. Ông đã đi trước thời đại của mình 


rất xa...” °0 


50_ 4 Short History oƒ the Worid, H.G. Wells, London, 1922. 


124 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


5. Địa vị của vua Asoka trong lịch sử thế giới 


nhà văn Anh H.G. Wells, trong cuốn Lịch Sử Đại 
Cương (The Outline of History, London, 1920) đã viết: 


“Trong số hàng chục ngàn tên tuổi của các quốc 
vương trong lịch sử thế giới, cái tên của Vua Asoka 
sáng rực như ImỘI ngôi sao. ” 


Và, trong sách “Lược Sử Thế Giới” (A Short 
HIstory of the World, London, 1922), ông H.G. Wells 
dành riêng một chương để nói về Vua Asoka. Trong đó 
có đoạn viết rằng: 


“Nhà vua đi xâm chiến Kalinga, HỘI nước trong 
vùng duyên hải phía Đông Ẩn-Độ. Ông đã thành công 
trong chiến dịch quân sự, nhưng ông là người duy nhất 
trong số những người đi chỉnh phục, khi sự tàn ác và 
rùng rợn của chiến tranh khiến ông ghê tởm đến nỗi 
ông quyết định dứt khoát sẽ không gây ra chiến tranh 
nữa. Ông thi hành những giáo lý hòa bình, từ bi, vị tha, 
vô ngã của Đạo Phật và tuyên bố rằng từ nay trở đi 
những cuộc chỉnh phục của ông sẽ là chỉnh phục bằng 
Đạo-Pháp. Thay trống trận bằng trống pháp. Đó là lý 
do tại sao Ông đã cử những phái đoàn truyền giáo tới 
Tích-Lan, Kashmnr, Ba- Tư, và Ai-Cập v.v... Vua Asoka, 
vị vua vĩ đại nhất trong số các VỊ Vua. Ông đã đi trước 
thời đại của mình rất xa. ” 

Cố Thủ Tướng Ấn-Độ Jawaharlal Nehru đã nói: 
“Asoka là một trong những tên tuổi rực rỡ nhất, không 
những trong lịch sử Ấn-Độ mà ngay cả trong lịch sử 
thế giới. ” 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 125 


6. Những thạch trụ của vua Asoka 


Trong thời gian trị vì từ nắm 268 tới năm 232 trước 
Tây-lịch, Vua Asoka đã kiến tạo những cột trụ bằng 
đá sa-thạch hoặc đá hoa-cương để ghi khắc những chỉ 
dụ và bố cáo. Ngài gọi những cột trụ bằng đá này là 
“Dharma stambha” (cột trụ Đạo-Pháp). °'3⁄ Chúng đã 
trở thành những kiểu mẫu kiến trúc đến đài kỷ niệm 
của Ấn- Độ thời xưa và, trở thành nổi tiếng về “kỹ thuật 
đánh bóng của thời Maurya” (Mauryan polish) mà sau 
đó đã bị thất truyền. Trong số những thạch trụ do Vua 
Asoka tạo dựng ngày nay chỉ còn 20 trụ, với 7 trụ vẫn 
còn nguyên cả đỉnh có gắn tượng điêu khắc thú vật, như 
sư tử, voi, ngựa và bò. Mỗi cột trụ có chiều cao từ 12 
tới 15 mét và, nặng trung bình khoảng 50 tấn." Các nhà 
khảo cổ nhận thấy rằng có khi những trụ đá đó đã được 
kéo đi xa hàng trăm dặm từ nơi kiến tạo đến những địa 
điểm dựng cố định. 


Thạch trụ của Vua Asoka là những tác phẩm điêu 
khắc bằng đá cổ xưa nhất của Ẩn-Độ. Trước đó, vật 
liệu kiến trúc chủ yếu của xứ này là số. Chỉ từ thế 
kỷ thứ 3 trước Tây-lịch thì người Ẩn-Độ mới dùng 
đá trong kiến trúc, sau khi tiếp với người Hi-Lạp và 
người Ba-Tư. Những bia đá và trụ đá của Vua Asoka 
là thuộc vào thời kỳ của Phật-Giáo Nguyên Thủy 
(Thượng Tọa Bộ), là thời kỳ Phật-Giáo chưa dùng đến 
tượng điêu khắc và tranh vẽ hình Đức Phật như ngày 


5L mscripHons öoƒ Asoka, E. Hultzsch (mm Sanskrit). 1925, p. 132 

52_ Sk¡i/line, Peter, Mahasutras, Pali Text SocIety, 998, p. 453. 

53 The Refturn oƒ the Buddha: Anclent Symbols for a New Nation, 
Himanshu Prabha Ray, Routledge. 07/08/2014, p. 123. 

54 The bEdicfs oƒ King Ashoka, Ven. S. Dhammika, DharmaNet, 1994 


126 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


nay. Từ khi Đức Phật còn tại thế cho tới thế kỷ thứ 
I trước Tây Lịch, các cộng đồng Phật tử chưa dùng 
tượng điêu khắc và hình ảnh Đức Phật mà chỉ dùng 
những biểu tượng liên quan tới Ngài và Phật-Pháp, 
như Hoa Sen và Bánh Xe Pháp-Luân mặc dù hình ảnh 
của Đức Phật đã được vua Vu Điển cho người hoạ 
khắc khi Đức Phật còn trụ thế. 


6.1. Biểu tượng Quốc Huy và Quốc Kỳ Ấn-Độ 


Một vinh dự đối với triều đại của Vua Asoka là 
hình điêu khắc tượng sư tử của một đỉnh cột trụ của 
ngài đã được dùng làm biểu tượng của quốc gia (quốc- 
huy — National Emblem of India) và, hình Bánh Xe 
Chuyển Pháp Luân đã được ¡n trên quốc kỳ, sau khi 
Ẩn-Độ được Đế Quốc Anh trao trả độc lập trong năm 
1947. 





Í 
- Nmh . ` ..a 
kí z † HT tư x 
—=. . NH2 
| „Pu ng: l 
.z “Tân Px " NI, 
T ¬- hy” : : h ï 
tp Ê... National 5ymbol of India & 
NI H 
{([ 7 Pro£ANoHowooRorwanow. 
Ề 






Trên Quốc-kỳ Ấn Độ có huy hiệu Bảnh Xe Pháp Luân của 
tua Asoka (được gọi là “4soka Chakra `) 


Tất cả thạch trụ của Vua Asoka đã được dựng lên 
ở những địa điểm liên quan tới Phật-Giáo, như những 
tu viện, những thánh địa tưởng niệm Đức Phật, hoặc để 
chi dấu những cuộc thăm viếng của Vua Asoka. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 127 


6.2. Biểu tượng hoa sen và sư tử trên thạch trụ 


Những bức tượng điêu khắc trên các trụ đá thường 
tượng trưng cho Phật-pháp. Đa số đỉnh của trụ đá là 
tượng điêu khắc mãnh thú, như sư tử, voi, bò rừng. Trên 
đỉnh mỗi trụ đá đều khắc hình hoa sen lật úp, trong khi 
hoa sen là biểu tượng thông dụng nhất của Phật-Giáo: 
Hoa sen vươn lên từ đáy hồ bùn lầy để nở rộ thành đóa 
hoa thanh khiết, vì vậy đóa hoa sen được xem là tượng 
trưng cho Phật tử sống trong cõi sa-bà ô trược, nhưng 
hàng ngày cố gắng tinh tấn để vượt qua những ô nhiễm, 
thử thách và đạt giác ngộ giải thoát; phía trên bông sen 
là tượng sư tử, voi, bò rừng, ngôi hoặc đứng. Sư tử được 
xem là biểu tượng của dòng họ Sakya của Đức Phật.°5 


Một số trụ đá có khắc những chỉ dụ hoặc bố cáo. Các 
chuyên gia khảo cổ đã dịch ý nghĩa của chúng sang các 
ngôn ngữ hiện đại. Từ thế kỷ XVII người ta đã tìm thấy 
khoảng 150 chỉ dụ và bố cáo của Vua Asoka ghi khắc 
trên những bức tường, bia đá và trụ đá, trên khắp lãnh 
thổ của Đế Quốc Maurya trong triêu đại của ngài, trải 
rộng từ miến bắc Ẩn-Độ xuống tới vùng bình nguyên 
Decan ở miễn Trung và lan rộng tới những vùng mà 
ngày nay thuộc các nước Afghanmistan, Pakistan, Nepal 
và Bangladesh. Những ba đá và thạch trụ đó được tạo 
dựng dọc theo những trục lộ ø1ao thông và trong những 
vùng đông dân cư để khiến cho chúng được nhiều người 
đọc và truyền tụng. Chúng cũng được tạo dựng ở những 
thánh địa có nhiều người đến hành hương, như Vườn 
Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển và, nơi 


55 hftps:/⁄/nb.khanacademy.org/humanrties/art-asia/south-asia/ 
buddhist-art2/a/the-pillars-of-ashoka 


128 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn ở Kushinasar và, Đại 
Bảo Tháp Sanchi v.v. Đa số những chữ ghi khắc dùng 
mẫu tự Brahmi (đà cổ ngữ nguồn gốc của tất cả ngôn 
ngữ Ấn- Độ). Một số chỉ dụ ở miễn Tây Ấn- Độ được 
khắc bằng ngôn ngữ địa phương có cùng nguôn gốc với 
Phạn ngữ (Sanskrit). Điễu đáng chú ý là có một thạch 
trụ ở Afghanistan được khắc bằng hai ngôn ngữ là chữ 
Aramaic (có liên hệ với tiếng Do Thái và tiếng Á-Rập) 
và chữ Hy-Lạp - điều này cho thấy rằng, Vua Asoka 
muốn quảng bá Phật-pháp rộng rãi trong khắp Đế Quốc 
do ngài cai trị. Một số nội dung của bố cáo trên bia đá 
không có sắc thái tôn giáo, thí dụ như Vua xin lỗi về 
hành vi tàn sát nhiều người ở Kalinga và cam kết với 
dân chúng rằng ngài sẽ chỉ thi hành những chính sách 
tạo phúc lợi cho toàn dân. Một số nội dung bia đá liệt 
kê những công đức mà ngài đã thi hành để phục vụ dân 
chúng. 


6.3. Chữ khắc trên cột trụ 


Những chữ ghi khắc trên các trụ đá đã được các nhà 
khảo cổ kết hợp với những chữ ghi khắc trên các bia đá và 
tảng đá để tập hợp thành bộ sưu tập được gọi là “Những 
Chỉ Dụ Của Vua Asoka” (Edicts of Asoka). Những tảng 
đá khắc chữ đó đã được tìm thấy ở nhiều địa phương mà 
ngày nay thuộc các nước Bangladesh, Ấn- Độ, PakIstan, 
Nepal, Afghanistan — sự kiện này cho thấy trong thời trị 
vì của Vua Asoka đã có sự hiện diện của Phật-GIáo Ở 
những nơi đó. Những chỉ dụ ghi khắc đã mô tả chi tiết 
về chủ trương của Vua Asoka liên quan tới Phật pháp, 
hoặc ý muốn của ngài nhằm giải quyết một số vấn để 
liên quan tới xã hội. Trong những chỉ dụ đó Vua Asoka 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 129 


tự xưng là “Á¡ Tử của Chư Thiên” (Devanampiyadasi). 
Phần lớn những lời ghi khắc chú trong vào một số để 
mục mà Vua Asoka coi là quan trọng dối với ngài, như 
ngài đã cải đạo để trở thành Phật tử, hoặc mô tả những 
nỗ lực của ngài để truyền bá Phật-Giáo, sự thực hành 
giới luật của ngài và, những công tác tạo phúc lợi cho 
xã hội và loài vật. Những chỉ dụ đó được căn cứ vào chủ 
trương của Vua Asoka về chính sách cai trị và sự cư xử 
giữa mọi người trong xã hội và về tôn giáo. 

Đến thập niên 1830, chuyên gia ngôn-ngữ học và 
khảo cổ người Anh tên là James Prinsep làm việc ở Ấn- 
Độ đã khảo cứu và tìm được phương pháp phiên dịch 
cổ ngữ Brahmi của Ấn- Độ khắc trên thạch trụ và bia đá 
sang Anh-ngữ. Vì vậy, các chuyên gia khảo cổ ở Ấn- 
Độ đã gửi cho ông Prinsep những đồng tiên kim loại và 
những bản sao chép từ những văn-kiện khắc trên thạch- 
trụ và bia đá thu thập được từ khắp nơi ở Ấn- Độ để ông 
Prinsep phiên dịch sang Anh ngữ và xuất bản."5 


Trong năm 1836, người Tây phương đầu tiên đã 
tìm cách đọc cổ ngữ Brahmi là học giả người Na-Uy 
Christian Lassen, khi ông dùng những đồng tiền kim 
loại có khắc song-ngữ Hy- Lạp và Brahmi phát hành 
bởi hai Tiểu-Vương người Ẩn-Độ gốc Hy-Lạp tên là 
Agathocles và Pantaleon, và ông Lassen đã nhận ra 
được một số mẫu tự Brahmi.” 


56_ Tndian Fpieraphy: A Guide to the Study of Inscriptlons In Sanskrtt, 
Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages Salomon, Richard 
(1998), Oxford UnIversity Press, p. 208. 

57 Ray, Buddhism qnd Œandhara: An Archaeology of Museum 
Collections, Taylor & FrancIs, Himanshu Prabha (2017), p. 181. 


130 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Kế đó, ông Prinsep đã thành công trong tiến trình 
tìm ra những mẫu tự Brahmi còn lại. Nhờ vậy. ông 
Prinsep đã có thể phiên dịch được nội dung của những 
chỉ dụ và bố cáo của Vua Asoka khắc trên những thạch 
trụ và bia đá tìm thấy nhiều nơi ở Ấn- Độ để xuất bản 
từ năm 1836 tới năm 1838. Nội dung của những chỉ dụ 
và bố cáo khắc bằng chữ Brahmi hầu như luôn luôn 
nhắc tới vị vua tự xưng là “Á¡-T của Chư Thiên — Con 
Người Nhân- Từ” (Devanampriya Piyadasi - tiếng Anh 
là “Beloved oƒ the Gods — He who regards others with 
kindness). Lúc đầu, ông Prinsep nghĩ rằng, con người 
tự xưng như vậy là một vị vua thời xưa nào đó của SrI 
Lanka. Nhưng sau khi tham khảo với sử gia và học giả 
người Anh làm việc ở SrI Lanka tên là George Turnour, 
ông Prinsep được ông Turnour cho biết rằng, căn cứ 
vào sử liệu của Sri Lanka viết bằng tiếng Pali thì, nhân 
vật tự xưng là “Á¡i-Tử của Chư Thiên - Con Người 
Nhân-Từ” chính là Vua Asoka của Ấn- Độ trong Triều 
Đại Maurya thời xưa. Ngoài thành quả nghiên cứu nói 
trên ở Ẩn-Độ, ông Princep cũng đã giúp khảo cứu một 
số tài liệu khảo cổ ở Afghanistan. 


Sau đó, kể từ thế kỷ XIX cho đến nay, các học giả 
và nhà khảo cổ đã tìm thấy 150 văn kiện của Vua Asoka 
chi khắc trên những thạch trụ và bia đá Ở rải rác khắp 
nơi trên tiểu lục-địa Ấn- Độ - đa số được dựng ở những 
khu vực đông dân cư hoặc dọc theo những trục lộ ø1ao 
thông, với chủ địch để được nhiều người đọc. 


Thạch trụ nổi tiếng ở cạnh Bảo Tháp Sanchi đã được 
một toán chuyên gia thuộc Viện Khảo Cổ Ấn- Độ, do 
Sir Alexander Cunningham hướng dẫn, tìm thấy trong 
năm 185T. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 131 





Bán đồ những nơi có thạch trụ và bia đả của Vua Ásoka 


Các nhà khảo cổ đã phân loại những thạch trụ và 
bia đá ghi khắc chỉ dụ và bố cáo của Vua Asoka thành 
4 nhóm như sau: 


I. Chỉ Dụ Trên Bia Đá Nhỏ (Minor Rock Edicts) 
2. Chỉ Dụ Trên Bia Đá Lớn (MaJor Rock EdIcts) 
3. Chi Dụ Trên Thạch Trụ Nhỏ (Minor PIillar Edicts) 
4. Chỉ Dụ Trên Thạch Trụ Lớn (MaJor Pillar Edicts) 


Những điểm chủ yếu trong Đạo-Pháp (Dhamma) 
mà Vua Asoka muốn truyền bá qua những chỉ dụ ghi 
khắc trên đá gồm có 3 đề mục chính là: 1. Đạo-Đức; 2. 
Tôn Giáo; 3. Phúc Lợi Cho Xã Hội Và Loài Vật.° 


5S “ứscriptions oƒ Ashoka: 4 Reappraisal”, Kulkarm, S. D. Anmnals of 
the Bhandarkar OrIental Research Institute, 1990 


132 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


6.4. Nội dung Chỉ Dụ đáng kể nhất 


Theo một số học giả Phật-Giáo thì, chỉ dụ ghi khắc 
trên Bia Đá Lớn Số 13 có nội dung quan trọng nhất. 


Sau đây là bản tóm lược: 
6.4.1 Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Lớn số 13" 


“Ái-Tử của Chư Thiên và Vua Nhân Từ đã chỉnh 
phục xứ Kahnesa trong năm thứ tám sau khi lên ngôi. 
Trong cuộc chiến tranh đó khoảng một trăm năm 
mươi ngàn người và thú vật đã bị phân-tán ra khỏi quê 
hương, khoảng một trăm ngàn người đã bị sát hại và, 
nhiều người khác thiệt mạng vì những ảnh hưởng của 
chiến tranh. Sau khi xứ Kalinga bị chỉnh phục, Ái-Tử 
của Chư Thiên cảm thấy cân phải thực hành Đạo-Pháp 
(Dharma), tôn-sùng Đạo-Pháp và truyền bá Đạo- 
Pháp. Nguyên do là vì Á¡- Tử của Chư Thiên vô cùng ân 
hận vì đã chính phục xứ Kalinga. 


Quả thật, Ái-Tử của Chư Thiên cảm thấy rất đau 
lòng vì cuộc chiến tranh đã khiến cho nhiều người bị 
giết và bị ly tán, khi xứ Kalinga chưa bao giờ bị xâm 
chiếm đã bị xâm chiếm. Điêu khiến cho Ái-Tử của Chư 
Thiên càng ân hận hơn nữa là những giáo sĩ Brahmim, 
những tu-sĩ khổ hạnh và những tín đồ của các tôn giáo 
khác ở Kalinga đang sống cuộc đời đạo hạnh, biết tôn 
kính cha mẹ và những người trưởng thượng, trung thành 
với bằng hữu và đối xử tử tế với mọi người; nhưng họ 
đã bị giết, bị thương, hoặc bị ly-tán với thân nhân trong 


59 Bla ký Kalsi, được ban hành vào năm 256 TTL, xứ Kalinga, thuộc 
bang OrIssa ngày nay. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 133 


cuộc chiến tranh. Ngay cả những người không bị tổn 
thương cũng rất đau khổ khi họ chứng kiến thân nhân 
và người quen biết trở thành nạn nhân của cuộc chiến 
tranh. Tất cả những tai ách do hậu quả của chiến tranh 
đã khiến cho Ái-Tử của Chư Thiên đau lòng. 


Bây giờ Ái-Tử của Chư Thiên coi sự chỉnh phục 
bằng Đạo-Pháp là hành vi chỉnh phục cao thượng 
nhất. Và sự chỉnh phục như vậy đã được Ái-Tử của 
Chư Thiên thực hiện không những trone lãnh thổ của 
mình mà còn ở trong những nước láng giêng lân cận 
và những nưóc ở cách xa sáu trăm dặm, như ly Lạp và 
bốn vương quốc ở gân đó - mọi nơi dân chúng đều tuân 
theo những lời dạy của Đạo- Pháp. 

Trâm đã sai thuộc cấp ghi khắc những lời dạy của 
Đạo Pháp này để các con và các cháu của trẫm sẽ 
không nghĩ đến chuyện thi hành những cuộc chỉnh 
phục bằng bạo lực, để chúng sẽ thi hành chính sách 
chinh phục bằng Đạo-Pháp. Một cuộc chỉnh phục như 
vậy sẽ đem đến kết quả tốt cho đời này và đời sau... ”50 


6.4.2 Chỉ Dụ trên Bia Đá Lớn số 14“ 


“Ái-Tử của Chư Thiên và Vua Nhân Từ đã ra lệnh 
chỉ khắc những chỉ dụ này. Không phải tất cả những 
chỉ dụ đều được tạo dựng ở mọi nơi, vì lãnh thổ của 
trâm rộng lón, nhưng đă được dựng ở nhiều nơi Và, 
trẫm sẽ còn viết thêm nhiều nữa. Và một số đề mục 
đã được lặp lại nhiều lần, bởi vì chúng hữu ích và để 


60_ The Edicfs oƒ King A1shoka, English rendering by S. Dhammika, The 
Wheel Publication, 1993, Edict No. 13. 
61 Bia ký Girnar, được ban hành vào năm 256 TL. 


134 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


cho dân chúng ghi nhồ và thực hành thích hợp với lời 
chỉ khắc. Nếu một số điều khoản viết không đây đủ thì 
nguyên do là vì sự thiếu sót ở địa phương đó, hoặc vì 
lỗi lầm của người ghỉ chép. ” 


6.4.3 Chỉ Dụ trên Bia Đá Kalinga°S° 


Trên bia này Vua Asoka ra lệnh cho các Quan Thầm 
Phán ở địa phương Tosali như sau: 


“Ái-Tử của Chư Thiên và Vua Nhân Từ ra lệnh 
rằng, các Quan Thẩm Phán (Mahamaftras) trong thành 
phố Tosali cân phải biết điều này: Trẫm muốn thấy 
mọi điều đều phải được thi hành đúng đường lối. Trẫm 
muốn nhắc các ngươi hãy hành động theo cách thích 
hợp nhất. Trẫm đã sai các ngươi đi trông nom hàng 
ngàn dân chúng để thu phục nhân tâm của họ. 


Tất cả dân chúng đều là con của trẫm. Những gì trẫm 
muốn cho các con được hưởng — như phúc lợi và hạnh 
phúc trong đời này và đời sau — thì trẫm cũng mong tất 
cả dân chúng đều được hưởng. Các ngươi không hiểu 
biết đây đủ những gì trẫm mong muốn cho dân chúng 
được hưởng. Một số trong các ngươi có thể hiểu, nhưng 
không thể hiểu đây đủ tâm-nguyện của trẫm. 

Các ngươi cân phải quan tâm điều này: Tuy rằng đa 
số dân chúng hoàn toàn tuân theo pháp luật, nhưng một 
số bị câm tù, bị đối xử khắc nghiệt và, thậm chí có người 
bị giết một cách vô cớ; vì vậy có nhiều dân chúng đau 


62_ The Edicts of King Ashoka, English rendering by S. Dhammnika, The 
Wheel Publication, 1993, Edict No. 14. 

63 Bia ký Dhauli, được ban hành vào năm 256 TTL. 2 chỉ dụ trên bia đá 
Kalinga được tìm thấy tại Dhauli và Jaugada. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 135 


khổ. Do đó, nhiệm vụ của các người là hãy hành động 
một cách vô tư theo luật pháp. Chính vì những thói xấu 
như: tham, sân, si, ghen ghét, độc ác, lãnh đạm hoặc 
lười biếng, khiến cho người ta hành động thiếu vô tư. Vì 
vậy, các người hãy tự nhủ: “Mong rằng những thói xấu 
đó không hiện hữu trong ta.” Và căn bản của điều này 
là hãy tránh tham sân si và hãy kiên nhân. Những viên 
chúc nào không thi hành công lý thì sẽ không được thăng 
chức; trong khi những ai thi hành thì sẽ được thăng Hiến. 
Những di trong số các ngươi hiểu rõ điều này thì hãy 
khuyên nhủ đồng nghiệp như sau: “Bạn hãy chú tâm để 
thi hành nhiệm vụ một cách chính đáng, theo đúng như 
huấn lệnh từ Á¡-Tử của Chư Thiên. 

Sự phục vụ chính đáng của các ngHƠơi sẽ đem lại 
những kết quả tốt; trong khi sự sai trái sẽ gây ra nghiệp 
quả xấu và khiến cho Vua không hài lòng... 

Chỉ dụ này được đọc cho các quan chúc nghe trong 
ngày lễ Tisa và những ngày lễ thích hợp khác. ”% 

Nội dung những chỉ dụ của Vua Asoka cho thấy 
rằng, tất cả những lời truyền tụng, ca ngợi về những 
đức tánh của ngài đều đúng và, khiến cho ngài xứng 
đáng được coi là một trong những nhà cai trị vĩ đại nhất 
trong lịch sử. 

6.4.5. Những quan niệm về đạo đức 
Hành động chân chánh, thí dụ như: 

Chỉ dụ trên Thạch Trụ Lớn số 2 nói: “Hãy fhực 

hành Đạo Pháp. Đạo-Pháp là gi? Đạo-Pháp là giảm 


64 The Edicfs oƒ King A1shoka, English rendering by S. Dhammika, The 
Wheel Publication, 1993, Kalinga Rock EdIcts. 


136 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


II] 2VJ9 Xe) e1) siV†e[elriEr 


rliM3/25:I] cà (Lắƒ37z1f7? Ms 





King A4soka and Buddhism — 
Historial & Literary StwdIes, 


by Anuradha Seneviraina, 
BĐS, Sri Lanka, 1994 


thiểu lầm lỗi và gia tăng những hành vi tốt, như nhân 
từ, bố thí, chân thật và, thanh tịnh. ” 

Chỉ dụ trên Thạch Trụ Lớn số 7 nói: “Vinh quang 
của Đạo-Pháp sẽ lan rộng trên khắp thế giới và, sẽ 
được thực thi trong những hình thúc như nhân từ, bố 
thí, chân thật, thanh tịnh và đức-hạnh. ”% 


Từ Bi đối với tù nhân: 
Vua Asoka cho thấy ngài rất quan tâm tới sự thi 


hành luật pháp một sách công bằng, thận trọng và 


6S “Asoka and the Declhne oƒ the Mlauryas”, Romlla Thapar DelhI: 
Oxford University Press, 1997 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 137 


khoan dung khi áp dụng những hình phạt và, thường 
xuyên ân xá cho những tù nhân. 

Chỉ dụ ghi khắc trên Thạch Trụ Lớn số 4 nói: 
“Trong những thủ tục pháp luật và hình phạt cân phải 
có sự đông nhất. ” 

Chỉ dụ ghi khắc trên Thạch Trụ Lớn số 5 nói: 
“Trong 26 năm trị vì từ khi lên ngôi trâm đã thi hành 
25 vụ ân xá cho tà nhân. ”9 


Coi trọng đời sống của thú vật 


Triều đại Maurya trong thời cai trị của Vua Asoka 
là đế quốc Ẩn-Độ đầu tiên đã thống nhất toàn cõi vương 
quốc và, áp dụng chính sách bảo vệ và khai thác những 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và, bổ nhiệm những viên 
chức chịu trách nhiệm thực thi những chính sách đó. 
Từ khi Vua Asoka trở thành Phật-tử, ngài đã thi hành 
những cải tổ trong chính sách cai trị, như bảo vệ các 
loài thú vật — chính bản han nhà vua đã từ bỏ thú vui đi 
săn thú vật. Ngài là nhà cai trị đầu tiên trong lịch sử thế 
giới đã áp dụng những biện pháp bảo vệ các loài cầm 
thú.58 Thí dụ như trong Chỉ dụ ghi khắc trên Thạch 
Trụ Lớn Số 1 viết rằng: 


“Huấn lệnh này về đạo đúc do Ái-tử Của Chư Thiên 
— Vua Nhân-Từ ban hành. Ở đây không aI được phép 
giết loài vật và tế thân. Và cũng không được phép cử 
hành những lễ hội. Vì Á¡i-tử của Chư Thiên — Vua Nhân- 
Từ nhận thấy có nhiều hành vị độc ác trong những lễ 


Ó66_ Tmscripfions oƒ Asoka, E. Hultzsch (1857-1927), Published mm India 
in 1925, p.119. 

67 hftfps:/⁄/en.wiIkipedia.org/wIkl/Edicts of Ashoka#clte note-RT-27 

68 Tndia s Wildlƒe His(or, Rangarajan, M, 2001, p. 8. 


138 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


hội... Trước đây trong nhà bếp của hoàng-gia thường 
có hàng ngàn thú vật bị giết để dùng làm thực phẩm. 
Nhưng từ nay, sau khi có huấn thị này, trong nhà bếp 
của hoàng gia sẽ chỉ có ba con thú bị giết mỗi ngày, 
sồm hai con công và một con nai; nhưng trong ttơng 
lai dù chỉ là ba con thú cũng không được phép giết. ”“ 


6.4.6. Những Chỉ Dụ về tôn giáo 

Sau đây là một số chỉ dụ có nội dung tôn giáo: 

Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Nhỏ Số 1 nói: “7Trẫm đã 
trở thành cư-sĩ trong hơn hai năm rưổi, nhưng trong 
năm đâu tiên trẫm không đạt được nhiều tiến bộ. Bây 
giờ, trong hơn một năm qua trẫm đã tiếp cận gân gũi 
hơn với Tăng-Đoàn và đã tỉnh tấn nhiều hơn. ””° 


Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Nhỏ Số 3 nói: “Vua 
của Vương-Quốc Ma-Kiệt-Đà — Vua Nhân- Từ — cung 
nghinh Tăng-Đoàn và cầu chúc Tăng Đoàn phát huy 
và an-khang. Quí Ngài đã biết trẫm tôn kính Tam Bảo 
Phật, Pháp và Tăng như thế nào. Thưa quí ngài, tất cả 
những gì Đúc Phật thuyết giảng đều đúng. ” 7! 

Trong Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Lớn Số 1 ngài viết: 
“Nếu không hết súc tôn quý Đạo-Pháp, nếu không hết 
súc tinh tấn, tôn trọng giới luật, tránh gây tội lỗi, thì 
người ta khó có thể đạt được an lạc trong đời này và 
kiếp sau. ””2 


69 InscripHions oƒ Ásoka, translate by E. Hultzsch (1857-1927), 
Published in India mm 1925, p.27. 

70 Tnscripfions oƒ 4soka, New Editon by E. Hultzsch (mm SanskrIt), 
1925,p. 174. 

7l “Asoka and the Dechne oƒ the Mauryas”, Romila Thapar DelhI: 
Oxford University Press, 1997 

72 “Asoka and the Declne oƒ the Mlauryas”, Romlla Thapar DelhI: 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 139 


Trong chỉ dụ khắc trên Bia Đá Lớn số 11 ngài viết: 
“Khi thực hành như vậy người ta đạt được công đức vô 
lượng trong kiếp này và trong kiếp tương lai, nhờ sự 
tưởng thưởng của Đạo Pháp. ” 


Tỉnh thân bao dung tôn giáo 

Vua Asoka tin tưởng rằng, mọi tôn giáo đều bao 
hàm những giáo lý hướng thiện, cho nên ngài khuyến 
khích tinh thần bao dung và thông cảm giữa tín đồ của 
các tôn giáo khác nhau. 

Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Lớn Số 7 nói: “Á¡-rử Của 
Chư Thiên - Vua Nhân- Từ mong muốn tất cả các giáo 
phái đều sống hòa thuận ở khắp nơi, bởi vì tất cả đều 
thực hành tỉnh thân tự chủ và tâm thanh-tịnh. ” 

Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Lớn Số 12 nói: “Bất cứ ai 
ca ngợi giáo phái của mình hoặc chê trách những giáo 
phái khác — chỉ vì họ tôn thờ và muốn tuyên dương giáo 
phái của mình - thì người đó gây thương tổn cho tôn 
giáo của mình một cách trâm trọng. Trong khi đó tỉnh 
thân bao dung thì tạo nhiều công đúc, cho nên cả hai 
phía hãy lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Vì Á¡-tử Của 
Chư Thiên mong muốn tín đồ của tất cả giáo phái đều 
am hiểu và thực hành giáo lý thanh tịnh. ”” 


6.4.7. Phúc lợi cho tha nhân 
Điêu trị Y khoa: 

Trong Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Lớn số 2 viết: “Mọi 
người trong lãnh thổ do Ái-Tử Của Chư Thiên — Vua 


Oxford University Press, 1997 
73 Inscripfions oƒ Asoka, translate by E. Hultzsch (1§57-1927), 
Published 1n India in 1925, p.34. 


140 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Nhân- Từ cai trị và cả những người trong các nước lân 
bang đều nhận được viện trợ trị liệu y khoa từ Á¡-tử Của 
Chư Thiên — Vua Nhân-Từ. Ở bất cú nơi đâu không có 
dược thảo để điều trị cho dân chúng và loài vật thì sẽ 
nhận được viện trợ để trông dược thảo. Trên những 
con đường sẽ được trông cây (để che ánh nắng), và đào 
những giếng để cung cấp nước cho gia súc và người.“ 


Trồng cây và đào giếng bên lề đường: 


Trong Chỉ Dụ Khắc Trên Bia Đả Lớn Số 7 Viết: 
“Trẫm sẽ ra lệnh trông những cây đa bên lề đường 
để tạo bóng mát cho gia súc và người và, những vườn 
trông soài (để sản xuất trái cây). Và ở những khoảng 
cách 8 dặm đường sẽ đào giếng, với những bậc thêm để 
bước xuống múc nước. Nhiều nơi uống nước dành cho 
gia súc và người ở rải rác khắp các địa phương sẽ được 
trâm kiến tạo. ”7 


Viên chức đặc trách tín ngưởng: 


Trong Chỉ Dụ Khắc Trên Bia Đá Lớn Số 5 Viết: “7hời 
trước đây không có những viên chúc đặc trách tôn giáo 
ØỌI là Thanh-Tra Đạo Pháp (Dhamma Mahamafra). 
Sau khi lên ngôi I3 năm trẫm đã bổ nhiệm những viên 
chức đó để họ vun bồi đạo đúc, tạo phúc lợi và hạnh 
phúc cho dân chúng khắp nơi, gôm cả những xú thuộc 
địa nói tiếng Hy-lạp của Đế Quốc Maurya và, những 
xú sắc tộc thiểu số ở biên giới phía Tây. Các viên chức 
này sẽ quan tâm đến mọi người, không phân biệt chủ 


714 InscripHons oƒ Ásoka, translate by E. Hultzsch (1857-1927), 
Published in India mm 1925, p.28. 

7Š InscripHons oƒ Ásoka, translate by E. Hultzsch (1857-1927), 
Published In India mm 1925, p.119. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 141 


nhân hay tôi !ớ, qHý tộc 
hay tiện dân. Họ sẽ quan 
tâm đến người nghèo và 
người già để tạo phúc lợi 
và an lạc cho những a1 có 
lối sống đạo đúc, để giúp 
họ thoát khỏi những gánh 
nặng trong đời sống. ”75 

Tóm lại nội dung 
những chỉ dụ của Vua 
Asoka cho thấy rằng, tất 
cả những lời truyền tụng, 
ca ngợi về những đức tánh 
của ngài đều đúng và, khiến cho ngài xứng đáng được 
coi là một trong những nhà cai trị vĩ đại nhất trong lịch 
SỬ. 





6.4.8. Vua Asoka tỉn tưởng vào kiếp sau 

Trong chỉ dụ khắc trên Bia Đá Lớn Số I ngài viết: 
“Nếu không hết súc tôn quý Đạo-Pháp, nếu không hết 
sức tỉnh tấn, tôn trọng giới luật, tránh gây tội lỗi, thì 
người ta khó có thể đạt được an lạc trong đời này và 
kiếp sau. ” 

Trong chỉ dụ khắc trên Bia Đá Lớn số 11 ngài viết: 

“Khi thực hành như vậy người ta đạt được công đức 
vô lượng trong kiếp này và trong kiếp tương lai, nhờ sự 
ttđởng thưởng của Đạo Pháp. ””” 


76 Inscripfions oƒ Asoka, translate by E. Hultzsch (1§57-1927), 
Published 1n India in 1925, p.32. 

T77 “Asoka and the Declhne oƒ the Mauryas”, Romlla Thapar DelhI: 
Oxford University Press, 1997 


142 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


7. Phân tích “Pháp” của Vua Asoka 


Chính sách cai trị bằng Pháp của Vua Asoka đã được 
các sử gia phân tích và bình luận. Từ ngữ “IDhamma” 
mà ngài sử dụng trong những văn kiện khắc trên đá 
được viết bằng ngôn ngữ Prakrit của Ẩn-Độ thời xưa, 
tương-đương với từ Dharma trong Phạn-ngữ mà Phật 
Giáo Bắc Tông sử dụng và từ Dhamma trong Pali ngữ 
mà Phật-Nam tông sử dụng. Một số sử gia cho rằng 
không nên coI từ ngữ “IDDhamma” mà Vua Asoka dùng 
là có ý nghĩa tôn giáo và, hãy nên hiểu ý nghĩa của từ 
này như là “lối sống”, như là một bộ nguyên tắc cư xử 
tốt và hợp với đạo đức mà Vua mong muốn dân chúng 
thực hành. Khi áp dụng chính sách cai trị bằng Giáo 
Pháp, Vua Asoka muốn giải quyết một số vấn để mà xã 
hội đa-tạp trong đế quốc do ngài cai trị phải đối phó. 
Chính sách đó đã được nuôi dưỡng trong tâm của Vua 
Asoka và ngài muốn áp dụng để tạo một xã hội hòa hợp 
và ổn định, giữa những cộng đồng sắc tộc và tôn giáo dị 
biệt và đa dạng. Khi truyền bá Pháp của ngài cho dân 
chúng, Vua Asoka nhắm mục đích tạo tình đoàn kết 
trong một xã hội có nhiều dị biệt, đồng thời cũng tạo 
những liên hệ thân thiện giữa chính phủ và dân chúng. 

Nội dung những chỉ dụ (edict) khắc trên bia đá và 
thạch trụ bao hàm ý nghĩa của từ Giáo Pháp mà Vua 
Asoka muốn nói. Những chỉ dụ này được phổ biến cho 
dân chúng trong khắp đế quốc với mục đích giải thích 
cho họ về những nguyên tắc của Giáo Pháp. Hầu hết 
những bia đá và thạch trụ đều bao hàm một ý nghĩa nào 
đó liên quan tới Pháp — nghĩa là có mục đích bày tỏ ý 
nguyện của Vua Asoka mong muốn dân chúng thực 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 143 


hành Pháp; đồng thời, qua những chỉ dụ này, ngài cũng 
muốn các viên chức của đế quốc căn cứ vào đó để thi 
hành những đường lối cai trị phù hợp với những nguyên 
tắc của Pháp. Để phổ biến những nguyên tắc của Pháp 
cho toàn dân, Vua Asoka ra lệnh dựng những ba đá và 
thạch trụ ghi khắc chỉ dụ ở những địa điểm quan trọng 
trong khắp đế quốc, đồng thời ngài gửi những sứ giả 
mang thông điệp đến những nước lân bang. 

Theo sử gia Ấn-Độ Tiến-Sĩ Romila Thapar, “Pháp 
là do chính Vua Asoka nghĩ ra” (“Dhamma was 
Ashoka”s own Invention”). Có, thể ngài đã mô phỏng 
theo Pháp của Phật-Giáo và Ẩn-Độ Giáo; tuy nhiên, 
trong Pháp của Vua Asoka ngài muốn truyền bá lối 
sống phù hợp với đạo đức mà dân chúng dễ thực hành, 
đồng thời thuận tiện với đời sống của họ. Nội dung 
những chỉ dụ trên bia đá và thạch trụ có chủ ý dành 
cho tầng lớp dân chúng có trình độ học thức trung bình, 
không đủ khả năng hiểu rõ những triết lý cao siêu. Tiến 
S1 Thapar nói thêm: 

“Giáo Pháp nhắm mục đích tạo nên một thái độ tinh 
thân liên quan đến trách nhiệm xã hội, cung cách cư xử 
giữa các cá nhân được coi là điều rất quan trọng. Qua 
những chỉ dụ, Vua Asoka mong muốn dân chúng coi 
trọng nhân phẩm và tỉnh thân nhân-đạo trong những 
sinh hoạt của xã hội. ”7° 


Theo Tiến Sĩ Thapar, Giáo Pháp của Vua Asoka 
là một tài liệu xuất-sắc nói về những chủ trương nhân 


78 . Đoạn văn này được trích dẫn trong bài khảo luận ASHOKA POLICY 
OEF DHAMMA, của học giả Ramita Udayashankar, giáo sư tôn giáo 
của Đại Học Ủniversity of Delhi, An-Độ. (www.academia.edu) 


144 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đạo của ngài để đáp ứng với những nhu cầu xã hội và 
chính trị đương thời. Nội dung của những chỉ dụ có 
khi không phù hợp với giáo lý của các tôn giáo khác, 
nhưng không có ý phản bác giáo lý của họ, vì tỉnh thần 
tôn trọng mọi tôn giáo là yếu tố thiết yếu trong Pháp 
của Vua Asoka. 

Trong Pháp của ngài, Vua Asoka muốn dân chúng 
thực hành lối sống phù hợp với một số lý tưởng để 
thăng tiến đạo đức. Chủ đề liên quan tới nguyên tắc 
“bất hại” (ahimsa) là một yếu tố quan trọng trong Pháp 
của Vua Asoka, thường được nhấn mạnh và nói đến 
nhiều lần. Nguyên tắc bất hại không phải chỉ áp dụng 
cho loài người mà còn áp dụng cho cả loài thú vật. Chỉ 
dụ trên Bia Đá Số I ra lệnh cấm siết thú vật để cúng tế 
thần linh, và cấm những lễ hội vì thường có những nghi 
lễ không lành mạnh. Trên Thạch Trụ Số 5 — được tạo 
dựng trong năm thứ 26 sau khi Vua Asoka lên ngôi — 
ngài ghi khắc thêm những huấn lệnh cấm những hành 
vị trái với nguyên tắc bất-hại. 


Trong chỉ dụ trên Bia Đá Số 6 Vua Asoka bày tỏ 
chủ trương và mục tiêu của ngài, như thăng tiến phúc 
lợi cho toàn dân trong đế quốc, đền đáp cho thế giới 
những ân sủng mà ngài đã được hưởng trên thế gian 
và, cố gắng giúp cho dân chúng được hưởng hạnh phúc 
trong kiếp này và kiếp sau. Bia Đá Số 2 nhắc đến những 
phúc lợi cho toàn thể xã hội — như thiết lập bệnh viện 
miễn phí cho dân chúng và thú vật, đào giếng nước, 
trồng cây, và kiến tạo đường xá v.v. 

Trên thạch trụ số 7, Vua Asoka nói rằng ngài muốn 
“Tất cả các tông phái tôn giáo hãy hiện diện ở mọi 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 145 


nơi. ” Nội dung của chỉ dụ này nhắc nhở dân chúng hãy 
thực hành tỉnh thần bao dung đối với mọi tôn giáo. 

Trong Pháp của Vua Asoka, ngài muốn thúc đẩy 
dân chúng hãy có lối sống phù hợp với đạo đức. Trong 
chỉ dụ khắc trên Bia Đá Số 3 Vua Asoka nói rằng 
những hành vị trợ g1úp cho các tu sĩ và sa-môn của các 
tôn giáo là đức hạnh tốt. Ngài khuyên dân chúng hãy 
tôn kính cha mẹ, rộng lượng với bằng hữu, với người 
quen biết, với thân nhân. Hãy chi tiêu có điều độ, và sở 
hữu tài sản ở mức vừa phải. 

Bia Đá Số § nói rằng Vua Asoka thường đi vi hành 
nhiều nơi trong đế quốc để gặp gõ và quan sát đời sống 
của dân chúng. 

Chữ Pháp mà vua Asoka đã sử dụng nội hàm nhiều 
tư tưởng tinh tế. Vua Asoka là một Phật tử thuần thành 
nhưng ông rất tế nhị, khôn khéo và thành tâm. Ông 
không chủ trương lợi dụng Phật giáo như một công cụ 
của triều đình mà tận dụng øsiáo lý Phật giáo trong việc 
trị quốc an dân nhằm mang lại phúc lợi lâu dài cho 
nhân dân. Ông không muốn các tôn giáo khác thấy là 
ông có đầu óc thiên vị để tránh cho Phật giáo cái nạn bị 
các tôn giáo khác chống đối. Thực tế đó cho thấy vua 
Asoka là một Phật tử trung kiên đúng nghĩa rất đáng 
tôn kính. 


8. Đề tài tranh luận 


Chính sách cai trị bằng Giáo Pháp của Vua Asoka 
đã trở thành một đề tài tranh luận trong giới học giả và 
SỬ ø1a. 


146 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Căn cứ vào những hành vi của Vua Asoka tương 
xứng với một Phật-tử thuần thành, như nỗ lực của ngài 
để truyền bá Phật-Giáo trong khắp đế quốc và ở ngoại 
quốc, đi hành hương những thánh địa, kiến thiết những 
bảo tháp và, gởi hai người con sang Sri Lanka truyền 
bá Phật-Giáo, một số học giả tin rằng Vua Asoka là 
một Phật-tử coI trọng tôn giáo của bản thân hơn các tôn 
giáo khác và, họ tin rằng từ ngữ “Pháp” mà ngài dùng 
trong các chỉ dụ chính là Phật Pháp, Nhưng theo sử 
gia Ẩn-Độ Ramesh Chandra Majumdar, Pháp của Vua 
Asoka không phải là chính sách mới tân tạo mà là một 
hệ thống tín ngưỡng được đúc kết từ những tôn giáo 
đương thời, gồm Phật-Giáo, Ấn- Độ Cáo và Kỳ-Na 
Giáo nhưng Phật pháp là giáo lý căn bản trong chính 
sách trị quốc của ông. 

Đã có những tranh luận giữa các sử gia về hậu quả 
từ những nỗ lực truyền bá Phật Pháp của Vua Asoka. 
Một số sử gia tin rằng những chính sách gây bất mãn 
cho tín đồ Ẩn-Độ Giáo, như cấm giết súc vật để tế thần 
và những hành vi khiến họ nghĩ rằng ngài thiên vị Phật- 
Giáo, đã tạo ra những phản ứng bất lợi trong giới tín đồ 
Ấn- Độ Giáo, khiến cho Đế Quốc Maurya Suy thoái sau 
khi ngài từ trần. Một số sử gia khác tin rằng, vì chính 
sách chủ hòa của Vua Asoka — như tránh chiến tranh 
và nhấn mạnh vào chủ trương bất bạo động — đã làm tê 
liệt sức mạnh quân sự của đế quốc do ngài cai trị, với 
hậu quả là Đế Quốc Maurya đã suy thoái sau khi ngài 
tỪ trai1;'” 


79 A4 history oƒ ancient and early medieval India: from the Stone ge 
to the 12th cenfury, Singh, pinder New DelhI: Pearson Education, 
2008, p.333 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 147 


Tuy nhiên, thực tế lịch sử chứng minh, bất cứ triều 
đại nào, cuối cùng cũng đều biến hoại dù triều đại đó 
chủ trương hiếu chiến, bạo động và trang bị nhiều vũ 
khí hiện đại cũng như quân đội hùng mạnh nhất. 


9. Kết luận 


Chính sách sống chung hòa bình nhờ thực hành Giáo 
Pháp của Vua Asoka đã tạo tình đoàn kết gắn bó và hòa 
hợp trong đế quốc Maurya rộng lớn, gồm những cộng 
đồng đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo. Yếu tố quan 
trong nhất là tất cả các tông phái tôn giáo lớn và nhỏ 
đều phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, đồng thời triệt để 
thực hành lối sống bất bạo động. Nguyên tắc “bất hại” 
(ahimsa) được cả ba tôn giáo lớn trong Đế Quốc Maurya 
-- sồm Phật-Giáo, Ẩn-Độ Giáo và Kỳ-Na Giao — thực 
hành. Từ ngữ “ahimsa” bắt nguồn từ chữ Phạn “himsa” 
có nghĩa là “lờm hại.” Khi “himsa” được gắn thêm 
tiếp-đầu ngữ “a” (a+himsa) thì “ahimsa” có ý nghĩa đối 
nghịch với “himsa” và trở thành “bấr hại.” Trong thời 
hiện đại, từ ahimsa thường được dịch sang các ngôn ngữ 
gốc La-tinh là “nonviolence” (bất bạo động). 


Một số sử gia nói rằng nguyên tắc bấ? hại và sống 
chung hòa bình bao hàm trong Pháp của Vua Asoka đã 
giúp cho đế quốc do ngài cai trị trở thành ổn định và 
thịnh vượng mà không cần dùng tới sức mạnh quân sự.® 


$0_ Theo bài khảo luận ASHOKA POLICY OF DHAMMA, của học giả 
Ramita Udayashankar, giáo sư tôn giáo của Đại Học Ứniversity of 
Delhi, An-Độ. (www.academia.edu) 


148 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


IX. CÁC THÁNH ĐỊA PHẬT GIÁO TẠI 
ÁN ĐỘ 

Trong chiều dài lịch sử hơn 2600 năm của Phật 
giáo, có rất nhiều di tích quan trọng khắp nơi trên thế 
giới, tuy nhiên, có bốn thánh địa quan trọng của Phật 
Cáo tại Ấn Độ còn được gọi là Tứ Động Tâm đã và 
đang được rất nhiều người từ mọi nơi đến hành hương 
chiêm bái. Bốn thánh địa đó gồm có: 

Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini Nava) tại thành Ca Tỳ 
La Vệ (Kapilavastu), ngày nay thuộc nước Nepal, phía 
Bắc Ấn Độ, nơi Thái tử Siddhartha Gautama thị hiện 
đản sanh. Bồ Đề Đạo Tràng (Boddha Gaya), tại Buddh 
Gaya, thuộc tiểu bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, nơi Đức 
Phật thị hiện thành đạo. Vườn Lộc Uyển tại Sarnath, nơi 
Đức Phật chuyển pháp luân. Câu Thi Na (Kusinagara), 
nơi Đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn. 


1. Thánh Địa Lumbini (Lầm- Ty-N¡) 

Vườn Lumbim, nơi chân núi Himalayas (Hi mã lạp 
sơn) nằm giữa biên giới Ấn Độ và Nepal ngày nay. 
Vào thời Đức Phật, Lumbini nằm ở phía đông của 
Kapilavastu và tây nam Devadaha của Shakya, một 
nước cộng hòa, thuộc lãnh thổ của bộ tộc Sakya (Thích 
Ca). Vườn Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật Thích Ca thị 
hiện đản sanh. 

Trước khi Đức Phật thị hiện nhập Niết bàn Ngài đã 
nói với Tôn giả Ananda, đệ tử và là thị giả của Ngài 
rằng: “Ananda, sau khi Như Lai nhập Niết-Bàn, các tín 
đồ sẽ hành hương bốn địa điểm: Gôm nơi Như Lai đản 
sanh, nơi đạt giác ngộ, nơi thuyết pháp đâu tiên và, nơi 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 149 


nhập Niết-Bàn. ” Đúng như lời Đức Phật dạy, sau khi 
Ngài thị hiện nhập Niết-Bàn, nhiều bảo tháp và đền thờ 
đã được kiến tạo trong khu vực Lâm-Tỳ-Ni, với những 
bức tượng phù điêu mô tả lịch sử đán sanh. Vào năm 
249 trước Tây-lịch, Vua Asoka đã đến hành hương và 
xây một thạch trụ ghi khắc những chữ: “Đây là nơi Đúc 
Phật đán sanh. ` 





Trụ đa Lumbini Rummindel được phát hiện vào 
năm 1696, với vị trí của dòng chữ, được giáu 
khoảng I mét dưới mặt đát.°! 
Nội dung trên bia đá như sau: 

“39 1Ú31 021L JgElinsÄdrsr/abA 1 

Devanampryena PIyadasina lãJina v1safi-vasabhIsItena 

HALHAd 8GÿA b2HDEA ro†J8Í27 

atana agaca mahryite hida Budhe Jate SakyamunI ti 


rbòJ¿ADrf4†BGUA cbJOrfd LdsUU^ 


S1] “Dĩ. Fuhrer went from Nigliva to Rummindeil where another 
Priyadasin lat has been discovered... and an 1nscription about 3 feet 
below surface, had been opened by the Nepalese” in Calcutta, Maha 
Bodhi SocIety (1921). The Maha-Bodh. p. 226. 


150 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


sila vieadabhi ca kalapita sila-thabhe ca usapapIte 
sprrAÁEAA Jð[A8 LHủỏ+†+C 
hida Bhagavam Jate ti Lummini-game ubalike kate 
HOr7Add 
atha-bhagiye ca” 

—Adapted from transliteration by E. Hultzsch.® 


“Khi vua Devanampriya Priyadarsin được xức dâu 
hai mươi năm, ông đã tự mình đến và thờ phụng (vị trí 
này) vì Đức Phật Thích Ca Mâu NI được sinh ra ở đây. 
( Ông ) cả hai đã tạo ra một hòn đá Immang một con ngựa 
(?) Và khiến một cột đá được thiết lập, (để thể hiện) 
rằng Thế Tôn được sinh ra ở đây. (Ông) làm cho làng 
Lummini miễn thuế, và trả (chỉ) một phân tám (của sản 
phẩm). 

- Đạo luật Rummindet, một trong những Đạo luật 
vê Trụ cột nhỏ của Ashoka. ” 


Cùng với lịch sử suy thoái của Phật-Giáo tại Ấn-Độ; 
trong suốt thời gian khoảng mười thế kỷ sau khi Vua 
Asoka từ trần, khi đế quốc do vua Asoka để lại đã bị 
các triều đại Ấn- Độ giáo và Hồi Giáo cai trị, thạch trụ 
do vua Asoka kiến tạo đã bị chôn vùi cùng với những 
cấu trúc khác trong khu thánh địa Lâm-Tỳ-Ni¡. Đến thế 
kỷ 19 thì địa vị quan trọng cố hữu của Lâm-Tỳ-Ni mới 
được khôi phục, sau khi các nhà khảo cổ tìm thấy ở đây 
những di tích lịch sử của Phật Giáo cùng VỚI những 
di tích trân quý khác trên toàn quốc Ấn Độ và một số 
nước láng giêng. 


$2 Hultzsch, E. (1925). mscripHons öoƒ Asoka. New Edition by E 
Hultzsch (in SanskrIt). p. 164. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 151 


¡, NÊN „ 
¡a7 z nP" .. 
1 “.. 


kg 


.. 
. KàuT) Tang 
~.T =" x 





e Phật Tử U Thant khởi xướng kế hoạch trùng tu 
Lâm-Ty-Ni 


Trong năm 1967, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, 
ngài U Thant — vốn là một Phật-tử thuần thành người 
Miến Điện đã đến thăm viếng khu phế tích Lâm Tỳ 
Ni bị bỏ hoang và ông cảm thấy rất buồn. Sau đó, ông 
lên tiếng kêu gọi các nước trên thế giới hãy tiến hành 
một chương trình trùng tu đại quy mô cho khu Thánh 
địa tôn nghiêm này. Chính quyển xứ Nepal nhận thấy 
đây là dịp để thu hút du khách ngoại quốc và thu hút 
ngoại tệ, cho nên trong năm 1978, Nepal thành lập Quỹ 
Phát Triển Lâm-Tỳ-Ni (LDT: Lumbini Development 
Trust), với sự bảo trợ của Liên Hệp Quốc — mà phần lớn 
được đóng góp từ Tổng Hội Phật-Giáo Nhật Bản (JBEF: 
Japanese Buddhist Federation). Kiến Trúc Sư nổi tiếng 
của Nhật Bản là ông Kenzo Tange đã thiết kế đồ án 
tổng quát cho toàn thể khu Thánh địa đã được mở rộng 
thêm, để sẽ trở thành nơi hành hương nổi tiếng của Phật 


152 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Giáo. Trong kế hoạch trùng tu có những dự án tân trang 
khu vườn Lâm-T-NI nguyên thủy, khai quật Thạch trụ 
của Vua Asoka và Đền Mẫu Hậu Mayadevi cùng với 
những phế tích khác đã bị chôn vùi. Trong đồ án kiến 
trúc này cũng có một “Khu Tu Viện” (Monastic Zone) 
được dành để kiến thiết khoảng hơn 40 tu viện của các 
quốc gia trên thế giới, trong số đó có tu viện của Phật 
Cáo Việt Nam. 

Một Phật-tử Tây phương thuật lại rằng, khi đến 
viếng Khu Tu Viện nói trên ông chứng kiến các thầy 
Tỳ kheo và Tỳ kheo ni thuộc hơn 10 quốc gia Phật 
Giáo nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh đơn giản 
nhưng có vẻ rất tâm đắc...33 


e Các vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đã đến thăm 
viễng Lâm-Tỳ-Ni 

Thánh địa này đã đặc biệt được các vị Tổng Thư Ký 
của Liên Hệp Quốc quan tâm: 

Trong năm 1959, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, 
ngài Dag Hammarskjöld đến thăm viếng và, sau đó nhà 
ngoại giao nổi tiếng người Thụy Điển đã mô tả nơi đản 
sanh của Đức Phật trong một bài thơ mà ngưới ta đã tìm 
thấy tại tư thất của ông ở New York sau khi ông từ trần 
trong một tai nạn máy bay. 


Tổng Thư Ký LHQ U Thant tuyên bố rằng, chuyến 
viếng thăm Lâm-Tỳ-Ni năm 1967 là một trong những 
ngày trọng đại nhất trong đời ông. Sau đó ông đã thúc 


$3  Pilprims, Peace, and Poliics: Lumbiml, Birthplace of Gautama 
Buddha. 
https://tricycle.org/magazIne/pIlpgrims-peace-and-politIcs-lumbinI- 
birthplace-gautama-buddha/ 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 153 


đẩy các nước 
Phật Giáo trên 
thế giới hợp tác 
với UNESCO 
để trùng tu Lâm- 
TyNI Trong 
một bài diễn văn 
đọc tại một cuộc 





họp của Ủy Ban CA ^^ Ã : 
Quốc Tế Phát Tổng Thư Kỷ LHỌ U Tham 
lrên Lâm-ly- Sặp quốc Vương của Nepal 


Ni (International 
Commnit(ee for the Development of Lumbiml — ICDL), 
ông U Thant đã phát biểu: 


“Từ đầu năm 1968, Liên Hệp Quốc và chính phủ 
Nepal đã thi hành những giai đoạn sơ khởi để phát 
triển dự án trùng tu Lâm-Tỳ-Ni và bây giờ đã tiến đến 
giai đoạn cân có sự đóng góp tài chánh tình nguyện 
để giúp cho Lâm-Tỳ-Ni trở thành một trung tâm hành 
hương, với những phương tiện đủ khả năng tiếp đón 
những người hành hương và du khách đến từ các nơi 
trên thế giới. Nhân địp này tôi xin bày tỏ lòng trì ân của 
cá nhân tôi đối với Chính Phủ Nepal đối với những trợ 
ØIúp tiên khởi mà họ đã thi hành. Tôi cũng xi thành 
thật bày tỏ niềm hy vọng chân thành rằng các chính 
phú, các tổ chúc tư nhân, và các cá nhân trên thế giới 
sẽ đóng góp rộng lượng để giúp hoàn thành dự án mà 
tôi coi là trọng đại nhất. "54 


$4_ http://www.unesco.org/new/en/kathmandu/culture/lumb1ni-past- 
presenf-future/un-secretaries-eeneral-on-lumbin1/ 


154 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trong năm 
1998, Tổng Thư 
Ký Liên Hệp 
Quốc, ngài Koifi 
Annan bận công 
vụ nên không thể 
dích thần tham dự 
cuộc họp Thượng 
Đính Phật Giáo 
Thế Giới (Word Tông Thư Kj LHÓ Koli Annan 
Buddhist Summit) Biệt HH HỆ Hạ HN h 
đầu tiên được nhóm họp ở Lâm-Tỳ-Ni và, ông đã giao 
phó cho vị đại điện của Liên Hệp Quốc ở Nepal thay 
mặt để đọc thông điệp của ông, trong đó có đoạn như 
sau: “Là địa điểm hành hương thiêng liêng nhất của 
Phật tử thế giới, Lâm-Tỳ-Ni ban cho chúng ta một tấm 
sương sáng về tình liên đới giữa tất cả các dân tộc, 
xuyên qua biên giới và vượt thời gian. Với t cách là 
địa điểm Di Sản Thế Giới của UNESCO, Lâm-TỀ-Ni¡ 
nhắc nhở cho chúng ta thấy các tôn giáo của thế giới 
có thể giáo huấn cho chúng ta như thế nào, đối với 
cả Phật tử lẫn tín đồ của các tôn giáo khác. Và nhân 
địp này, chúng ta hãy ca ngợi tỉnh thần bao dung (của 
Nepal) đã giúp cho một cuộc họp thượng đỉnh của Phật 
Giáo được tổ chúc trong một quốc gia có truyền thống 
Ẩn-Độ Giáo. Thế giới cần có thêm những tấm gương về 
sự hòa thuận tôn giáo như vậy. ” °° 





Tổng Thư Ký Liên Hệp Quốc, ngài Ban Ki-Moon 
viếng Lâm-Tỳ-Ni trong tháng I1 năm 2008 và, từ đó 


85 Ibid. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 155 


cho tới nay ông đã liên tiếp 
lên tiếng ủng hộ những dự 
án phát triển Lâm-Tỳ-NI. 
Trong dịp đó ông Ban KI- 
Moon đã đọc diễn văn có 
đoạn sau đây: 

“lôi đã vô cùng thán 
phục vẻ đẹp? và sự trang 
trọng của địa điểm này, nơi 
đán sanh của Đức Phật. Khi Tổng Thư Ký LHỌ 
đến đây tôi được nhắc nhở về Ban Ki Moon 
cuộc hành trình vĩ đại của 
Noài từ vị hoàng tử sống yên vui trong hoàng cung trở 
thành người sáng lập của một trong những tôn giáo 
lớn nhất thế giới. Và tôi cảm động về tấm gương của 
ngài đã từ bỏ đời sống yên ổn để xuất gia và đương đầu 
với những thực tế đau khổ của đời sống, để giúp tha 
nhân thoát khổ. Trên hết, với tư cách là Tổng Thư Ký 
Liên Hợp Quốc, tôi lại càng được tấm gương của Ngài 
khuyến khích để mong đem lại hòa bình trên khắp thế 
giới. Tôi thành thật hy vọng chúng ta có thể rút tỉa từ 
những bài học của Ngài, từ những giáo lý và triết lý 
của Ngài, để đem lại hòa bình, hòa hợp, ổn định, hòa 
giải, trong tình bạn, giữa các dân tộc có tín ngưỡng 
khác nhau, tôn giáo và văn hóa khác nhau. Đây chính 
là những gì mà nhân loại cần phải cổ võ và theo đuổi 
để biến hành tỉnh này thành một thế giới hòa bình và 
thịnh vượng hơn. ”*% 





$6_ http://www.unesco.org/new/en/kathmandu/culture/lumb1mi-past- 
presenf-future/un-secretaries-eeneral-on-lumbin1/ 


156 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


e© Đô án quy mô của Kiên Trúc Sư Kenzo Tanøe 


Ủy Ban Quốc Tế Phát Triển Lâm-Tỳ-Ni (The 
International Committee for the Development of 
Lumbini - ICDL) do Liên Hệp Quốc thành lập đã tiến 
hành công tác thiết lập đồ án quy mô để trùng tu thánh 
địa Lâm-T-NI từ năm 1972 và, họ đã giao phó công 
việc thiết kế đồ án cho Kiến Trúc Sư Kenzo Tange và 
đồ án đã được Liên Hợp Quốc và chính phủ Nepal chấp 
thuận trong năm 1976. 

Đồ án quy mô của kiến trúc sư Tange bao gồm một 
khu vực hình vuông mỗi bễ rộng 5 miles (5x5 miles), 
với khu trung tâm hình vuông rộng mỗi chiều lmile 
được gọi là Vườn Thiêng (Sacred Garden), bên trong 
có những Di Sản Thế Giới Của UNESCO liên quan tới 
thành địa Lâm- T-NI. 

Kế hoạch thực thi Đồ Án Quy Mô đã được khởi sự 
trong năm 1976 và được dự trù hoàn thành trong năm 
1985. Nhưng sau đó đã gặp nhiễu trở ngại và mãi tới 
năm 2013 mới có thể hoàn thành, với những kết quả 
đáng kể sau đây: 

‹ Tân trang và bảo tổn ba di tích quan trọng nhất 
ở Lâm Tỳ Ni: Bia Đá Ghi Dấu nơi đản sanh của 
Đức Phật, Tượng phù diêu mô tả truyện đản sanh 
và, Thạch Trụ của Vua Asoka. 

°Ò _. Khai quật Khu Vườn Thiêng (Sacred Garden) bên 
trong Đền Mẫu Hậu Maydevi và phát hiện di tích 
của những kiến trúc đã được kiến thiết trong thế 
kỷ thứ VI trước Tây-lịch và, đây là lần đầu tiên 
các nhà khảo cổ tìm thấy những kiến trúc đã được 
kiến tạo trong thời gian Đức Phật tại thế. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 157 


(¿3502040040506 040590104900 900 401114113111 








Future Development . 
or Pilgrim Village 








(3x2 me ì 





S“ ^„ ` 
'VZ/“/ `, 4 h 
Ự 2/2⁄77 rưy TU //( 1 
“ƑAˆ//ˆ 2//% .^. - / 
7/77/1077 

ˆ 2 “( 
.⁄: ⁄ ⁄ “/ ` 2, “" 44 


+ 
4£ “1 P : + 
(A00) | Í 


Đồ Ấn của Kiến Trúc Sư Nhật Bản Kenzo Tunge 


© - Một vụ khai quật khảo cổ trong năm 2016 đã phát 
hiện một khu đến đài được kiến thiết cách đây 
khoảng 1,800 năm, tại địa điểm mà Đại Sư Huyền 
Trang đã mô tả trong ký sự du hành có tên là Đại 
đường tây vực ký, Đại Sư đi hành hương ở Ẩn-Độ 
trong thế kỷ thứ 7. 


CG1ali đoạn thứ nhì của dự án trùng tu Lâm-T-Ni 
được khởi sự trong tháng 6 năm 2014, với mục đích trợ 


158 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


e1úp các các cơ quan của chính phủ Nepal quản lý và 
bảo tôn thánh địa Lâm-Tỳ-Ni cùng với những di sản 
văn hóa và khảo cổ liên quan tới vương quốc của dòng 
họ Sakya (Thích-Ca), là nơi Thái Tử Sĩ Đạt Tha đã 
sống cho tới năm 19 tuổi, trước khi Ngài xuất gia tìm 
Chân Lý. 


2. Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng 


Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya hay Bodhsaya) ngày 
nay tọa lạc tại quận Gaya, tiểu bang Bihar thuộc miền 
đông Ấn Độ. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Thái tử Sĩ Đạt 
Tha đã chứng ngộ. 


Hiện nay tại Bồ Đề Đạo Tràng có Cây Bồ Đề và 
Kim Cương Tòa cách sông Ni Liên Thiên (NeranJjara) 
không xa lắm. Gần đó cũng còn có di tích nông trại của 
tín nữ Tu Sa Da (SuJata), người đã dâng bát cháo sửa 
cúng dường thái tử Sĩ Đạt Tha trong lúc ngài kiệt sức 
sau 6 năm khổ hạnh tại Khổ Hạnh Lâm. 





. ` \ " 
c 
‹ \QvA `. 
NÍ \Ì \Ñ ta. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 159 


Các sử gia tin rằng, Vua Asoka đã đến hành hương 
ở Bồ Đề Đạo Tràng vào khoảng năm 260 trước Tây- 
lịch, tức là khoảng 10 năm trước khi ông lên ngôi, theo 
như lời ghi khắc trên bia đá số VHI mô tả chuyến đi 
hành hương Bồ Đề Đạo Tràng như sau: 


“Thời xưa các vị vua thường đi chơi để mua vui như 
đi săn và những thú giải trí khác. Nhưng tHưỜi năm sau 
khi Á¡- Tử của Chư Thiên đăng quang ông đến viếng Bồ 
Đề Đạo Tràng để hành-hương chiêm bái Đạo-Pháp. 
Trong những chuyến hành hương đó, ông đã thi hành 
những điều như sau: viếng thăm và tặng quà cho các 
giáo sĩ Brahman và các nhà ta khổ hạnh; viếng thăm 
và hiến những tặng phẩm bằng vàng cho những người 
già; viếng thăm dân chúng ở thôn quê và dạy Phật 
Pháp cho họ và, thảo luận về Đạo Pháp tùy theo tình 
cảnh thích hợp với họ. Đây là những điểm khiến cho 
Ái-Tử của Chư Thiên, Vua Nhân-Từ, vui thú và coi đó 
như là một loại lợi-tức. (Lồi ghi khắc trên Bia Đá số 8) 

Sau đó ngài đã kiến thiết ở đây ngôi Chùa Đại Bồ Đề, 
cùng với một tu viện và Toà Kim-Cương (Vajrasana) 
bên cạnh Cội Bồ-Đề nơi Đức Phật đã tọa thiền khi đạt 
giác ngộ. Tuy nhiên, theo tài liệu từ trang mạng của 
UNESCO thì ngôi chủa cũ do Vua Asoka kiến thiết 
không còn hiện hữu và ngôi chùa hình kim tự tháp hiện 
thời cao 52 mét là do Triều Đại Gupta của Ấn-Độ kiến 
tạo trong thế kỷ thứ V và thứ VI Tây lịch và, được coi 
là một trong những ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên được 
kiến thiết toàn bằng gạch. Kiến trúc có nền móng hình 
vuông mỗi cạnh dài 15 mét, ở 4 góc có 4 tiểu tháp với 
những hình phù điêu, là một trong những ngôi chùa lâu 


160 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đời nhất trong toàn cõi Tiểu Lục Địa Ẩn-Độ và đã trở 
thành niềm hãnh diện của nghệ thuật kiến trúc cổ xưa 
của dân tộc An-Độ. 


Theo đạo luật Bodhi Gaya Temple Act do chính 
phủ Ẩn-Độ ban hành năm 1949, khu quân thể của Chùa 
Đại Bồ Đề được coi là tài sản của chính quyển tiểu 
bang Bihar và họ chịu trách nhiệm bảo vệ và quản lý 
khu quần thể này. 





Tòa Kim Cương (Vajrasana — Diamond Throne), 
do Vua Asoka kiến tạo vào khoảng năm 250-233 trước 
tây lịch,” nơi thái tử Sĩ Đạt Tha tham thiển nhập định 
suốt 49 ngày đêm bên cạnh cây Bồ đề sau Tháp Đại 
Giác được xem là một nơi hết sức quan trọng vì ngay 
nơi đây Thái tử Sĩ Đạt Tha đã thành đạo giác ngộ. Tòa 
Kim Cương này được gọi là “Bodhimanda” (tọa điểm 
giác ngộ) của Đức Phật. Những kinh điển của Phật-Giáo 


S7 Buddhist Archirecfure, Huu Phuoc Le p.240 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 161 


Tây Tạng thường dùng từ ngữ Vajrasana để thay cho chữ 
BodhI Gaya. 


Thời xưa Phật tử coi cái Tòa để trống này như là 
tượng trưng cho sự vắng mặt của Đức Phật và họ thường 
đến cung kính chiêm bái bảo vật đó như là đảnh lễ Đức 
Phật. Ngày nay trong một số viện bảo tàng Phật-Giáo 
còn để lại những hình vẽ cho thấy Phật Tử quỳ phía 
trước ngai kim cương để cầu nguyện, giống như Phật-tử 
ngày nay vẫn thực hành như vậy bên cái ngai hiện hữu 
ở Bồ-Đề Đạo Tràng. 


=v. NT 
Ỉ Âu — ( | 


Lôi D- IIERRIH 
ị „ 


z=v - 
——_, 





Hình ảnh Ji phù. điểu 
Phật tử qu) trước tòa kim cương.?° 
Truyền thuyết lịch sử Phật Giáo nói rằng, sau khi 
Đức Phật đạt giác ngộ ngài vẫn tiếp tục tọa thiền bên 
cội cây bồ để. Trong tuần lễ thứ nhì Đức Phật vừa đi 
bộ vừa thực hành thiển. Do đó, người đời sau đã kiến 
tạo một đoạn đường tượng trưng cho cuộc thiển-hành 


$8 Bharhut Stupa In the Indian Museum, Kolkata 


162 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


của Đức Phật trên đó có trồng 19 bông hoa sen. Đến 
tuần lễ thứ ba, Đức Phật thực hành thiền quán bằng 
cách chiêm ngưỡng cây Bồ Đề. Để tưởng niệm điều 
này, người đời sau kiến thiết một bảo tháp ở phía bắc 
đoạn đường thiền hành. 

Cây Bồ Đề tại Bồ để Đạo tràng đã bị chặt phá ba 
lần. Lần thứ nhất, trước khi vua Asoka lên ngôi, năm 
273 trước Tây lịch, lúc ấy vua chưa hiểu về Phật Giáo. 
Lân thứ hai, hoàng hậu của vua Asoka ganh tức vì thấy 
vua thường xuyên đến chiêm bái cây bô đề nên đã xúi 
quân lính chặt phá. Lần thứ ba cây bồ đề bị chặt phá bởi 
quân Hồi Giáo xâm lăng Ấn Độ. Dù vậy ngày nay cây 
Bồ đề ở Bồ đề đạo tràng vẫn hiện hữu. 

Sau khi Đức Phật nhập Niết-Bàn, cây Bồ Đề nơi 
ngài tọa thiển và đạt giác ngộ vẫn còn tôn tại cho tới 
khi Vua Asoka đến hành hương Bồ-Đề Đạo Tràng vào 
thế kỷ thứ III trước Tây-lịch. Nhà vua đã sai thuộc hạ 
chiết nhiều cành từ cây bồ đề này để trồng ở nhiều nơi 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 163 


trên toàn quốc Ấn-Độ. Ngài cũng đã gửi tặng một cây 
cho Vua Devanamplya TIssa của SrI Lanka. 

Ở Phía đông của tháp Đại giác là một ngôi tháp nhỏ 
đánh dấu nơi Đức Phật đã đứng ở đó để cám ơn cây 
Bồ Đề vì đã che nắng cho ngài suốt 49 ngày đêm. Phía 
nam của tháp Đại giác có một ngôi tháp nhỏ khác đánh 
dấu nơi Đức Phật đã chứng được tứ thiên. Bên phải của 
tháp Đại giác là một tượng Phật lộ thiên ở giữa hỗ sen 
có cửu long che chở. 

Ở vách phía đông tháp Đại giác là tượng của Bồ tát 
Quán Thế Âm được mọi người cho là rất nhiệm mâu 
linh hiển. 

Trong năm 2002, Tự Viện Đại Bồ Bồ Đề (Mahabodhi 
Temple) tọa lạc trong khu vực Bồ-Đề Đạo Tràng đã 
được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc liệt kê vào 
danh sách Di Sản của Thế Giới. 

Trong bài biên khảo nhan đề là “The Histfory oƒ Bodh 
Gaya” (Lịch Sử Của Bồ-Đề Đạo Tràng) tác giả Thượng 
Tọa Bhante Shravasti Dhammika đã mô tả sự tích Đức 
Phật đạt giác ngộ như sau: “Mộï ngày frước rằm tháng 
Vesakha trone năm 528 trước Tây-lịch, một thây tu khổ" 
hạnh trẻ tuổi thuộc dòng dõi quý tộc, thân hình gây ốm 
sau mấy năm sống cuộc đời khổ hạnh, đi đến bên ngoài 
ngôi làng Uruvela bên bờ Sông Neranjara. Nhiều năm 
sau Vị t4 sĩ này mô tả quang cảnh mà ngài trông thấy 
trước mắt: “Tôi thấy một quang cảnh đông quê ngoạn 
mục, một vườn cây ăn trái thật đẹp, một dòng sông nước 
trong veo, một khúc sông nước cạn có thể lội qua, và một 
nôi làng ở gân đó mà tôi có thể nhờ cậy. Tới lúc này tôi 


164 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tự nhủ thâm, 'Quả thật đây là nơi thích hợp để ta ngồi 
thiên định.` Kế đó chàng thanh niên ngồi xuống bên dưới 
những cành tỏa bóng mát của một cây ở gân đó và sửa 
soạn tham thiên. Ngay lúc đó một thiếu phụ tên là Sujata 
tình cờ đi ngang và nhận thấy vị tu sĩ rất gây ốm. Người 
thiếu phụ giâu từ-tâm vội vàng chạy về nhà và mang đến 
cúng dường cho thây ta một bát cơm trộn với sữa và mật 
ong. Bữa ăn giâu dinh dưỡng này giúp thây tu khổ hạnh 
phục hồi súc khỏe để bắt đâu tham thiên. Suốt đêm đó 
thây tu ngôi thiền định trong khi những lá cây nhè nhẹ 
rung chuyển trong gió heo may, và ánh trăng soi sáng 
từ bầu trời màu đậm như nhung. Đến lúc đó những đám 
mây vô-minh bỗng tan biến và vị tu sĩ nhìn thấy Chân- 
Lý hiển hiện trong hào quang rực rõ. Ngài không còn là 
Thái-Tử Tất-Đạt-Đa hoặc thây tu khổ Hành Cô-Đàm. 
Ngài đã trở thành Đấng Giác-Ngộ (the Awakened One), 
Đấng Tù-Bi (the Compassionate One), Ánh Sáng của 
Thế Giới (the Light oƒthe World), Đúc Phật Tối Cao (the 
Buddha Supreme). 


Trong 7 tuân lễ sau đó Đúc Phật lưu lại khu vực gân 
làng Uruvela trong khi trải qua kinh nghiệm hào sảng 
do sự giác ngộ đem lại, và cứ cách 7 ngày thì ngài lại đi 
từ nơi này đến nơi khác trong vùng Œaya. Rồi ngài đến 
viếng Sarnath gân thành phố Varanasi để công bố cho 
thế giới biết về chân lý thâm sâu về giải thoát mà ngài đã 
tìm thấy. Vài tháng sau đó ngài trở lại Uruvela, gặp các 
f sĩ mà trước đó đã cùng tu khổ hạnh với ngài và thuyết 
giảng chân lý cho họ. Tuy rằng những người này có trình 
độ ta hành khá cao, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói đến 
chân lý thâm sâu như vậy thốt ra từ miệng Đúc Phật và 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 165 


cũng chưa bao giờ họ thấy người nào có nét mặt tơi 
cười rạng rõ như vậy. Những tu sĩ này bèn dẫn dắt hàng 
ngàn môn đồ của họ cùng nhau bái lậy Đúc Phật và xin 
ngài cho họ thọ giới tỳ kheo. Sau đó, tất cả mọi người đi 
theo Đúc Phật đến thành Vương-Xá (Rajgir).°? 


Sau đó, giáo lý thâm sâu của Đúc Phật đã được 
truyên tụng và thu hút them nhiều tín đồ, và một số 
những tín đố tuy cư ngụ ở xa nhưng họ mong muốn đến 
hành hương nơi thiêng liêng mà Đúc Phật đã đạt giác 
ngộ. Đúc Phật cũng khuyến khích họ đến hành hương 
nơi đây, vì ngài thấy rằng hành vi sùng bái của họ sẽ 
giúp quảng bá giáo lý của ngài và hấp dẫn thêm nhiều 
người trở thành Phật-tử. Như vậy là kể từ đó đã phát 
xuất truyền thống đi hành hương những thánh địa liên 
quan tối Đúc Phật. Kể từ thế kỷ thứ 2 trước Tây-lịch, vì 
địa danh Uruvela (nơi Đức Phật đạt giác ngộ) không 
bao hàm ý nghĩa hiền quan tới Phật Pháp, cho nên đĩa 
danh đó đã được thay thế bởi từ ngữ Sambodhi (Tam 
Bồ-Đề) hoặc Mahabodhi (Đại Bồ-Đề). Địa danh Bodh 
Gaya chỉ bắt đầu được dùng từ thế kỷ 18. 


Kể từ năm 1953, thánh địa Bồ-Đề Đạo Tràng đã 
được khai triển thành một địa điểm hành hương quốc 
tế. Phật giáo đồ từ nhiều nơi trên thế giới, như Sri 
Lanka, Bhutan, Thái Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Việt 
Nam, Nhật Bản, đã kiến thiết những tu viện và chùa 
gần khuôn viên của Chùa Đại Bồ Đề. “9 


S9 http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bodh-gaya.htm 

90_ Website tham khảo: 
http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/bodgaya.htm 
http:/www.buddhanet.net/e-learninng/history/bodh-gaya.htm 


166 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Ngày nay nơi Đức Phật đạt giác ngộ thu hút rất nhiều 
Phật-tử và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến hành 
hương chiêm ngưỡng. Trong thời gian nơi đây thời tiết 
mát mẻ từ tháng 12 đến tháng Ba, nếu đến thăm viếng 
Bồ-Đề Đạo Tràng sẽ thấy những dòng người hành hương 
đông đảo và du khách đi bộ trên những con đường hoặc 
đang được những xe bus chở đến đây. Trong số đó có 
những Phật-tử quỳ xuống lễ bái và tụng kinh cầu nguyện 
bằng nhiễu ngôn ngữ khác nhau. Đối với những ai mong 
muốn phát triển tâm linh để đạt giác ngộ thì ngày nay 
khi đến chiêm bái Bồ-Đề Đạo Tràng họ thường cảm 
thấy được khích lệ để có được sự tinh tấn nhiều hơn nữa. 
Với niễm tin và sự kính ngưỡng vô bờ của Phật giáo đồ 
thuộc mọi tông phái làm cho nơi này càng trở thành tôn 
nghiêm hơn. Thánh địa thiêng liêng này đã nhắc nhở và 
thức tỉnh con người thuộc mọi quốc gia trên thế giới tin 
tưởng vào tiềm năng đạt được giác ngộ của chính mình. 


3. Thánh địa Lộc Uyến ở Sarnath, nơi Đức Phật 
chuyển Pháp Luân 

Vườn Lộc Uyễn tọa lạc ở Thành phố Sarnath, bang 
Uttar Pradesh, thuộc miễn Đông Ấn Độ, cách Varanasi 
(Ba-la-nai) 13 km về phía đông bắc; gần ngã ba sông 
Hăng và sông Gormati. Vườn Lộc Uyến là một Thánh 
địa vô củng quan trọng của Phật giáo, vì đây là nơi Đức 
Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên có tên là Kinh Chuyển 
Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) và, cũng là 
nơi Tăng Đoản đâu tiên được hình thành. 


Sau khi Đức Phật đạt giác ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, 
ngài đến Sarnath, cách thành phố thánh địa Ẩn-Độ giáo 
Varanasi 10 km để gặp lại năm vị đạo sĩ trước đây đã 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 167 





Khu thánh địa vươn Lộc Uyển Sarnath. 


cùng tu khổ hạnh với ngài. Sau khi tìm thấy năm đạo 
sĩ, Đức Phật đã truyền dạy cho họ về con đường Trung 
Đạo mà ngài mới giác ngộ bên gốc cây Bồ đề và, họ 
đã trở thành những Tỳ kheo đầu tiên của Tăng-Đoàn. 
Sự kiện này được gọi là “Sơ chuyển pháp luân” - có 
nghĩa là bắt đầu chuyển vận bánh xe đạo pháp để hóa 
độ chúng sanh, với kết quả là ngày nay giáo pháp của 
Đức Phật đã được lưu bố khắp nơi trên thế giới. Thời 
điểm Chuyển Pháp Luân đó cũng là dấu mốc của lịch 
sử về việc thành lập Tăng Đoàn - là đoàn thể đã tôn tại 
liên tục lâu đời trong lịch sử thế giới. 

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại địa điểm 
này tiếng Pali gọi là Dhammacakkhapavathana Suita — 
có nghĩa là “Kinh Chuyển Pháp Luân.” Kinh này bao 
gồm những giáo lý chủ yếu của Đức Phật, đặt trọng tâm 
vào Tứ Diệu Đế. 

Trong bài thuyết pháp đầu tiên đó, Đức Phật đã dạy 
cho năm môn đồ tức năm anh em Tôn giả Kiểu Trần 
Như hãy tránh hai cực đoan: gôm cực đoan thứ nhất là 
lối sống buông thả chạy theo dục lạc thấp hèn, thô bị, 


168 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


không xứng đáng với đời sống phạm hạnh của người 
xuất gia tu hành; cực đoan thứ nhì là tu khổ hạnh, gò ép 
thân xác, khiến cho tâm trí thiếu sáng suốt và không lành 
mạnh, do đó hành giả không thể đạt giác ngộ. Đức Phật 
dạy cho các đệ tử của ngài phương thức tu hành đúng 
nhất là hãy đi theo con đường Trung Đạo bằng cách thực 
hành Bát Chánh Đạo để đạt giải thoát. 


Sau khi chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã trải qua 
thời kỳ an cư kiết hạ tại tu viện Mulagandhakuti vihara 
ở Sarnath. Kế đó, tổng số Tỳ kheo của Tăng-Đoàn tăng 
lên 60 vị và, quý. ngài được Đức Phật khuyến tấn đi 
khắp tiểu lục địa Ẩn-Độ để truyền dạy Phật Pháp. 


Một. nguyên 






** yyÁuướt 


+ 
+Ìt0/4(1/0(1 


nhân giúp cho 
Phật Giáo phát 
huy ở Sarnath là 
nhờ có sự phát 
tâm ủng hộ và 
cúng dường của 
các giới quý tỘc 
và phú thương 


trong thành 
phố  Varanasi 
(Benares) sân 


Sarnath. Đến thế 


kỷ thứ IHII Tây- 
lịch, Sarnath đã 
trở thành một 


_* cú “cưa 














Ác“, 
€A Hư 
+Í(/04//461/04 
(tcHướn, 
‹Âtư/p/c2t 
+Í (40/1171 


ÂđcÁ“oưn¿ 


+Í 0/01 
^ 
4h c“huườnớ, 
CÀ (hư “.““”g 
+ 


Sơ Đồ Thánh Địa Sarnath 


trung: tâm văn hóa và nghệ thuật quan trọng ở miễn 
Bắc Ấn- Độ và, lên đến cao điểm trong triểu đại Gupta, 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 169 


là triều đại cai trị Ấn-Độ từ thế kỷ thứ IV tới thế kỷ thứ 
VL Khi Đại sư Huyển-Trang từ Trung Hoa sang Ẩn-Độ 
hành hương trong thế kỷ thứ VII, ngài ghi nhận trong 
sách Đại Đường Tây Vực Ký là đã thăm viếng 30 tu 
viện trong vùng Sarnath và thấy có khoảng 3,000 chư 
tăng tu hành ở đó. Sự hiện hữu của những ảnh tượng 
thần linh thuộc tông phái Kim Cang Thừa, như Heruka 
và Tara, cho thấy rằng, tông phái đó đã có tín đồ trong 
vùng Sarnath rất sớm. 


Tới cuối thế kỷ XI, giống như Đại Học Nalanda, 
Sarnath đã bị đạo quân Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ xâm 
chiếm và phá hủy. Tất cả những kiến trúc thời xưa ở 
Sarnath đã bị gây thiệt hại hoặc phá hủy hoàn toàn bởi 
đạo quân Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ. 


®e Đại Bảo Tháp Dhamek 


Trong số những 
đi tích còn lại có Đại 
Bảo Tháp Dhamek 
là di tích nổi tiếng 
nhất trong khu 
thánh địa Sarnath 
cách bang VaranasI 
13 km?! Được kiến 
thiết lần đầu tiên 
vào năm 249 trước 
Tây-lịch trong triều 
đại của Vua Asoka, 
cấu trúc vĩ đại này 





0] “Dhamekh Stupa Sarnath, Waranasi India. ` 1Ìoveindia.com. 


170 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đã được tân trang và khuếch đại vài lần. Ngôi bảo tháp 
hình trụ kiên cố bằng gạch đỏ và đá này ngày nay có 
chiều cao hơn 43,6 mét và đường kính 28 mét. Đặc điểm 
đáng kể nhất là bảo tháp này ghi dấu địa điểm mà Đức 
Phật đã chuyển pháp luân sau khi đạt giác ngộ. Phật tử 
từ khắp nơi trên thế giới đến đây chiêm bái để tụng kinh 
và đi thiền hành chung quanh bảo tháp. Trên bể mặt của 
phần dưới bảo tháp bằng đá có khắc những hình phù điêu 
liên quan tới Phật Pháp rất mỹ thuật. 

Trong thời gian Vua Asoka cai trị Ấn-Độ từ nắm 268 
tới năm 232 trước Tây-lịch, ngài đã kiến thiết những bảo 
tháp để tôn thờ xá lợi của Đức Phật và của những đại 
đệ tử của ngài ở nhiều nơi trong khắp đế quốc Maurya, 
với mục đích hoằng dương Phật Pháp. Trong năm 249 
trước Tây-lịch, Vua Asoka ra lệnh cho triều đình kiến 
thiết bảo tháp Dhamek ở thánh địa Sarnath. Tới năm 500 
Tây-lịch triều đại Gupta đã có công đức tái thiết ngôi 
bảo tháp vĩ đại này cùng với một số kiến trúc khác ở 
thánh địa Sarnath.”” Trong năm 640 Đại sư Huyền Trang 
từ Trung Hoa sang Ẩn-Độ hành hương đã đến viếng nơi 
này và ghi nhận trong sách Đại Đường Tây Vực Ký rằng, 
có khoảng 3000 tăng sĩ trong 30 tu viện ở đây. 


e Thạch trụ của Vua Asoka ở Sarnath 


Thạch trụ hùng vĩ và nổi tiếng nhất của Vua Asoka đã 
được ngài kiến thiết ở thánh địa Sarnath. Ngày nay thạch 
trụ đó đã bị đổ vỡ và lún sâu xuống đất, nhưng đỉnh của 
thạch trụ có bức tượng 4 con sư tử vẫn còn được trưng 


92_ Sr Banister Fletcher's a History of Architecture, 20th ed. (ed. by 
Dan Crulickshank). Architectural Press, 1996. ISBN 0-7506-2267-9. 
Page 646. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 


bày trong Viện 
Bảo Tàng Sarnath 
ở thánh địa này. 
Trên đỉnh thạch 
trụ có tượng 4 con 
sư tử đã được dùng 
làn  Quốc-Huy 
(National Emblem) 
của Ẩn-Độ. 

Các nhà phân 
tích nghệ thuật nói 
rằng, đầu của bốn 
con sư tử hướng về 
4 phía, với miệng 
há ra, có nghĩa là 
chúng đang rống 
lên để truyền bá 
Tứ Diệu Đế của 





Đức Phật Trên Cận cảnh những bức phù điểu dược 


bức tượng sư tử có 
Bánh Xe Đạo Pháp mà ngày 
nay được ¡n trên quốc kỳ của 
Ẩn-Độ. 


se Tu Viện Mulgandha-Ku- 
tỉ Vihara, nơi Đức Phật 
an cư lần đầu tiên trong 
mùa mưa 


Tu Viện Mulgandha- 
Kutlt Vihara được Hội Đại 
Bô Đê (Maha Bodhi SocIety) 


T 


lột: ZTIPN = 


- 
ø 

=. | 

n, J 

Bi” sẽ 





khắc vẽ tỉnh xảo trên Tháp Dhamek 


172 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





của Phật-Giáo Sri Lanka kiến thiết trong năm 1931 để 
kỷ niệm nơi Đức Phật trải qua mùa An cư kiết hạ đầu 
tiên, sau khi ngài chuyển pháp luân ở Vườn Lộc Uyên. 
Ngày nay trong tu viện này có tàng chứa nhiêu bảo vật 
và một pho tượng Phật bằng vàng. Cây Bôồ-Đề trông 
trong khuôn viên của tu viện này có nguôn gốc liên 
quan tới cây Bộ Đề nguyên thủy ở Bồ Đề Đạo Tràng 
nơi Đức Phật tọa thiền và đạt olác ngộ. 


e Những nøôi chùa thời hiện đại ở Sarnath 


Chùa Nhật Bản ở Sarnath 


Ngôi chùa của Phật Giáo Nhật Bản tọa lạc gân văn 
phòng của cơ quan đặc trách du lịch của chính phủ Ẩn- 
Độ ở Sarnath. Ngôi chùa Nhật Bản này có những đặc 
điểm kiến trúc điển hình của Phật Giáo Nhật Bản, gồm 
hai tầng với mái ngói hình cong. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 173 


2/7 Z//l | l| Í lll§s NG— 





Bên trong ngôi chùa 
này có một pho tượng 
Phật nằm (nhập niết bàn) 
bằng gỗ rất lớn. Ở trong 
chùa luôn luôn tỏa ra mùi 
thơm của gỗ trầm hương, 
vì hầu hết những thiết bị 
thờ phượng ở đây đã được 
tạo bằng loại gỗ quý này. 
Đây là nơi rất thích hợp để 
tọa thiển; vì vậy, bên trong JBB 
chùa luôn có những du 
khách Phật-tử Nhật Bản 
ngôi tọa thiển hoặc lễ bái. 





Vệ lượng Phật năm bên rong 


Chùa Phát-Giáo Thái chùa Nhật Bản ở Sarnath 
Lan ở Sarnath 


Ngôi chùa của Phật Ciáo Thái-Lan ở Sarnath được 
Phật tử Thái ở ngoại quốc kiến thiết trong năm 1933, 
với kiểu mẫu kiến trúc điển hình của Phật-Giáo Thái. 


174 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Tượng chân Đức Phát bên ngoài 
Chua Thảái-Lan ở Sarnath. 
Và tượng Phật ẩưng cao SU méí 





Bên ngoài chủa Phật Giáo Thái-Lan ở Sarnath có 
tượng điều khắc hai bàn chân của Đức Phật và một pho 
tượng Phật đứng cao S0 mét mà Phật tử Thái đã phải 
cần thời gian lâu hơn 10 năm để kiến tạo. 


Chùa tông Nyingma của Phật-Giáo Tây Tạng 
Ngôi chùa Tông Nyingma của Phật Giáo Tây Tạng 


ở Sarnath được kiến thiết trong năm 1955, ở gân trung 
tâm thị trấn Sarnath. Bên trong khuôn viên của ngôi 


„ l9 HÀ RE l8 g6 8B BH BH l§ B8 


[178511 LL | L1 11. Í Jj.ĩ.ĩa.“..nhhnngHh¡{ẽg.ẽ.ng 
. . _ _— Lang =6. = 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 175 


chùa này có một bảo tháp màu hồng rực rỡ đã được 
kiến tạo để ghi ơn công đức của chính phủ Ấn- Độ đã 
chấp thuận cho Đức Dalai Lama l4 tỊ nạn sau khi ngài 
từ Tây Tạng sang Ấn Độ sống lưu vong, đồng thời cũng 
để tưởng niệm những người Tây Tạng đã hy sinh vì 
tranh đấu cho tự do và, những người còn ở trong nước 
hiện đang sống trong chế độ cộng sản khắc nghiệt do 
Trung Cộng cai trị. Bên trong tu viện này có những 
ø1an phòng dành cho du khách tạm trú. 


Chùa Đại Lộc của Phật-Giáo Việt Nam gần Sarnath 


Chùa Đại Lộc là ngÔI ‹ chùa Nam Tông đầu tiên của 
Phật Giáo Việt Nam ở Ấn- Độ, được kiến thiết trong 
thành phố Varanasi (Benares) cách Sarnath 10km trên 
một thửa đất rộng 5,170 mét vuông, nhờ tịnh tài do 
Phật-tử Việt Nam quyên góp. Dự án kiến thiết được 
khởi công từ năm 2009 và hoàn thành trong năm 2014. 





Lễ khánh thành Chùa Đại Lộc trone năm 2014 


176 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trong lễ khánh thành đã có 800 Phật-tử từ trong 
nước và ở hải ngoại đến dự lễ, với sự hiện diện của 
khoảng 200 tăng sĩ của cộng đồng Phật Giáo Ẩn-Độ và 
nhiếu nơi trên thế giới. ?° 


4. Thánh địa Câu-Thi-Na (Kushinagar) nơi Đức 
Phật nhập Niết-Bàn 


Sau 45 năm hoằng pháp lợi sanh ở Ấn-Độ đến năm 
80 tuổi Đức Phật thị hiện niết bàn ở Câu Thi Na. Tại 
đây Ngài đã dạy lời Di Giáo cuối cùng với Tăng-Đoàn 
trước khi nhập niết bàn — đó là năm 487 trước Tây-lịch. 

Câu Thi Na là một trong bốn thánh tích quan trọng 
nhất của Phật-Giáo, vì là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, 
tọa lạc trong Bang Ut(a Pradesh ở miễn Bắc Ẩn-Độ. 
Nơi đây là địa điểm hành hương để Phật-tử từ khắp nơi 
trên thế giới đến chiêm bái, nhất là Phật-tử từ các nước 
Phật-Giáo Á Châu đều mong được đến hành hương 
chiêm bái ít nhất một lần trong đời họ. 

Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, thuộc Đại Phẩm của 
Kinh Trường Bộ, Đức Phật nói với Tôn Giả Ananda 
rằng: 

Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cân 
phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn? 

- “Đây là chỗ Nhưự Lai đản sanh. ” Đó là thánh tích, 
kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

- “Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh 


93 http://chuanoitIeng.com/chua-noI-tieng-vIet-nam/chua-viet-nam-o- 
ha1-ngoa1/chua-daI-loc-chua-vIet-nam-tai-an-do/ 
http://phatgIaonguyenthuy.com/article/chua-ha1-ngoa1/vai-nef-ve- 
chua-daI-loc.html 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 177 


._ 





Bảo tháp Ramabhar nơi trả t} Đực Phái. 


Đẳng Giác.” Đó là thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. 

- “Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng. ” 
Đó là thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và 
tôn kính. 

- “Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dự y Niết- 
bàn.” Đó là thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm 
ngưỡng và tôn kính. 

- Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những 
thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời 
những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh cối thiện thú, cảnh giới chư Thiên. “* 

Thời xưa Câu Thị Na từng là kinh đô của vương 
quốc Mallas, một trong l6 tiểu quốc trong vùng tiểu 
lục địa Ẩn-Độ trong thế kỷ thứ VI trước Tây-lịch. Kể 


94 Phỏng theo Kinh Đại Bái Niết Bàn của Phật-Giáo Nam Tông do Hòa 
Thượng Thích Minh Châu dịch từ Pali ngữ 


178 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


sg` ộẠN “ 





từ thời gian đó, do những biến chuyển của lịch sử, nơi 
này thuộc lãnh thổ của những triều đại thay nhau cai trị 
vùng miền bắc Ẩn-Độ, như triều đại Maurya, Shunga, 
Kushana, Gupta, Harsha, và Pala. Trong thời Trung 
Cổ, khu vực Câu Thi Na là một địa phương sâm uất 
cho tới thế kỷ thứ XII thì bắt đầu xuống dốc, sau khi 
vùng này bị đạo quân Hồi Giáo xâm chiếm. 


Trong năm 260 trước Tây-lịch, Vua Asoka tới Câu 
Thi Na chiêm bái và đã kiến thiết một số bảo tháp ở 
đây. Khu thánh tích này đã được triều đại của Đế Quốc 
Quý-Sương (Kushan) - cai trị Ẩn-Độ từ giữa thế kỷ 
thứ nhất tới giữa thế kỷ thứ HI Tây-lịch — bành trướng 
thêm. Thời kỳ huy hoàng nhất của thánh tích này là 
trong triều đại của Đế Quốc Gupta - cai trị Ấn-Độ từ 
thế kỷ thứ IV tới thế kỷ thứ VII — khi triều đình tân 
trang và mở rộng Bảo Tháp Bát Niết Bàn (Parinirvana 
Stupa), đồng thời tái thiết ngôi Chùa Bát Niết Bàn và 
kiến tạo pho tượng Phật nhập diệt. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 179 


Trong thời cận đại, từ thế kỷ XIX vùng này phục hồi 
địa vị đáng kể từ khi các nhà khảo cổ người Anh khai 
quật những di tích Phật-G1iáo. Trong những thập niên 
cuối thế kỷ XIX họ tìm thấy Bảo Tháp, Chùa Bát Niết 
Bàn và tượng Phật Nằm tức tượng Phật thị hiện nhập 
niết bàn. Tới đầu thế kỷ XX họ tìm thấy thêm nhiều di 
tích khác thuộc về lịch sử của Phật-Giáo ở Ẩn-Độ. 


7= 


c6 
r TU ÀNNGÀ “2 .i/*$-¬ 


JMÏ 


1 
2 LÀ 
4 Z“4¿ XS, 


11x 
.— kệ ` ” > 
ề , h - _—— - - 
X - —“—=—.=—.ỐŠ.._. 





Nhà khảo cổ người Anh Alexander Cunninsgham 
(1814-1893) đã có công đức trọng đại đối với Phật- 
Giáo khi ông xác định Chùa Bảo Tháp Bát Niết Bàn 
(Parinirvana Stupa) là nơi Đức Phật thị tịch.” Ngôi 
chùa hiện thời ở Câu Thi Na là do chính phủ Ẩn-Độ 
kiến thiết trong năm 1956 nhân dịp kỷ niệm năm 2500 
Đức Phật nhập niết bàn. Bên trong ngôi chùa này có 
pho tượng Phật thị hiện nhập niết bàn lớn có chiêu dài 
6.1 mét. Theo khảo cứu của nhà khảo cổ Alexander 
Cunningham thì pho tượng này được kiến tạo vào 
khoảng năm 637 Tây-lịch. Những công tác khảo cổ do 
ông Cunningham thi hành đã tìm thấy ngôi chùa thời 
xưa cùng với bảo tháp và tượng Phật thị hiện nhập niết 


95 Cunningham, Alexander (1892). Mahábodhi, or the great Buddhist 
temple under the Bodlhi tree at Buddha-Gaya. London: W. H. Allen. 
.55. 


180 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


bàn vào tháng 3 năm 1877,”° trong khi pho tượng đã bị 
võ thành nhiều mảnh; và sau đó các chuyên gia khảo cổ 
đã tái tạo pho tượng cùng với ngôi chùa. 

Trong năm 1908, thầy Tỳ kheo người Miến Điện 
tên là Chandra Swami đến Ẩn-Độ và tái thiết Chùa Đại 
Bát Niết Bàn (Mahaparinirvana Temple) để trở thành 
một ngôi chùa hiện đại và bắt đầu tiếp đón Phật-tử từ 
khắp nơi trên thế giới đến lễ bái. 

Sau khi Ấn-Độ được Đế Quốc Anh trao trả độc lập 
trong năm 1947, Câu Thi Na là một thị trấn thuộc Quận 
Deoria. Tới Tháng 5 năm 1994, chính phủ Ấn- Độ tách 
riêng vùng Câu Thị Na thành một quận của Bang Utta 
Pradesh. 

Theo tài liệu ký sự du hành có tên là Đại đường tây 
vực ký của Đại Sư Huyễn Trang, khi Đại sư từ Trung 
Hoa sang Ấn- Độ hành hương trong năm 637 Đại sư đã 
đến lễ bái pho tượng Phật vĩ đại này. 


e© Kinh Đại Bát Niết Bàn 

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana Sutta). 
Maha tiêng Pali có nghĩa là “vĩ đại”, pari có nghĩa là 
“hoàn toàn”, ø/bbana là Niệt Bàn. Từ Parinibbana đã 
được phiên âm sang tiếng Hán là “Bát Niết Bàn” là sự 
tịch diệt hoàn toàn, là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh 
viễn vòng luân hồi đau khô. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc vào Đại Phẩm của 
Trường Bộ Kinh trong đại Tạng Pali ngữ và là cuỗn 
kinh dài nhất băng tiếng Pali. Lời tường thuật trong 


%6 Wripht, Colin. “7e sculpture oƒ the mahaparinirvana oƒthe Buddha 
at Kasia. ” www.bl.uk. Retrieved 2019-04-04. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 181 


Kinh Đại Bát Niết Bàn khởi đầu vài ngày trước mùa an 
cư kiết hạ, khi sứ ø1ả Vassakara của Vua A-Xà-Thế đến 
viêng Đức Phật tại thành Vương Xá. Kế đó nội dung 
của Kinh tường thuật cuộc hành trình của Đức Phật và 
Tăng Đoàn đi theo Ngài từ thành Vương Xà tới Câu 
Thi Na, rôi Ngài nhập diệt ở đây, kế đó là lễ trà tỳ kim 
thần Đức Phật và sự phân chia xá lợi của Ngài. 

Nội dung của Kinh không giới hạn trong những lời 
mô tả liên quan tới chủ đề nhập Bát Niết Bàn của Đức 
Phật, như tựa đề của Kinh ngụ ý, mà còn đề cập nhiều 
chi tiết liên quan đến giáo lý và giới luật. 

Theo học giả người Anh T. W. Rhys Davids, chỉ có 
khoảng 1 phần 3 những giáo lý để cập trong Kinh Đại 
Bát Niết Bàn là được nói đến lần đầu tiên; phần còn lại 
thì hầu hết đã được nói đến trong những bộ kinh khác 
của Phật-Giáo. Ông giải về điểm này như sau: “Chúng 
ta thấy răng tất cả những kinh sách tôn giáo thời xưa 
trên thế oiới đều được đúc kết dần dân theo thời gia, và, 
thường pha trộn giữa những tài liệu mới và cũ. Những 
kinh điển Phật-Giáo không tránh khỏi điều này. ”? 


Đã có một số bản khác nhau của Kinh Đại Bát Niết 
Bàn: Gồm bản Pali ngữ của Phật-Giáo Nam Tông, 
trong khi đó Phật-Giáo Bắc tông có bản Phạn ngữ, bản 
Hán Văn và bản tiếng Tậy Tạng dịch tử bản Phạn ngữ. 
Nội dung của Kinh Đại Bát Niết Bàn bao hàm những 
giá trị lịch sử và văn hóa rất quan trọng, vì vậy nó đã trở 
thành một nguôn tài liệu quý giá đối với các giới học 


97 Trích dẫn từ sách The Mission Accomplished, Ven. Pategama 
€Œnanarama, www.buddhanet.net 


182 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


giả và Phật tử để nghiên cứu và tìm hiểu Phật-Giáo, vì 
nội duns chứa đựng những chi tiết và những lời dạy của 
Đức Phật trong mấy tháng sau cùng trong đời Ngài. 

Đức Phật nhắn nhủ Tăng Đoàn qua tôn giả Ananda: 
“Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một 
Øì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh 
pháp làm chỗ nương tựa, chó nương tựa một gì khác. 
Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không 
nương tựa một gì khác... Này Ananda, ở đời, vị TỶ- 
kheo, đối với thân quán thân, tỉnh tấn, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị trên đời; đối với 
các cảm thọ ... đối với tâm ... đối với các pháp, quán 
pháp, tỉnh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời. Này Ânanda, như vậy vị Tỷ-kheo 
tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương 
tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, những 
aI saH khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa 
một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào 
một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những 
vị tối thượng trong hàng TỶ-kheo của Ta, nếu những vị 
ấy tha thiết học hỏi.... ” 

Rôi Đức Thế Tôn nói với các TỷỶ-kheo: 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 183 


— Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ 
hay phân vân gì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các TỶ-kheo các Người hãy 
hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: “Bậc Đạo Sư có mặt trước 
chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. ” 

Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lần 
thứ hai, Thế Tôn ... Một lần thứ ba, Thế Tôn nói với 
các Tlỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, nếu có một TỶ-kheo có nghỉ ngờ 
hay phân vân gì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, các ngươi hãy 
hỏi đi. Sau chớ có hối tiếc: “Bậc Đạo Sư có mặt trước 
chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. ” 

Lân thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rôi Thế Tôn nói với các TỷỶ-kheo: 

— Này các TỶ-kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng 
bậc Đạo Sư mà không hỏi, thời này các Tỷ-kheo, giữa 
bạn đông tu, hãy hỏi nhau. 

Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rôi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, 
thật hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong 
chúng TỶ-kheo này, không có một TỶ-kheo nào có nghĩ 
ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, 
đạo hay phương pháp. 

— Này Ananda, ngươi có tín nhiệm nên nói Vậy. 
Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong 
chúng lỶ-kheo này, không có một TỶ-kheo nào có nghĩ 
ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, 
đạo hay phương pháp. Này nanda, trong năm trăm TỶ- 


184 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


kheo này, Tỷ-kheo thấp nhất đã chứng được quả Dự lưu, 
không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh giác. 

Và Thế Tôn nói với các TỷỶ-kheo: 

— Này các TỶ-kheo, nay Ta khuyên dạy các n1gưƠI: 
“Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tấn, chớ có 
phóng dật. ” 

Đó là lời cuối cùng Như Lai. 

Rôi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. Xuất Sơ thiên, Ngài 
nhập Nhị thiên. Xuất Nhị thiên, Ngài nhập Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tú thiền. Xuất Tứ thiền, 
Ngài nhập định Không vô biên xứ. Xuất Không vô biên 
xứ, Ngài nhập định Thúc vô biên xứ. Xuất Thức vô biên 
xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu xứ. Xuất Vô Sở hữu xứ, 
Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng xú. Xuất Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy tôn giả ẢÁnanda nói với tôn giả Anuruddha: 

— Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 

Tôn giả Anuruddha: 

- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
mới nhập Diệt thọ tưởng định. Rồi xuất Diệt thọ tưởng 
định, Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ 
định. Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xú 
định. Xuất thúc Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô 
biên xú định. Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập 
định Tứ thiên. Xuất Tú thiên, Ngài nhập định Tam 
thiên. Xuất Tam thiên, Ngài nhập định Nhị thiên. Xuất 
Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiên. Xuất Sơ thiên, Ngài 
nhập định Nhị thiên. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định 
Tam thiền. Xuất Tam thiên, Ngài nhập định Tú thiên. 
Xuất Tú thiên, Ngài lập túc diệt độ. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 185 


So. _= ¡ KG 
n A“ Ầ _= làn TT 
REME-7 Tỷ an 


để: EHiHLÀ Ẫc ah > 
FT LÊ: BE: có1//1Á 61141. 
':~<=Ẫ= _ + —=. 
c= ĐC U AE Bể San xẻ; t“x/ š .I 





Đại Bảo Tháp Sanchi 


5. Đại Bảo Tháp Sanchi 


Đại Bảo Tháp Sanchi là một khu kiến trúc Phật 
Giáo nổi tiếng với Đại Bảo Tháp Sanchi xây trên một 
đỉnh đôi tại 1m Trấn Sanchi trong Tiểu Bang Madhya 
Pradesh ở Ấn- Độ, cách phía đông-bắc thủ phủ Bhopal 
46 kilomet. Đại bảo tháp này là một trong những kiến 
trúc bằng đá lâu đời nhất ở Ấn- Độ và là một trong 
những công trình kiến trúc quan trọng nhất của Ẩn- 
Độ. Bảo tháp này do Vua Asoka bảo trợ để kiến thiết 
trong thế kỷ thứ III trước Tây-lịch. Trọng tâm của đại 
bảo tháp này là một cấu trúc bằng gạch đơn giản hình 
bán cầu, xây bên trên nơi bảo tàng xá lợi của Đức Phật. 
Trên đỉnh của đại bảo tháp có gắn một cấu trúc giống 
như cái lọng để tượng trưng cho sự tôn kính. Chính Vua 
Asoka đã đích thân giám sát công trình kiến thiết đại 
bảo tháp này. Và, một chi tiết đáng kể là Hoàng Hậu 
Devi là ái nữ của một thương gia ở địa phương này và, 
Hoàng Hậu là thân mẫu của Công Chúa Sañghamitta 


186 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


và Hoàng Tử Mahinda - là haI người con thân yêu của 
Vua Asoka đã phát tâm xuất gia và được Vua Asoka 
phái sang Sri Lanka để truyền bá Phật Pháp. Sanchi là 
sinh quán của Hoàng Hậu Devi và cũng là nơi cử hành 
hôn-lễ của bà và Vua Asoka. 

Sau đây là một đoạn văn trích từ bố cáo của Vua 


Asoka khắc trên thạch trụ bên cạnh Đại Bảo Tháp 
Sanchi: 


“,,, Con đường tu hành được khởi xướng cho cả 
hai giới l-kheo và Tỳ kheo mỉ. Khi nào các con và các 
cháu của trẫm còn trị vì và, khi nào mặt trăng và mặt 
trời còn tôn tại thì Tỳ kheo nào hoặc Tỳ kheo nỉ nào 
sây chia rễ trong Tăng Đoàn thì sẽ bị bắt buộc mặc áo 
trắng và phải sống riêng biệt. Ý muốn của trẫm là gì? 
Là mong muốn Tăng Đoàn sẽ đoàn kết và tôn tại lâu 
đài.” (Lời ghi khắc trên thạch trụ ở Sanchi) 


Đá sa-thạch dùng để tạo thạch trụ có chiễu cao 42 
feet này lấy từ mỏ đá ở vùng Chunar, thuộc tiểu bang 
Uttar Pradesh ở Ẩn-Độ, cách xa Sanchi vài trăm dặm. 
Điều này có nghĩa là những người đảm nhiệm công 
tác kiến tạo thạch trụ đã có khả năng di chuyển tảng 
đá lớn và nặng khoảng 50 tấn đi xa như vậy cách đây 
hơn 2,000. Thật là đáng khâm phục. Người đời sau 
suy đoán rằng, những người phụ trách công tác đó đã 
dùng những cái bè bằng cây để chuyên chở tảng đá trên 
những con Sông Hằng (Ganges), Sông Juma, và Sông 
Betwa từ Chunar đến Sanchi. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 187 


6. Đại Học Nalanda - Đại Học Phật Giáo đầu 
tiên trên thế giới 

Nalanda là một Đại Tu Viện Phật giáo (Mahavihara) 
trong nước Ma-Kiệt Đà (Magadha), ngày nay là Tiểu 
Bang BiIhar của Ấn Độ, cách phía đông-nam thủ phủ 
Patna của tiểu bang này khoảng 95 km, là một trung 
tâm học thuật cao cấp được thiết lập trong thế kỷ thứ 
IV và đã bị đạo quân thánh chiến Hồi Giáo phá hủy vào 
cuối thế kỷ XII. Các sử gia coi Nalanda như là một viện 
đại học quốc tế.” 


Học viện này đã phát triển và hưng thịnh là nhờ 
sự bảo trợ của Triều Đại Gupta (320-550)” và các vị 
vua của Ấn Độ sau đó. Ở thời kỳ cực thịnh, Học Viện 
Nalanda đã thu hút các học giả và sinh viên từ nhiều 
nơi trên thế giới, như Tây Tạng, Trung Hoa, Cao-Ly, 
Ba-Tư và vùng Trung Á. Vào năm 1197, Nalanda đã 
bị quân thánh chiến Hỗi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ cướp bóc và 
tiêu hủy hoàn toàn.!” 

Ban đầu Nalanda chỉ là một thị trấn tọa lạc trên một 
trục øiao thông thương mại dẫn tới thành Vương Xá, 
thủ đô của nước Ma-Kiệt-Đà. Kinh điển Pali ghi rằng 
Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã nhiều lần thuyết pháp 
tại một vườn xoài ở Pra-va-rik, gần Nalanda, và tôn giả 
Xá-Lợi Tử (một trong T0 đại đệ tử của Đức Phật) đã 
sinh trưởng và viên tịch tại thị trấn này. Y cứ theo sự 


0S kducafion ïn Ancienf India, Scharfe, Hartmut Handbook of OrlIental 
Studies, 2002, p.149 
99 Buddhist Monks and Monasterles of India: Ther History And 
Contribution To Indian Culture, Dutt, Sukumar, 1962, p.329. 
100 Volume I of Medieval India: From Sultanat to the Mughab, 
Chandra, Satish Har-Anand Publications, 2004, p.4T. 


188 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


chi chép của Kinh điển thì thị trấn Nalanda đã hiện hữu 
từ thời Đức Phật còn tại thế. 


e© Nalanda trong triều đại Gupta 


Theo các tài liệu lịch sử, Học Viện Nalanda được 
thiết lập trong thời của triều đại Gupta. Theo tài liệu 
của vị cao-tăng Huyêển-Trang đời nhà Đường của 
Trung Hoa, Vua Ka-ma-ra-gupta I của Triều Đại Gupta 
là người thành lập học viện này, và các nhà khảo cổ đã 
tìm thấy một ấn triện của ông tại di tích của Nalanda. 


Khi ngài Nghĩa Tịnh của Trung Hoa viếng Học 
Viện này vào cuối thế kỷ thứ VII, ngài ghi nhận nơi 
đây có 8 khu nhà với khoảng 300 gian nhà. 

Theo sử gia Su-ku-mar Dutt, lịch sử của Học Viện 
Nalanda có thể phân chia thành hai thời kỳ: “Tý nhất 
là thời kỳ phát triển và hưng thịnh, từ thế kỷ thứ VI tới 
thế kỷ thứ IX, là khi Học Viện này chú trọng vào những 
truyên thống văn hóa phóng khoáng được thừa hưởng 
từ triều đại Gupta. Thứ nhì là thời kỳ suy thoái dân dân, 
và cuối cùng tan rã, từ thế kỷ IX tới thế kỷ XIII — là thời 
øian Phật giáo Mật-tông trở thành hệ phái thịnh hành 
nhất ở miền Đông Ấn Độ. ” 

e Trường Ốc 

Nalanda, là một Học Viện nội trú với những ký 
túc xá dành cho sinh viên. Vào thời cực thịnh, cơ sở 
giáo dục này có tới hơn 10,000 sinh viên và khoảng 
2,000 giáo sư. Các sử gia viết rằng những cấu trúc xây 
bằng gạch đỏ của Nalanda ở vào mức thượng đẳng trên 
phương diện kiến trúc. Khuôn viên có chiểu dài 488 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 189 


mét, chiểu rộng 244 mét (diện tích tổng cộng 14 hecta), 
với một bức tường cao bao quanh. Nalanda có 6Š khu 
nhà và 10 ngôi chùa, cùng với nhiều thiền đường và 
lớp học. Trong khuôn viên có những hồ nước và công 
viên. Theo sử liệu, trong triều đại của Vua Harsha vị 
quốc vương sùng mộ đạo Phật này đã hiến tặng 200 
ngôi làng và 200 ngôi làng này thuộc quyên sở hữu của 
Học Viện Nalanda. Những ngôi làng này cung cấp thực 
phẩm hàng ngày cho học viện. 

Ngoài những môn học thuộc về tôn giáo gồm những 
kinh điển Phật-giáo và kinh điển Vệ-Đà, những môn 
khác được giảng dạy bao gồm mọi lãnh vực học thuật, 
như triết học, luận lý, ngôn ngữ, kiến trúc, y học, v.v. 
Nalanda đã thu hút các học giả và sinh viên từ nhiều 
quốc gia như Cao-Ly, Nhật Bản, Trung Hoa, Tây Tạng, 
Ba-Tư., Indonesia, v.v. 

Khi tới đây du học trong thế kỷ thứ VII, ngài Huyễn- 
Trang mô tả những cấu trúc trong khuôn viên Nalanda 
dường như “cao vút lên trên những lốp sương mù trong 
bâu trời” khiến cho những ai lên tới những tầng trên 
cao “có thể chứng kiến nơi phát xuất của những luông 
gió và những tâng mây trắng.” 

Vị cao Tăng mô tả thêm về Học Viện mà ngài đã tới 
để học hỏi và khảo cứu Phật Pháp: “Một hô nước màu 
thiên thanh uốn lượn xung quanh các tòa nhà, được tô 
điểm bằng những đóa hoa sen nở rộ. Bên ngoài khuôn 
viên có những vườn xoài tạo bóng mát cho cư dân. ” 

Thư viện của trường là một khu nhà cao 9 tầng, bao 
gồm 3 toàn nhà lớn có nhiều tầng đó là Ratnasagara, 


190 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Ratnodadhi và Ratnaranjaka.!'' có một số khung cửa 
được dát bằng vàng ròng để phản chiếu ánh nắng rực 
rỡ. Nơi chưa những bản thảo giá trị nhất, bao gồm kinh 
Bát Nhã và Kinh Guhyasamaja.!°2 Tổng số kinh điển và 
sách giáo khoa lên tới khoảng vài trăm ngàn cuốn. Nơi 
đây không những thu thập kinh điển tôn giáo mà còn 
có nhiều sách giáo khoa về các môn văn chương, ngôn 
ngữ, triết học, thiên văn, y học, v.v. 


Nhân viên trong thư viện, ngoài công tác trông nom 
và điều hành, họ còn đảm nhiệm việc hướng dẫn các 
độc giả tới đầy khảo cứu. 

Thư viện vĩ đại này bị thiêu hủy năm 1 I97 cùng với 
toàn thể Học Viện, khi xảy ra cuộc xâm lăng của các 
đoàn quân thánh chiến Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Sử sách 
nói rằng: “đám cháy kéo dài ba tháng, sau khi quân 
xâm lăng cướp phá, hỏa thiêu, giết chóc hoặc xua đuổi 
các vị tôn túc ra khôi khuôn VIÊN. ” 
se Bị tiêu hủy hoàn toàn 

Sử sách và những bằng chứng cho thấy, năm 119719 
viên tướng trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tên là Bakh-ti-yar 
Khi-lji đã cầm đầu một đạo quân thánh chiến Hồi Giáo 
đến cướp bóc và thiêu hủy Nalanda."“ Sử gia Ba-Tư 
Minhaj-i-Siraj viết trong một pho sách lớn của ông về lịch 


I01 Paul Monroe”s encyclopaedia oƒ history oƒ educafion, Volume' ]. 
GenesIs Publishing, 2000, p.174. 

102 kEẩucafion im Ancient India, Scharfe, Hartmut, Handbook of 
Oriental Studies, 2002, p.159. 

103 Volume lI of ÄM⁄edieval India: From SulÌtanat to the Mughals. 
Chandra, Satish, Har-Anand Publications, 2004, p.41. 

104 Sanyal, SanJeev (15 November 2012). Land oƒseven rivers: Hisfory 
oƒ India s Geoøraphy. Penguin Books Limrited. pp. 130-1. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 191 


sử Hồi Giáo, nhan 
đề là Tabadat-i- 
Nasiri, nói rằng 
hàng ngàn vị tỳ 
kheo đã bị thiêu 
sống và hàng ngàn 
vị giáo sư học giả 
khác bị chặt đầu, 
khi kẻ cầm đầu 
đoàn quân thánh 
chiến Hồi Giáo 
muốn “iận diệt” 
đạo Phật tới tận 
sốc rễ, vì Ông ta 
coI đạo Phật là “?à 
giáo. ` 





Hình ảnh miếu tả cuộc tân sát, tiểu 
huỷ Đại học Nalanda của Hồi giáo. Vụ đốt sách 
trong thư viện của 
Đại học Nalanda đã kéo dài vài tháng và “đám khói 
từ những cuốn sách bị đốt che phủ những ngọn đổi 
thấp giống như một tấm mên w ám”; sử gia Gertrude 
Emerson Sen viết trong cuốn sách về lịch sử văn minh 
Ấn Độ, nhan đề The Story øƒ Early Indian Civilization, 
nhà xuất bản Orient Longmans (London, 1964). 


Vị viện trưởng cuối cùng của Nalanda đã chạy sang 
Tây Tạng để lánh nạn năm 1204,' theo lời mời của 
các học giả Phật giáo xứ này. Một số sử gia tin rằng vụ 
tiêu hủy toàn thể học viện Nalanda, nhất là tòa thư viện, 
kho tàng trí tuệ quý báu của Ấn Độ, đã gây hậu quả tai 


105 “7Tropu Lotsawa.Jampa Pei. ” The Treasury of LIves, 15 Sept,2018. 


192 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


hại khiến cho giới trí thức đương thời của xứ này chậm 
tiến trong các địa hạt khoa học và toán học. 


e Khai quật khảo cổ 


Sau khi bị tiêu hủy hầu 
như hoàn toàn, cơ sở giáo 
dục vĩ đại này đã bị bỏ 
quên cho tới thế kỷ XIX 
mới được các nhà khảo cổ 
người Anh khai quật trong 
hai nấm từ 1861-1862, 
trong khi Ấn Độ là thuộc 
địa của Đế Quốc Anh, 
sau khi họ thanh lập Viện 
Khảo Cổ Ấn Độ. 

- Ngày nay, chính phủ 
Ấn Độ cố ý giữ nguyên di 
tích lịch sử của kho tàng 


mm. 
F 


® 


>)š/(ÀP GÌrtiav R4 syã Can 


.- 


22&Pˆ}z«>34e/L,A<5 Kia i8 0m01: 


ST — ` Sk6— xLR 


E255 22219)2-7421-1V12x vós/ 


m==—=_- 
- -LENG Nhất VN, 
——kmi=== 


R#epk 


- Ân h. —.c—_ mn.m=.mimag sang ml 


“an 4 su „ RoSi Jin... 


_M_—”%. ơn im, 


Ru}S33/32/*)\ 
D11 Nha c2 sa 


`": 
= 


+ 
la 
^ 
ị 
` 
cu 
Ậ 
|2 
Ji 2a 
+ 
lệ 
vị 


° 
% 





Một trang trong sách “Sử Kỷ Táy 
Vực ` của 5w tuyên Trang viết vê 
An Độ trong thể ký thứ VII 





Bản sao ân triện băng đất 
sét nung của Học Viện 


Nalanda được Viện Khảo Cổ 


Ấn Độ tìm thấy tại đi tích 
của khuôn viên Học Viện. 


văn hóa quý 
báu đã bị tiêu 
hủy để cho du 
khách thấy tận 
mắt những hậu 
quả của đầu 
óc của những 
người cuồng 
tín. 

Cách đây 
vài năm, chính 
phủ Án Độ 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 193 


đã xây dựng Nhà Kỷ Niệm Huyền Trang sân khu di 
tích của Học Viện Nalanda, để tưởng niệm vị cao tăng 
Trung Hoa đã từng đến tu học và nghiên cứu kinh điển 
tại đại học này. Sau đó, đã thỉnh về quê hương ngài 
bộ Tam Tạng kinh điển để hoằng dương Phật pháp ở 
Trung Hoa. 


se Một sô nhân vật lịch sử nôi tiêng tiêu biêu có liên 
hệ với học viện Nalanda 


Như Quý ngài Long Thọ (NagarJuna), ngài Pháp 
Xứng (DharmakrrfI), ngài Pháp Hộ (Dharmapala), nga 
Trần Na (Dinnaga), ngài Huyễển-Trang, ngài Nghĩa 
Tịnh và rất nhiều đại học giả khả kính khác. Đại học 
Nalanda là trung tâm xiển dương tư tưởng Đại thừa, là 
nơi giáo dưỡng tác thành rất nhiều bậc Đại luận sư xuất 
sắc, những vị triết gia vĩ đại, xuất chúng. 





Nhà tưởng niệm ngài Huyền Trang tại đại học 
Nalanda (Hình của Nguyệt San Giác Ngộ) 


194 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đại Học Nalanda, đã không chỉ là một Đại học nội 
trú đầu tiên có tầm vóc trên quốc tế, mà còn là một đại 
học có uy tín và giá trị lớn trên nhiều phương diện như 
một dấu ấn giáo dục đây ấn tượng của lịch sử Phật giáo 
Ấn Độ nói riêng và cho cả thế giới nói chung. 


e Địa điểm du lịch và chiêm bái của Phật Tử 


Ngày nay, Nalanda là một trong những địa điểm 
du lịch được Phật tử trên thế giới tới thăm viếng nhiều 
nhất. Đồng thời cũng là nơi được nhiều kiều dân Ấn Độ 
ở ngoại quốc về thăm viếng. 


Thành Vương Xá gần Nalanda mỗi năm thu hút rất 
nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đây là địa 
điểm hấp dẫn du khách đứng thứ nhì trong số những 
nơi hành hương của Phật tử trong tiểu bang Bihar, sau 
Bồ Đề Đạo tràng (là nơi Đức Phật thành đạo). Thành 
Vương Xá là kinh đô của vương quốc Ma-Kiệt-Đà và 
là nơi Đức Phật thường tới thuyết pháp. 


Công trình khai quật khảo cổ của di tích học viện 
Nalanda thật vô quan trọng đối với lịch sử văn hóa và 
tôn giáo thế giới. Nalanda là viện đại học nội trú quốc 
tế đầu tiên, từng thu hút học giả và sinh viên từ nhiều 
nơi đến du học. Nhưng cho tới nay khu di tích này vẫn 
chưa được UNESCO (Tổ Chức Giáo Dục Khoa Học và 
Văn Hóa Liên Hiệp Quốc) liệt vào danh sách Di Sản 
Thế Giới (World Heritage). Khi nào được liệt vào danh 
sách di sản thế giới, Nalanda sẽ gia tăng khả năng bảo 
tôn chu đáo cho khu di tích này, nhờ ngân quỹ tài trợ 
của UNESCO. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 195 


Một Số Hình Ảnh Khuôn Viên Đại Học Nalanda 





Di tích khuôn viên bì Tne Viện Nalanda 
rộng khoảng 15,000 mét vuông 


HiE5prr £f HiLinSji EES lãT8 ạ Fai bấf4 6ở Mlianzág wafiponairE-=tieriÄ-R |! ấn 'lới ER.L£| lšL [si n 
dhịị ãmVASL ÉP EEEEEUITER NHI 8 f5Ỉ baluäw3 Eikl:?LIẴ BE Hượzn4 Y3 PL, 6:§ BI PRIE FESOSESISEI TW5”“LäHI1LET 
l. 4ET Eiế1 LERESJvBI E4 TH 'WfMOAH DÿU2/5TXT 


4, ä ñếÊ4T Hữ06vW1TC-© £EMI-lÍ mái RPÊhRL IáTTTH19EH lớấ ð 
E1 [I áF Tife£ FoÐn 0 ⁄T@5ƑXTS FEDH [1I5#RHF CBt2FI EEEE. ##T, tờ LÊ (hán 58L2È1%5EE HH 
lÍ mg rr nệuzE£ š NAr-REga, ÚFrz#a1vs, VI L18483%4) Vihcsu 2uemireadersan Art Sen ee lồ hăm Lx 8T, Ị 
'twuwramurVaifa a5 FTLEIEXTED ẨHiHEXE TñawVLUEELEiatR T52swb Anp Í 1466 v9ệê SivÄ-lTremintex 
Í Brscelaip Tuƒ 4#4wSTEHIEXARn SHEswfd sự Hai iá3ä An LHE, BE Hai Ÿ " \ 421811 L:ƒ 
'TTKEDLBEX, ñ# HH, LG, IKEHDM0B4Y, HETIEPHY Ä1Ê1,PÉEPETHT AB F*Ht.Ð r 
I5] TÚTIEM le È AI fAf3 Để THÍ 88YNUW ẲÚLLEECTEĐ “TmF WtiL M48: 
PưtF0ä{ Er Tef MTEMPIDEAET BỤILEFP*S ñY JWTDEHT EEt 
Nusvns Me=äávILH4B_ EF 480110 A1 HH ÚF THẾ. GA2HEY GHNGITRG 
I§* Kiah8 E'RD2IP* Xi Ï(411~⁄35-E.6.1,)(0P THÊ Kế nX 
3 TP EYTEIrõ tê 


ñuFTá 
y2 THÊ Pxi,ä gị4§ BE E+jT Ia244 [§*** 1E !* [EMTURY A.D:] 
Tu# Bi¿c [MẸ #E THỊ #EEAT PUSTITUFHMW 5T1aEftb La EE PAL PEbibB tôm 


KẠŨØ ñ. Ö. nề THừ IRAS1H ñÈ [LeshTivan NHI, 
ÊWt#4T tnã E£rDitTEB EY Ä#CH/#61L0ESán 2wy[Y BE lsa ESRIRG 
TÊƑ §TTEHEZ¿E HÊ ¡ME ẸE SIX RAICS TRIẾC E§ AHệ E1RY TM HỆHATEHIES MS so 
JjH3 EFØl[ jð ð2EE 3H äE{ 4 HT TS 4 ÿU ¿1E KILAPEIETEE.B.SSIEäLUÝ ð TỆE m 
MIHFH- §ẠIFH #TT# THE Eởw E£ TỊHZLEE ÿM TRE '4ƑET ÄHD TISWT HE THE HHHA5 
| DPMEMIHÙM nHà: E45 hệ 5TTI6H ÉP Hù0 H5 4I1Hm BH 5T EBIES EšHLHBST HẸŒI 
Ị #TFÃCTINE f5 TEMPLE Nữ,3 éT TRE 5£7THERH EWTEEHITY, SHIÈS WaS ti-H§' L 
FỊ šURR BUM3" 1 &E À HUH##h Hi *DTIVE STIPx3 a0 THẾ HEM4ñR SHRINEX: 
Tizb Tan 4TÉUE TUEES.TEE FLA⁄4TBEBMRS HE UBERNBETHED Bu/MY 6 
BSURHïE 20M2: 170200, 1552-1PH.AHE nmemMö THÊ [rnãnHTET 5€ULPTUREES AEE txoiiiair IrE 
[0z eemsass Hee ,TaEs, Pê n¿HñiPaRI£Tn, Ma mi ,JvH E6 § TC. Em IBA§S xEE BE B&SHH.2I£ AL 
| 3f1TIE5 Lit# ÑW Su, 51 - PARVAT L,RlaHesasil00-Hahbsdl,lB43iESHä 5u®7a ETE,DIHER HỚTEWGSTHY ESSEDWERIES 
9Œ EXL#MSTIBH IỆLUGE THẾ HUEAL5,CIPP3S PLATES,STDMI A3 BEIEK EM5EHIRTIEHS,BW Đà IHB5, PLNGUEE, CÊS3, 
: | ?f2BALAETAS PẠTTEEif3 [ RE. TH AHT9SUITRES HữYE HE EIE EX2GfTED FUR THỂ YEGITEE = *** 2 "t9 9se%ELr4 
3 l HÄ¿ÊIAdf: ny lÁmcmrDL0SCAL SLRrär lọt ÍNDLA. 





1096 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁ0 ÂN ĐỘ 197 


_ 


AT... 

. “^ t3 —. _Í ¬.. - __ 
_=^=:- 

= = _ "¬- ` _— 





108 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 







Œ tác Pobhar 










6. sYffur. ÉP” „wvaf0lifrredmdiyui', 
D. đ#e,aa. uurÊ Tu dự đi 
É, #tuø@n. 

F. EP§Anru. 

ñ. ErAara 0 Tealblxr tanvui, 
M. ViAZng- ¬ˆ Ra hya, 


MÃ QErrVEAuock J Raasrurớ, 















Sketebh Ân Š 
P£ the Bang đŨ . kia tho “rể .Juutầr na tr suườ, 
NALRNDA.. "2E C S2 D026 





W. jmwrrneztdi: £ Xantoet Eeafilluag. 


sư T L) van am ftếr› 
` K. Zhmple-e?" “nnu(va: Dayws- 


Y. ru #aieea: Mftuuaar, 


x_RỊTỌ--GGTT-ỚẸIEBE SH ng mm=—m———__—=—>. 






x———nT+> _ _—_—_-_ˆ 








-a_ su 


khvao đun để” Clicc Các Jin (4831| 





LI(H $Ú PHẬT 0IÁ() NEPAI 





PHẬT GIÁO NEPAL 


Vào thế kỷ thứ VI trước Tây lịch, Đức Phật Thích 
Ca đã thị hiện đản sinh tại vườn Lumbin1 ở Kapllavatsu, 
nằm ở biên giới giữa hai nước Cộng hòa Shakya và 
Koliya. Vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni) nằm dưới chân 
dãy núi Hymalaya, cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ xưa 
25 km về phía đông. Ca Tỳ La Vệ là một thành quốc 
của Ấn Độ cổ đại. Lumbini ngày nay thuộc Shakya, 
Nepal. Năm 1997, vườn LumbimI (Lâm Tỳ NI) đã được 
UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới. 


1. Bối cảnh lịch sử và địa lý 
Nepal, là một quốc gia không có bờ biển nằm dưới 
chân rặng núi Hy Mã Lạp Sơn trong vùng Nam Á Châu. 
Tên chính thức của Nepal là Liên Bang Dân Chủ Cộng 
Hòa Nepal (Federal Democratic Republic of Nepa). 
-Ổ - Diện tích 147,181km” 
°_ Dân số khoảng 28 triệu người, Nepal là quốc gia 
có diện tích đứng vào hạng 93 trên thế giới và dân 
số ở vào hàng 41 trên thế giới. 


202 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


° Biên giới phía bắc của Nepal giáp lây- Lạng; ba 
phía nam, đông và tây giáp Ẩn-Độ. 

°Ổ Thủ đô nhưng cũng là thành phố lớn nhất của 
Nepal là Kathmandu. 

Tuy chỉ là một đất nước có diện tích tương đương 
với tiểu bang lIowa của Hoa Kỳ, nhưng Nepal có địa thế 
rất đa dạng, với nơi thấp nhất ở vùng đồng bằng miễn 
nam có độ cao 60m. 

Vùng núi miền bắc Nepal, có 8 trong số 10 đỉnh núi 
cao nhất thế giới, trong đó có Đỉnh Everest, tức Hy Mã 
Lạp Sơn với chiều cao 8,848m, là điểm cao nhất trên 
trái đất. Ngoài ra, còn có khoảng 90 đỉnh núi cao trên 
7,000m. Miền Nam Nepal là vùng đồng bằng Terai phì 
nhiều, với độ cao từ 60m tới 300m. 

Tên nước “Nepal” phát xuất từ chữ Phạn “Nipalaya” 
có nghĩa là “chân núi.” 

Lịch sử của Nepal, chịu ảnh hưởng sâu đậm từ vị trí 
nằm trong vùng núi Hy Mã Lạp Sơn và bên cạnh hai 
nước láng giềng Ẩn-Độ và Trung Hoa. Vì trong suốt 
lịch sử lâu dài đã có nhiều sắc dân khác nhau đến định 
cư. Cho nên ngày nay, Nepal là một quốc gia đa chủng 
tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ. 

Trước thế kỷ XVIII, vùng lãnh thổ Nepal phân chia 
thành 3 vương quốc. 

Tới thế kỷ XVIIL, triểu đại Shah Hoàng thống nhất 
ba tiểu vương quốc thành một quốc gia. 

Ngôn ngữ hiện nay, được dùng trên toàn quốc là 
tiếng Nepali, ngoài ra còn có 10 thổ ngữ khác nữa. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 203 


2. Thành phần tôn giáo 


Tín đồ Ấn giáo chiếm 81.3% 
Phật giáo gồm 9.0% 
Hồi giáo có 4.4% 
Mundhum (tôn giáo dân gian phiếm thần): 3.0% 
Kitô giáo: 1.4% 
Các tôn giáo khác: 0.4% 
3. Vương Quốc Nepal 


Giữa thế kỷ XVII, Vua Prithvi 
Narayan Shah thuộc sắc dân Gurkha, 
thống nhất các tiểu quốc và thành lập 
vương quốc Nepal, nhờ được yếm trợ 
vũ khí từ nước láng giềng Ấn Độ. 

Cuối thế kỷ XVIH, đã xảy ra một ` 
cuộc tranh chấp biên giới giữa Nepal Quốc k} Nepai 
và Tây Tạng. Khiến cho triều đình 
nhà Thanh của Trung Hoa gửi quân sang yểm trợ Tây 
Tạng và đánh bại Nepal. Sau khi ký hòa ước năm 1792, 








,: l¿ họ 
Mễ TANg sốc 
S: / ˆ ấ Sệ 


204 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Nepal phải bồi thường chiến tranh cho nhà Thanh rất 
nặng. 

Đầu thế kỷ XIX, trong năm 1814 đã xảy ra một 
cuộc chiến tranh giữa Vương Quốc Nepal và Đế Quốc 
Anh khi đó đang cai trị Ẩn-Độ, vì tranh chấp. những 
lãnh thổ dọc theo biên giới giữa Nepal và Ấn- Độ. 
Cuộc chiến tranh này kết thúc với hòa ước được ký 
kết năm 1816, khiến cho Nepal phải nhượng khoảng 
một phần ba lãnh thổ cho Đế Quốc Anh, trong đó có 
những phần đất mà Nepal đã chiếm của nước láng 
giềng Sikkim. 

__ Từ giữa thế kỷ XX, do ảnh hưởng từ nước láng giêng 
Ẩn-Độ mới giành được độc lập từ Đế Quốc Anh trong 
năm 1947, nên ở Nepal đã xuất hiện những phong trào 
tranh đấu đòi hỏi dân chủ. 

Cuối thế kỷ XX, đã xảy ra một cuộc Nội Chiến 
Nepal, giữa quân đội chính phủ và phiến quân du kích 
thuộc Đảng Cộng Sản Nepal (Maoist). Cuộc nội chiến 
kéo dài từ năm 1996 tới năm 2006, với mục tiêu của 
đảng cộng sản là lật đổ chế độ quân chủ để thành lập 
nước “Cộng Hòa Nhân Dân Nepal”. 

Cuộc nội chiến kết thúc với Hòa Ước Toàn Diện ký 
kết trong tháng I1 năm 2006. 

Trong cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến năm 2008, 
các đảng viên cộng sản đã giành được đa số ghế và 
thành lập chính phủ liên minh với hầu hết các đảng 
chính trị khác. Sau đó quốc hội lập hiến tuyên bố Nepal 
trở thành một quốc gia dân chủ cộng hòa và vị quốc 
vương cuối cùng đã phải thoái vị. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 205 


Từ năm 2008 tới năm 2011 đã có bốn chính phủ 
liên minh cầm quyền. Cho tới giữa năm 2013, quốc 
hội lập hiến vẫn chưa soạn thảo xong tân hiến pháp. 
Cuối năm 2013, Nepal bầu cử tân quốc hội lập hiến, 
với Đảng Quốc Đại giành được đa số ghế và thành lập 
chính phủ liên minh với Đảng Marxist-Leninist Thống 
Nhất. Nhưng cho tới nay, tân Quốc Hội Lập Hiến cũng 
vẫn chưa soạn thảo được tân hiến pháp. 


4. Vườn Lâm Tỳ Ni ở Nepal nơi Đản Sanh của 
Đức Phật 
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi thị hiện 

Niết bàn Đức Phật đã dạy rằng, có bốn địa điểm thiêng 
liêng sẽ là nơi hành hương của Phật tử trong tương lai, 
đó là: 

°Ò . Nơi Đức Phật đản sanh (Vườn Lâm Tỳ NI) 

°Ò Nơi Đức Phật đạt giác ngộ (ngày nay là Bồ-Đề 


Đạo Tràng) 
- . Nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên (Vườn Lộc 
Uyển) 


° _ Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn (Kushinagar). 

Tất cả bốn sự kiện quan trọng nhất trong đời Đức 
Phật đều xảy ra ở nơi thiên nhiên và dưới những tàn 
cây. Các học giả Phật Giáo nhận xét rằng, có lẽ chi tiết 
này g1úp giải thích tại sao các giới Phật tử luôn luôn coi 
trọng môi trường thiên nhiên. 

Lâm Tỳ Ni tọa lạc trong quận Rupandehi của Nepal 
ngày nay, gần biên giới Ẩn-Độ. Trong thời Đức Phật 
còn tại thế, Lâm Tỳ Ni là một khu lâm viên ngoạn mục 
với những cây Sala xanh tươi, thuộc lãnh thổ của gia 
tộc Thích-Ca. 


206 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Theo phong tục Ấn Độ thời xưa, khi gân tới ngày 
sanh con đầu lòng. Năm 623 trước Tây Lịch, Hoàng 
Hậu Maya trở về nhà cha mẹ ở Devadaha để hạ sanh. 
Nhưng khi Hoàng Hậu và đoàn tùy tùng đi tối Vườn 
Lâm Tỳ Ni thì bà sanh Thái Tử Tất Đạt Đa tại đây. 


Những kinh điển Pali và Sanskrit mô tả quang cảnh 
khu lầm viên Lâm Tỳ NI giữa mùa Xuân vô cùng hùng 
vĩ và ngoạn mục, khiến cho Hoàng Hậu quyến luyến và 
dừng chân tại đây để chiêm ngưỡng. Vì vậy, bà đã bất 
ngờ hạ sanh Thái Tử Tất Đạt Đa. 


5. Vua Asoka tới chiêm bái nơi Đản Sinh của 
Đức Phật 

Trong năm 249 trước Tây Lịch, khi Vua Asoka tới 
chiêm bái thì Lâm Tỳ NI đang là một ngôi làng trù 
phú. Nhà vua đã kiến thiết bốn bảo tháp, một bia đá 
và một cột trụ đá với những chữ ghi khắc được học giả 
người Đức H. W. Schumamn dịch như sau: “Hai mươi 
năm sau khi lên ngôi, Vua nhân đức, từ ái được chư 
thiên ưu đãi (danh hiệu tự xưng của Vua Asoka) đến 
đây chiêm bái, vì Đức Phật Thích Ca Mâu NI đản sanh 
tại đây. Vua ra lệnh dựng một bia đá và một trụ đá để 
chỉ dấu nơi đản sanh của Đức Thế Tôn. Vua miễn thuế 
cho Làng Lâm Tỳ Ni và giảm địa tô canh tác xuống l 
phân 8. ”! (Trước đó dân làng phải nộp 1 phân tư nông 
phẩm thu hoạch cho nhà nước). 

Do tình trạng suy vong của Phật Giáo ở Ấn-Độ, 
thánh địa Lâm Tỳ Ni đã trở thành nơi hoang phế từ thế 
kỷ XV. 


L The Historical Buddha, H. W. Schumamn, published by ARKANA, 
England, 1989. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 207 


Trong năm 1896, nhà khảo cổ người Đức Alois 
Anton Fuehrer, chuyên nghiên cứu về lịch sử Ẩn-Độ 
đã tìm thấy trụ đá do Vua Asoka xây dựng ở Lâm Tỳ 
Ni. Những tài liệu du ký của hai vị cao tăng Trung Hoa, 
đó là ngài Pháp Hiển (337-422) và ngài Huyễn Trang 
(602-664), cũng đã được các nhà khảo cổ tham khảo để 
xác nhận Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi tìm thấy trụ đá của Vua 
Asoka, chính là nơi đản sanh của Đức Phật. 


Sau đó các nhà khảo cổ khai quật vùng xung quanh 
trụ đá của Vua Asoka và tìm thấy di tích Đền Thờ 
Hoàng Hậu Maya Devi cùng với di tích của những ngôi 
chùa và bảo tháp được xây vào khoảng từ thế kỷ thứ II 
trước Tây lịch cho tới khoảng thế kỷ thứ XV Tây lịch. 

Ngày nay khu bảo tôn thánh địa Lâm Tỳ Ni có diện 
tích rộng gần 8km?. Bên trong thánh địa có Đền Thờ 
Hoàng Hậu Maya-Devi, một cây Bồ-Đề cổ thụ, một hồ 
nước, trụ đá của Vua Asoka và những ngôi chùa thời 
xưa đã được kiến thiết trong thời kỳ Phật Giáo hưng 
thịnh ở Ẩn-Độ. 


Bên ngoài thánh địa có những khu dành riêng để 
thiết lập những chùa và tu viện, không được phép xây 
dựng cửa tiệm, nhà hàng và khách sạn. Khu phía đông 
bên ngoài thánh địa có những chùa của Thượng Tọa Bộ 
(Phật Cñáo Nam Tông), khu phía tây có những chùa 
của Đại Chúng Bộ (Phật Giáo Bắc Tông) và của Phật 
Ciáo Kim-Cang Thừa. 


6. Phật Giáo thời kỳ Tiên Lichchavi 


Vào thế ký thứ hai trước Tây lịch. Sau Đại Hội Kết 
Tập Kinh Điển lần thứ II thứ Hoàng đế Ashoka của 


208 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đế chế Maurya đã đến Nepal và đã dựng một trụ cột tại 
Lumbini, nơi sinh của Đức Phật. Người ta cũng tin rằng 
Đại đế Ashoka đã đến Patan và đã xây dựng bốn bảo 
tháp ở đó. Người ta cũng tin rằng, con gái của Đại đế 
Asoka là Charumati đã thành lập ngôi làng Chabahil, 
nằm giữa thủ đô Kathmandu và Boudha. 


7. Phật Giáo trong thời kỳ Licchavi (400-750) 

Thời kỳ Licchavi là thời kỳ mà Ấn Độ giáo và Phật 
giáo ở Nepal đang hưng thịnh. Những chứng tích lịch 
sử về nghệ thuật Phật giáo trong thời kỳ này là tượng 
Đức Phật ở Pashupatinath, Vishnu Budhanilkantha và 
những tượng Phật cũng như các lễ hội (Vishnu) của Ấn 
siáo ở Changu Narayan. 

Một văn bản Phật giáo khác, Man1Jushrimula Kalpa, 
đã ghi rằng, Manadeva là Vua của Mandala Mandala. 
Các học giả tin rằng, Mulasarvastivadavinaya đã được 
viết vào thế kỷ thứ H và, Manjushriulakalpa được viết 
dưới triều đại của Manadeva. Swayambhu Purana, 
văn bản Purana của Phật giáo cổ đại và một bản khắc 
Licchavi đều để cập đến Mandala Mandala của Nepal. 

Chữ khắc và biên niên sử Phật giáo cũng như 
những tư liệu của Tây Tạng cũng đã ghi lại một vài 
vị thần của Phật giáo Mật tông, cụ thể là Akshobhya, 
Ammitabha, VaJrayogim, Vajrabhairava, Usnisavilaya 
và Samantabhadra. Ảnh hưởng mạnh mẽ từ Thuyết vật 
linh đã dẫn đến niễm tin vào các vị thần Phật giáo như 
Pancaraksas... 

Việc thờ cúng Caitya và lễ hội xe kéo của Jalokitesvara 
của Jalokitesvara đã xuất hiện trong khoảng thời gian 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 209 


này. Nhiều địa điểm cổ xưa ở Thung lũng Kathmandu đã 
được xác định có nơi thờ tự tôn nghiêm và linh thiêng của 
Phật giáo như Swayambhu, Boudhanath, Kathmandu và 
bốn bảo tháp “Ashoka” của Patan, và hai trăm viên đá 
linh thiêng khác có niên đại từ Thời kỳ LicchavI, đã được 
chứng thực tín ngưỡng Caltya. 


Sự thờ phượng Caitya là một yếu tố quan trọng 
đối với nhiều cư dân thuộc bộ lạc proto-Newar 
đến với Phật giáo Quần chúng có lẽ đã bắt đầu cử 
hành lễ hội xe kéo (bằng ngựa) Avalokitesvara / 
Rato Machindranath (Jatra/bJoto Jjatra Bungadyah 
rath) trong thời gian nửa sau của thế kỷ thứ VI. Lễ 
hội xe kéo Avalokitesvara có hình ảnh của Bồ tát 
Avalokitesvara (Quán Thế Âm) 


Cỗ xe Bunga Dyah cũng được gọi là Buủga Dyah 
Jatra mang ý nghĩa hòa bình 

LỄ rước kiệu Rato Machindranath Jatra (tiếng 
Nepal: Bhasa: S!T « 1:1:q q š 3 Y š) Đây là một trong 
những sự kiện tôn giáo lớn nhất trong thành phố và là lễ 
hội xe ngựa lớn nhất được tổ chức trong cả nước. 

LỄ hội này đã củng cố vị thế của Phật giáo liên quan 
đến các tín ngưỡng Hindu và Animist khác của Thung 
lũng Kathmandu vào thời điểm đó. 


Bốn mươi chữ khắc trên đá đã đề cập đến mười lăm tự 
viện (Vihara) của Phật giáo trong suốt thời kỳ Licchavi 
nhưng không mô tả rõ cuộc sống hàng ngày trong các tu 
viện. Trong số mười lăm tự viện Phật giáo có một số tự 
viện được đặt tên do xuất phát từ một trong những địa 
điểm tôn giáo quan trọng nhất thời bấy giờ. 


210 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Người ta không biết chắc chắn trường phái nào của 
Phật giáo nổi bật nhất vào thời điểm đó. Nhưng những 
ảnh hưởng ban đầu mạnh nhất có lẽ đến từ các trường 
Mahasanghika, Sammnitiya và Sarvastivada. Các trường 
Makhyamaka và Yogacara được cho là có ảnh hưởng 
nhiễu hơn trong giai đoạn sau này với sự xuất hiện và 
phát triển của trường phái Kim cương thừa. 

Bằng chứng khắc ghi cũng chứng minh rằng, có 
một chuỗi các phương pháp truyền thống để làm phẩm 
lễ tôn giáo. Những lễ vật này được sử dụng để tích luỹ 
phước phước báo và tạo công đức. Trong hang động 
Phật giáo vào thời kỳ đó có chữ khắc của Maharashtra, 
nơi có trước thời kỳ LicchvI. 


$. Phật Giáo trong thời kỳ Licchavi (600-1200) 


Trong thời kỳ này, một vị vua Licchav1I, Amshuverma 
đã gả con gái của mình là Bhrikuti cho vua Songtsen 
Gampo, người cai trị Tây Tạng. Theo truyền thuyết, cô 
Bhrikuti đã nhận được bình bát khất thực của Đức Phật 
như một phần của hồi môn trong đám cưới của mình và 
sau này cô đã giới thiệu Phật giáo vào Tây Tạng. Cô 
Bhrikuti cũng được tin là tái sinh của Tara“ của Phật 
giáo Tây Tạng, người được thấy trong nhiều Thangkas 
Phật giáo. Thời kỳ Lichhavi được gọi là thời kỳ vàng 
son của Phật giáo. 


2_ Tara (tiếng Phạn: tãrã; TIb. ấx, Dölma), Arya Tarä, hay Shayama Tara, 
còn được gọi là Jetsun Dölma (ngôn ngữ Tây Tạng: rJe btsun sgrol ma) 
trong Phật giáo Tây Tạng. Cô xuất hiện như một vị bô tát nữ trong Phật 
giáo Đại thừa, và là một vị Phật bà trong Phật giáo Kim Cương thừa. 
Bà được gọi là “mẹ giải phóng”, và đại diện cho những đức tính thành 
công trong công việc và thành tích. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 211 


9, Phật Giáo trong triều đại Malla (1200-1769) 

Triều đại Malla đã là thời kỳ hoàng kim của sự đồng 
bộ hóa các hình thức nghệ thuật Ấn Độ giáo và Phật 
giáo của Newar. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng 
cũng phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này. 

Trong triều đại của Jayasthiti Malla, sau khi thực 
hiện Manudharmasastra, các tu sĩ độc thân đã bị cấm 
hành nghề ở Nepal. Điều này đã nhường chỗ cho Phật 
giáo Newar decelibate. Do vậy, Phật giáo Nguyên thủy 
đã bị mất ở Nepal và sau này đã được hồi sinh vào đầu 
thế kỷ 20. 


10. Phật Giáo trong triều đại Shah (1769-1846) 


Triều đại Shah đã chứng kiến sự suy tàn của Phật 
giáo ở Nepal, nơi cuối cùng Phật giáo đã hỢp nhất với 
Ấn Độ giáo khi Gurkha của Ấn Độ giáo nổi lên. 


11. Phật Giáo trong triều đại Rana (1846-1951) 


Đã c ó một giả định rằng, do nhận thức tương đồng 
với Ấn Độ giáo Mật tông, rằng Phật giáo Newar hiện 
đại ở Nepal phần lớn đã được hấp thụ vào Ấn Độ giáo 
chính thống. Tuy nhiên, Phật giáo Newar vẫn giữ được 
một bản sắc riêng biệt và, gần như tất cả các thực hành, 
hình thức nghệ thuật và các diễn viên vẫn còn. Ở phía 
bắc, người gốc Tây Tạng tiếp tục là tập tục không thay 
đổi nhiễu của Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là trong 
trường hợp Nyimba của Tây Bắc Nepal. Mặt khác, 
Thakali, người có truyền thống đóng vai trò quan trọng 
trong xã hội Nepal nhưng vận duy trì Phật giáo Tây 
Tạng, đã bắt đầu chấp nhận Ấn Độ giáo trong những 
năm gân đây. 


212 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trong chế độ Rana chuyên quyền, một số tu sĩ Phật 
giáo Nguyên thủy đã bị trục xuất khỏi Nepal. Ngoài ra, 
việc tái khám phá vườn đsrn sanh Lumbinl, nơi sinh của 
Đức Phật, đã xảy ra trong thời kỳ Rana với sự đóng øóp 
của Tướng Khadga Sumsher Rana và những người khác. 


12. Triều đại Shah (1951-2006) 


Sau khi vương triều Rana bị lật đổ vào năm 1951, 
Phật giáo dần dần phát triển tại Nepal. Phong trào phục 
hưng Phật giáo đã thay đổi Phật giáo từ một tôn giáo 
của một số nhóm dân tộc vượt ra khỏi đẳng cấp và 
tôn giáo dân tộc ở Nepal. Hiện nay, có ba trường phái 
chính của Phật giáo đó là Phật giáo Tây Tạng, Phật 
siáo Newar và Phật giáo Nguyên thủy. 


13. Di sản thế giới của UNESCO 


Năm 1997, cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc 
liệt kê thánh địa Lâm Tỳ Ni vào Danh Sách Di Sản Thế 
CHỚI. 

Ông U Thant (một 
Phật tử Miến Điện 
giữ chức Tổng Thư 
Ký LHQ từ năm 1961 
tới năm lI97I1), khi 
tới viếng Nepal trong 
năm 1967 đã đề nghị ÿ Ả | 
Ụ na . w mm _- Tổng Thư Kỷ LHQ U Tham hội 
Lâm lỳ Ni thành một kiến Jua Mahendra của Nepal 
thánh địa cho Phật tử (rong năm 1967 
trên thế giới tới chiêm 





#i 
` .&. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 213 


bái. Tới cuối năm 1967, một phái đoàn thuộc Chương 
Trình Phát Triển LHQ (UNDP) đến Nepal để khảo cứu 
và soạn thảo bản đề nghị thiết lập thêm những kiến trúc 
xung quanh khu di tích Lâm Tỳ N¡. 

Trong năm 1970, Ủy Ban Quốc Tế Phát Triển Lâm 
Tỳ Ni (ICDL) được thành lập, với thành viên gôm đại 
diện của các quốc gia Phật Giáo trên thế giới. Từ năm 
1972, kiến trúc sư Nhật Bản Kenzo Tange bắt đầu thiết 
kế Họa Đỗ Lâm Tỳ Ni và tới năm 1978 họa đồ này 
được UNDP chấp thuận. 

Họa đồ của Kiến Trúc Sư Kenzo Tange bao gồm 
một khu đất hình vuông mỗi cạnh dài 5 miles (5x5 
miles). Nghĩa là, có diện tích rộng 25 dặm vuông 
với một khu trung tâm thuộc về Di Sản Thế Giới của 
UNESCO được gọi là Vườn Thánh (Sacred Garden). 

Lâm Tỳ Ni đã được các vị tổng thư ký LHQ lưu 
tâm từ lâu. Trong năm 1959, Tổng Thư Ký LHQ Dag 
Hammarskjold tới viếng Lâm Tỳ Ni và đã viết một bài 
thơ ngắn để nói về nơi đản sinh của Đức Phật. Sau khi 
ông Hammarskjold từ trần người ta đã tìm thấy bài thơ 
này trong nhật ký của ông. 

Tổng Thư Ký LHQ U Thant nói rằng, chuyến chiêm 
bái Lâm Tỳ Ni trong Tháng Tư năm 1967 là một trong 
những ngày quan trọng nhất trong đời ông. Và sau đó, 
ông đã thúc đẩy kế hoạch phát triển Lâm Tỳ Ni do 
LHỌ bảo trợ. 

Đương kim Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-Moon 
(người Nam Hàn) viếng Lâm Tỳ Ni tháng 11 năm 2008 
và kể từ đó ông đã sốt sắng ủng hộ kế hoạch phát triển 


214 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


“6n -GUEEA` _, 


.—- % 





vz lễ x— -258\. 


Lên 


Tổng = Kỷ %ý LHỌ Ban 
Ki-Moon viêng Lám Tỳ Ni 
tháng LI năm 2006 





"Những Si7 khắc trêntrụdá lễ š lan. r2 kaIBEIiN. 
của Vua Asoka ở Lâm Tỳ Ni Trụ đá của Vua 1soka 


—_—— 


_ ` 





Đền Thờ Hoàng Hậu Maya Devi ở Lâm Tỳ Ni 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 215 


Lâm Tỳ Ni. Ông nói: “Tôi kính ngưỡng vẻ đẹp và ý 
nghĩa sâu xa của nơi đỉn sinh Đúc Phật. Khi tới đây tôi 
nhớ tới cuộc hành trình phi thường trong đời Ngài, từ 
vị thái tử sống yên vui trong hoàng cung trở thành nhà 
sáng lập một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới. ” 


14. Sự dung hòa giữa Phật Giáo và Ấn Giáo ở 
Nepal 

Một đặc điểm đặc hữu mà hầu hết các học giả nghiên 
cứu về Phật giáo Nepal đều có cùng nhận xét đó là, sự 
dung hòa và kết hợp giữa Phật giáo và Ấn giáo của dân 
chúng tại đất nước này. Ở nhiều nơi trong nước, Ấn 
Giáo và Phật giáo đã hòa hợp với nhau tới độ tín đỗ cùa 
hai tôn giáo đều tôn thờ một số thần linh giống nhau và 
đi lễ bái trong cùng một đến thờ hoặc chùa viện. Điển 
hình là Đền/Chùa Muktinath ở miễn trung Nepal là nơi 
mà tín đồ của hai tôn giáo cùng đến lễ bái. 

Theo tài liệu của Ancent Nepal thì: “Sự kiện này 
phát xuất từ tỉnh thân bao dung tôn giáo cố hữu đã 
thấm nhuân trong đời sống của dân chúng Nepal. ”3 

Tuy rằng, ngày nay chỉ có khoảng 10% dân chúng 
xứ này là Phật tử, nhưng Nepal là quốc gia giữ một địa 
vị vô cùng quan trọng đối với lịch sử của Phật Giáo. Vì 
đầy là quê hương của dòng họ Thích-Ca và Vườn Lâm 
Tỳ Ni gần biên giới Ẩn-Độ là nơi mà Đức Phật đã thị 
hiện đản sanh; đã từng có một thời g1an Đức Phật đã trở 
lại xứ Nepal để thuyết giảng Phật pháp. 


3 Ancienf Nepal — ]ournal of the Department of Archaeology, Number 
4, July 1968, Kathmandu, Nepal. 


216 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


1 
“>¬“&2¡408 l t2 “ 





Chua Muktinath 


Nepal cũng là nơi phát xuất của một tông phái Phật 
Giáo duy nhất, mà các sử gia tin rằng đã thừa hưởng 
trực tiếp từ Phật Giáo nguyên thủy của Ấn-Độ, mà ngày 
nay không còn tổn tại ở những nơi khác, ngoài Nepal. 

Phật Giáo Nepal còn có một đặc điểm rất quan 
trọng nữa, đó là Phật tử ở đây vẫn còn bảo tôn nhiều 
kinh điển Phật Giáo hiếm có bằng Phạn ngữ. Trong đó, 
có một số kinh điển Đại Thừa — như Kinh Bát-Nhã-Ba- 
La-Mật, Kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa. 

Nepal có biên giới với Ấn-Độ và Tây Tạng, vì vậy 
lịch sử Phật Giáo của xứ này có liên quan mật thiết với 
Phật Giáo ở Ấn-Độ và Tây Tạng. 

Có một điểm đáng lưu ý khác đó là, quốc gia Nepal 
mà chúng ta thấy ngày nay chỉ mới thành hình từ thế 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 217 


kỷ XVIII. Trước đó, vùng lãnh thổ của Nepal phân chia 
thành nhiều tiểu vương quốc. 


15. Những liên hệ giữa Nepal và Ấn-Độ 


Lâm- pH -NI, nơi đản sanh của Đức Phật chỉ cách 
biên giới Ẩn-Độ khoảng 36km. 


Trong  triểu 
đại Đế Quốc 
Maurya của Ấn- 
Độ, phần đất phía 
nam Nepal nằm 
trong lãnh thổ 
của đế quốc này. 
Năm 249 trước 
Tây lịch, Vua 
Asoka của triều đại Maurya tới chiêm bái Lâm Tỳ Ni 
và đã dựng một trụ đá ở đây để ghi dấu nơi đản sanh 
của Đức Phật. 


Trong triều đại Đế Quốc Gupta (từ năm 320 trước 
Tây lịch tới năm 550 Tây lịch) của Ấn- Độ, phần lớn 
vùng đất phía Nam Nepal trở thành một nước chư hầu 
của đế quốc này. Trong thời gian đó, Phật Giáo và Ấn- 
Giáo đều thịnh hành ở Nepal và hòa thuận với nhau. 
Những bảo tháp của hai ngôi chùa nổi tiếng Boudhanath 
và Swayam-bhunath trong Thung Lũng Kathmandu 
được kiến thiết trong thời gian này. 





Sau khi Đế Quốc Gupta, sụp đổ trong năm 550, 
Phật Ciáo Ấn- Độ bắt đầu đi vào thời kỳ suy Vong dân 
dần. Tuy nhiên, những vùng của Ấn- Độ gân biên giới 
Nepal vẫn còn thuộc quyền cai trị của các tiểu vương 


218 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Phật tử thêm vài thế kỷ. Phật Giáo tiếp tục hưng thịnh 
ở Nepal và có liên hệ mật thiết với những vùng của Ấn- 
Độ mà Phật Giáo vẫn còn tôn tại. 


Trong thế kỷ thứ VI, Đại Sư Huyễn Trang của 
Trung-Hoa đã tới viếng vùng Thung Lũng Kathmandu 
và ghi nhận rằng có khoảng 2,000 vị tỳ-kheo thuộc cả 
hai tông phái Theavada và Mahayana (Đại Thừa) tu 
hành trong những ngôi chùa và tu viện tại vùng này. 


Trong Triều Đại Pala của Ấn-Độ (750-1150), tông 
phái Phật Giáo Therada ở Nepal suy yếu vì bị lấn lướt 
bởi một chỉ phái Mật Tông Ấn-Độ. Sau khi du nhập 
vào Nepal, chi phái Mật Tông này trở thành tông phái 
Phật Giáo Newar, vì tín đồ của tông phái này thuộc sắc 
tộc Newar của Nepal, đây là sắc tộc bản địa xuất phát 
trong vùng Thung Lũng Kathmandu từ thời tiên sử. 


Các quốc vương thuộc Triều Đại Pala là những 
vị vua Phật tử cuối cùng của Ấn-Độ. Tới năm 1200 
Triều Đại Pala sụp đổ và Phật Giáo Ấn-Độ lâm vào 
tình trạng suy vong trầm trọng, khiến cho đa số những 
chùa và những học viện Phật giáo cũng ngưng hoạt 
động. Tuy nhiên, trong thời gian đó tông phái Phật 
Giáo Newar vẫn tiếp tục phát triển trong vùng Thung 
Lũng Kathmandu. 


Từ năm 1200 tới năm 1769, Triều Đại Malla cai trị 
vùng Thung Lũng Kathmandu, và trong thời ø1an này 
Phật Giáo và Ấn-Giáo ở Nepal đã giao thoa và ảnh 
hưởng lẫn nhau, khiến cho một số phương diện thuộc 
về nghệ thuật và văn hóa của hai tôn giáo đã pha trộn 
với nhau. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 219 


16. Ảnh hưởng của Tây Tạng 

Phật Giáo du nhập Tây Tạng từ Ấn-Độ trong thế 
kỷ thứ VII, tới thế kỷ thứ VIII có những đại sư từ Ấn- 
Độ sang Tây Tạng để truyền bá đạo pháp, trong khi đó 
cũng có nhiêu Phật tử từ Tây Tạng sang Ấn-Độ du học. 
Phần lớn những chuyến du hành của hai phía đều đi qua 
Nepal, do đó họ đã đương nhiên tạo ảnh hưởng tới Phật 
Cáo Nepal. 

Phật Giáo đã du nhập Tây Tạng sau khi Quốc vương 
Songtsen Gampo (Tùng Tán Cán Bố) kết hôn với hai 
công chúa đều là Phật tử từ hai nước láng giêng Trung 
Hoa và Nepal. 

Tình trạng chung sống hòa bình giữa Phật Giáo và 
Ấn Giáo ở Nepal chấm dứt trong năm 1768, khi những 
di dân Ấn Giáo thuộc sắc tộc Gurkha chạy trốn các đạo 
binh thánh chiến Hồi Giáo và lấn chiếm những phần 
đất của các sắc dân khác ở Nepal, rồi người Gurkha đàn 
áp Phật Giáo và tôn thờ Ấn Giáo thành quốc giáo trong 
toàn cõi Nepal. 

Một sự kiện quan trọng đối với lịch sử Phật Giáo 
Nepal là vào cuối thế kỷ XIX, một nhà khảo cổ người 
Đức đã tìm thấy trụ đá của Vua Asoka ở Lâm Tỳ Ni. 
Đây là một biến chuyển quan trọng đối với Phật tử 
khắp thế giới và khiến cho tổ chức Phật Giáo quốc tế 
Mahabodhi Society (Hội Đại Bồ-Đề) khởi động những 
kế hoạch tái thiết Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật 
đạt giác ngộ. Sau khi tìm thấy trụ đá của Vua Asoka, 
Mahabodhi Society cũng thúc đẩy nỗ lực phục hồi tông 
phái Nam tông ở Nepal. 


220 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Vào nửa đầu của thế kỷ XX, dưới sự trị vì của 
triều đại Rana, với mục đích ngăn chận sự hồi sinh 
của Phật giáo Nguyên thủy ở Nepal, vào năm 1926 
và năm 1944 chính phủ đã tiến hành một chiến dịch 
đàn kể từ khi họ không chấp nhận Nepal Bhasa và 
Phật giáo. Triều đại Rana đã lưu đày 5 tu sĩ Phật giáo 
vào năm 1926 là quý ngài Mahapragya, MahavIryya, 
Mahachandra, Mahakhanti, Mahagnana và 6 tu sĩ Phật 
giáo vào năm 1944 gồm có Pragyananda, Dhammalok, 
Subhodhananda, Pragyarashmn, Prasgyarasa, RatnaJyotI, 
Agga Dhamma và Kumar Kashyap. Năm nhà sư bị trục 
xuất vào năm 1926 đã đến Bodh Gaya ở Ấn Độ và sau 
đó đã đến Miến Điện và Tây Tạng. Tám nhà sư bị trục 
năm 1944 đã đến Kushinagar và Sarnath ở Ấn Độ. 


Năm 194ó, một phái đoàn thiện chí từ SrI Lanka 
đến thăm Kathmandu đã đặc biệt nhấn mạnh rằng, Đức 
Phật đã được sinh ra ở Nepal, vì vậy những người theo 
Đức Phật được tự do thực hành đức tin của họ. Sau đó 
lệnh cấm được huỷ bỏ và, các nhà sư đã trở lại để cống 
hiến khả năng của mình cho nỗ lực xiến dương chánh 
pháp. Năm 1951, sau một cuộc cách mạng, triều Đại 
Rana bị lật đổ, nên dân chủ được thiết lập từ đó các 
cuộc đàn áp Phật giáo công khai đã chấm dứt. 

Sau cuộc nổi dậy chống Trung Cộng ở Tây Tạng 
năm 1959, nhiều tu sĩ Tây Tạng chạy sang các nước 
láng giêng tị nạn. Phân đông họ vượt biên giới sang 
Ấn- Độ, nhưng cũng có nhiều vị chạy sang định cư ở 
Nepal. Ngày nay ở Nepal có khoảng 3000 tu viện Tây 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 221 


Tạng, và phần lớn những tu viện này đã thiết lập trong 
hậu bán thế kỷ XX, sau khi Tây Tạng bị Trung Cộng 
xâm chiếm. 

17. Tông phái Phật Giáo Newar ở Nepal 

Có hai điểm quan trọng khiến cho Nepal giữ một 
địa vị đặc biệt trong lịch sử Phật Giáo: 

1. Đây là quê hương của gia tộc Thích Ca và là nơi 

đản sanh của Đức Phật. 

2. Đây là nơi phát xuất của một tông phái Phật 

Giáo độc nhất trên thế giới; đó là tông phái Phật 
Giáo Newar của Nepal. Người Newar là sắc tộc 
bản địa đã sinh sống trong vùng Thung Lũng 
Kathmandu từ thời tiên sử. 

Tông phái Phật Giáo Newar phát. xuất từ Kim Cang 
Thừa và các học giả Phật Giáo tin rằng những giáo lý 
của họ thuộc về Kim Cang Thừa Ấn- Độ trước khi Phật 
Giáo Ấn Độ suy tàn. 


Một số người chỉ trích rằng, tông phái Newar pha 
trộn giửa Phật Giáo và Ấn Giáo sâu đậm tới độ khó có 
thể phân biệt họ với Ấn Giáo. Các học giá Tây phương 
nhận xét răng tông phái Newar pha trộn Phật Giáo Tiểu 
Thừa với Ấn Giáo, nhưng đã trở thành khác biệt với cả 
hai tôn giáo gốc này. 


Một trong những đặc điểm của Phật Giáo Newar 
là duy trì hệ thống phân chia giai cấp trong tăng già. 
Trong đó, có một giai cấp gồm các tu sĩ Mật Tông được 
phép kết hôn, lập gia đình, và lưu truyền chức vụ tôn 
ø1áo của họ cho những người con traI trong ø1a đình. 


B220) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Phật giáo Newar đã tạo những tác phẩm nghệ thuật 
và kiến trúc nổi tiếng. Còn một đặc điểm quan trọng 
nữa đó là họ là tông phái Phật giáo duy nhất trên thế 
giới vẫn còn giữ những kinh điển bằng Phạn ngữ. 

Tông phái Phật giáo Newar bắt đầu thành hình ở 
Nepal trong khi Triễu đại Pala đang Ca1 tTỊ Ấn Độ. 
Đây là triều đại Phật giáo cuối cùng ở Ấn Độ, trị vì 
từ giữa thế kỷ thứ VIII tới giữa thế kỷ thứ XII. Nhiều 
nghi thức và giáo điều Mật tông độc nhất của họ có 
lẽ đã được lưu truyền trực tiếp từ những tu viện Mật 
tông Ấn Độ từng được các quốc vương trong triều đại 
Pala bảo trợ. 


Vì vậy, có những học giả tin tưởng rằng họ có thể 
cán cứ vào Phật giáo Newar để suy luận về Mật Tông 
Ấn Độ trước khi Phật giáo Ấn Độ suy tàn. 


18. Bảo tồn kinh điển Phạn ngữ 

Newar là tông phái Phật giáo duy nhất trên thế giới 
vẫn còn duy trì những kinh điển bằng Phạn ngữ. Họ 
cũng bảo tôn, những bản sao lâu đời nhất của nhiều bộ 
kinh điển Kim Cang Thừa và Đại Thừa như Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. 


Các ngôi chùa của tông Newar vận còn lưu trửứ 
nhiều kinh điển đã được sao chép ở ở Ấn Độ trong hai 
thế kỷ X, XI. Và đã được đem sang Nepal. Nhiều bản 
gốc của kinh điển Đại Thừa bằng Phạn ngữ đã bị thất 
lạc, vì vậy những bản sao được lưu giữ ở Nepal rất 
quan trọng. Các học giả nói rằng nếu không nhờ có 
sự bảo tồn kinh điển Phạn ngữ của Phật tử Newar thì 
ngày nay những kinh điển đó chỉ còn lại những bản 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 223 


dịch sang Tạng văn và Hán văn, và những bản dịch 
này có khi thiếu chính xác. 

GHI CHÚ: Phân lớn nội dung bài này căn cứ vào tài 
hiệu Anh ngữ của Barbara QˆBrien — wWwW.dbOMf.COM. 


19. Thung lũng Kathmandu với những di sản 
thế giới 

Thung Lũng Kathmandu, vây quanh thủ đô Kath- 
mandu của Nepal và xung quanh là những đôi núi xanh 
tươi, với cao độ 1,300m so với mặt nước biển và hậu 
cảnh là rặng núi Hy-Mã-Lạp-Sơn hùng vĩ. Một chị 
nhánh của Sông Hằng chảy qua thung lũng giúp cho 
vùng đất này trở thành phì nhiêu để canh tác. 

Từ thời xa xưa, Thung Lũng Kathmandu đã trở 
thành nơi thiêng liêng đối với Phật Giáo và Ấn Giáo. 
Đông thời cũng là điểm giao lưu về thương mại và văn 
hóa của vùng Nam Á-Châu. 

Các ngành nghệ thuật tôn giáo đã phát huy nét mỹ 
tú trong vùng này, với khoảng 130 di tích lịch sử quan 
trọng bao gồm: đến chùa, lâu đài và những tượng điêu 
khắc. Trong đó, có những địa điểm hành hương dành 
cho tín đồ Phật Giáo và Ấn Giáo. 

Trong ba thành phố Kathmandu, Patan và Bhak- 
tapur có những kiến trúc nổi tiếng nhất của Nepal. Năm 
1979 cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã liệt kê 
Thung Lũng Kathmandu vào danh sách DI Sản Văn 
Hóa Thế Giới. 

Những di sản thế giới của Thung Lũng Kathmandu 
bao gồm 7 nhóm đển-chùa và kiến trúc. Với những giá 
trị lịch sử nghệ thuật và văn hóa này giúp cho Thung 


224 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Lũng Kathmandu trở thành địa điểm nổi tiếng trên thế 
giới. Trong số bảy nhóm di sản văn hóa thuộc Thung 
Lũng Kathmandu có những tòa Bảo tháp Phật Giáo 
trong khuôn viên của hai ngôi chùa Boudha-nath và 
Swa-yam-bhu-nath. 

Trong thời gian Phật Giáo và Ấn Giáo phát triển 
được truyền bá sang những nước Á Châu, hai tôn giáo 
này đã phát triển hài hòa tốt đẹp ở Nepal và từ thế kỷ 
thứ V (Tây lịch) đã tạo nên những công trình nghệ thuật 
và kiến trúc với những đặc điểm cho thấy rằng hai tôn 
giáo cùng phát xuất từ Ấn Độ đã ảnh hưởng lẫn nhau. 


Chùa Boudhanath 


Chùa Boudha-nath tọa lạc ở phía đông-bắc thủ đô 
Kathmandu và cách trung tâm thành phố khoảng 11km, 
được coi là bảo tháp hình bán cầu lớn nhất ở Nepal. 


Sau khi có nhiễu người Tây Tạng chạy sang Nepal 
tị nạn từ thập niên 1950 họ đã kiến tạo hơn 50 tu viện 
Tây Tạng xung quanh Chùa Boudha-nath. 





PT '°u " 


Chua Boudha-nath 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 225 


Tài liệu lịch sử ghi rằng, Vua Siva-deva thuộc triều 
đại Lic-cha-vi của Nepal đã kiến tạo ngôi chùa này 
trong thế kỷ thứ VI. Nhưng cũng có những tài liệu khác 
cho rằng Vua Ngật-lật-song Đề-Tán của Tây Tạng đã 
xây chùa này vào thế kỷ thứ VI. 

Ngôi chùa vĩ đại này đã bị hư hại nhẹ trong trận 
động đất ở Nepal Tháng Tư năm nay, 2015. 


Chùa Swayarnbhunath 


Chùa Swa-yam-bhu-nath, tọa lạc trên một đỉnh 
đổi phía Tây của thủ đô Kathmandu, được kiến tạo 
trong triều đại Lic-cha-vi của Nepal. Chùa Swa-yam- 
bhu-nath được xem là một trong những địa điểm hành 
hương tôn quý nhất của Phật tử Nepal. Phật tử Tây 
Tạng xem đây là ngôi chùa tôn quý hạng thứ nhì sau 
Chùa Boudha-nath. 


Khu khuôn viên rộng lớn trên đỉnh đôi của Chùa Swa- 
vam-bhu-nath gồm có một bảo tháp (stupa) lớn và nhiều 





Chua Swa-yam-bhu-nath 


226 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


ngôi chùa nhỏ xung quanh. Trong thời gian gần đây Phật 
tử Tây Tạng đã kiến tạo thêm tu viện, thư viện và viện 
bảo tàng trong khuôn viên của ngôi chùa này. Ngoài ra, 
chung quanh địa điểm này còn có những cửa tiệm bán 
kỷ vật, nhà hàng và khách sạn. Đa số hình ảnh và tượng 
trong Chùa Swa-yam-bhu-nath, thuộc về truyền thống 
Phật Giáo Mật-Tông Nepal. Tuy nhiên, Phật tử trên thế 
giới thuộc mọi tông phái đều đến chiêm bái, và nhiều tín 
đồ Ấn Giáo cũng thường đến chiêm bái. 

Một bia đá được tìm thấy trên ngọn đôi của Chùa 
Swa-yam-bhu-nath đã ghi rằng, ngôi chùa này đã được 
Vua Mana-deva của Nepal kiến tạo năm 640. Tuy đây 
là chùa Phật Giáo, nhưng ngôi chùa này cũng được giới 
tín đồ Ấn Giáo tôn sùng. Có những quốc vương Nepal 
là tín đồ Ấn Giáo đã tới đây để chiêm bái. 


Mười tám ngôi chùa và đên thờ ở thành phố Patan 


Patan là một thành phố cổ xưa tọa lạc phía Nam 
thủ đô Kathmandu, với 18 ngôi chùa và đến thờ có tầm 
cỡ lớn, và trong lịch sử đã có nhiều liên hệ với Phật 
Giáo. Khi Vua Ashoka viếng Nepal trong thế kỷ thứ II 
trước Tây Lịch, con 
gái ngài là Công 
Chúa Chharu-mafI 
đã xin ở lại Nepal 
để thiết lập thành 
phố Patan và sau đó 
Công Chúa vào trụ 
trì một tu viện do E 
chính bà kiến thiết “® 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 227 


ở đây. Đa số những bức tượng Phật của Nepal đã được 
tạo ở Patan. 


Trong vùng xung quanh Patan có bốn đại bảo tháp 
gọi là “Bảo Tháp Ashoka” đã được thiết lập tại 4 hướng 
Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngoài ra, còn có nhiều “Tiểu 
Tháp Ashoka” ở những nơi lân cận. Sự kiện này cho 
thấy Vua Ashoka đã truyền bá Phật Giáo rộng rãi trong 
vùng Thung Lũng Kathmandu từ thời rất xa xưa. 


Chùa Mahaboudha 


Ở phía Nam thành 
phố Patan có ngôi chùa 
Maha-boudha rất nổi 
tiếng. Ngôi chùa này 
còn được gọi là “Chùa 
9000 Tượng Phật” vì 
trên 9000 phiến đá xây 
chùa đều có khắc hình 
Đức Phật. 

Một chi tiết đáng 
kể đó là, kiến trúc của 
ngôi chùa được mô 
phỏng theo kiểu mẫu 
của Chùa Maha-bodhi ở 
Bồ-Đề Đạo-Tràng, Ấn 
Độ. Trong thế kỷ XVI, 
nhiều Phật tử Nepal 
thường đi hành hương 
tới Bồ-Để Đạo-Tràng. Chùa Maha-boudha ở Patan do 
vị Thây Nepal tên là Pandit Abhaya Raj khởi công kiến 
tạo sau khi ngài đi hành hương ở Bồ-Đề Đạo-Tràng và 





228 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


trở về Patan đem theo kiểu mẫu của Chùa Mahabhodi. 
Năm 1555, Thầy Abhaya Raj cùng với 5 người con trai 
của ông bắt đầu công trình kiến thiết. Sau khi thầy và 
5 người con từ trần lúc ấy ngôi chùa vẫn chưa hoàn tất 
công việc xây cất, vì vậy phải cần tới hai thế hệ kế tiếp 
của gia đình này mới hoàn tất công trình kiến thiết vào 
năm 1601- và Quốc Vương Siva-singh đã tới chủ tọa lễ 
khánh thành. 


Chùa Thế Giới Hòa Bình ở Pokhara 


Chùa Thế Giới Hòa Bình (World Peace Pagoda) ở 
Po-kha-ra là một trong số nhiễu ngôi chùa cùng kiểu 
mẫu được kiến tạo ở Nepal và nhiều nơi trên thế giới, 
với mục đích phát huy những giáo lý từ bi, bình đẳng, 
hòa bình và bất bạo động của Đạo Phật. 

Sau khi chứng kiến những hậu quả tàn khốc do hai 
trái bom hạch tâm thả xuống hai thành phố Hiroshima 
và Naga-sakI ở Nhật Bản năm 1945, gây tử vong cho 
hơn 150,000 người, Đại Sư Nichi-datsu Eiji (#£J#t Hš 
—1885-1985), thuộc một chi phái của Nhật-Liên Tông, 
đã phát đại nguyện là sẽ kiến thiết 100 ngôi Chùa Thế 
Giới Hòa Bình ở Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới để 
cổ động cho nên hòa bình chung của thế giới nhân loại. 

Tại Nepal có hai ngôi Chùa Thế Giới Hòa Bình, 
một ngôi ở Thánh Địa Lâm-Tỳ-NI và một ngôi ở Po- 
khara, thành phố lớn thứ ba của Nepal. cách phía Tây 
thủ đô Kathmandu khoảng 200km. 

Ngôi Chùa Thế Giới Hòa Bình ở Po-khara là địa 
điểm thu hút nhiều du khách. Khi tới đây họ được dịp 
chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của rặng núi Hy 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 220 
















: “SỔ ko viec | 
=—= IWORLĐPEACE PAGODA‡ 


Chùa Thể Giới 
Htli5:‡4 #6 tước 


Hoa Bình ở 
Thanh Địa 
Lãm-Tỳ-NI 


230 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Mã Lạp Sơn và Hồ Fewa Lake trong Thung Lũng Po- 
khara. 


Chùa Thế Giới Hòa Bình ở Po-khara có đỉnh cao 
34m và đường kính rộng I00m. Ngôi chùa này có hai 
tầng, để du khách và Phật tử đi xung quanh theo chiều 
kim đồng hồ. Trên tầng thứ nhì, có bốn tượng Phật ở 
bốn góc mô tả bốn địa điểm và sự kiện trọng đại nhất 
trong đời Ngài. 

Đó là: Nơi Ngài đản sanh ở Lâm Tỳ NI, nơi Ngài 
đạt giác ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Ngài chuyển Pháp 
Luân ở Vườn Lộc Uyển, và nơi Ngài nhập Niết Bàn ở 
Kushinagar. 


Tụ viện Kopan 

Kopan là một tu viện của Phật CGiáo Tây Tạng, được 
thiết lập vào năm 1969, gần Chùa Boudha-nath thuộc 
vùng phụ cận thủ đô Kathmandu. Tu viện này là thành 
viên của Kim Hội Bảo Tôn Truyền Thống Đại Thừa 
(Foundation for the Preservatlon of the Mahayana 
Tradition-FPMT), một mạng lưới quốc tế gồm những 
trung tâm truyền bá Phật Pháp do chư Tăng và Phật Tử 
Tây Tạng điều hành. 

Tu Viện Kopan, đã trở thành nổi tiếng trên thế giới 
nhờ có những khóa học đoán kỳ, kéo dài một tháng. 
Được khai giảng ở đây từ năm 1971, dành cho những 
người Tây phương muốn học hỏi về Phật Giáo và thực 
tập Thiên Quán. 

Những khóa học này phối hợp những bài giảng giáo 
lý theo truyền thống Bồ-đề Đạo Thứ Đệ (£?#ÌlZX 2B 
nữn) của Tây Tạng, cùng với những cuộc thảo luận vấn 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 231 


đáp, những buổi thực tập Thiển-Quán dưới sự hướng 
của chư tăng Tây- Tạng và những lớp dạy làm các món 
ăn chay. 


Ngày nay Tu Viện Kopan bao gồm hai cơ sở riêng 
biệt: Tu viện chính dành cho khoảng 400 Tăng sĩ tọa 
lạc giữa đỉnh Đôi Kopan, và tu viện phụ thuộc ở gần 
đó, dành cho chư NI. Trong năm 1979, Lạt-Ma Thubten 
Yeshe thiết lập Nữ Tu Viện Kopan để đào tạo nhân tài 
và cung ứng nơi tu hành cho nữ giới, theo khuôn mẫu 
gần giống như tu viện dành cho Tăng sĩ ở Kopan. Khi 
mới thành lập trong năm 1979 nữ tu viện chỉ có 4 nữ 
tu sĩ. Ngày nay, 36 năm sau, con số đó đã tăng lên tới 
gần 400 người. 


Khách thập phương từ khắp nơi trên thế giới tới 
đây để học hỏi, thực tập Phật Pháp và thiển-quán, 
đồng thời được sống trong bầu không khí tâm linh 
tịch mịch, với phong cảnh tuyệt đẹp của vùng chân 
núi Hy-Mã-Lạp-Sơn. 


Tôn chỉ của những khóa tu học này là giúp cho khóa 
sinh từ khắp nơi trên thế giới phát triển đầy đủ tiềm 
năng trí huệ, tâm linh, và từ bị. 

Đa số khóa sinh là những người ngoại quốc đã mất 
niềm tin đối với lối sống quá trọng vật chất của xã hội 
Tây phương ngày nay, và muốn đi tìm lối sống có thể 
đáp với nhu câu tâm linh tối thiết. Họ rủ nhau tới thụ 
huấn và thực hành từ sự hướng dẫn của các vị lạt-ma. Có 
nhiều người trong số đó đã xin ở lại để thọ giới lạt-ma và 
họ đã thành lập một Tăng-đoàn gồm những người Tây 
phương với sự hướng dẫn của vị Lat-Ma Thubten Yeshe. 


232 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Khóa học đầu 
tiên, khai giảng 
trong năm l971, 
chỉ có 25 khóa sinh ' 
tham dự. Khóa thứ 
nhì trong năm 1972, 
số người tham dự 
tăng lên gấp đôi. : i _—— 
Tới năm 1973 số khách du lịch nghe thuyêt giảng 
người tham dự lên tới khoảng 200. Ngày nay, mỗi khóa 
có hơn 250 người từ khắp nơi trên thế giới tới dự. 





Kết Luận 

Phật giáo tại Nepal bao gồm có ba truyền thống 
lớn: Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa và, 
truyền thống Phật giáo Tây Tạng là truyền thống phát 
triển mạnh nhất, đặc biệt là tại miền bắc Nepal. Phật 
giáo Newar Vajrayana phát triển mạnh ở Thung lũng 
Kathmandu. Những tu viện của Phật giáo Theravada 
phần lớn đều tọa lạc trong Thung lũng Kathmandu. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO NEPAIL 233 


Ngày nay, để đào tạo Tăng tài cũng như giúp cho 
những sinh viên muốn tìm hiểu Phật giáo, các Phật học 
viện tại Nepal đã mở khoa Phật học bằng ngôn ngữ 
ở vùng Himalaya gồm Tây tạng, Sanskrit và Nepal. 
Trung tâm Phât Giáo Đại Thừa Nepal ở Kapan thành 
lập vào năm 1970, là một Trung tâm uy tín và rất nổi 
tiếng về khoa Phật học. Trung tâm này cũng hướng 
dẫn thực tập Thiên định và có nhiều người Tây phương 
đến để tu tập. Năm 2002, Học viện Rangjung Yeshi 
hợp tác với Đại học Kathmandu để mở khoa Phật 
học với cấp bậc đại học. Năm 2009, Học viện Phật 
giáo Quốc tế Rangjung Yeshi đã thiết lập chương 
trình học trực tuyến để giúp cho các sinh sinh khắp 
nơi trên thế giới có điều kiện nghiên cứu Phật học. 
Học viện Rangjung Yeshe nằm trong khuôn viên tu viện 
Ka - Nvying Shedrub Ling, nơi bảo tháp Boudhanath di 
sản Phật giáo được UNESCO công nhận. Nhiều Phật 
học viện tại Nepal nầng các khóa học với chương trình 
ngắn hạn của khoa Phật học lên cấp bậc đại học. 

Có thể nói, Nepal là quê hương của Đức Phật, vì 
Đức Phật đã thị hiện đản sanh tại Nepal vào năm 664 
trước Tây lịch và ngày xưa quốc gia này là một vùng 
lãnh thổ của Ấn Độ. Mặc dù ngày nay, Phật giáo chỉ 
có khoảng 11% trên đất nước Nepal, nhưng giáo lý của 
đạo Phật đã hòa quyện một cách sâu đậm vào dòng văn 
hóa và nếp sống đặc thù của dân chúng tại xứ sở này. 
Nhất là những ngôi tháp cổ xưa của Phật giáo nơi mà 
người dân ở Nepal xem như là chốn thiêng thiêng mầu 
nhiệm nhất để ký thác niềm tin của họ đã và đang là 
những dấu ấn đây ấn tượng hiện nay. 


LI(H $Ú PHẬT 0IÁ( TÍCH LAN 
(ÿRI LANKA) 





PHÁT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 


1. Bối cảnh địa lý và lịch sử 

Tên nước Sri Lanka (Tích-Lan), trong tiếng Việt bắt 
nguồn từ tiếng Hán-Việt do phiên âm từ chữ Ceylon, 
tên cũ của Tích Lan trước khi đổi tên thành Sri Lanka 
vào năm 1972. 


Hòn đảo Sri Lanka nằm trong Ấn Độ Dương, phía 
tây nam Vịnh Bengal và phía đông nam Biển Ả Rập. 
Vịnh Mannar và Eo biển Palk ngăn cách đảo này với 
tiểu lục địa Ấn Độ. Hai điểm gần nhất giữa Tích-Lan 
và Ấn- Độ chỉ cách nhau 40 dặm. 

°_ Diện tích 65,610 km, Tích-Lan bằng khoảng 1/5 
diện tích Việt Nam. 

°_ Dân Số: Vào giữa năm 2014, Tích-Lan có dân số 
trên 2Ï triệu. 

Sự gần gũi với Tiểu Lục Địa Ấn- Độ, đã khiến cho 
Tích-Lan có liên hệ mật thiết về văn hóa với Ấn- Độ kể 
từ thời xa xưa. Với vỊ trí nằm trên trục giao thông hàng 
hải giữa Ấn- Độ Dương, Tích-Lan đã chịu ảnh hưởng từ 
nhiều phía, gồm các nền văn minh ở Á Châu, và với cả 
vùng Cận Đông. 


238 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


D ˆị 





Quốc kỳ Tích Lan 


Trong năm 
1948, sau gần 150 
năm là thuộc địa 
của Đế Quốc Anh, 
Tích Lan được 
trao trả độc lập và 
là một thành viên 
trong Khối Thịnh 
Vượng Chung 
(Commonwealth). Bản đồ Tích Lan (Sri Lanka) 


2. Thành phần tôn giáo 

Dân chúng Tích-Lan gồm có hai sắc dân chính yếu 
là người Sinhala (chiếm 75% tổng số, phần đông là 
Phật tử) và người Tamil (gồm khoảng 15%, với đa số 
là tín đồ Ấn- Độ Giáo). Còn lại là những sắc dân khác, 
gôm tín đồ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. 


3. Lịch sử Phật Giáo Tích Lan 


Tích Lan là nơi đầu tiên đón nhận Phật Giáo từ Ấn 
Độ. 

Khi Đạo Phật bắt đầu được truyền bá ra bên ngoài 
Ấn- Độ, thì xứ Gandhaha (phía Tây-Bắc Ấn- Độ) và hòn 
đảo Tích-Lan là hai nơi đầu tiên tiếp nhận các phái 
đoàn hoằng dương giáo pháp. Nhưng, về sau Phật Giáo 


QUYỀN I » LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 239 


đã suy vong ở Gandhaha, giống như ở Ấn-Độ; trong 
khi đó, Tích-Lan được coi là nơi Phật Giáo đã tôn tại 
liên tục lâu đời nhất trên thế giới — suốt từ thế kỷ thứ II 
trước Tây Lịch cho tới nay. 

Ngày nay, khoảng 80% dân chúng Tích-Lan là tín 
đồ của Phật Giáo theo truyền thống Nam Tông. 


Đạo Phật, đã được truyền bá từ Ấn-Độ sang Tích- 
Lan trong triểu đại của Vua Ashoka (vua A Dục). Khi 
ông gởi Hoàng Tử Mahinda lãnh đạo một phái đoàn 
truyền giáo sang Tích-Lan trong triều đại của Vua 
Devanamprya Tissa (250-210 BC). 

Vài nắm sau 
đó, Vua Ashoka lại 
gởi Công Chúa Tỳ- 
Kheo-NI có pháp 
danh là Sanghamitta 
(Tăng-G1à-Mật- 
Đa) sang Tích-Lan 
cùng với một nhánh 
đã được chiết từ 
cây Bồ-Đềể mà Đức 
Phật đã đạt giác ngộ 
trong khi nhập đại 
định và thành đạo 
dưới gốc cây đó. 





ng 2221/77 .75672 
Cóng Chúa Tỳ-Kheo-Ni pháp danh 
Saneham1ra (Tang-Gia-Mát-Đa) 
sang Tĩch-Lan cung với một nhánh 

cây Bồ-Đề 


Ngày nay cây 
bô-đề cổ thụ mọc 
lên từ nhánh đó vẫn 
còn tồn tại. 


240 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


ví VIP KcaỦÝ VI ly “L4 Ý gỗ b { rủy 
TM Ti  N _ 
xo TRE “Ã: mi và lệ 


\ cm mu 12 
ty 
su) AW 


KP ví Kiế ứS 





CB Bồ đệ Ta sử tại Tích Lan 


Phật Giáo du nhập Sri Lanka vào khoảng năm 250 
trước Tây lịch. Vào thời điểm đó, vua của Sri Lanka là 
Devanampiya đã phát tâm quy y Tam Bảo và trở thành 
một Phật tử thuần thành, Vua Devanampiya xây dựng 
Mahavihara (Đại Tự) và Đại tự này đã trở thành Trung 
tâm của Thượng Tọa bộ tại Tích Lan. 


Chỉ trong vòng một thế kỷ, với sự hậu thuần tích 
cực của triểu đình và với sự hết lòng xiến dương chánh 
pháp của chư Tăng và quân chúng phật tử mọi giới, 
Phật Giáo đã trở thành quốc giáo tại Tích Lan và rất 
nhiễu phật sự lớn được chu toàn một cách viên mãn 
như xây dựng tháp để thờ Xá lợi Phật, triều đình đã xác 
quyết Tích Lan là quốc gia Phật Giáo và những quốc 
vương theo Phật Giáo mới được trị vì đất nước. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 24] 


4. Thời kỳ Anuradhapura 


Từ thời kỳ Anuradhapura ở thế ký II trước Tây lịch 
cho đến năm 993, nghệ thuật Phật Giáo Tích Lan đã 
khởi sắc và tạo nên nhiều dấu ấn đầy ấn tượng. 


Vương triểu Vijaya của các vị vua vẫn tiếp tục với 
những gián đoạn ngắn ngủi, cho đến năm 65 sau Tây lịch, 
khi Vasabha, một thành viên của hoàng tộc Lambakanna, 
thành lập triều đại Lambakanna. Lambakannas cai trị 
trong khoảng bốn thế kỷ. VỊ vua đáng chú ý nhất của 
họ là Mahasena, trị vì từ năm 276 đến năm 303. Vua 
Mahasena đã xây dựng nhiều hệ thống thủy lợi lớn và 
phát tâm hỗ trợ các giáo phái Phật giáo. 

Vào năm 432, một cuộc xâm lược của người Pandyan 
từ miền nam Ấn Độ đã chấm dứt triều đại Lambakanna 
và, đã cai trị Sinhalese trong một thời gian ngắn. 
Dhatusena (459-477) đã đánh bại Pandyas và tái lập 
quyền cai trị của người Sinhala với dòng dõi của các vị 
vua Moriya. Con trai của ông là Kashyapa Ï trị vị từ năm 
477 đến năm 495 đã chuyển thủ đô từ Anuradhapura 
đến pháo đài đá Sigiriya. Sau khi Kashyapa lên ngôi, 
thủ đô được dời về lại Anuradhapura. 

Từ thế kỷ thứ VII, đã có Sự g1a tăng sự tham gia của 
các cường quốc miễn nam Ấn Độ vào lĩnh vực chính trị 
của quốc đảo và sự hiện diện của lính đánh thuê người 
TamIl trong và xung quanh thủ đô. Manavamma, một 
người chạy trốn hoàng gia Sinhalese, được đặt lên ngai 
vàng vào năm 684 với sự hỗ trợ của các nhà cai trị 
Pallava ở miền nam Ấn Độ. 


Manavamma thành lập triều đại Lambakanna thứ 
hai, trị vì ở Anuradhapura trong khoảng 400 năm. Triều 


242 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đại đã sản sinh ra một số vị vua nổi tiếng, người củng 
cố và mở rộng quyên lực chính trị Sinhalese. Trong 
thời kỳ này, sự tham gia của Sinhalese với miền nam 
Ấn Độ thậm chí còn gần gũi hơn. Các vị vua Sinhalese 
bị lôi kéo vào các trận chiến triều đại giữa Pandyas, 
Pallavas và Colas. Các cuộc xâm lược từ miền nam Ấn 
Độ đến Sri Lanka và các cuộc tấn công trả đũa là một 
hiện tượng tái diễn. Vào thế kỷ thứ 10, sức mạnh chính 
trị và quân sự của đảo đã suy yếu vì chủ nghĩa đặc thù 
khu vực và chiến tranh quốc tế; Kẻ thù Colas Hồi vì 
liên minh Sinhalese với Pandya, đã tấn công và chiếm 
vương quốc Sinhalese năm 993 và sáp nhập Rajarata (ở 
vùng trung tâm phía bắc Sri Lanka) như một tỉnh của 
đế chế Cola. Cuộc chinh phạt được hoàn thành vào năm 
1017, khi Colas chiếm được tỉnh Ruhuna phía nam. 


5. Thời kỳ Polonnaruwa 


Colas chiếm Sri Lanka cho đến năm 1070, khi 
Vijayabahu giải phóng hòn đảo và tái lập quyên lực 
Sinhalese. Ông đã chuyển thủ đô về phía đông là 
Polonnaruwa, một thành phố dễ bảo vệ hơn trước 
các cuộc tấn công ở phía nam Ấn Độ và điều khiển 
tuyến đường đến Ruhuna. Thủ đô ở đó trong khoảng 
150 năm. VỊ vua nổi bật nhất thời kỳ Polonnaruwa là 
Parakramabahu Ï (trị vì [I53-I156), người mà vương 
quốc được hưởng sự thịnh vượng lớn nhất. Ông tuân 
theo một chính sách đối ngoại mạnh mẽ, phái một đoàn 
thám hiểm hải quân trừng phạt đến Myanmar (Miến 
Điện) và đưa quân đội xâm chiếm vương quốc Pandyan; 
tuy nhiên, những sáng kiến này không đạt được thành 
công vĩnh viễn. Sau Parakramabahu I, ngai vàng truyền 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 243 


sang triều đại Kalinga và ảnh hưởng của miễn nam Ấn 
Độ tăng lên. Nissankamalla (trị vì khoảng 1186-1896) 
là người cai trị hiệu quả cuối cùng của thời kỳ này. Vị 
vua cuối cùng của Polonnaruwa là Magha (tị vì 1215- 
1236). một nhà thám hiểm đến từ miền nam Ấn Độ, 
người nắm quyễn lực và cai trị khắc khe. 


6. Vương triều và Phật Giáo 


Vương quyền là thể chế chính trị thống nhất trong 
thời kỳ Anuradhapura và Polonnaruwa, một biểu tượng 
cho mục tiêu và thành tựu của người Sinhalese. Với 
những ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo, tất cả các vị 
vua đều là Phật tử và hành trì lời Phật dạy. Sự hỗ trợ 
và phước lành của chư Tăng được coi là thiết yếu cho 
một triều đại hòa bình và liên tục. Mối liên hệ tốt đẹp 
giữa vương quyền và Phật giáo đã là một nhân tố giúp 
Phật giáo phát triển tốt đẹp. Các vị vua đã phát tâm xây 
dựng, duy trì và hỗ trợ cho nhiều ngôi chùa và tu viện 
Phật giáo. 

7. Phật Giáo Đại Thừa tại Tích Lan 

Tại Tích Lan đã có những thời kỳ một số Tông phái 
Phật giáo đã có mặt trong đó có Đại Chúng bộ mà ngày 
nay vẫn còn chứng tích lịch sử. Ngài Buddhaghosa 
(Phật Âm), một Luận sư lớn của Thượng Tọa bộ đã 
có công trong việc thiết đặt nền tảng vững chắc giúp 
cho Thượng Tọa bộ phát triển tốt đẹp. Vào khoảng thế 
kỷ XII, Vua Parakkambahu đã tổ chức Hội Nghị Phật 
Giáo Sri Lanka tại Mahavihara (Đại Tự) để xiến dương 
Thượng Tọa bộ và xem Thượng Tọa bộ là Tông phái 
tương thích nhất với đất nước Tích Lan. 


244 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


§$. Các nhà hành hương Trung Hoa 

Trong thế kỷ thứ V, Ngài Pháp Hiển, Pháp Hiển ( 
⁄SãÄ 337-422), một bậc cao Tăng thạc đức tại Trung 
Hoa đã đi bộ từ Trung Hoa sang Ấn Độ và đã ghé 
thăm nhiều nơi trong đó có Tân Cương, Bangladesh 
và Ski Lanka từ năm 399 đến năm 412 như đã được 
chính Ngài ghi lại trong cuốn Phật Quốc Ký. Trong 
cuốn Cao Tăng Pháp Hiển Truyện trong bộ Đại Chính 
Tân Tu mang số 2085 cũng shi lại cuộc chiêm bái của 
Ngài rất chi tiết. 

Trong cuộc hành trình chiêm bái tham học này, 
Ngài Pháp Hiển đã lưu lại Tích Lan hai năm trong các 
tu viện Phật Giáo. 


Trong cuốn “Fa-Hsien, The Unassuming Pilsgrim” 
của Thích Minh Châu. Bản dịch Việt ngữ: “Pháp Hiển, 
Nhà Chiêm Bái”, Thích Nữ Trí Hài dịch Việt! có đoạn 
hi rằng: 

“Kế đến ngài ghé đảo Lanka nơi Phật giáo rất 
thịnh. Pháp Hiển mô tả dông dài tình trạng Phật giáo 
frong xứ này: 


“Đúc Phật đến xứ này để hàng phục một con rồng 
dữ. Với năng lực thân thông. Ngài đặt một chân ở phía 
Bắc kinh thành và chân kia ở trên đỉnh núi, hai chân 
cách nhau 15 do-tuân Quốc vương dựng một ngôi tháp 
lớn tại dấu chân ở phía Bắc kinh thành, cao đến 40 


l “Fa-Hslen, The Unassuming Pilgrim”, Nalanda, India (1963) của 
Thích Minh Châu. Bản dịch Việt ngữ: “Pháp Hiền, Nhà Chiêm Bái”, 
Thích Nữ Trí Hải dịch Việt (1997), Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt 
Nam, Thiên viện Vạn Hạnh, Phú Nhuận, Sài Gòn 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 245 


trượng trang trí bằng vàng bạc và khảm đủ thứ châu 
ngọc. Bên cạnh ngôi tháp ngài xây một ngôi chùa tên 
Vô Uý Sơn. Bấy giờ có 5000 tu sĩ cư trú. Ngài cũng xây 
một Phật đường nạm vàng bạc và rất nhiều châu báu 
(rên vách và mái. Trong ngôi Phật đường này có một 
tượng Phật bằng ngọc bích cao chừng 2 trượng. Toàn 
thân Phật chiếu ra ánh sáng của 7 thứ ngọc quý rực rỡ 
huy hoàng không thể nào tả xiết. Trong lòng tay trái 
của pho tượng có viên ngọc vô giá (c: 7a; ló- l6). 


“..., Quốc vương trước kia của xứ này đã gởi một sứ 
thần đến đất Ấn để xin về một hạt cây peito [bối-đa] để 
trông. Hạt giống vươn lên thành một cây cao 20 †rượng 
nghiêng về hướng Đông Nam. Quốc vương sợ cây đổ 
nên ra lệnh xây một cột trụ lớn bằng 6-9 người ôm để 
chống đỡ. Tại chỗ cây được chống đỡ, có một cành 
đâm xuyên qua cột trụ xuống đất mà đâm rễ. Cành ấy 
lớn đến 4 người ôm. Cột trụ mặt dù bị cành cây xuyên 
thủng vẫn còn đứng. 


Dưới cây ấy người ta dựng một ngôi tu viện 
trong đó có một tượng Phật ngôi, Tăng tục đến đảnh 
lêÊkhôns ngới. Trong thành, dựng một ngôi chùa thờ 
Răng Phật, vách mái toàn bằng bảy thứ quý báu. 
Quốc vương sống đời Phạm hạnh và dân chúng trong 
thành tín mộ Phât pháp. Từ khi đất nước này thành 
lập, trong xứ không có nạn đói, binh đao. Kho tàng 
của chư Tăng chứa nhiều kim loại quý và ngọc vô giá. 
Có lần Quốc vương vào xem kho tàng ấy, trông thấy 
ngọc quý đã khởi lòng tham muốn chiếm đoạt; ba hôm 
sau ông hối hận đến trước chu Tăng đánh lễ phát lộ 
ý xấu của mình. Vì việc này, vua đã đề nghị với chư 


246 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Tăng lập một thông lệ từ này trở đi đừng để cho bất 
cứ vị Quốc vương nào vào xem kho tàng, và chỉ cho 
phép những vị Sư 40 tuổi hạ trở lên mới được vào” 
(c: 7a; 20-70; 1-4). 


Đoạn Pháp Hiển mô tả hoàn cảnh đạo Phật ở nơi 
này: 

“Trong thành có nhiều cư sĩ trưởng giả và thương 
gia, nhà cửa tráng lệ, đường sá bằng phẳng và thẳng 
tắp. Tại những giao lộ có xây những giảng đường. Mỗi 
tháng vào ngày mông 6, 14, 15 đặt những tòa cao để 
tứ chúng hội lại nghe Pháp. Theo người dân trong xứ 
nói, có chừng 60.000 tu sĩ được dân chúng cung cấp 
thực phẩm, còn Quốc vương thì cúng dường thúc ăn 
cho 5000-6000 chư Tăng nội thành. Khi các Sư cân 
thực phẩm, họ chỉ việc đem bát khất thực của mình ra, 
nhận được đây bát theo sức chứa của nó” (c: 7b; 4-6). 

Pháp Hiển còn nói đến một tu viện tên Bồ-đề ở cách 
chùa Vô Uý Sơn 40 dặm, ở đấy có 2000 tu sĩ cư trú. 
Trong số ấy có một vị Sư tên Dharmakirti [Pháp Xứng] 
nổi tiếng về tâm đại bi. Rồi ngài nói đến một đại tu 
viện khác, chùa Đại Tòng Lâm, nơi có 3000 Tăng sĩ. 
Tại đây có một vị Tăng giới hạnh thù thắng mà người 
ta tin là đã chứng A-la-hán. Pháp Hiển đã không thể 
đích thân gặp ngài vì ngài đã viên tịch trước đấy, nhưng 
khi đến đảo Lanka, Pháp Hiển đã tham dự lễ hỏa táng 
nhục thân được tổ chức một cách long trọng và trang 
nghiêm. ” 

Ngài Pháp Hiển đã nhận được những kinh điển bằng 
Phạn ngữ vào khoảng năm 406 để đem về nước và sau 
đó đã được dịch sang chữ Hán vào khoảng năm 434. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 247 


Trong thế kỷ thứ VII, khi Ngài Huyễn Trang (S (x3 
602-664), du học tại Đại học Nalanda ở Ẩn-Độ ngài 
đã có ý định sang viếng Tích-Lan để học hỏi thêm về 
Phật pháp. Nhưng Ngài đã đổi ý sau khi gặp gỡ một 
số tôn đức Tích-Lan ở Ấn- Độ. Trong thời gian Ngài 
Huyễn Trang đang du học ở Ấn- Độ thì có khoảng 300 
vị tỳ-kheo từ Tích-Lan sang lánh nạn, vì ở quê hương 
họ đang bị mất mùa và lâm vào nạn đói. Sau khi ngài 
Huyễn Trang bày tỏ ý định sang viếng Tích-Lan thì 
những tôn đức đó khuyên ngài không nên đi vì ở chính 
quê hương họ đang gặp khó khăn. 


9, Thảm họa Bà La Môn 


Dưới triều vua Vattga Mani, vào thế ký thứ I, Phật 
lịch năm 502, một người Bà La Môn có tên TlIssa đã 
phối hợp với các bộ tộc Damatta tổ chức lực lượng vũ 
trang tấn công vào vùng Mahatittha của Sri Lanka. 
Vua Vattga Mani phải lánh nạn suốt 14 năm trong 
rừng núi sau khi bị thất bại. Đất nước Tích Lan rơi 
vào tình cảnh điêu linh loạn lạc, đói khổ. Các tự viện 
Phật giáo biến thành hoang phế, một số chư Tăng đã 
chạy sang Ấn Độ lánh nạn. Lịch sử Tích Lan gọi đầy 
là “Thảm họa Bà La Môn”. Tuy nhiên những bậc cao 
Tăng Tích Lan đã hợp lực để cứu nguy đất nước và 
đạo pháp đồng thời giúp đỡ những người dân nghèo và 
tìm cách di chuyển dân chúng đến vùng cao nguyên 
Matale để lánh nạn. 

Sau một thời gian chiến tranh, cuối cùng vua Vattga 
Man đã chiến thắng nhờ sự hỗ trợ của bậc cao Tăng là 
Ngài Mahatissa. Ngài Mahatissa đã tích cực vận động 
Phật tử hậu thuẫn cho vua. Sau khi ổn định đất nước, 


248 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


vua đã trùng tu và kiến lập lại ngôi quốc tự Abuaya 
Girihara và nhiều chùa viện bị phá hoại. 

Trong trong thời gian này, cuộc Kết Tập Kinh 
Điển đã diễn ra vào khoảng năm 25 Tây lịch tại chùa 
Thuparama ở kinh đô Anuradhapura của Tích Lan, với 
sự tham dự của 512 Thây Tỳ kheo. Năm 313, thế kỷ 
thứ II, Phật giáo và triểu đình đã hình thành Tăng Đoàn 
của Phật giáo Tích Lan, sau cuộc kết tập Tam Tạng 
Kinh điển. Trong sứ mệnh lưu bố chánh pháp, lợi lạc 
quần sanh, những bậc cao Tăng cũng đã chọn những bộ 
Kinh quan trọng để phiên dịch và chú giải. Ngài Phật 
Âm (Buddhaghosa) đã đóng vai lãnh đạo trong Phật sự 
phiên dịch và chú giải kinh điển. Cuốn “Đại Sử” của 
Tích Lan đã ghi có hơn 800 ngôi chùa được kiến lập 
trên toàn quốc vào thời điểm đó. 

Tất cả 4 người em của vua Parakkambahu đã tuân tự 
lên ngôi và đều đem hết tâm thành hỗ trợ Phật giáo trong 
việc xây dựng chùa tạo điều kiện để đào tạo nhân tài phát 
triển Phật giáo... Vua Kakavanna được xem là có công 
đức rất lớn đối với việc phát huy nên văn hóa đặc thù của 
Phật giáo cũng như cải thiện và hoàn thiện những øì cần 
hoàn thiện trên hệ thống tổ chức Phật giáo đặc biệt vua 
đã kiến lập hai ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Tích Lan đó 
là chùa T1ssama Harama và chùa Citta Lapabbata. 

10. Tăng Đoàn Tích Lan có lịch sử lâu dài nhất 

Trong khi Tăng-Đoàn ở Ấn-Độ bắt đầu suy vong 
từ thế kỷ XII, rỗi dần dân mai một, thì Tăng-Đoàn ở 
Tích-Lan đã tôn tại liên tục kể từ thế kỷ thứ III trước 
Tây Lịch cho tới nay. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 249 


Hơn thế nữa, Tăng Đoàn ở Tích Lan còn có công 
đức truyền bá Phật Giáo sang các nước Đông Nam Á, 
như Miến Điện, Thái Lan, Cambodia và Lào... 

Tuy nhiên, trên thực tế, lịch sử đã chứng minh rằng, 
trong thế kỷ 16 Tích Lan đã bị thực dân Bồ Đào Nha 
xâm chiếm, sau đó trong thế kỷ 17, Tích Lan cũng đã 
bị Hòa Lan chiếm đóng và, một lần nữa trong thế kỷ 
19 lại Đế quốc Anh đô hộ. Trong những øsiai đoạn Tích 
Lan bị ngoại bang xâm lược Tăng Đoàn của đất nước 
này cũng bị vắng bóng. Đã có đến 2 lần những vị Sa 
Di của Tích Lan đã sang Miến Điện để cầu thọ giới tỳ 
Kheo lần đầu là năm 1597 và lần thứ hai là năm 1862 
sau khi Tích Lan đã dành lại chủ quyền. Lân thứ 3 Tích 
Lan đã đưa các vị Sa Di sang Thái Lan để thọ đại giới 
đó là trong thời vua Sri Vijaya Raajasinha, giữa thế kỷ 
XXVIII. Trong các cuộc đấu tranh dành độc lập cho Tích 
Lan cũng là lúc Phật Giáo tại Tích Lan được phục hoạt 
và, các tự viện đã trở thành những trung tâm giáo dục 
quần chúng cũng như nơi bảo lưu những giá trị đặc hữu 
và nên văn hóa đặc thù của đất nước Tích Lan. Nhiều 
giai đoạn Tăng Đoàn của Phật Giáo Tích Lan đã biến 
mất nhưng cuối cùng ngày nay Tăng Đoàn tại xứ sở này 
đã phát triển vững mạnh và có nhiều đóng góp to lớn 
cho đất nước Tích Lan. 

11. Giáo Đoàn Tỳ Kheo Ni ở Tích-Lan 

Sau khi Công Chúa Tỳ-Kheo-Ni Sanghamitta từ Ấn 
Độ sang Tích Lan, Ni Sư đã thành lập và phát triển hệ 
thống tu tập cho chư Ni đầu tiên tại đây. Nhưng tới thế 
kỷ thứ XI thì dòng tu này đã suy vong. 


250 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


12. Thời ky thuộc địa 

Từ thế kỷ XVI các nhà truyền giáo và giới thực dân 
từ các nước Bồ Đào Nha, Hòa Lan và Anh Quốc, đã 
cố gắng khuyến dụ dân chúng Tích-Lan cải đạo để trở 
thành tín đồ Thiên Chúa Giáo. Trong năm 1883, một 
phái đoàn truyền giáo Tin Lành Mỹ đã được gửi tới 
Jaffna, miền Bắc Tích-Lan. 

Thực dân Bồ Đào Nha, bắt đầu dùng hải quân để 
xâm chiếm vùng duyên hải phía Tây Tích Lan vào năm 
1505 và thiết lập hải cảng ở Colombo. Trong thời gian 
này đảo Tích-Lan thường xảy ra nội chiến và chia rẽ 
thành vài vương quốc. Thực dân Bồ Đào Nha lợi dụng 
cơ hội này để xâm chiếm các vùng duyên hải. Đồng 
thời họ đã thẳng tay đàn áp Phật giáo, phá hủy những tu 
viện, chùa, và các thư viện, hành quyết những tỳ kheo 
nào mặc áo vàng.” 

Năm 1658, hải quân Hòa Lan đánh đuổi thực dân 
Bồ Đào Nha ra khỏi Tích-Lan để giành quyền kiểm 
soát xứ này cho tới năm 795. Thực dân Hòa Lan chú 
trọng vào thương mại nhiều hơn vào tôn giáo và để 
yên cho Phật tử bản xứ duy trì đức tin của mình. Tuy 
nhiên, họ trọng đãi những người Tích-Lan nào cải đạo 
để theo Thiên Chúa Giáo. Vì vậy, đã có nhiều người 
bản xứ theo đạo Thiên Chúa để được hưởng ưu đãi — 
và có khi họ được gọi là “tín đồ Thiên Chúa nhà nước” 
(“government Christians”).” 


2 Theo Barbara O”Brien - http://buddhism.about.com/od/ 
throughaslaandbeyond/a/Buddhism-In-Sr1-Lanka.htm 
3 Theo Barbara O”Brien 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 251 


13. Phong trào phục hưng Phật Giáo ở Tích-Lan 


Vào đầu thế kỷ XIX, 
các cơ sở và tổ chức 
Phật Giáo ở Tích-Lan 
trở thành suy yếu trầm 
trọng. Nhưng, kể từ hậu 
bán thế kỷ XIX đã có 
ba nhân vật xuất chúng ¡ 
đóng góp công đức lớn BỒN : 
lao vào phong trào phục 
hưng Phật Giáo. nì 

Năm I866, Thầy '' 
Tỳ kheo trẻ tuổi pháp 
danh là Migettuwatfe 


£ vấn iể vo” mm. vết ị c. mê! l 
.... đo vết TU c. . Ki UP": 
Gunananda đã thách TỐ Giáo và... XHD SREBNIU 





hú : hà R Ÿo TH 1íibofimpnffe 
ĐINGG Góc 46 bung Gunananda Thera tại 


giá Thiên Chúa hãy Panadura, (26,28 tháng tám, 
tranh luận với Thầy về 7873) vs esleyan Các vị 
giáo lý. Thây Tỳ-kheo (ruyền giáo 
Gunananda là người rất 

thích hợp đối với trọng trách này. 

Thây đã từng nghiên cứu về những kinh điển của 
Thiên Chúa giáo, đồng thời cũng nghiên cứu cả những 
sách và luận văn do chính các tác giả Tây-phương phê 
bình về tôn giáo này. Thầy đã đi khắp nơi trong nước 
để thuyết giảng Phật pháp và kêu gọi dân chúng hãy trở 
về với tôn giáo truyền thống của họ. Trong những cuộc 
thuyết pháp đó Thây đã thu hút được hàng ngàn thính 
giả chăm chú lắng nghe. 


Bản 19) THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trong hàng loạt những cuộc tranh luận, một mình 
thầy Tỳ-kheo Gunananda đã đối thoại với các nhà 
truyền giáo hàng đầu của Âu Châu ở Tích-Lan về các 
vấn đề giáo lý liên quan tới tôn giáo của hai phía. Theo 
nhận xét của phần đông thính giả thì vị tỳ-kheo đã 
thắng thế trong tất cả những cuộc tranh luận đó. 

Năm 1880, thầy Tỳ-kheo Gunananda nhận được sự 
yếm trợ tích cực của vị cựu đại tá người Mỹ là ông 
Henry Steel Olcott, nhà sáng lập Hội Thông Thiên 
Học. Ông Olcott đã từ bỏ nghề luật sư ở New York 
để đi sang phương Đông tìm hiểu về Phật giáo. Ông 
đi khắp xứ Tích-Lan, có khi đi cùng với thầy Tỳ-kheo 
Gunananda để giúp kiến thiết những cơ sở giáo dục 
Phật Giáo và phân phát những tài liệu về giáo lý do 
chính ông viết, đồng thời kêu gọi Phật tử Tích-Lan hãy 
øóp sức vào phong trào phục hưng Phật giáo. 

Năm 1883, ông OlIcott lại nhận được thêm sự yếm 
trợ từ một Phật tử trẻ tuổi tên là David Hewivitarne, 
pháp danh là Anagarika Dharmapala. Trong thời niên 
thiếu người Phật tử sinh trưởng trong một gia đình phú 
thương đó đã theo học tại các trường nhà dòng Thiên 
Chúa G1áo. Sau khi nghiên cứu kinh sách Phật Giáo, 
ông đã quy y Tam Bảo và lấy pháp danh là Dharmapala 
(chữ Phạn có nghĩa là Pháp-Hộ, người bảo vệ đạo 
pháp), và pháp hiệu Anagarika có nghĩa là người vô 
gia cư. Ông không thọ giới tỳ-kheo, nhưng tự nguyện 
tu trì Bát Quan Trai GIới trọn đời. 

Ông Dharma-pala, gia nhập Hội Thông Thiên Học, 
rồi tình nguyện dịch tài liệu và làm thông ngôn cho hai 
nhà sáng lập của hội này là ông Olcott và Bà Helena 
Petrovna Blavatsky. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 253 


Tuy nhiên, về sau ông chia tay với họ, vì ông không 
đồng ý với sự tin tưởng của các hội viên Thông Thiên 
Học rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới đều có một 
căn bản chung. 

Con người tự nhận là “Kẻ Vô Gia Cư Bảo Vệ Đạo 
Pháp” đã hoạt động hăng hái suốt đời để giúp phát huy 
Phật Giáo ở quê hương Tích Lan và ở ngoại quốc. Ông 
chú trọng vào công tác gIúp cho người Tây phương 
thấu hiểu giáo lý của Đức Phật một cách trung thực. 

Năm 1593, ông đại diện Phật Ciáo Nam Tông tới 
Chicago tham dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới. Trong 
bài thuyết trình tại đại hội này ông nhấn mạnh vào sự 
kiện các giáo lý của Đạo Phật phù hợp với khoa học và 
luận lý. 

Qua đại hội này ông đã tạo được ấn tượng sâu đậm 
về Phật giáo đối với các đại biểu tham dự và giới truyền 
thông Tây phương. 

Trong lịch sử Phật Giáo thế giới, Phật tử Tích-Lan 
đã đóng góp khá nhiều công đức để xiến dương chánh 
pháp, lợi lạc quần sanh. 

Trong số đó, đáng kể nhất là đại hội Kết Tập Kinh 
Điển ở Tích-Lan vào thế thế kỷ thứ I trước Tây Lịch, 
do Thượng Tọa Bộ triệu tập, để ghi chép trọn bộ Tam 
Tạng kinh điển bằng ngôn ngữ Pali và sau đó đã đem 
sang các nước Đông Nam Á để truyền bá Phật pháp. 


14. Đế quốc Anh đến cai trị và chấm dứt chế độ 
Quân Chủ của Sri Lanka 


Trong năm 1796, thực dân Anh giành quyền cai trị 
Sri Lanka sau khi đánh đuổi thực dân Hòa Lan ra khỏi 


254 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


xứ này. Trong những năm đầu họ chỉ có thể kiểm soát 
những vùng duyên hải của hòn đảo. 

Nhưng, tới năm 1815 quân đội Anh tiến vào kinh 
đô của Vương Quốc Kandy ở miễn trung hòn đảo, truất 
phế quốc vương, và chấm dứt chế độ quân chủ của dòng 
dõi vua chúa Phật tử Sri Lanka đã kéo dài 2,300 năm. 


Trong khi truất phế vị vua cuối cùng của Kandy, 
thực dân Anh đã ký kết một hiệp ước với các lãnh chúa 
của vương quốc này để khiến cho họ chấp thuận bàn 
giao quyền cai trị cho người Anh, với những lời cam 
kết sẽ để yên cho Phật giáo hành hoạt. 


Điều này cho thấy các lãnh chúa Sinhala quan tâm 
tới tương lai của Phật giáo khi họ ở trong hoàn cảnh 
phải miễn cưỡng ký kết hiệp ước. Vì họ thấy không thể 
chống cự với đạo quân xâm lăng hùng mạnh. Vả lại, 
thực dân Anh cũng thấy rằng nếu họ không cam kết 
như vậy thì khó chiếm cứ trọn vẹn cả hòn đảo để cai trị 
một cách yên ổn mà không xảy ra chiến tranh. 


Trong những năm đầu cai trị, chính quyển thực dân 
đã tôn trọng lời cam kết và để cho Phật giáo hành đạo 
tự do như trước. Nhưng điều này khiến cho các nhà 
truyền giáo Âu Châu ở Sri Lanka và chính quyển ở mẫu 
quốc Anh phản đối. Hậu quả là thực dân Anh đã nuốt 
lời cam kết và bắt đầu dùng những thủ đoạn để thúc đẩy 
Phật tử cải đạo. 

Người Anh không còn tôn trọng thỏa ước ký kết với 
các lãnh chúa năm 1815, cấm Phật tử được hưởng một số 
quyền lợi mà họ ban cho tín đồ Thiên Chúa giáo. Thí dụ 
như họ không cấp giấy khai sinh hợp pháp cho những trẻ 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 255 


em nào không được chứng nhận đã làm lễ rửa tội. Hoặc 
chỉ những tín đồ Thiên Chúa Giáo được hưởng quyền ưu 
tiên trở thành công chức làm việc cho chính quyền. 

Chính sách kỳ thị và ngược đãi như vậy đã khiến 
cho một số Phật tử cải đạo để trở thành tín đồ Thiên 
Chúa giáo, trong khi họ không hiểu biết gì về giáo lý 
của tôn giáo này. 


15. Phật Giáo Sri Lanka trong tiền bán thế kỷ 
XX 


Trong những thập niên của cuối thế kỷ XIX và đầu 
thế kỷ XX, có những Phật tử thuộc giới trí thức Sri 
Lanka chịu ảnh hưởng từ Cư Sĩ A-na-ga-ri-ka Dharma- 
pala (Cư Sĩ Pháp Hộ) và họ đã thành lập những tổ chức 
Phật giáo để phát động phong trào phục hưng đạo Phật. 
Sau khi tôn giáo truyền thống của họ bị suy thoái trong 
thời gian Sri Lanka bị các nước thực dân Âu Châu đô 
hộ và Phật giáo bị đàn áp, ngược đãi. 

Họ là những Phật tử ái quốc tin tưởng rằng công 
cuộc phục hưng Phật giáo cũng có nghĩa là phục hưng 
tổ quốc. Họ đã thành lập những tổ chức và đoàn thể Phật 
giáo như Hội Thông Thiên Học Phật Cñáo (Buddhist 
Theosophical Soclety — thành lập năm I650), Hội 
Thanh Niên Phật Tử Colombo (Colombo Young Mens 
Buddhist AssocIation — thành lập năm 18596), Hội Đại 
Bồ Đề (Maha Bodhi Society - thành lập năm 1891) 
và Hội Nshị Phật Giáo Tích Lan (Ceylon Buddhist 
Congress — thành lập năm 1915). 


Các tổ chức này, đã đạt được những thành công 
đáng kể trong những mục tiêu mà họ nhắm tới. Qua 


256 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


những tổ chức và đoàn thể này, các nhà lãnh đạo Phật 
giáo đã hội tụ và đoàn kết được tất cả Phật tử trong 
nước, để khuyến khích dân chúng hãy hoạt động tích 
cực, quyên øóp ngân quỹ cho những chương trình giáo 
dục, chú trọng vào việc giáo huấn thiếu nhi Phật tử về 
đạo pháp. Song song với chương trình giáo dục thế tục, 
tích cực tham gia những công tác phục vụ xã hội và 
nhất là nâng cao những tiêu chuẩn tinh thần và đạo đức 
trong dân chúng. 

Trong thời kỳ này, đã có nhiều cuốn sách về Phật 
giáo được xuất bản. Hàng trăm học viện Phật giáo được 
thiết lập trên toàn quốc, để đào tạo những học giả phụ 
trách công tác biên tập và luận giải kinh điển. 

Từ năm 1930 đã có nhiều học giả, gồm cả hai giới 
tỳ kheo và cư sĩ, đã biên tập và xuất bản những kinh 
sách Phật giáo bằng ngôn ngữ Pali và những tác phẩm 
luận giải về những vấn đề liên quan tới Phật giáo. 

Trong thời gian đó, các tổ chức Phật tử Sri Lanka 
cũng thi hành những kế hoạch tái thiết và tân trang những 
đền đài và những ngôi chùa cổ kính trên toàn quốc. 

Đồng thời với những công tác phục hưng đạo Phật 
ở trong nước, các tổ chức Phật giáo Sri Lanka cũng chú 
trọng tới nỗ lực hoằng dương đạo pháp ở ngoại quốc. 

Từ ngày 26 tháng 5 năm 1950 đến ngày 7 tháng 
6 năm 1950, lần đầu tiên một Đại Hội Phật Giáo Thế 
Giới đã được tổ chức tại thủ đô Colombo ở Tích Lan, 
quy tụ đại biểu của 26 nước Phật giáo. Sau khi thông 
qua bản điều lệ, tổ chức Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới 
(World Fellowship of Buddhists) được thành lập với 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 257 


mục đích, tạo đoàn kết và tương trợ giữa tất cả những 
quốc gia Phật giáo trên thế giới. Bác sĩ Malalasekera đã 
được bầu làm Chủ tịch, lá cờ năm sắc được chính thức 
công nhận là Phật kỳ. Và trong những năm sau đó, SrI 
Lanka chủ trì một số hội nghị Phật giáo thế giới. 


* 


Trong những thập niên đầu thế kỷ XX, đã có những 
nhà lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka tham gia chính phủ 
và họ giúp đẩy mạnh công cuộc phục hưng Phật giáo 
song song với nỗ lực giành độc lập từ Đế Quốc Anh. 

Sau cùng, trong năm 1946 Sr1 Lanka đã giành được 
độc lập. sau 133 năm bị người Ảnh cai trị. Các nhà lãnh 
đạo Phật giáo tích cực góp sức vào nỗ lực phục hưng 
tôn giáo truyền thống của dân tộc Sri Lanka cũng chính 
là những nhà ái quốc đã cầm đầu cuộc giải phóng đất 
nước ra khỏi ách caI trị của thực dân. 

Vì vậy, sau khi họ giúp cho đất nước giành độc 
lập và sau đó tham gia chính phủ mới, đương nhiên 
họ phải chú tâm vào tôn giáo và văn hóa truyền thống 
của dân tộc Sinhala; cho nên họ đã thi hành những 
chính sách cần thiết để phục hồi địa vị xứng đáng mà 
Phật giáo đã giữ ở Sri Lanka, trước khi bị thực dân Âu 
Châu đô hộ. 

16. Đại Lễ kỷ niệm 2500 năm sau khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn 

Vào ngày trăng tròn của tháng 5 năm 1956, Phật 
tử ở Sri Lanka và những nơi khác trên thế giới đã cử 
hành Đại Lễ Kỷ Niệm 2500 sau khi Đức Phật nhập Niết 


258 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Bàn. Trong địp này chính phủ Sri Lanka đã đảm nhiệm 
những công tác cử hành đại lễ. 

Một ủy ban gồm các vị cao tăng và các cư sĩ đạo hạnh 
được bổ nhiệm để cố vấn cho chính phủ về tất cả những 
vấn đề liên quan tới đại lễ này. Họ đã đảm nhiệm những 
công tác dịch thuật Tam Tạng Kinh điển sang ngôn ngữ 
Sinhala và soạn bộ Tự Điển Bách Khoa Phật Giáo bằng 
Anh ngữ, song song với một bộ tự điển bách khoa tương 
tự bằng ngôn ngữ Sinhala. Họ cũng đảm nhiệm soạn 
thảo những bộ sách nói về tiểu sử của Đức Phật, về giáo 
lý của ngài và về lịch sử của Đạo Phật. 

Họ giám sát những chương trình tân trang các thánh 
địa Phật giáo, trong số đó có ngôi Đền Thờ Xá Lợi 
Răng của Đức Phật (Dalada Maligawa — Temple of 
the Sacred Tooth Relic) ở thành phố Kandy. Một ngân 
khoản lớn được dành để kiến thiết một khu dành riêng 
cho các vị tỳ-kheo theo học tại Viện Đại Học Quốc Gia. 
Năm 1956, Sri Lanka chuẩn bị để chủ trì Hội Nghị 
Phật Giáo Thế Giới (World Buddhist Conference) ở 
Colombo vào năm 1957, 

Vào dịp tổ chức Đại LỄ Kỷ Niệm 2500 năm sau khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn, các giới Phật tử Sri Lanka chú 
tâm nhiều hơn vào sự thực hành những giáo lý của Đức 
Phật. Có sự gia tăng số Phật tử thực hành Bát Quan Trai 
Giới, vào những ngày trăng tròn trong năm đó và trẻ 
em trong các gia đình theo Phật giáo được phụ huynh 
quan tâm giáo huấn nhiều hơn về Phật pháp. 

Ngày nay, khoảng 85% dân số Sri Lanka là Phật tử, 
với hàng ngàn tu viện Phật giáo ở khắp nơi trong nước 
và hàng chục ngàn vị tỳ-kheo và ty-kheo-mI đang hành 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 259 


hoạt. Hầu hết các tu viện đều có những trường học dạy 
ø1áo lý cho trẻ em thuộc các gia đình Phật tử vào những 
ngày lễ Phật giáo, mỗi tháng có 4 ngày lễ Poya (Bố- 
Tát) thay thế cho những ngày Chủ Nhật. 

Hội Thanh Niên Phật Tử Colombo (The Colombo 
Young Men”s Buddhist Association) hàng năm tổ chức 
những kỳ thi sát hạch về giáo lý tại những trường học 
này. Học sinh được Bộ Văn Hóa cung cấp sách miễn 
phí. Những học sinh thi đậu qua những kỳ khảo thí về 
giáo lý được tặng phần thưởng. Mỗi năm Hội Thanh 
Niên Phật Tử Colombo, dành những ngân khoản khá 
lớn cho những chương trình giáo dục thiếu nhi Phật tử. 
17. Phật Giáo thời hiện đại 

Tính đến năm 2020 tại Tích Lan có khoảng 22000 

Tăng Ni và gần 7000 tự viện. Đã có hai truyền thống 
Phật giáo từ Miến Điện và Thái Lan truyền vào Tích 
Lan sau khi đất nước giành lại độc lập, do vậy Phật 
giáo lích Lan hiện nay có 3 Tông phái lớn: 

1. Phái Siam Syama Nikaya được hình thành 
năm 1753, được truyền từ Thái Lan. Phái Siam 
Syama Nikaya do Ngài Valivita Saranamkara, 
sáng lập. Theo sáng kiến của Ngài Valivita 
Saranankara (1696-1778), vị cao tăng Thái Lan 
có đạo hiệu là Upali đã đến thăm Vương quốc 
Kandy vào năm 1753 dưới triểu đại của Kirti 
SrI RaJasinha của Kandy (1747-1717), sau khi 
Phật giáo tại Tích Lan bị mai một trong vòng 
500 năm. Phái này có số lượng chư Tăng đông 
nhất, chiếm khoảng 65% chư Tăng trên toàn 


260 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


quốc và Trụ sở Tông phái này phân thành 4 chi 
bộ chính: Chi bộ Asgiri, Chi bộ Kotte, Chi bộ 
Bantara và Chi bộ KalyanI. 


2. Phái Amrapurkar Nikaya: VỊ sáng lập Phái 
Amrapurkar Nikaya là Ngài Ñãnavimalatissa 
Thera. Danh xưng của Phái này đã lấy từ tên 
của thành phố Amarapura ở Miến Điện. Phái 
Amrapurkar NIkaya được hình thành vào năm 
1803 được truyền vào Tích Lan từ Miến Điện. 
Số lượng chư Tăng chiếm khoảng 20%. Phái 
này được phân thành 24 Chị bộ và hành hoạt 
trên toàn quốc. Chi bộ quan trọng nhất có tên là 
Amara SIrIsaddhamma Vamsamaha Nikaya. Dù 
phân làm 24 Chi bộ nhưng hệ cấu trúc rất quy cũ 
và có sự liên hệ khá mật thiết. 

3.Phái Ramanna Nikaya: Ramanna Nikaya 
(Sinhala: Ố29@@; Pali: Rãmañña Nikãya, 
còn được gọi là Ramanya NÑikaya hoặc SInhala) 
được thành lập vào năm IS6ó4 khi Ngài 
Ambagahawatte Saranankara, trở lại SrI Lanka 
từ miễn Nam Miến Điện. Phái này chiếm khoảng 
15% số lượng chư Tăng nhưng số lượng tự viện 
lại có nhiều nhất trong tất cả 3 Tông phái lớn tại 
Tích Lan. Đây cũng là Phái có nhiều học giả uy 
tín và giữ nhiều vai trò quan trọng trong các đại 
học lón. 

Ba Tông phái lớn của Phật giáo tại Tích Lan mỗi 

Phái lãnh đạo bởi một vị Tăng Thống với một hệ 
thống tổ chức nề nếp và tất cả đều hành trì lời Phật 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN (SRI LANKA) 261 


dạy ngoại trừ một ít sai biệt về phương pháp tu tập. 
Mỗi Tông phái duy trì một vài truyền thống như: Chư 
Tăng của phái Srzm Syama Nikaya khi rời tự viện thì y 
trùm cả 2 vai, tuy nhiên cũng có vị để hở vai bên phải 
và lúc nào cũng mang theo cây dù màu đen và lông 
mày thì đều cạo. Cách đắp y của chư Tăng Phái Phái 
Ramanna Nikayakhi rời tự viện giống như chư Tăng 
phái Amrapurkar Nikaya nhưng trên tay thường cầm 
chiếc quạt “tala.” 


Kết Luận 

Những điểm về lịch sử Phật giáo Sri Lanka, cho 
thấy những thăng trầm mà Phật giáo nước này đã trải 
qua trong hơn 2000 năm. Đó là có lúc thịnh nhưng cũng 
có lúc suy theo lẽ vô thường sinh diệt. 

Trong suốt 4 thế kỷ bị thực dân đô hộ, Đạo Phật ở 
Sri Lanka vẫn đứng vững, mặc dù bị đàn áp nặng nề. 

Từ khi Sri Lanka giành độc lập trong năm 1946, 
tiến trình phục hưng Phật giáo đã gia tăng tốc độ và đã 
biểu hiện rõ rệt nhất trong năm 1956, là dịp cử hành 
Đại LỄ 2500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. 


Những tiến triển mà Phật tử Sri Lanka đã đạt được 
kể từ thập niên 1880 (trong thế kỷ XIX) thật đáng ca 
ngợi. uy nhiên, các nhà lãnh đạo Phật giáo Sr1 Lanka 
khuyến tấn tín đồ Phật giáo không nên tự mãn, vì 
chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều 
biến chuyển nhanh chóng. 

Họ nói rằng các thế hệ Phật tử hiện tại và trong 
tương lai có bổn phận phải duy trì, củng cố và phát huy 


262 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


những thành quả đó để đối phó với những tà lực đang 
gây xói mòn của một thời đại mà vật chất đang được 
xem trọng hiện nay. 


Đặc biệt, cố gắng tinh tấn để khiến cho bức thông 
điệp Đại Trí Tuệ và Đại Từ B1 của Đức Phật, ngày 
càng trở thành tỏa sáng và bắt rễ sâu hơn không những 
ở SrI Lanka mà còn lan rộng ảnh hưởng tới mọi nơi 
trên thế giới. 


LI(H $Ú PHẬT 0IÁ() BHUIAN 





PHẠT GIÁO BHUTAN 


1. Bối cảnh địa lý và lịch sử 

Vương quốc Bhutan là một quốc gia không có bờ 
biển nằm trong vùng Nam Á Châu. trên sườn phía Đông 
của rặng núi Hi Mã Lạp Sơn. Biên giới phía bắc giáp 
Tây Tạng mà ngày nay Trung Quốc nhận chủ quyên, 3 
phía nam, đông và tây giáp An Độ. 

Bhutan có diện tích 46,500km“ (đứng vào hạng thứ 
135 trên thế giới và tương đương với khoảng 1⁄2 diện 
tích tiểu bang Indiana của Hoa-Kỳ). Hầu hết xứ này là 
đồi núi và chỉ có một dải thung lũng đồng bằng nhỏ hẹp 
ở phía Nam. Vùng thung lũng thấp nhất có cao độ 98m 
và đỉnh núi cao nhất có cao độ 7,570m. 


Địa thế gồm toàn đồi núi khiến cho sự giao thông 
giữa các vùng thung lũng có dân cư rất khó khăn. Khi 
di chuyển giữa các làng mạc và thị trấn họ phải vượt 
qua những con đường đèo trên núi. Do hoàn cảnh địa lý 
biệt lập như vậy, dân tộc Bhutan đã phát huy và duy trì 
những truyền thống và phong tục tập quán lâu đời của 
họ suốt nhiễu thế kỷ mà không bị ảnh hưởng từ các xứ 
lân bang. 


266 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Dân số của Bhutan trong năm 2012 gồm khoảng 
743,000 người. Bhutan là một trong những quốc gia 
có mật độ dân số thưa nhất thế giới, với 18 người trong 
mỗi km” (hạng 196 trên thế giới). 

Thành phố lớn nhất và thủ đô là Thimphu. 

Phần lớn lịch sử cổ xưa của xứ Bhutan thiếu rõ 
ràng vì hầu hết tài liệu về lịch sử của nước này, đã bị 
thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn trầm trọng xảy ra ở cố đô 
Punakha trong năm 1527. 


Các học giả cho rằng nguồn gốc của chữ “Bhutan” 
phát xuất từ chữ Phạn “Bhotan” có nghĩa là “đ;a đầu 
của Tây Tạng. ” Người Bhutan gọi quê hương của họ là 
“Druk Yul,” có nghĩa là “Xứ của Rồng Sấm” (land of 
the thunder dragon). 


Theo truyền thuyết, trong thế kỷ XI khi vị sơ tổ 
tông phái Phật Giáo Drukpa của Bhutan khởi sự xây 
chùa thì xảy ra một cơn bão lớn. Những tiếng sấm vang 
rên phát xuất từ những đám mây được coi là tiếng gầm 
thét của loài rồng. VỊ sơ tổ coi đây là một điểm lành và 
đặt tên tu viện là “Drug” (“Rồng Sấm”). 

Ngày nay trên quốc kỳ của Bhutan có hình con rỗng 
và dân chúng Bhutan tự gọi họ là “Drukpa” (“dân tộc 
rồng”). 

Vào thế kỷ thứ X, những biến chuyển chính trị trong 
vùng phía Nam Tây Tạng chịu ảnh hưởng từ lịch sử tôn 
ø1áo của Tây Tạng. Vào thời đó, vài tông phái Phật Cáo 
Mật Tông đã có cơ hội phát triển vì được các tiểu vương 
Mông Cổ ủng hộ. Sau khi triểu đại nhà Nguyên sụp đổ 
trong thế kỷ XIV, những tông phái này đã tìm cách để 


QUYỂN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 267 


giữ địa vị thống lãnh về chính trị và tôn giáo ở Tây Tạng 
và những vùng chịu ảnh hưởng từ Mật Tông Tây Tạng. 

Trước thế kỷ XVIII, vùng lãnh thổ mà ngày nay là 
Bhutan chưa trở thành một quốc gia mà chỉ bao gồm 
những thái ấp của các cường hào địa chủ và thường xảy 
ra xung đột, tranh giành đất đai lẫn nhau. 

Tới đầu thế kỷ XVII, vị Lạt-Ma cao cấp của Tông 
Phái Mũ Đỏ và thuộc dòng dõi quý tộc của Tây-tạng, 
tên là Ngawang Namsyal, sang Bhutan lưu vong vì xảy 
ra bất hòa với hàng giáo phẩm Tây Tạng. Sau đó, ngài 
thống nhất các thái ấp để thành lập quốc gia Bhutan. 

Tới đầu thế kỷ XX, Bhutan bắt đầu tiếp xúc với 
Ấn Độ (khi đó đang là thuộc địa của Đế Quốc Anh). 
Sau khi Ấn- Độ giành độc lập trong năm 1947 hai nước 
Nam Á này đã có liên hệ mật thiết với nhau. 





Đại Sư Lama Tây Tạng Shabdrung Ngawang Namgyal 
(1594-1651) đã thông nhất Bhutan thành một quốc gia 


268 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Tân hiến pháp được 
ban hành từ năm 2005. 
Ngày nay Bhutan theo 
thể chế quân chủ lập 
hiến gồm có quốc 
vương, thủ tướng, và 
quốc hội lưỡng viện. 

Quốc kỳ Bhufan Bhutan là thành 
viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1971 và là thành viên 
của 150 tổ chức quốc tế, trong số đó có Ngân Hàng Thế 
Giới (World Bank) và Quỹ Tiên Tệ Quốc Tế (IMF). 

Trong năm 1999, trước khi bước sang thế kỷ XXI, 
chính phủ Bhutan bãi bỏ lệnh cấm sử dụng vô-tuyến 
truyền hình và Internet. 





Trong bài diễn văn của ngài, quốc vương nói rằng 
vô-tuyến truyền hình là một phương tiện cân thiết để 
hiện đại hóa Bhutan. Đồng thời cũng là một đóng góp 
quan trọng vào “Tổng Thể Hạnh Phúc Quốc Gia” 
(“Gross National Happiness”) (Bhutan là quốc gia duy 
nhất trên thế giới áp dụng những phương thức đo lường 
mức độ hạnh phúc của dân chúng). 

Bhutan là quốc gia độc lập duy nhất trên thế giới 
trong suốt dòng lịch sử từ thế kỷ thứ VII. Bhutan luôn 
tự hào về bản sắc dân tộc độc đáo với nên văn hóa 
phong phú và một di sản tôn giáo vô giá đó là Phật 
g1áO. 

Phật giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch 
sử của đất nước và trong nếp sống của người dân. 


QUYỂN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 269 





Bản đồ Bhutan 


2. Sơ lược về lịch sử Phật Giáo Bhutan 


Phật Giáo bắt đầu du nhập vào Bhutan từ Tây Tạng 
ở thế kỷ thứ VH. Quốc Vương Tây Tạng Tùng-Tán 
Cán-Bố (Songtsan Gampo, trị vì từ năm 627 tới năm 
642) là một Phật tử rất sùng đạo. Ông đã mở rộng ‹ đế 
quốc Tây Tạng tới tận Sikkim (ngày nay thuộc Ấn- 
Độ) và Bhutan. Ông ra lệnh kiến thiết hai ngôi chùa 
tại Bumthang, miễn trung Bhutan và tại Kyichu trong 
Thung Lũng Paro. 


Trong thế kỷ thứ VIH, Đại Sư Liên Hoa Sinh 
(Padma-sambhava) của Mật Tông Ấn- Độ đã tới vùng 
phía Nam Tây Tạng, gồm cả Bhutan, để chính phục 
những tà lực quỷ thần gây cản trở cho sự hoằng dương 
Phật pháp. Sau đó, ngài giao phó trách nhiệm bảo hộ 
đạo pháp cho những quỷ thần này và kể từ đó Phật Giáo 
Mật Tông được truyền bá tới Bhutan. 


270 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Ngày nay, Bhutan là đất nước duy nhất trên thế giới 
vẫn còn duy trì truyền thống ban sơ của tông phái Phật 
Giáo Mật Tông Kagyu, một trong bốn tông phải chủ 
yếu của Phật Giáo Tây Tạng. 


Từ khi lập quốc cho tới nay, Phật Giáo luôn luôn 
giữ một vai trò chủ yếu trong các lãnh vực văn hóa, 
giáo dục, luân lý và xã hội học của quốc gia và dân tộc 
Bhutan. Đạo Phật đã trở thành quốc giáo với 75% dân 
chúng là Phật tử. Khoảng 23% dân chúng là là tín đồ 
Ẩn-Độ Giáo, phần đông là những dân cư ở miền Nam 
gần biên giới Ẩn-Độ. Số 2% dân chúng còn lại là tín đồ 
của các tôn giáo khác. 

Từ lâu, quốc giáo đã được hưởng tài trợ từ chính phủ, 
qua những ngân khoản trợ cấp cho các tu viện, chùa và 
các đoàn thể thuộc Tăng-Đoàn. Trong thế kỷ XX, triều 
đình của Quốc Vương Jigme Dorji Wangchuck (trị vì 
từ năm 1952 tới năm 1972) đã hiến tặng 10,000 pho 
tượng đồng mạ vàng, xuất bản trọn bộ Đại tạng Kinh 
điển Phật Giáo Tây Tạng gồm 108 cuốn và Luận Tạng 
gôm 225 cuốn. Cùng với những công trình kiến thiết 
nhiều bảo tháp trên toàn quốc. 

Trong số 150 dân biểu của Hạ Viện có 10 dân biểu 
là Tăng sĩ đại diện cho Tăng-đoàn. Trong Hội Đông Cố 
Vấn Hoàng Gia có 2 thành viên là Tăng sĩ. 

Tuy rằng Phật Giáo là quốc giáo, nhưng trong hiến 
pháp của Bhutan có những điều khoản quy định về tự 
do tôn giáo. 


QUYỂN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 2/1 


3. tổ chức giáo dục Phật Giáo 

Theo thống kê, vào cuối thế kỷ XX trong những 
Tu Viện Trung Ương ở Thủ Đô Thimphu và Cố Đô 
Punakha có khoảng 1,000 tăng sĩ và những nơi khác 
trên toàn quốc có thêm khoảng 4,000 tăng sĩ. 

Toàn thể Tăng đoàn do vị Tăng Thống (Je Khenpo) 
đứng đầu với sự phụ tá của 5 vị đại sư (Lonpon) chuyên 
trách 5 lãnh vực gồm: truyền thống tôn giáo — nghi thức 
— kinh điển — luận tạng — và giáo dục đại học. 

Dưới quyền các vị đại sư có những viên chức đặc 
trách về những địa hạt nghệ thuật, âm nhạc, v.v.. 

Tông Phái Geluspa của Phật Giáo Bhutan gồm 
những Tăng sĩ độc thân. Tăng đoàn của Tông Phái 
Ninh-Mã (Nyingmapa) Bhutan bao gồm những tăng 
sĩ ø1ử giới luật độc thân và những Cư sĩ có gia đình. 
Những cư sĩ này thường hành nghề tự do ở ngoài xã 
hội, trong khi họ cũng đảm nhiệm những công tác Phật 
sự ở các chùa và tư gia vào những dịp lễ. 

Theo thống kê vào cuối thế kỷ XX, ở Bhutan có 
tổng cộng khoảng 12,000 tỳ-kheo. Bhutan cũng có 
tăng-đoàn tỳ-kheo-ni, nhưng họ không có con số thống 
kê đích xác. Đa số Phật tử Bhutan thuộc tông phái 
Kagyu — một trong 4 tông phái chính yếu của Phật Giáo 
Tây Tạng. Chữ Kagyu có nghĩa là “khẩu truyền.” 

4. Trung tâm Phật Giáo đảm nhiệm giáo dục 
Phật tử 

Ở khắp nơi trong nước đều có những tu viện dành 
cho chư tăng ni. Cả hai giới tăng và ni đều cạo đầu và 
mặc áo choàng màu nâu-đỏ. 


272 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trên toàn quốc có tổng cộng: 19 Trung Tâm Phật 
Giáo, 19 trường trung học do Tăng Đoàn điều hành, 
13 trường Đại Học Phật Giáo và 13 Trung Tâm Thiền 
Định. Những trung tâm Phật Giáo này cũng phụ trách 
điều hành nhiều trường tiểu học và các đoàn thể gia- 
đình Phật tử trên toàn quốc. 


Chương trình giáo dục của Phật tử Bhutan khởi đầu 
là tập đọc và tập viết, kế đó là học thuộc lòng những 
nghi thức Phật sự, những giáo lý căn bản, tán dương 
những vị đại sư trong quá khứ của hai tông phái Kagyu 
và Ninh-Mã. Cũng có những môn học với mục đích 
chuẩn bị cho những sinh viên muốn nghiên cứu cao 
hơn về giáo nghĩa triết học Phật Giáo. 


Sau khi đã học xong những môn nói trên, học sinh 
sẽ phải thị đậu 2 môn liên quan tới nghệ thuật, như 
vũ tôn giáo cổ truyền, sử dụng những nhạc cụ truyền 
thống, tạo những tác phẩm nghệ thuật, v.v. 


Các môn toán học và Anh-Văn thường được dạy 
trong những trường của các Trung Tâm Phật Giáo. 
Ngày nay môn Anh-Văn được coi trọng để giúp các 
tăng sĩ có thể giao thiệp với người ngoại quốc, trong 
khi Bhutan ngày càng tiếp xúc với thế giới bên ngoài 
nhiều hơn. 

Theo ước tính, trên toàn quốc có khoảng 10% dân 
chúng là Thây tỳ-kheo hoặc tỳ-kheo-ni. Nhiều thanh 
thiếu niên Bhutan, gồm cả học sinh và sinh viên trong 
những trường trung học và đại học tân tiến, có nguyện 
vọng sẽ gia nhập Tăng-Đoàn để tu hành sau khi tốt 
nghiỆp. 


QUYỂN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 273 





Chùa Taktsang (“Hang Cọp”) là ngôi chùa nổi tiếng nhất 
của Bhutan, xây trên vách núi trong thể kỷ 17 tại Thung 
Lũng Pamo, để kỷ niệm nơi Đại Sư Mật Tông Liên Hoa 

Sinh đã tới viếng trong thể kỷ thứ VIII. 


5. Phật Giáo Bhutan từ đầu thế kỷ XX 


Vì Đạo Phật là quốc giáo của Bhutan cho nên hầu 
hết những sự kiện lịch sử và chính trị cũng đều liên 
quan và ảnh hưởng tới Phật Giáo của dân tộc này. Vì 
vậy, trong bài này sẽ nói nhiễu về các vị quốc vương đã 
có công đức trọng đại khi họ cai trị bằng tinh thần Phật 
Giáo và đã đem lại hạnh phúc cho đa số dân chúng. 

Trong năm 1907, có một biến chuyển trọng đại đó 
là toàn thể lãnh thổ Bhutan được thống nhất thành một 
vương quốc và vị trưởng tộc của dòng họ Wangchuck 
là Usuyen Wangchuck trở thành quốc vương đầu tiên. 


274 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Sau đây là phần tóm lược về những quốc vương đầu 


tiên của triều đại Wangchuck. 


6. Vị Vua khai quốc Usyen Wangchuck 





Uøyen Wangchuek (1861-1926) 


Ugyen Wangchuck 
(1861-1926) là quốc 
vương đầu tiên và là 
người thành lập Vương 
Quốc Bhutan trong 
năm 1907. Ngài trị vì 
Bhutan từ năm 1907 
cho tối năm 1926. 
Trước khi lên ngôi vua 
ngài là Tỉnh Trưởng 
của Tỉnh Trongsa, 
miễn Trung Bhutan. 
VớI vị trí của Tỉnh 
Trongsa nằm giữa lãnh 
thổ Bhutan, trong khi 
đất nước đang bị phân 
tán vì những cuộc xung 


đột giữa các địa phương, Usven Wangchuck đã đánh 
bại các đối thủ chính trị để bình định và thống nhất đất 
nước, sau khi xảy ra vài cuộc nội chiến từ năm 1882 tới 


năm 1885. 


Một biến chuyển lịch sử quan trọng trong năm 1907 
đó là, khi ngài Upgyen Wangchuck được một Đại Hội 
Đồng toàn quốc, sgôm các tăng sĩ Phật Giáo, các viên 
chức chính phủ và những trưởng tộc của các dòng họ 
nhiều thế lực, đồng thanh tôn ngài lên làm quốc vương 
để cầm đầu tân Vương Quốc Bhutan thống nhất. Ngay 


QUYỂN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 9/Ể la) 


sau đó, tân vương quốc Bhutan được Đế Quốc Anh 
thừa nhận, trong khi người Anh đang cai trị thuộc địa 
Ấn Độ, nước láng giềng phía Nam của Bhutan. 


7. Quốc Vương thứ Nhì Jigme Wangchuck 


Vua Jieme 
Wangchuck là quốc 
vương thứ nhì và trị vì 
vương quốc Bhutan từ 
năm 1926 tới năm 1952. 
Ngài đã du học ở Ấn Độ, 
với những chương trình 
giáo dục bằng Anh ngữ 
cùng với ngôn ngữ Hindi 
của Ấn Độ, đồng thời 
cũng học những kinh 
điển Phật Giáo và là một 
Phật tử thuần thành. 





Trong triều đại của vị Quốc Vương thứ nhì Jigme 
quốc vương này, Bhutan Wangchuc 

tiếp tục duy trì chính 

sách tự cô lập với thế giới bên ngoài, trong khi chỉ duy 
trì sự liên hệ có giới hạn với Đế Quốc Anh và nhờ cậy 
chính phủ Anh đảm nhiệm những vấn đề ngoại giao 
của Bhutan. 





8. Quốc Vương thứ Ba Jisme Dorji Wangchuck 


Vua Jigme Dorji Wangchuck là quốc vương Thứ 
Ba của Bhutan, trị vì từ năm 1952 tới nắm 1972. Các sử 
gia coi ông vua này là “cha đẻ của Vương Quốc Bhutan 
Thời Đại Mới” vì ông đã mở cửa cho Bhutan tiếp xúc 


276 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


với thế giới bên ngoài, bắt đầu hiện đại hóa đất nước và 
khởi sự tiến trình dân chủ hóa. 

Ông đã chấm dứt chế độ phong kiến và ra lệnh cho 
toàn dân phải trả tự do cho những nông-nô còn xót lại 
từ thời phong kiến. Ông khuyến khích nông gia hãy sử 
dụng những nông cụ hiện đại để gia tăng sản xuất và sử 
dụng xe cộ để chuyên chở nông phẩm và làm phương 
tiện di chuyển cho dân chúng. Ông luôn thể hiện lòng 
từ bi mà ông đã học hỏi được từ Phật pháp và xem đó là 
căn bản của việc trị quốc an dân. 


9. Quốc Vương thứ Tư Jieme Singye Wangchuck 


Vua Jipme SG 
Sineye Wangchuck _ 
là quốc vương thứ 
tư của Bhutan, lên 
ngôi năm I7 tuổi 
trong năm 1972, sau 
khi phụ vương băng 
hà đột ngột. Khi cử w- 
hành lễ đăng quang £ ¬< II ' 
Tháng nu . . Jiơme Singye WangchucÃÑ 
1974 ông là vị quốc 
vương trẻ tuổi nhất thế giới lúc bấy giờ. Trong lễ đăng 
quang đó Bhutan đã mời những vị chức sắc trên thế giới 
tới dự hành động này đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ tự 
cô lập của Bhutan. 






rợ 


Trong thời gian trị vì kéo dài hơn 4 thập niên của 
ông, Bhutan đã hiện đại hóa một cách mau chóng. Tạp 
Chí TIME liệt kê ông vào danh sách 100 nhân vật đã 
tạo ảnh hưởng quan trọng cho thế giới trong năm 2006. 


QUYỂN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 27 


Trong dịp đó, Tạp Chí TIME ca ngợi rằng ông cai trị 
vương quốc Bhutan bằng những chính sách phù hợp 
với những giáo lý của Đức Phật. Tháng I2 năm 2006, 
ông thoái vị để nhường ngôi cho Thái Tử Jigme Khesar 
Namøsyel Wanschuck. 


10. Đương kim Quốc Vương Jisme Khesar 
Namøyel Wangchuck 
Vị đương kim quốc 
vương của Bhutan, đã 
đi du học trong các 
trường đại học của 
Hoa Kỳ. Sau đó sang 
Anh Quốc để thụ huấn 
và tốt nghiệp những 
môn Chính TrỊ và 
Bang Giao Quốc Tế 
tại Đại Học Oxford. 


Trong thời gian 
còn là thái tử, ông đã GHI jNE 2A ./A.0)RIIRIIR 
tháp tùng phụ vương ương Kim Quốc Vương: Jigme 
trong những chuyến Khesar Namgyel Wangchuci. 






Thị Tự, Ì ‡ _..= ˆ 
vê TẾ Re, gu / la = | | Sm+i- 
j ị sử”,  =Ỉ L 

J 


công du khắp vương quốc để tiếp xúc và nói chuyện với 
dân chúng. VỊ thái tử này cũng đã chính thức đại diện 
cho Bhutan trong những cuộc hội họp quốc tế. 

Tháng 5 năm 2002, thái tử đại diện cho Bhutan tại 
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và đọc diễn văn để đề 
cập những vấn đề liên quan tới phúc lợi của hàng triệu 
trẻ em trên khắp thế giới. 


278 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Tân Quốc Vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đăng 
quang ngày 6 tháng TÌ năm 2006 


Năm 2008, là một năm có nhiều biến chuyển quan 
trọng ở Bhutan. Trong năm đó, toàn dân trong vương 
quốc mừng lễ đăng quang của quốc vương đời thứ V. 
Đồng thời, cũng mừng những thành quả tốt đẹp trong 
sự nghiệp vinh quang của quốc vương đời thứ IV. 

Năm 2008 là thời điểm để toàn quốc kỷ niệm 100 
năm ngày chính thức thành lập vương quốc Bhutan, và 
là dịp để họ vinh danh tất cả các vị quốc vương đã đem 
lại hòa bình, công lý và hạnh phúc cho đất nước và dân 
tộc Bhutan. 

Trong bài diễn văn tại lễ đăng quang ngày 6 tháng 
11 năm 2008, tân Quốc Vương Jigme Khesar Namsyel 
Wangchuck nói với toàn dân: 


QUYỂN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN i0 





n mì 
l/&= “—- ỉ : 


Wua và Hoàng Hậu Bhutan trong Lễ Thành Hôn năm 2011 


“Chúng ta, người Bhutan, Không tự coi mình như 
là công dân của quốc gia Bhutan mà như là công dân 
Bhutan của toàn thể thế giới. Tuy Bhutan chỉ là một 
quốc gia nhỏ bé, nhưng chúng ta tin rằng một ngày 
kia chúng ta sẽ có thể trở thành lương tâm của thế giới 
hiện đại. 

Trong suốt triều đại do trẫm trị vì, trẫm sẽ không 
cai trị như là một ông vua. Trẫm sẽ bảo vệ dân như 
người cha bảo vệ các con, sẽ phục vụ dân như một 
người con săn sóc cho gia đình. Trẫm sẽ cống hiến cho 
dân mọi thứ và không gi# lại thứ gì. Trẫm sẽ sống cuộc 
đời của một con người hiền lương mà thân dân thấy 
xứng đáng để làm sương cho các con của họ. Trẫm 
không có những mục tiêu riêng tử mà chỉ mong có thể 
chu toàn những nguyện vọng của toàn dân. Trẫm sẽ 
luôn luôn phục vụ toàn dân, bất kể ngày đêm, trong 
tỉnh thân từ ái. công lý và bình đẳng. ” 


280 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


11. Truyền thống bao dung tôn giáo 


Vị quốc vương đời Thứ IV, Vua Jigme Singye 
Wanschuck, không những đã giúp thăng tiến những 
dịch vụ phúc lợi cho dân chúng mà ông còn rất quan 
tâm tới sự hưng thịnh của tất cả các tôn giáo của dân 
chúng Bhutan. 


Chính phủ của ông, luôn luôn coi trọng sự cổ súy 
tinh thần bao dung, hòa thuận giữa Phật Giáo và Ẩn- 
Giáo — là tôn giáo lớn thứ nhì ở Bhutan. Tuy Đạo Phật là 
quốc giáo, nhưng từ xưa tới Tay chưa bao giờ có những 
người khuyến khích tín đồ Ấn Giáo cải đạo để trở thành 
Phật tử. Quốc vương và các giới chức chính quyền luôn 
chú trọng tới chuyện, nhắc nhở cho các tín đồ Phật Giáo 
và Ấn Giáo cần nên ghi nhớ rằng hai tôn giáo của họ có 
nhiều điểm tương đồng và phù hợp với nhau. 


Vua Jieme Sineye Wanschuck, có những hành 
động chứng tỏ rằng ông rất coi trọng sự bình đẳng giữa 
các tôn giáo. 

Một thí dụ trong những triều đại trước đó là, chính 
phủ không liệt kê Ngày Lễ Dussera (một trong những 
địp lễ quan trọng nhất của Ấn Giáo) vào danh sách của 
những ngày Lễ Quốc Gia. Nhưng trong năm 1980, Vua 
Jieme SIingye Wangchuck đã ra lệnh cho chính phủ liệt 
kê ngày lễ này của Ấn Giáo vào danh sách đó, mặc dù 
không có sự thỉnh nguyện của các giới tín đồ Ấn Giáo. 


Một thí dụ nữa là quốc vương cũng thường, tham dự 
Lễ Hội Tikka hàng năm của tín đồ Ấn Giáo gốc Nepal. 
Trong ngày lễ này có nhiều viên chức chính phủ tháp 
tùng quốc vương để tham dự. 


QUYỂN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 28] 


Gần đây, theo lời yêu cầu của một đoàn thể Ấn 
Giáo, vị Thượng Thủ của Phật Giáo Bhutan đã cử hành 
lễ ban phước lành trong dịp đặt viên đá làm nên tảng 
cho ngôi đền thờ của Ấn Giáo. 

Để giúp củng cố sự hưng thịnh của Ấn Giáo ở 
Bhutan, quốc vương Jigme Singye Wanschuck, đã ra 
lệnh cho chính phủ thành lập 5 trường học giảng huấn 
bằng Phạn ngữ theo truyền thống Ấn Giáo ở miền Nam 
Bhutan. Một số sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ những 
trường này được chính phủ cấp học bổng để theo học tại 
đại học Varanasi Hindu Ùniversity ở Ấn Độ để nghiên 
cứu thêm về Ấn Giáo. 

Không những chính phủ đài thọ lương bổng cho 
các giáo sư tại 5 trường Phạn Ngữ nói trên, mà còn trả 
lương hàng tháng cho những đạo sĩ phụ trách quản thủ 
những đền thờ Ấn Giáo ở miền Nam Bhutan, với mục 
đích khuyến khích họ hãy chăm lo săn sóc một cách 
chu đáo những ngôi đền này để làm vui lòng giới tín 
đồ Ấn Giáo. 


Trong một chuyến đi thăm dân chúng ở miễn Nam, 
quốc vương nhận thấy rằng, nếu so sánh với những 
ngôi chùa Phật Giáo thì các đền thờ Ấn Giáo ở đây thua 
kém xa, vì không được săn sóc đúng mức, những hình 
ảnh và tượng các vị thần linh đã mờ nhạt và cũ kỹ. Với 
sự thành tâm, muốn giúp bảo tồn những giá trị truyền 
thống của Ấn Giáo. Quốc vương, đã ra lệnh cho chính 
phủ hãy cấp những ngân khoản để tân trang và cải thiện 
những ngôi đền này, hoặc kiến thiết thêm những ngôi 
đền mới, với những hình ảnh và tượng thần linh rõ ràng 
và đẹp hơn. Ông còn ra lệnh cho chính phủ hãy đúc 


282 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tượng của hai vị thần thiêng liêng nhất của Ấn Giáo 
là Shiva và Ganesh bằng đồng mạ vàng y để hiến tặng 
cho tất cả những đền thờ Ấn Giáo ở miền Nam Bhutan. 


Quốc Vương Jisme Singye Wangchuck, cũng đã ra 
lệnh cho Hội Đông Đặc Trách Tôn Giáo hãy thi hành 
một chương trình khảo cứu sâu rộng để nêu ra những 
điểm tương đồng giữa những giáo lý và thần linh của 
Phật Giáo Mật Tông và Ấn Giáo. Chương trình khảo 
cứu này đã cắn cứ vào nhiều kinh điển của Phật Giáo 
Mật Tông và Ấn Giáo, trong số đó có những sách khảo 
cứu của vị đại sư Mật Tông gốc Trung-Hoa Yogi C.M. 
Chen (Chinese §ƒ#; pinyin: Chén Jiànmứn; 1906- 
1987). Theo Đại Sư Yogi C.M. Chen, vị thần linh được 
biết đến nhiều nhất trong cả Ấn Giáo và Phật Giáo là 
Thân Kali của Ấn Giáo và Thần Palden Lhamo (hay 
Dharmapala — Hộ Pháp) của Phật Giáo Mật Tông Tây 
Tạng và Bhutan. Theo đại sư, hai vị thần linh này có 
nguồn gốc giống nhau. 


12. Quốc Vương Bhutan khởi xướng khái niệm 
Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” 


Trong thời gian hơn 100 năm qua, các vị quốc 
vương phật tử sáng suốt và thấm nhuần giáo lý từ bi 
của Đức Phật đã cai trị đất nước và dân chúng Bhutan 
theo gương mẫu của Vua Asoka của Ấn Độ thời xưa. 

Trong bài diễn văn tại lễ đăng quang năm 2008, 
Quốc Vương Jigme Khesar Namsyel Wangchuck nói 
với toàn dân: “Chứng 1a, người Bhutan, không tự coi 
mình như là công dân của quốc gia Bhutan mà như là 
công dân Bhutan của toàn thể thế giới. Tuy Bhutan chỉ 


QUYỂN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 283 


là một quốc gia nhỏ bé, nhưng chúng ta tin rằng một 
ngày kia chúng ta sẽ có thể trở thành lương tâm của thế 
gIớiI hiện đại... ” 

Trong bài này, chúng ta sẽ thấy rằng lời nói trên 
đây không phải là quá chủ quan. Quốc gia nhỏ bé đó, 
với dân số chưa tới l triệu, đã khởi xướng khái niệm 
“Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” (GNH: Gross National 
Happiness) mà ngày nay đang được nhiều nước trên thế 
giới (gồm cả Hoa Kỳ và Anh Quốc) noi theo. 


“Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” là nhóm chữ đã được 
quốc vương đời thứ tư của Bhutan, Vua Jigme Singye 
Wanechuck, đặt ra trong thập niên 1970. Khái niệm 
này ngụ ý rằng sự phát triển và thăng tiến của xã hội 
cần phải chú trọng tới những phương diện tính thần 
không liên quan tới kinh tế, nhưng cần thiết đối với 
hạnh phúc của dân chúng. 


Nhà vua mong muốn, thiết lập một nền kinh tế phù 
hợp với văn hóa của Bhutan, đặt nền tảng trên những 
giá trị tỉnh thần của Phật Giáo. Thay vì, đi theo chính 
sách phát triển kinh tế theo kiểu Tây phương đặt căn bản 
trên Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP: Gross National 
Product). Ngài nói rằng mô hình phát triển hiện đại chỉ 
chú trọng vào sự tăng trưởng của GIDP, trong khi không 
cần biết tới mục tiêu tối ưu của con người là mưu cầu 
hạnh phúc! 

Vua Jieme Sinsye Wangchuck chủ trương rằng: 
song song với nỗ lực nâng cao mức sống của người dân, 
chính sách kinh tế còn cần phải chú trọng vào những 
địa hạt tâm linh của dân chúng, đồng thời bảo vệ môi 
sinh của quốc gia. 


284 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Những nguyên tắc mới đã được chính phủ Bhutan 
coi là trọng tâm của chính sách quốc øia. 


Với những phương thức đo lường “chỉ số tổng hạnh 
phúc quốc gia” (*gross national happiness Index”), 
nhấn mạnh vào bốn điểm căn bản: 

1. Phát triển kinh tế một cách lành mạnh, 

2. Bảo tôn những giá trị văn hóa, 

3. Bảo tôn môi sinh, 

4. Chính sách cai trị hợp lòng dân. 

Chỉ số GƠNH, được đúc kết từ những cuộc thăm dò 
dân ý trên toàn quốc được thi hành định kỳ hằng năm. 
Chỉ số hạnh phúc của Bhutan không giống như hầu 
hết những khái niệm về hạnh phúc của các xã hội Tây 
phương ngày nay, chỉ chú trọng vào những cá nhân; 
theo chủ trương của chỉ số này, hạnh phúc cần phải đặt 
căn bản trên đời sống của toàn thể cộng đồng. 

Trong những năm gần đây, sau khi xảy ra cơn khủng 
hoảng tài chánh toàn cầu, đồng thời chính sách kinh tế 
của nhiễu quốc øia trên thế giới đã tác hại môi sinh ở 
mức đáng lo ngại đối với tương lai của nhân loại. Thì 
những người vận động bảo vệ môi trường bắt đầu chú 
ý tới chủ trương nâng cao “tổng hạnh phúc quốc gia” 
của Bhutan. 

Cuối năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã triệu tập Hội 
Nghị về Thay Đổi Khí Hậu ở Doha, Qatar. Sau đó, có 
nhiều người kêu gọi các nước trên thế giới hãy noi theo 
kiểu mẫu Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia của Bhutan. 

Họ lưu ý rằng, sau bốn thập niên thi hành chính 
sách phát triển chú trọng tới hạnh phúc của toàn dân, 
tuổi thọ trung bình của dân chúng Bhutan đã tăng gần 


QUYỂN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 285 


gấp đôi: (Theo thống kê của LHQ: Tuổi thọ trung bình 
của dân chúng Bhutan vào năm 1970 là 35.3 năm so 
với 68.00 năm vào năm 2015), trong khi 100% trẻ em 
trên toàn quốc đều được đi học ở bậc tiểu học, và chính 
phủ đã hoàn thành kế hoạch tổng cải tổ hệ thống hạ 
tầng cơ sở trên toàn quốc. 

Trong hiến pháp của Bhutan có những điều khoản 
về bảo vệ môi sinh, như cam kết sẽ vĩnh viễn duy trì 
tối thiểu 60% diện tích đất đai trên toàn quốc để giữ 
nguyên vẹn rừng núi. Chính phủ cấm khai thác rừng để 
xuất cảng gỗ. Mỗi tháng trên toàn quốc có một ngày 
dành cho người đi bộ, cấm tất cả xe cộ của tư nhân lưu 
thông trên những công lộ trong ngày đó. 

Bộ Trưởng Cñáo Dục của Bhutan, ông Thakur Singh 
Powdyel phát biểu: “Người a dễ dàng khai thác những 
tài nguyên thiên nhiên trên trái đất để làm giàu. Nhưng, 
chúng tôi tin rằng người ta không thể tạo một quốc gia 
phú cường trong thời gian lâu dài, trong khi không bảo 
tôn môi trường thiên nhiên và không chăm lo cho sự lành 
mạnh của dân chúng — và sự lành mạnh của họ tùy thuộc 
vào những gì đang xảy ra xung quanh họ. ” 


Ở bậc tiểu học và trung học, cùng với các môn thông 
thường như khoa học và toán, học sinh được dạy những 
điều căn bản về kỹ thuật canh nông và bảo vệ môi sinh. 
Một chương trình quản lý vật phế thải trên toàn quốc 
dạy cho học sinh, hãy tận dụng sự tái biến chế phế liệu. 
Vì vậy, hầu hết những vật liệu dùng trong các trường 
đều được tái biến chế. 


Do kế hoạch Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia áp dụng 
trong giáo dục, hàng ngày học sinh đều dự một buổi 


286 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tham thiên, và các trường học dùng những nhạc khúc 
cổ truyền để thay thế cho tiếng chuông báo hiệu. 

Thây giáo tại một trường tiểu học nói với nhà báo 
ngoại quốc: “Chương trình giáo dục không phải chỉ 
giúp học sinh đạt điểm cao mà còn phải đào tạo cho 
chúng trở thành những người tốt.... ” 


13. Thế giới bắt đầu theo gương Bhutan để bảo 
vệ môi trường 

Quốc Vương Jigme Sinsgye Wangchuck của Bhutan 
khởi xướng khái niệm “Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” 
trong năm 1972. Nhưng thế giới đã đi sau Bhutan hơn 
30 năm. Mãi tới đầu thế kỷ XXI, một số quốc gia bắt 
đầu theo gương Bhutan để thi hành chính sách tương tự. 

Năm 2005 Học Viện QuảnL ý Quốc Tế (International 
Institue of Management) của Hoa Kỳ thi hành chương 
trình khảo sát “Chỉ Số GNH Toàn Câu. ” 


Năm 2006, Học Viện Quản Lý Quốc Tế xuất bản 
một bạch-thư kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy áp dụng 
chính sách ƠNH và yêu cầu các học giả hãy nghiên 
cứu để tạo một mô hình chỉ số GNH tương tự như của 
Bhutan. 

Năm 2007, Thái Lan công bố “Chỉ Số Xanh Và 
Hạnh Phúc” (Green and HappIness Index). 

Năm 2009 Viện Gallup ở Hoa Kỳ mở cuộc thăm dò 
ý kiến dân chúng Mỹ về mức độ hạnh phúc, dựa vào 
mô hình ƠNH của Bhutan. Chỉ Số GNH ở Hoa Kỳ do 
viện Gallup thu thập và đúc kết trong tháng 10 năm 
2009 là ó6.1/100. 


QUYỂN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 287 


Năm 2010 Trung Tâm Nghiên Cứu Bhutan (Center 
for Bhutan Studies) khai triển bốn cột trụ căn bản (Phát 
triển kinh tế, bảo tổn văn hóa, bảo tổn môi sinh, và cai 
trị hợp lòng dân) thành 9 yếu tố đóng góp vào hạnh 
phúc, gồm: 

° "Tinh thần lành mạnh 

-_ Sức khỏe tổng quát 

°« Cáo dục 

°ÒỒ Văn hóa 

°Ö _ Sử dụng thời glan 

°« Cai trị hợp lòng dân 

-_ Sức sống cộng đồng 

°_ Bảo tÔn môi trường 

‹ Tiêu chuẩn sống (Living standard). 

Năm 2011 Đại Hội Đồng LHQ, thông qua Nghị 
Quyết 65/309 để bổ túc thêm “hạnh phúc” vào Nghị 
Trình Phát Triển Toàn Câu. Nghị quyết này do 68 quốc 
ø1a thành viên của LHQ bảo trợ. 

Năm 2011 LHQ công bố Phúc Trình Hạnh Phúc 
Thế Giới (World Happiness Report). 

Năm 2011, Tổ chức Canadian Index of Wellbeing 
Network (Mạng Lưới Chỉ Số Lành Mạnh Canada) công 
bố phúc trình chỉ số lành mạnh của dân chúng Canada 
do họ khảo sát. 

Năm 2012 Nam Hàn công bố Chỉ Số Hạnh Phúc 
dựa theo mô hình GNH của Bhutan. 

Năm 2012 thành phố Seattle của tiểu bang 
Washington công bố chương trình khảo sát chỉ số hạnh 
phúc của dân chúng địa phương dựa theo mô hình GNH 
của Bhutan. 


288 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Năm 2014 chính phủ của Dubal khởi sự cuộc khảo 
sát Chỉ Số Hạnh Phúc để đo lường sự hài lòng của dân 
chúng đối các cơ quan chính phủ. 

Năm 2014 Vương Quốc Anh phát động chương 
trình thống kê khảo sát hạnh phúc trong dân chúng. 


14. Những lời phát biểu liên quan tới GNH 

Vua Jipme Singye Wangchuck (tác giả của GNH) 
nói: “Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia quan trọng hơn Tổng 
Sản Lượng Quốc Gia.” 

Nhà vận động bảo tồn môi sinh nổi tiếng Paul 
Hawken nói: “Ngày nay chúng ta đang ăn cắp tương 
lai để bán nó cho hiện tại và gọi hành động đó là “Tổng 
sản Lượng Nội Địa. ” 

Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nói: “Từ lâu 
Tổng Sản lượng Quốc Gia được dùng làm thước đo 
kinh tế và đo khả năng của các chính trị gia. Nhưng nó 
không xét tới những thiệt hại cho xã hội và môi trường 
do cát gọi là tiến bộ đó gây ra. Chúng ta cân có một 
mô hình kinh tế mới trong đó coi trọng sự ngang hàng 
giữa ba cột trụ của sự phát triển lành mạnh. Ba cột 
trụ lành mạnh xã hội, kinh tế và môi trường không thể 
tách rời nhau. ” 

Câu này đã được ghi trong Bộ Luật của chính quyền 
cai trị Bhutan năm 1729: “Nếu chính phủ không thể tạo 
hạnh phúc cho dân chúng thì chính phủ đó không có lý 
do để tôn tại. ” 

Đương kim Quốc Vương Jigme Khesar Namsyel 
Wangchuck nói: “Ngày nay Tổng Hạnh Phúc Quốc 


QUYỂN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 289 


(88) 3 | 


(rmss Nationa Tiappiness 


Ï6 me Ìmpnris, (lam Cnss 


JÖaÌinn al lfodueL. : 


BI NPEGANDI 20 TE: 





Biểu ngữ của sinh viên trong lrưởng Nghệ Thuật ở Thủ 
Đồ Thimphu trích dán lời Vua Jigme Singye Wangchuck 


Gia được giải thích theo nhiều ý nghĩa khác nhau đối 
với nhiều người, nhưng đối với tôi nó chỉ có ý nghĩa 
đơn giản là: Phát triển song song với những giá trị 
của đời sống. Vì vậy, đối với quốc gia Bhutan ngày 
nay, Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia là cây câu giữa những 
giá trị căn bản của từ bị, bình đẳng, lòng nhân đạo và 
nhụ câu phát triển kinh tế. Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia 
giữ vai trò như là Lương Tâm Dân Tộc để hướng dẫn 
chúng ta lựa chọn những quyết định khôn ngoan để 
được hưởng một tương lai tốt đẹp hơn. ” 


15. Tu viên linh thiêng 

Là một quốc gia Phật giáo, nhiều tu viện khắp nơi 
với nghệ thuật kiến trúc đặc thù đã tạo cho người hành 
hương nhiều cảm nhận linh thiêng nhưng tràn đây đức 
tin thuần khiết. 


200 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Tu viện Paro Taktsang còn gọi là Taktsang Palphug, 
một trong những tu viện được xem là linh thiêng nhất ở 
Bhutan. Tu viện Taktsang Palphug tọa lạc trên một vách 
núi đá granit có độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển 
và khoảng 900m so với thung lũng Paro. Vào năm 746, 
vua Sindhu Raja đang bị bệnh nặng nên đã cung thỉnh 
ngài Padmasambhava (Liên Hoa Sinh) từ Ấn Độ đến 
Bumthang để trị bệnh cho vua. Sau khi bình phục vua 
Sindhu Raja đã phát tâm quy y Tam Bảo. Lần thứ hai đến 
Bhutan, tương truyền rằng từ Singye Dzong inKurtoe 
ngài Liên Hoa Sinh đã bay đến Paro Taktsang bằng 
hóa thân của thần Dorji Drolo. Khi đến Paro Taktsanøg, 
ngài đã hành trì trong các hang động tại đó trong thời 
gian ba tháng và ngài còn dạy rằng, Paro Taktsang là 
thánh địa linh thiêng ở Bhutan. Ngài Padmasambhava 
(Liên Hoa Sinh) là vị sơ tổ của Phật giáo Bhutan nhưng 
cũng được xem là vị thần bảo hộ của nhân dân Bhutan. 
Do vậy nơi này được người Phật tử rất tôn kính. 


QUYỂN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 29] 


Năm 1692, ngài Druk Desi Tenzin Rabgye đã xây 
dựng tu viện tại Paro Taktsang để tưởng niệm ngài vị 
sơ tổ của Bhutan. Tu viện Paro Taktsang từ đó đến nay 
đã trải qua nhiều lần trùng tu. 


Kết Luận 

Bhutan được xem là Vương quốc Phật giáo hàng 
đầu trên thế giới. Từ vua đến dân ai ai cũng đều có 
một đức tin vững chãi đối với Đức Phật và giáo pháp 
do Đức Phật khai thị và, đó chính là động lực thúc đẩy 
mọi người trên đất nước này nỗ lực thực hiện những 
điều lành, tránh xa những việc ác và thanh tịnh tâm ý 
của mình. 


Hiện nay rất Quốc vương Jigme Khesar Namsyel 
Wangchuck vị vua trẻ nhất thế giới rất được nhân dân 
tôn kính vì vua vừa là một bậc minh quân, vừa là một 
Phật tử thuần thành, đã phát tâm ăn chay và trở thành 
một biểu tượng cao quý trên thế giới. 


Người dân Bhutan hết lòng bảo vệ môi trường vì 
đây không chỉ là triết lý sống mà còn là sự thể hiện lòng 
từ bi của những người con Phật. Với sự an lạc, tự chủ, 
dân tộc Bhutan đã và đang sống trong tinh thần tri túc, 
thiểu dục và với những nụ cười đầy hoan hỷ. 


LI(H $Ú PHẬT 0IÁ( THÁI LAN 





PHẬT GIÁO THÁI LAN 
1. Bối cảnh địa lý và lịch sử 

Vương quốc Thái Lan là quốc gia theo chế độ quân 
chủ lập hiến, thuộc Đông Nam Á, có biên giới giáp với 
các nước Miến Điện, Lào, Campuchia, và Malaysia. 
Thủ đô Banskok là thành phố lớn nhất nước và là trung 
tâm chính trị, thương mại và văn hóa phôn thịnh. 

Thái Lan có diện tích 513.000kmZ (198.000 dặm 
vuông), tương đương với diện tích nước Pháp, và là 
diện tích quốc gia lớn hạng thứ 51 trên thế gới. 

Dân số của Thái Lan gồm khoảng 67 triệu người — 
đứng hạng thứ 20 trên thế giới. 

Khoảng 75% dân số là sắc tộc Thái, 14% là người 
gốc Trung Hoa và 3% là người Mã Lai, phần còn lại là 
những nhóm dân tộc thiểu số như Môn, Khmer và các 
bộ tộc khác. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Thái. 


206 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


2. Lịch sử Phật Giáo Thái Lan 


2.1. Lịch sử dân tộc Thái 


Trước khi có những cuộc di cư của sắc dân Thái từ 
vùng Vân Nam (Trung Quốc) về phương Nam trong thế 
kỷ thứ X, vùng Bán Đảo Đông Dương là nơi sinh sống 
của những sắc dân Môn, Khmer, Shan, Mã-Lai, v.v. 


Giống như những nước khác, trong vùng Đông Nam 
Á, Thái Lan chịu ảnh hưởng sâu đậm từ văn hóa và tôn 
giáo của Ấn Độ. Ảnh hưởng của Ấn Độ vào văn hóa 
Thái Lan một phần là do những tiếp xúc trực tiếp của 
dân chúng địa phương với những người Ấn Độ từ quê 
hương sang làm ăn buôn bán rỗi định cư ở Thái Lan. 


Nhưng, phần lớn là ảnh hưởng gián tiếp, sau khi ba 
vương quốc láng giễng của Thái Lan thời xưa ở miễn 
Nam Bán Đảo Đông Dương, ôm Campuchia, (thơ) 
Dvara-vati và Srivi-jaya bị “Ẩn-Độ hóa. ” 


Các sử gia tin rằng, Phật Giáo đã bắt đầu được 
truyền bá vào Thái Lan từ Ấn Độ trong triều đại của 
Đại Đế Asoka, rỒi tiếp tục trong những triểu đại sau 
này của Ấn Độ, như Đế Quốc Gupta.! 


Ngày nay, Phật giáo Nam Tông được coi là quốc 
giáo của Thái Lan, với khoảng 95% dân số là Phật tử. 
Thái Lan là một trong những quốc gia Phật giáo lớn 
nhất thế giới, xét theo tỉ lệ dân số. Tín đồ Hỗi giáo 
chiếm 4,6% dân số, tín đồ Thiên Chúa Giáo và các tôn 
giáo khác chiếm 0,7% dân số. 


l “Some Aspects of Asian History and Culture” — tác giả Upendra 
Thakur 


QUYỀN I » LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 207 


ÁN) Thailand Ÿ 





Thái Lan là quốc gia duy nhất trên thế giới hiện nay 
mà hiến pháp quy định rằng, quốc vương phải là Phật 
tử, đồng thời là người bảo vệ quốc giáo. Một đặc điểm 
đáng kể khác, Thái Lan là quốc gia duy nhất trong vùng 
Đông Nam Á Châu không bao giờ bị các nước thực dân 
Âu Châu đô hộ. 

Trong nhiều thế kỷ, Phật Giáo đã phát huy ở Thái 
Lan và đã giúp làm phong phú cho đời sống của người 
dân Thái trên mọi phương diện. 

Có thể nói rằng, nếu không có Phật Giáo thì đất 
nước và dân tộc Thái Lan không giống như hiện thời”. 
Do ảnh hưởng bao quát của Phật Giáo đối với đời sống 
của dân chúng, nhiều người Tây phương thường gọi 
Thái Lan là “Xứ Của Áo Vàng” (The Land of Yellow 


2 “Buddhism in Thailand — lts Past and is Presenf” by Karuna 
Kusalasaya 


208 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Robes), vì ở khắp nơi trong nước họ đều thấy các vị tu 
sĩ Phật Giáo trong bộ áo màu vàng. 


3. Thời gian Phật Giáo du nhập vào Thái Lan 

Các học giả có những ý kiến khác nhau về thời gian 
đích xác, khi Phật Giáo bắt đầu du nhập vào vùng lãnh 
thổ mà ngày nay thuộc quốc gia Thái Lan. Nhưng phần 
đông các sử gia tin rằng, Phật Giáo bắt đầu được truyền 
bá vào đây trong thời trị vì của Đại Đế Asoka ở Ấn Độ, 
khi vị vua Phật tử này gửi những phái đoàn truyền giáo 
đi nhiễu nơi trên thế giới để truyền bá đạo pháp đại từ 
đại bi của Đức Phật. 

Các sử gia nói rằng Phật Giáo đã du nhập vào Thái 
Lan trong 4 thời kỳ khác nhau: 

° _ Thời kỳ thứ I là Phật Giáo Nam Tông hay Trưởng 


Lão Bộ (Theravada). 
°Ổ Thời kỳ thứ II là Phật Giáo Bắc Tông hay Đại 
Chúng Bộ. 


° _ Thời kỳ thứ III là Phật Giáo Miến Điện. 
° . Thời kỳ thứ IV là Phật Ciáo Tích Lan. 

Có nhiễu di tích khảo cổ cho thấy, Phật Giáo Nam 
Tông là tông phái đầu tiên được truyễển bá vào Thái 
Lan. Trong số những di tích do các nhà khảo cổ khai 
quật ở Nakhon Pathom, cách phía Tây Bangkok 50km, 
có nhiều di tích bằng đá khắc hình Bánh Xe Chuyển 
Pháp Luân, hình dấu chân Đức Phật, v.v., và những chữ 
chi chú bằng tiếng Pali. 

Những cổ vật tôn thờ Đức Phật khắc trên đá giống 
như vậy đã hiện hữu ở Ấn Độ trong thời gian trước khi 
có những hình vẽ Đức Phật do ảnh hưởng từ văn hóa 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 200 


Hy-Lạp. Vì vậy, các sử gia nói răng, những cổ vật ấy 
phải được đem đến vùng lãnh thổ Thái Lan trong thế 
kỷ thứ LII trước Tây lịch và chúng phải thuộc vào tông 
phái Phật Giáo của các phái đoàn truyền giáo đã được 
Vua Asoka gửi đến từ Ấn Độ. Tông phái này là Trưởng 
Lão Bộ. 

Khi hình thức thờ phụng Đức Phật bằng hình vẽ trở 
thành thịnh hành ở Ấn Độ thì những hình ảnh đó cũng 
đã được lưu truyền sang những xứ đã có những tín đồ 
Phật Giáo. Vì vậy có nhiều hình ảnh Đức Phật theo 
phong cách của triều đại Gupta ở Ấn Độ đã được tìm 
thấy tại những khu phế tích khảo cổ ở Nakhon Pathom 
và những vùng lân cận. Căn cứ vào cách vẽ của những 
hình ảnh Đức Phật, các sử gia suy luận rằng các nhà 
truyền giáo thuộc Thượng Tọa Bộ đã đến Thái Lan từ 
Ma-Kiệt-Đà (Magadha), ngày nay thuộc Tiểu Bang 
Bihar của Ấn Độ. 


Một bằng chứng quan trọng khác là trong cuốn đại- 
sử biên niên Maha-vamsa của Phật Cáo Tích Lan, trong 
chương nói về sứ mệnh truyền bá đạo Phật của Đại Đế 
Asoka có ghi rằng, Ngài đã gửi 9 phái đoàn truyền giáo 
do chư vị trưởng lão cầm đầu đến 9 vùng trên thế giới. 
Một phái đoàn do hai vị Trưởng Lão Sona và Uttara cầm 
đầu đã đến một vùng tên là Suvarna-bhumi. 

Đã có những ý kiến khác nhau, khi các sử gia bàn 
về địa điểm đích thực của vùng Suvarna-bhumi. Các 
học giả Thái Lan tin rằng, vùng đó thuộc vào lãnh thổ 
của Thái Lan ngày nay và thủ đô của địa phương đó 
chính là Nakhon Pathom. Trong khi đó, các học giả 
Miến Điện nói rằng Suvarna-bhumi nằm trong lãnh thổ 


300 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


của nước họ, và thủ đô của xứ đó là nơi mà ngày nay là 
thành phố Thaton ở miễn nam Miến Điện. 


Có những học giả của Lào, Campuchia và Việt 
Nam cũng nhấn mạnh rằng xứ Suvarna-bhumi nằm 
trong lãnh thổ của nước họ. 


Trong khi, không có những bằng chứng lịch sử thích 
đáng để xác nhận địa danh Suvarna-bhumi ghi trong 
sử sách của Tích Lan là ở đâu, có một chi tiết quan 
trọng liên quan tới cái tên Suvarna-bhumIi: Địa danh 
Suvarna-bhumi đã được người đời xưa trong vùng Tiểu 
Lục Địa Ấn Độ dùng để gọi vùng Đông Nam Á Châu, 
ôm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam 
và Malaysia. 


Từ ngữ “Suyarna-bhumi” phối hợp hai chữ trong 
Phạn ngữ là “Swøarna” (có nghĩa là “Vàng” hay 
“Km”) và “Bhumi” (có nghĩa là “Xứ”). Vì vậy, chữ 
“Suyarna-bhumi” có thể dịch nguyên văn là “Kim Xứ” 
hay “Xứ Vàng” (tiếng Anh dịch là “Golden Land”). 
Các học giả nói rằng, địa danh này rất thích hợp với 
vùng Đông Nam Á Châu thời xưa, là nơi người ta đã 
tìm thấy nhiều vàng. 

Lý do khiến cho các học giả Thái Lan tin tưởng rằng, 
thủ đô của xứ Suvarna-bhumi là ở Nakhon Pathom là vì 
đã có nhiều di tích khảo cổ liên quan tới Phật giáo đã 
được tìm thấy trong những vùng xung quanh thành phố 
đó. Không có nơi nào khác trong số những nước nói 
trên (ngay cả khu vực Thaton của Miến Điện) mà các 
nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiễu di tích liên quan tới Phật 
Giáo như họ đã tìm thấy trong vùng Nakhon Pathom ở 
Thái Lan. 


QUYỀN I » LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 301 


Những kiểu cách và thời đại của những di vật khảo 
cổ đó cho thấy, chúng thuộc vào triều đại trị vì của Đại 
Đế Asoka và của triểu đại Gupta kế tiếp. Một điểm 
đáng chú ý là Chùa Đại Bảo Tháp Phra (bờ rá) Pathom 
Chedi ở Nakhon Pathom, cũng có kiểu mẫu kiến trúc 
giống hệt như ngôi Đại Bảo Tháp Sanchi Stupa nổi 
tiếng ở Ấn Độ, do Đại Đế Asoka kiến tạo. Chỉ khác 
một điểm là Chùa Phra Pathom Chedi có xây thêm một 
đỉnh nhọn ở trên nóc. 

Có nhiều nhà khảo cổ Thái tin rằng, ngôi Chùa Phra 
Pathom Chedi nguyên thủy không có cái đỉnh nhọn đó 
và người đời sau đã bổ túc thêm đỉnh trên mái chùa để 
khiến cho ngôi chùa này phối hợp giữa kiểu cách mỹ 
thuật của Thái Lan và nghệ thuật kiến trúc của Ấn Độ. 


Một chi tiết quan trọng khác là cái tên Pathom Chedi 
trong ngôn ngữ Thái phát xuất từ tiếng Pali “Pathama 
Cetiya” (che ti đá) và có nghĩa là “Ngôi Chùa Thứ 
Nhất. ” Các sử gia tin rằng, cái tên này có ý nghĩa xác 





Chua Phra Pathom C hedi ở Nakhon Pathom 


302 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


định đó là ngôi chùa đầu tiên được kiến tạo trong Xứ 
Vàng Suvarna-bhumI. 

Những chi tiết trên đây, rất phù hợp với những điều 
đã ghi chép trong đại-sử biên niên Maha-vamsa của 
Phật Giáo Tích Lan. Trong đó nói rằng, theo lệnh của 
Đại Đế Asoka, hai vị Trưởng Lão Sona và Uttara đã 
cầm đầu một phái đoàn truyền giáo đến vùng Suvarna- 
bhumI. 

Khi đã biết rằng, Đại Đế Asoka trị vì từ năm 269 
tới năm 237 trước Tây lịch, chúng ta có thể suy luận 
một cách hợp lý rằng Phật Giáo đã bắt đầu du nhập vào 
Thái Lan trong thế kỷ thứ II trước Tây lịch. 


Mặc dù Phật giáo được truyền vào Thái Lan từ đầu 
thế kỷ thứ III trước Tây lịch , được khởi đi từ hồi trống 
chánh pháp của Đại đế Asoka (vua A Dục), một Phật tử 
hết sức thuần thành nhưng mãi đến triều đại Sukhothai 
(1237-1456) Phật giáo tại Thái Lan mới phát triển tốt 
đẹp vì nhiều vị vua rất ngưỡng mộ chánh pháp. Do lòng 
tôn sùng Phật pháp, vua Litha1, một bậc minh quân của 
Thái Lan đã phát tâm kiến lập rất nhiều đền chùa và đúc 
nhiễu pho tượng Phật mà ngày nay vẫn còn thờ tại các 
Chùa BuddhaJinarai, Chùa Phrarinatnahadhatu, Chùa 
Sadassana v.v. Vua Ramkhamheng và Vua Lithal cũng 
đã phát tâm xuất gia và tu hành rất nghiêm túc và, thời 
đại được cho thịnh vượng nhất của Phật giáo đó là thời 
vua Rama V. 

Các triểu đại Ayudhya (1350-1766), Thonburi 
(1766-?) và triểu đại Bangkok (1782-...) do vua Rama 
I thiết lập, một triều đại có nhiều vị vua phát tâm xuất 
gia tu tập và có nhiều cống hiến giá trị cho Phật giáo. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 303 


T1 bị nh 
“BÉ 





Bảo V§ háp Sanchi Stupa do Đại Đề Asoka kiến tạo 


Vua Rama V tức vua Mongkut đã xuất gia tại Chùa 
Bovoranives. Từ năm 1888 đến năm 1893 vua đã tiến 
hành việc biên tập lại Tam Tạng kinh điển bằng tiếng 
Pali và đã hoàn thành 39 cuốn, là bộ Tam Tạng kinh điển 
đầu tiên thuộc ngôn ngữ Pàli đã được in bằng giấy. Vua 
Rama V cũng đã hình thành Tông phái Dhammayuttika 
tại Thái Lan và trở thành một trong hai Tông phái lớn 
tại Thái Lan đó là Tông phái Mahanikaya và Tông phái 
Dhammayuttika. Trên nguyên tắc, hai Tông phái lớn 
này luân phiên nhau để suy tôn vị Cao Tăng của Tông 
phái mình vào ngôi vị vua Sãi, vị lãnh đạo Phật giáo tối 
cao của đất nước Thái Lan mà ngày nay thường nghe 
qua danh xưng Tăng Thống. Nhưng, điểm đặc biệt là 
vị Tăng Thống ở Thái Land không phải là Tăng Thống 
của Giáo Hội A hay GI1áo Hội B... của Phật giáo mà 
là Tăng Thống của Vương quốc Thái Lan. Đến nay tại 
Thái Lan đã có 20 vị Tăng Thống. 


304 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Năm 1934, Vua Rama VII đã tổ chức cải biên lại 
thành 45 cuốn tương ứng với 45 năm hoằng hóa độ 
sanh của Đức Phật. Năm 1940, trong triều đại của 
vua Rama VI, dưới sự lãnh đạo của đức Tăng Thống 
Tissadeva, với sự miệt mài của 200 Tôn đức, một Bộ 
Đại Tạng gồm 45 cuốn đã được phiên dịch từ tiếng Pali 
sang tiếng Thái. Năm 1952, công trình phiên dịch đã 
hoàn tất, tất cả gồm có 70 cuốn trong đó có 42 cuốn 
thuộc về Tạng Kinh, 13 cuốn thuộc về Tạng Luật và 25 
cuốn thuộc về Tạng Luận, 


Dưới triều đại của Vua Bhulmibol Adulyade] tức 
Rama IX từ năm 1946 đến năm 2016, một vị vua được 
tôn xưng như vị hoằng pháp và hộ pháp của đất Thái, 
Phật giáo Thái Lan đã phát triển càng phát triển tốt 
đẹp hơn. 


4. Thời kỳ Phật Giáo Đại Thừa du nhập 
Thái Lan 

Trong thời gian, Phật Giáo Đại Thừa phát triển và 
tạo những ảnh hưởng lớn ở Ấn- Độ, nhất là trong triểu 
đại của Vua Ka- -nISh- -ka, khi vị vua Phật tử này cai trị 
vùng miễn Bắc Ẩn-Độ trong tiền bán thế kỷ thứ I (theo 
Tây lịch). Đồng thời, cũng được truyền bá sang các 
nước láng giêng của Ấn- Độ, như Sumatra và Java trong 
Quần Đảo Indonesia và Cambodia. 

Một số học giả tin rằng, Phật Giáo Đại Thừa đã 
được truyền bá vào Miến Điện và Vương Quốc Dvara- 
vatl (ngày nay là vàng Nakhon Pathom, miền Tây Thái 
Lan,) từ Ma-Kiệt-Đà (Magadha, miền Bắc Ấn- Độ) 
trong cùng thời gian với Quần Đảo Indonesia. Nhưng vì 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 305 


những công tác truyền giáo trong thời kỳ đó đã không 
tạo được ảnh hưởng sâu rộng, cho nên không để lại 
những di tích lịch sử đáng kể. 


Từ đầu thế kỷ thứ V, theo Tây lịch, các phái đoàn 
truyền giáo Đại Thừa phát xuất từ vùng Kashmir, miễn 
bắc Ẩn-Độ, đã liên tục tới Đảo Sumatra. Rồi từ Đảo 
Sumatra, Phật Giáo Đại Thừa được truyền bá sang Đảo 
Java và Cambodia. 


Vào khoảng năm 757, ảnh hưởng quyền lực của vua 
xứ Srivi-Jaya (với kinh đô nằm trên Đảo Sumatra) gia 
tang và đế quốc của Srivi-jaya đã bành trướng sang 
khắp Bán Đảo Mã-Lai, bao gồm cả một phần đất của 
Thái Lan. Vì quốc vương và quần thần của vương quốc 
Srivi-Jaya là tín đồ của Phật Giáo Đại Thừa, cho nên họ 
đã khuyến khích và yếm trợ cho những công tác truyền 
bá giáo lý của tông phái này. Ngày nay, những di tích 
khảo cổ trong vùng miễn Nam Thái Lan cho thấy rằng 
thời xưa đã có lúc Phật Giáo Đại thừa thịnh hành trong 
vùng này. 

Những di tích đó gồm có, những bảo tháp và những 
biểu tượng Phật giáo, những phiến đá tạc hình Đức Phật 
và các vị Bồ-tát đã được các nhà khảo cổ tìm thấy rất 
nhiều. Và có điều đáng chú ý là những di tích này thuộc 
cùng một loại với những di tích đã tìm thấy ở Java và 
Sumatra. Các nhà khảo cổ nói rằng, những di tích đó 
cho thấy thời xưa Phật Giáo Đại Thừa đã có nhiễu ảnh 
hưởng trong vùng miền Nam Thái Lan. 

Từ đầu thế ký XI cho tới cuối thế kỷ XI, các vị vua 
của Triều Đại Suryavarman cai trị xứ Cambodia. Đế 
quốc của họ bành trướng sang khắp vùng lãnh thổ mà 


306 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


ngày nay thuộc Thái Lan. Vì họ là tín đồ của một hệ phái 
Phật Giáo Đại Thừa, cho nên các nhà cai trị của Triều 
Đại Surya-varman đã yếm trợ cho những sứ mệnh truyền 
bá những giáo lý của hệ phái Đại Thừa này. 

Ngày nay, trong Viện Bảo Tàng Quốc Gia ở 
Bangkok còn lưu giữ một phiến bia đá có ghi khắc sự 
tích nói rằng, vào khoảng năm 1017 một vị vua cai trị 
vùng miền Trung Thái Lan đã khảo cứu và thấy rằng tổ 
tiên của ông thuộc dòng dõi vua chúa của Vương Quốc 
Srivjaya ở miễn Nam Thái Lan. Một hoàng tử của ông 
vua này đã trở thành quốc vương nhiều quyền lực của 
xứ Cambodia và đã bành trướng ảnh hưởng sang nước 
láng giêng Thái Lan trong một thời gian dài. 

Do đó, trong thời kỳ này hai nước Cambodia và 
Thái Lan đã tạo nhiều ảnh hưởng lẫn nhau về tôn giáo 
và văn hóa. Một chi tiết trên bia đá ghi nhận rằng, một 
trong những quốc vương của triều đại Surya-varman có 
liên hệ huyết thống với các vua chúa của vương quốc 
cổ xưa Srivi-jaya. 

Những sự tích ghi khắc trên tấm bia đá cũng nói, 
vào thế kỷ XI Phật Giáo Nam Tông đã thịnh hành trong 
vùng miễn Trung Thái Lan. Một chi tiết quan trọng, 
chi trên bia đá nói rằng Phật Giáo Đại Thừa đã du nhập 
vào Thái Lan từ Cambodia, sau khi Thái Lan bị vương 
quốc Cambodlia cai trị. 

Những chữ ghi khắc bằng ngôn ngữ Cambodia trên 
một bia đá khác tìm thấy trong một ngôi đền của đạo 
Bà-La-Môn ở vùng miễn Trung Thái Lan nói rằng, vào 
thời đó trong vùng này có những chùa và tu viện của cả 
hai phái Bắc Tông và Nam Tông. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 307 


Do những chi tiết kể trên, các học giả Phật Giáo xác 
định, thời kỳ từ triều đại của Vua Ka-nish-ka trong thế 
kỷ thứ I, theo Tây lịch, cho tới cuối thế kỷ XII, Phật 
Giáo ở Thái Lan được coi là thời kỳ của Phật Giáo Đại 
Thừa. Trong thời kỳ đó, Phạn ngữ (là ngôn ngữ chính 
thức của Ẩn-Độ Giáo) đã trở nên thịnh hành ở Thái 
Lan. Nhưng trong những thế kỷ về sau, ngôn ngữ Pali 
của Phật Giáo Nam Tông đã thay thế ngôn ngữ Sankrit. 


5. Thời kỳ Phật Giáo Miến Điện du nhập vào 
Thái Lan 

Năm 1057, Vua Anawratha đã tạo được nhiều quyền 
lực trên toàn thể vương quốc Miến Điện và thiết lập kinh 
đô ở Pagan (miền Trung Miến Điện). Ông bành trướng 
vương quốc sang tận Thái Lan, nhất là những vùng miền 
Bắc và miền Trung xứ này, bao gồm những vùng mà 
ngày nay là Chiang-Mai, Lopburl, và Nakhon Pathom. 

Vì là tín đồ của Phật Giáo Nam Tông hay Trưởng 
Lão Bộ (Theravada), cho nên Vua Anaw-ratha đã tích 
cực yếm trợ cho những công tác hoằng dương đạo pháp 
thuộc tông phái Trưởng Lão Bộ - đây chính là tông 
phái Phật Giáo mà cả hai nước Miến Điện và Thái Lan 
đã hấp thụ trực tiếp từ Ấn- Độ, qua những phái đoàn 
truyền giáo do Đại Đế Asoka gửi đi. Nhưng khi Phật 
Giáo ở Ẩn-Độ đi vào thời kỳ suy thoái, và sự g1ao lưu 
giữa hai nước Ấn- Độ và Miến Điện không còn mật 
thiết như xưa, thì Phật Giáo Nam Tông ở Miến Điện đã 
có một số cải biến từ giáo lý nguyên thủy. Vì vậy, các 
học giả Phật Giáo Thái Lan coi thời kỳ Phật Giáo Miến 
Điện du nhập vào nước họ là một trong 4 thời kỳ quan 
trọng trong lịch sử Phật Giáo Thái Lan. 


308 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trong thời gian Vua Anawratha bành trướng Vương 
Quốc của ông sang Thái Lan, Phật Giáo Miến Điện đã 
tạo nhiều ảnh hưởng trong xứ này, nhất là trong vùng 
miễn Bắc, gần biên giới Miến Điện. 

Một chỉ tiết đáng kể là các nhà khảo cổ đã tìm thấy 
nhiều di tích Phật Giáo Nam Tông ở miền Bắc Thái 
Lan, trong khi ở miễn Nam nước này thì họ tìm thấy 
nhiều di tích Phật Giáo Bắc Tông. Các sử gia giải thích, 
nguyên nhân của sự kiện này là vì vương quốc Miến 
Điện trong triều đại của Vua Anaw-ratha chỉ bành 
trướng sang vùng miền Bắc Thái Lan, trong khi vùng 
miền Nam Thái Lan thì do các lãnh chúa Khmer thuộc 
vương quốc Cambodia cai trị. 

Sau nhiễu năm, trải qua những cuộc nổi dậy để 
giành độc lập từ sự cai trị của hai vương quốc Miến 
Điện và Cambodia. Vào thế kỷ XII, dân tộc Thái bắt 
đầu thiết lập vương quốc Sukhothai, thuộc vùng miễn 
Bắc và miền Trung Thái Lan ngày nay, từ năm 1257. 
Đó là những vùng đã chịu nhiều ảnh hưởng Phật Giáo 
Nam Tông từ khi Vua Anaw-ratha bành trướng vương 
quốc Miến Điện sang Thái Lan. 


6. Thời kỳ Phật Giáo Tích Lan du nhập vào 
Thái Lan 

Các sử gia coi đây là thời kỳ quan trọng nhất trong 
lịch sử Phật Giáo Thái Lan, bởi vì kể từ thời gian này 
những đặc điểm của tông phái Trưởng Lão Bộ Tích 
Lan đã trở thành tông phái chủ yếu của Phật Giáo Thái 
Lan cho tới ngày nay. 

Vào năm 1153, Quốc Vương Parakra-mabahu, một 
vị vua có sự nghiệp lớn của Tích Lan, lên ngôi và bắt 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 309 


đầu tích cực yếm trợ cho Phật Giáo thuộc tông phái 
Trưởng Lão Bộ. Ông coi trọng những công tác truyền 
bá và đặt nền tảng vững chắc cho Phật Giáo trong khắp 
đảo quốc Tích Lan. Không những thế, ông đã giúp cho 
danh tiếng và uy tín của Phật Giáo Tích Lan được các 
nước láng giểng coi trọng. Nhiều vị thầy từ những nước 
trong vùng Đông Nam Á, như Miến Điện, Thái Lan, 
Cambodia, và Lào đã tới Tích Lan để khảo cứu về Giáo 
Pháp nguyên thủy. 

Phật Giáo Thái Lan đã gửi chư Tôn đức sang Tích 
Lan để học những nghi thức thọ giới tỳ-kheo. Các chư 
Tôn đức Thái Lan đầu tiên sang Tích Lan học hỏi thêm 
về giáo pháp, khi trở về nước thường thỉnh chư vị Tôn 
đức Tích Lan cùng đi sang Thái Lan với họ để giúp đặt 
nên tảng vững chắc cho Phật Giáo Nam Tông. Ngày 
nay, ở miễn Nam Thái Lan vẫn còn có nhiều di tích cho 
thấy ảnh hưởng quan trọng của Phật Giáo Tích Lan, 
gồm những bảo tháp và những tượng Phật. 

Danh tiếng và công đức của chư Tôn đức Giáo 
phẩm Tích Lan, đã được Vua Ram Kam-haeng biết đến 
và ông đã thỉnh các ngài đó lên kinh đô ở miễn Trung 
Thái Lan để giúp truyền bá đạo pháp nguyên thủy. Sự 
kiện lịch sử này, đã được ghi khắc trên những bia đá 
của Vua Ram Kam-haeng vào khoảng năm 1277. 

Kể từ đó, Phật Giáo thuộc truyền thống Tích Lan 
đã trở nên thịnh hành và được nhiều Phật tử Thái Lan 
thực hành. Đã có những quốc vương Thái Lan nhường 
ngôi vua cho các hoàng tử để thọ giới tỳ kheo và gia 
nhập tăng đoàn. Khi gia nhập tăng đoàn, các vị vua đó 
thường cung thỉnh những vị tăng-thống Tích Lan sang 


310 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


chủ tọa nghi lễ thọ giới tỳ kheo. Nhiều chùa, nhiều bảo 
tháp và tượng Phật ở Thái Lan đã được mô phỏng theo 
kiến trúc của Tích Lan. Do ảnh hưởng của Phật Giáo 
Tích Lan, tiếng Pali - ngôn ngữ chính thức của Phật 
CGiáo Nam Tông — đã trở nên thịnh hành hơn ở Thái 
Lan. Có thể nói rằng, từ thế kỷ XIHI ảnh hưởng của Phật 
Giáo Tích Lan đã thấm nhuần vào tất cả những øì liên 
quan tới Phật giáo ở Thái Lan. 

Vài thế kỷ sau, lịch sử tương trợ tốt đẹp đã tái diễn 
giữa hai quốc gia Phật Giáo Tích Lan và Thái Lan. 


Vào thế kỷ XVII, khi nghi thức thọ giới tỳ kheo 
hầu như bị thất truyền ở Tích Lan do sự suy yếu của 
Phật Giáo ở đây và những xáo trộn lịch sử trong khi 
Tích Lan bị các nước thực dân Âu Châu cai trị. Phật 
Ciáo Thái Lan đã có cơ hội trả ơn cho Phật Giáo Tích 
Lan bằng cách, gửi một phái đoàn gồm chư Tôn đức 
Giáo phẩm sang Tích Lan để giúp phục hưng Phật Giáo 
trên đảo quốc này. Trong lịch sử Phật Giáo Tích Lan, 
thời kỳ chịu ảnh hưởng Phật Giáo Thái Lan đó được gọi 
là “Hệ Phái Xiêm” (S1-yam Nikaya). 

Ngày nay, sau khi trải qua 4 thời kỳ khác nhau, Thái 
Lan được coi là quốc gia Phật Giáo Nam Tông. Hiện 
thời ở Thái Lan cũng có một số ít chùa, tu viện và chư 
Tôn đức Giáo phẩm của Phật Giáo Bắc Tông, hầu hết 
thuộc những cộng đồng di dân, trong đó có Việt Nam 
và cộng đồng Hoa kiểu. 

Nhưng, dù họ thuộc bất cứ tông phái nào, các giới 
Phật tử Thái Lan luôn luôn sống hòa thuận với nhau 
trong tinh thần tương kính và tương trợ. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 311 


7. Thời kỳ từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XIX 

(Hiếm có những chi tiết thuộc về lịch sử Phật Giáo 
ở Thái Lan từ thế kỷ XIII tới thế kỷ XIX, một phần là 
vì hầu hết những tài liệu và sách viết về tôn giáo đã bị 
tiêu hủy khi đạo quân xâm lăng từ Miến Điện tấn công 
kinh đô Ayut-thaya của vương quốc Thái Lan trong 
năm 1767). 


§. Thái Lan có hai hệ phái Phật Giáo chính yếu 

Ngày nay, Phật Ciáo Thái Lan có hai hệ phái chính 
yếu: Đó là Hệ phái Maha-Nikaya (có thể dịch nghĩa 
theo chữ Hán Việt là “Hệ phái Đại Tập-Đoàn”) và 
Hệ phái Dhamma-yuttika Nikaya (dịch nghĩa theo chữ 
Hán Việt là “Hệ phái Chân Pháp”). 

Hệ phái Đại Tập-Đoàn, đã được thành lập từ thời 
buổi sơ khai của Phật Giáo Thái Lan và ngày nay bao 
gồm khoảng 90% trong tổng sổ chư Tăng trên toàn 
quốc. Trong khi đó Hệ phái Chân Pháp chỉ gồm có 
khoảng 10% trong tổng số chư Tăng trên toàn quốc. 

9, Phật Giáo Thái Lan thời kỳ cận đại và hiện đại 

Tới thế kỷ XIX, nhất là từ khi Vua Mongkut lên 
trị vì vào năm 1851 — sau khi ông đã trải qua 27 năm 
tu hành như một vị tỳ-kheo. Kể từ đó, Tăng-Đoàn và 
vương quốc đã dân dân củng cố và vững mạnh, đồng 
thời hai bên có liên hệ mật thiết với nhau. Vì đã từng 
là thầy Tỳ-kheo trong thời gian lâu dài, cho nên Vua 
Monskut là một học giả uyên bác thông thạo về những 
kinh điển tiếng Pali. Cũng trong thời gian đó, đã có 
nhiều chư Tôn đức người Môn di cư từ Miến Điện sang 


312 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Thái Lan và họ đem theo những truyền thống tu hành 
tiến bộ của Tăng-đoàn Môn. 

Với ảnh hưởng từ Tăng Đoàn người Mon và kiến 
thức sâu rộng của Vua về Tam-Tạng kinh điển, trong 
thời gian còn là một thầy Tỳ-kheo, Vua Mongkut đã 
tiến hành một phong trào cải tổ và về sau công cuộc 
cải tổ này đã trở thành nền tảng cho Hệ phái Dhamma- 
vuttIka Nikaya (Hệ phái Chân Pháp). 


Qua cuộc cải tổ này, những điều mà Vua Mongkut 
coI là đi sai lạc giáo lý nguyên thủy (hay Chân Pháp) đã 
bị bãi bỏ hoặc được tu chính. Khi Vua Mongkut thành 
lập Hệ phái Chân Pháp ông mong muốn Tăng Đoàn 
nghiêm trì giới luật và theo đúng giáo lý nguyên thủy 
của Đức Phật. 


Các học giả Phật Giáo Thái Lan cho rằng, không có 
những dị biệt quan trọng g1ữa hai Hệ phái Đại Tập-Đoàn 
và Chân Pháp. Đa số những dị biệt chỉ liên quan tới 
những giới luật và những phương pháp tu hành, không 
có điều gì liên quan tới phần Giáo Pháp (Dhamma). 
Chư Tăng của cả hai hệ phái đều tuân thủ 227 giới luật 
giống nhau như đã liệt kê trong Tạng Luật của Tam- 
Tạng Kinh. Tăng Đoàn của cả hai hệ phái đều được 
dân chúng Thái Lan tôn kính như nhau. Về bễ ngoài, 
chư tăng cùng mặc y màu vàng, nhưng chỉ khác nhau 
chút ít về màu đậm hay nhạt và vài chi tiết nhỏ về cách 
khoác áo." 


3 Buddhism In Thailand, by Karuna Kusalasaya, Buddhist Publication 
SocIety, Sr1 Lanka. 


QUYỀN I » LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 313 


10. Vua Mongkut (Rama LY) 


Vua Mongkut (Rama IV), đế hiệu là Phra Bat 
Somdet Phra Poramenthra Maha Mongkut Phra Chom 
Klao Chao Yu Hua (tiếng Thái: wstUwa3utẫaw3‡1l3 
141111154413413f14) W5zA93100ấnyẤ¬ø£j#3), là vị vua thứ TV 
của Vương triều Chakri và là con trai của vua Rama II 
(1767-1824). Vua Rama IV trị vị từ năm 1851 đến năm 
1868 và ông đã mãn phần vào tháng 10 năm 1868. Các 
nhà sử học đều đánh giá ông là một trong những bậc 
minh quân, vị quốc vương tài ba của vương triều Chakri 
ở Thailand. Ông là người đã du nhập phương pháp luận 
khoa học và nên khoa học phương Tây vào Thái Lan 
do vậy ông được người Thái tôn kinh như vị cha đẻ của 
khoa học và công nghệ hiện đại của Thái Lan. 


Vua Rama IV sanh ngày [§ tháng 10 năm 1504, là 
con trai của Rama II và hoàng hậu Srisuriyendra. Khi 
còn thơ bé, ông được gọi là Mongkut. Ông phát tâm 
xuất gia năm 20 tuổi. Ông thông thạo nhiều thứ ngôn 
ngữ như tiếng Anh, tiếng Latin v.v. Khi đang là một 
vị ỳ kheo trong tru viện Ngài Mangkut đã nhiệt tình 
cổ suý cho việc cải cách một số truyền thống của Phật 
giáo Thái Lan. Ngài đã vận động thành lập phong trào 
cải cách Thammayut Nikaya và, sau này đã trở thành 
một trong 2 hệ phái lớn của Phật giáo Thái Lan. Khi 
vua Rama III qua đời ông đã trở về hoàng cung để nối 
ngôi và trở thành vua Rama IV vào năm I8§51. Vua 
Rama IV rất có công trong việc phát triển Phật giáo tại 
Thái Lan và là người đã sống suốt 27 năm trong nếp 
sống của một thầy Tỳ kheo. Vua Rama IV là người đã 
thực hiện những chánh sách để khiến cho các nước Tây 
phương không thể coi thường người dân Thái. 


314 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


11. Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) 


Vua — Bhumibol 
AdulyadeI hoặc 
Phumiphon 
Adunyadet, được gọi 
là “Bhumibol Đại 
đế”:awaøøa£i8. 
Vua Rama IX sanh 
ngày 5 tháng l2 năm 
1927 và mãn phân 
ngày 13 tháng 10 năm Ệ 
2016)! là vị quốc 
vương Thái Lan trị vì 
từ ngày 9 tháng 6 năm 
1946 cho đến khi qua 
đời ngày I5 tháng 10, 
năm 2016, được xem 
là một trong số những 
vị quân vương trị vì lâu nhất thế giới và dài nhất trong 
lịch sử Thái Lan. 

Vua Bhumibol Adulyadej rất được người dân Thái 
Lan tôn kính và sùng bái tương tợ như một thân linh. 


Vua Bhumibol tích cực dấn thân phục vụ cho đời 
sống của con người như tham gia vào các lĩnh vực kinh 
tế và xã hội của đất nước, chủ yếu là các để án phát 
triển kinh tế do ông để xuất, tổ chức và tài trợ. Vua 
thực hiện chương trình phát triển có tên: “những đề án 
Hoàng gia”, từ các đễ án nghiên cứu nông nghiệp. Đã 
có hơn 3.000 để án được khởi xướng bởi quốc vương 
Bhumibol và được khai triển trên toàn quốc Thái Lan, 





Quốc vương Bhumibol Adulyadej 
nam 1960 


QUYỀN I » LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 315 


với mục tiêu cải thiện 
điểu kiện sống của 
những người dân nghèo 
ở vùng nông thôn. 
Trong mục tiêu phát 
triển bền vững, “những 
đề án Hoàng gia” được 
chia thành § thể loại bao 
gôm: Nông nghiệp, y tế, 
môi trường, tài nguyên 
nước, huấn nghiệp, À Sãế ĐA 
truyền thông, phúc lợi ›ấ VI 
xã hội và những lĩnh 
vực quan yếu khác tất 
cả đều được tài trợ bởi 
ngân quỹ của Hoàng 





Vua Bhumibol Adulyade] phục 

hôi vưong quyên củng với sự 
hồi sinh của hệ phái Thammayuf 
: Nihaya, một hệ phái lớn của 
g1a trong giai đoạn đầu.  pz¿¿ giáo Thái Lan được vương 

Để tuyên xưng sự triểu bảo Irợ. 

cống hiến lớn lao của 
vua, vào tháng 5 năm 2006, Tổng Thư ký Liên Hiệp 
Quốc, Kofi Annan, đã trao tặng Huy chương Thành 
quả Trọn đời vì Phát triển Nhân loại đầu tiên của Liên 
Hiệp Quốc cho quốc vương Bhumibol. Quốc vương 
Bhumibol là một Phật tử thuần thành, vua đã từng 
có một thời gian phát tâm xuất gia, ông rất tôn kính 
ngôi Tam Bảo, đồng thời hết lòng bảo vệ chánh pháp. 
Vua Bhumibol được người Thái coi là trụ cột của sự 
ốn định. Vai trò then chốt của Quốc vương Bhumibol 
AdulyadeJ đối với sự phát triển của Thái Lan hiện đại 
đã làm lu mờ thời kỳ ông mới lên ngôi năm 1946, lúc 


316 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


ấy vị thế của chế độ quân chủ không vững chắc và, với 
tuổi 18, bản thân của vị vua trẻ dù có kiến thức uyên 
bác nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. 
Tuy nhiên, sau đó vua đã cai trị Thái lan bởi một chế 
độ quân chủ hữu hiệu, qua việc thực thi quyên lực của 
một bậc minh quân. 

Ý tưởng về vương quyển ở Thái Lan đã được phát 
triển với một quá trình trải qua nhiều thế kỷ được 
xuất phát từ khái niệm Phật giáo về một Pháp vương 
(DhammaraJa) 

Một vị vua phải hành động theo 10 đức tính tốt 
như liêm chính, tự kiểm chế v.v. Đất nước Thái Lan 
là đất nước Phật giáo và hoàng gia đóng vai trò là 
người bảo vệ đức tin Phật giáo và, đó cũng chính là 
trung tâm biến hình ảnh của Vua Bhumibol như một 
bậc minh quân thể hiện các đức hạnh của một Pháp 
VƯƠNG. 


12. Ba nguồn ảnh hưởng chính yếu đối với Phật 
Giáo Thái Lan 

Đã có đến ba nguồn ảnh hưởng lớn chi phối sự phát 
triển của Phật Giáo ở Thái Lan Đó là: 
12.1. Nguồn ảnh hưởng Thứ I 


Phật Giáo Nam Tông hay Thượng Tọa Bộ, còn 
được gọi là Nguyên thủy) phát xuất từ Tích Lan. Trong 
khi cũng có những ảnh hưởng từ Phật Giáo Miến Điện, 
nhưng tông phái Thượng Tọa Bộ của Tích Lan đã tạo 
ảnh hướng lớn nhất đối với Phật Giáo Thái Lan. Vì 
vậy, tiếng Pali đã trở thành ngôn ngữ chính yếu dùng 
cho những kinh sách của Phật Giáo Thái Lan và trong 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 317 


những nghi thức lễ bái. Tam-Tạng Kinh bằng tiếng Pali 
là bộ kinh điển chủ yếu của Phật Giáo Thái Lan. Bộ 
Cnới Luật dành cho các tu viện Phật Giáo Thái Lan căn 
cứ vào Tạng Luật của Thượng Tọa Bộ Tích Lan. 


12.2. Nguồn ảnh hưởng Thứ II 


Không lón lắm đối với dân chúng đó là những tín 
điều thuộc về Ấn Độ giáo du nhập vào Thái Lan từ 
Cambodia, nhất là trong triều đại Sukhothai từ thế kỷ 
XII tới thế kỷ XV. Những tín ngưỡng thuộc về Kinh 
Điển Vệ Đà của Ấn Độ Giáo đã giữ một vai trò quan 
trọng trong tiến trình thành lập Vương Quốc Thái Lan 
vào thời sơ khaI. 


Những tín điều đó đã tạo ảnh hưởng quan trọng về 
luật pháp và trật tự xã hội trong tiến trình lập quốc và 
đối với tín ngưỡng tôn giáo của dân chúng Thái Lan. 
Ngày nay, vẫn còn nhiều nghi thức tôn giáo của Thái 
Lan chịu ảnh hưởng từ đạo Bà-La-Môn. 


12.3. Nguôn ảnh hưởng Thứ III 


Là những tín ngưỡng cổ truyền trong dân gian. 
Trong khi các học giá Tây Phương thường nêu ra sự 
khác biệt giữa Phật Giáo và truyền thống tín ngưỡng cổ 
truyền trong dân gian Thái. Nhưng, đối với dân chúng 
địa phương, nhất là trong những vùng thôn quê, thì họ 
không thấy như vậy. Những người bình dân này tin 
tưởng rằng nếu họ tôn thờ Đức Phật cùng các vị Bồ 
Tát, và tuần thủ những giới luật của Đạo Phật thì họ sẽ 
được che chở, được hưởng phước đức và tránh khỏi bị 
những tà lực vô hình làm hại. 


318 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


13. Những liên hệ với chính phủ 

Ngày nay, Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến 
và vẫn còn giữ truyền thống “Vua Phật Tử” của các 
nước Phật Giáo trong vùng Đông Nam Á - vì vậy,vua 
và nhà nước có bổn phận bảo vệ đạo pháp và ủng hộ 
các cơ sở Phật Giáo. Truyền thống này, vẫn còn được 
duy trì ở Thái Lan cho đến ngày nay. Các cơ sở của 
Phật Giáo và giới Tăng sĩ được chính phủ ban những 
đặc quyền, đồng thời cũng phải chấp nhận một số giám 
sát của chính quyền để tránh những lạm dụng. 

Ngoài hàng Giáo phẩm lãnh đạo Tăng-Đoàn, trong 
chính phủ Thái Lan có một Bộ đặc trách giám sát những 
tu viện, chùa và các đoàn thể của chư Tăng. VỊ Tăng 
nào muốn có hộ chiếu để đi ngoại quốc cần phải trình 
cho chính quyển một tài liệu chính thức của Hội Đông 
Tối Cao Tăng-Đoàn cho phép họ du hành ra nước ngoài; 
trình những tài liệu khác như thẻ căn cước chứng nhận là 
vị Tỳ-kheo, giấy chứng nhận tu hành của Chùa hoặc tu 
viện. Vị Tăng Thống của Thái Lan được vua suy tôn sau 
khi Hội Đồng Tối Cao của Tăng Đoàn đã tuyển thỉnh. 

Ngoài những tặng phẩm của các cơ quan chính phủ 
và hoàng ø1a cúng dường cho các chùa và tu viện, chư 
Tăng được hưởng một số đặc quyền, như dùng những 
phương tiện giao thông công cộng miễn phí. 

14. Thọ Giới và xuất gia ngắn hạn 

Giống như những quốc gia Phật Giáo Nam Tông khác, 
chư Tăng ở Thái Lan có nhiệm vụ đại diện cho Phật Giáo, 
cử hành những nghi lễ tôn giáo. Đông thời, có bổn phận 
bảo vệ và truyền bá giáo lý của Đức Phật. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 319 


Vào thế kỷ XX, đa số chư Tăng ở Thái Lan khởi sự 
cuộc đời tu hành bằng cách hành trì như những “dek 
waf” (chú tiểu trong chùa), từ 8 tuổi trở lên và có nhiệm 
vụ làm những công việc trong chùa. Lý do chính yếu 
để vào chùa làm chú tiểu là được hưởng giáo dục căn 
bản, học hỏi và tụng niệm kinh điển hàng ngày đồng 
thời trở thành pháp khí để tuyên lưu chánh pháp, lợi ích 
muôn loài. 

Trước khi có chương trình giáo dục tiểu học miễn 
phí trên toàn quốc, đa số trẻ em Thái Lan vào những 
ngôi chùa ở thôn quê để được hưởng sự giáo dục. 

Phật tử Thái Lan, thường đi tu trong một thời 
gian ngắn. Đa số thanh niên tuân theo truyền thống 
vào chùa tu trong một mùa mưa (tiếng Pali là vassa). 
Những người muốn tiếp tục đi tu dài hạn hơn, thì sau 
hạn kỳ vassa thứ nhất họ sẽ ở lại trong chùa để tu thêm 
một thời gian, thường là từ một tới ba năm. Trong thời 
gian đó, họ có thể đảm nhiệm những nghi lễ tôn giáo 
trong những làng mạc gần chùa. Sau thời gian tu hành 
từ 1 tới 3 năm, đa số các thanh niên này trở về nhà, rồi 
lập gia đình. Những thanh niên Thái đã đi tu ngắn hạn 
như vậy thường được xã hội coi là “trưởng thành” và 
thích ứng để lập gia đình hơn những người chưa bao 
Ø1Ờ đi tu. 

Những Tăng sĩ không trở về đời sống thế tục thường 
có hai lựa chọn: ĐI học trong những cơ sở g1áo dục cao 
đẳng để trở thành học giả, sau khi tốt nghiệp họ sẽ đảm 
nhiệm thuyết giảng Phật Pháp trong các cơ sở giáo 
dục; hoặc thực hành và luyện tập thiển quán rỗi sau 


320 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


khi tinh thông họ sẽ truyền môn thiển quán cho các 
giới Phật tử. 
15. Địa vi của nữ giới 

Không giống như ở Tích Lan và Miến Điện, Phật 
Giáo Thái Lan chưa bao giờ tổ chức giới đàn truyền 
giới Tỳ-kheo-ni. Vì vậy, nhiều người Thái có cảm 
tưởng rằng nữ giới không thích hợp với đời sống tu 
hành trong các tu viện. Thay vì đi tu, họ sống cuộc 
đời cư sĩ đức hạnh, tạo nhiễu công đức, và mong trong 
kiếp tái sanh sẽ được toại nguyện. Do đó, các nữ cư sĩ 
thường tham g1a những công tác tôn giáo từ thiện, hoặc 
phục vụ những công tác Phật sự trong chùa vào những 
dịp lễ. 

Một số phụ nữ Thái trở thành những nữ cư sĩ gọi là 
“Mae JI.” Họ thường tinh thông Phật pháp; tuy không 
thọ giới tỳ-kheo-ni nhưng nguyện sẽ suốt đời tu trì bát 
quan trai giới hoặc thập giới. 

Người Thái rất sùng mộ đạo Phật và hiện nay Phật 
giáo là quốc giáo tại Thái Lan. Hiện nay tại Thái Lan 
có khoảng 30,000 ngôi chùa ở khắp 75 tỉnh thành và có 
khoảng 350,000 tăng sĩ. 


16. Vấn đề giáo dục 


Chư Tăng Thái lan, hiện rất chú trọng đến vấn đề 
giáo dục và xã hội. Mỗi ngôi chùa tại Thái lan đều 
đóng một vai trò quan yếu không chỉ trong việc nâng 
cao đời sống tâm linh mà còn góp phần vào việc ổn 
định xã hội, phát triển kinh tế và duy trì nên văn hóa cổ 
truyền của dân tộc. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 321 


Tại Thái lan có nhiều ngôi chùa nổi tiếng và trở thành 
trung tâm du lịch của thế giới. Chùa cũng là những trung 
tâm giáo dục và từ thiện xã hội tại Thái Lan hiện nay. Tại 
Thái Lan có nhiều Đại học lớn, tuy nhiên đang có một số 
Đại học Phật giáo được thành lập như sau: 


16.1. Đạt Học MahachulalongkornraJavidyalaya 


Đại học MahachulalonekornraJavidyalaya được 
thành lập năm 1857 do Vua Chulalongkorn Rama IV 
với tiêu chí đào tạo cấp đại học chuyên khoa Phật giáo. 

Đại học MahachulalongkornraJavidyalaya tọa lạc 
tại Wat Mahathat, Tha Phra Chan, Bangkok - 10200, 
Thailand là ngôi trường Phật giáo uy tín nhất hiện nay 
có đủ các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Năm 
1997, Đại học MahachulalonekornraJavidyalaya đã 
được chính phủ công nhận là trường công lập quốc øia. 

Đại học MahachulalongkornrajJavidyalaya gồm có 
các khoa Phật học, Cáo dục và Nhân văn, với hai ngôn 
ngữ chính là tiếng Thái và tiếng Anh. 


16.2. Đạt học Maharnakut hay MBU 


Năm 1893, để tạo điều kiện thuận tiện cho việc đào 
tạo nhân tài, và để ghi ơn phụ vương là Vua Mongkut, 
Vua Chualalonegkorn đã thành lập Đại học Phật giáo 
Mahamakut hay MBU (tiếng Thái: 3#tẦwU^ãUM#+ 
f%w¬ấ9) là một trong hai trường đại học Phật 
giáo ở Thái Lan gồm có 4 phân khoa: Tôn giáo và Triết 
học, Nhân văn, Khoa học Xã hội và Ciáo dục. Năm 
1997, chính phủ Thái Lan đã công nhận tư cách đại học 
của trường này. 


322 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


16.3. Đại học Phật giáo Thế giới (WBU) 

Đại học Phật giáo Thế giới (WBU) là một nhóm 
cố vấn Phật giáo toàn cầu hoạt động dưới tổ chức Liên 
Hữu Phật Giáo Thế giới (WFB). Văn phòng được đặt 
tại trụ sở của WFB tại Thái Lan. Nhiệm vụ của Đại học 
\WBU là đóng góp, thông qua hợp tác học thuật và giáo 
dục, nỗ lực hỗ trợ các tổ chức Phật giáo và học viện 
Phật giáo trong việc đối phó với giáo dục, truyền bá và 
thịnh vượng của Phật giáo. 

Để thực hiện sứ mệnh này, Đại học WBU làm việc 
với các trường đại học, học viện Phật giáo, viện nghiên 
cứu và các tổ chức Phật giáo, hoạt động như một cầu 
nối giữa cộng đồng học thuật quốc tế và WFB. 

Trường đại học WBU hoạt động theo phương châm 
của trường đại học: Trí tuệ, Cân bằng và Thắng thắn. 


Trong những năm gần đây, Đại học WBU đã có 
những sáng kiến trong việc phát triển Dữ liệu lớn Phật 
giáo (BBD) cho mục đích sử dụng công cộng. Wbu. 
wworld sẽ là một BBD nơi các tài nguyên về Phật giáo 
có thể dễ dàng truy cập để sử dụng công cộng. 

Đại học WBU đã phát triển độc đáo Cổng Phật giáo 
để tạo điều kiện cho công chúng tìm thấy các khóa học 
Phật giáo phù hợp của họ được cung cấp trên khắp các 
trường đại học trên khắp thế giới. 


16.4. Đại học Mahapanya Vidaydlai 


Đại học Mahapanya Vidayalai là một trường Phật 
giáo quốc tế nằm ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan. 
Đại học này liên kết với Đại học Mahachulalongkorn- 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 323 


raJavidyalaya. 

Đại học Mahapanya Vida-yalai được thành lập vào 
năm 2002 bởi Ngài Oou Joo Heng, vị lãnh đạo của 
chi phái Anamikaya, một chi phái Phật giáo Đại thừa 
Việt Nam của Thái Lan, với sự hỗ trợ của Theravada 
Sangha. Trường này có chương trình Trung học và Cử 
nhân quốc tế về nghiên cứu Phật giáo đặc biệt là Phật 
giáo Đại thừa. 

Mục tiêu của MPV là áp dụng giáo pháp của Đức 
Phật làm cơ sở, coi Châu Á là trung tâm của sự phát 
triển, để tạo nên hòa bình và sự hài hòa của xã hội loài 
người. 

Hiện nay có nhiều vị Tăng giảng dạy tại các đại học 
của chính phủ. 


17. Hệ thống tổ chức Phật Giáo 


Tại Thái Lan có nhiều chi phái Phật giáo trong đó có 
Anamikaya là chi phái theo truyền thống Phật giáo Đại 
thừa của Việt Nam. Trong triểu đại Ratanakosin, được 
thành lập vào năm 
1782, chư Tăng Việt 
Nam đã đến Thái 
Lan để hoằng pháp 
và Vua Rama V đã 
ì ban cho chi phái có 
Ì tên Anamikaya tính 
hợp pháp và danh 
hiệu quý tộc. 





_.3WL s0 b. Tuy nhiên, có 
Chư Tăng Thái Lan đi khát thục hai hệ phái lón đó 


324 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


là Maha Nikaya Dhammayut NIkaya. Hệ phái Maha 
Nikaya có nhiều Tự viện và đông đảo Tăng sĩ được 
truyền thừa trực tiếp từ Tăng Đoàn Phật giáo Lanka 
vào thời kỳ Sukhothai. Hệ phái Dhammayut NiIkaya do 
Hoàng tử H. R. HMongkut nhưng cũng là một thầy Tỳ 
kheo hình thành vào năm 1S33, trước khi ngài lên Vua. 
Hai hệ phái đều nằm dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng 
Tăng Già Tối Cao và Đức Tăng Thống. Tăng Thống 
là vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo bao gồm của tất cả 
mọi Tông phái, hệ phái Phật giáo tại Thái Lan. Theo 
Giáo luật, Hội Đông Tăng Già Tối Cao của Phật giáo 
Thái Lan gồm 7 vị mà người Thái Lan gọi là “Somdet” 
hay “Somdet phra racha khana” có trách nhiệm tuyển 
thính vị Trưởng lão Hòa thượng đang là thành viên của 
Hội Đông Tăng Già Tối Cao vào trao Tăng tịch của vị 
ấy cho Thủ tướng Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan sẽ đệ 
trình lên Vua để tấn phong. Theo điễu 7 của Luật Tăng 
Cà (Sangha Act) có hiệu lực từ năm 1992 thì, Vua là 
người tấn phong đức Tăng Thống. 

Những đây thế kỷ trước, Giáo Hội Phật giáo Thái 
Lan đặt dưới sự chỉ đạo của Sắc luật Giáo Hội được 
ban hành lần thứ nhất vào năm 1902. Sắc luật thứ hai 
của Giáo Hội đã được ban hành vào năm 1941. Sắc luật 
của Giáo Hội hiện nay được ban hành vào năm 1962 
và được tu chính năm 1992. Trong số các chi phái Phật 
øíao tại Thái Lan được luật pháp công nhận đó là Phật 
giáo được truyền vào từ Trung Quốc và Việt Nam thuộc 
truyền thống Phật Giáo Đại thừa. Theo Giáo luật thì, 
Đức Tăng Thống tại vị suốt đời và để trợ giúp những 
Phật sự cho Đức Tăng Thống một Hội đồng Tăng Già 


QUYỀN I » LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 325 





Tối Cao (Mahathera Samakhom) thành lập một Ban 
Thường Trực gồm 8 Ủy viên và, một Hội Đồng Trị Sự 
gồm có 12 vị Ủy viên do Đức Tăng Thống bổ nhiệm. 


Lãnh đạo Hội Đồng Tăng Tối Cao của Giáo Hội là 
Đức Tăng Thống, có nhiệm quyên hạn và nhiệm vụ ban 
hành các sắc luật của Giáo Hội, phê chuẩn và ban hành 
các quy chế, nội quy cũng như bổ nhiệm các thành viên 
điều hành Giáo Hội được hai các hệ phái thỉnh cử. Một 
Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia chịu trách nhiệm điều 
hành Giáo Hội và, Văn Phòng này đảm nhận công tác 
như một Ban Thư Ký của Hội Đồng Tăng Già Tối Cao 
của Giáo Hội. Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia đảm 
trách vai trò liên lạc, điều phối mọi Phật sự của Giáo 
Hội với chính phủ với thành quả cao nhất. Văn Phòng 
Phật Giáo Quốc Gia có trách nhiệm lo cho chư Tăng 


326 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


cũng như các tự viện trên toàn quốc khi có nhu cầu tài 
trợ từ ngân sách quốc gia. Giáo Hội Phật Giáo Thái 
Lan được tổ chức theo một hệ thống chặc chẽ, qui củ, 
được chính phủ tôn trọng và hỗ trợ. Tất cả Tăng sĩ và 
Tự viện đều chịu sự quản lý của Giáo Hội. Giáo Hội 
thống nhất trên các lĩnh vực như Tăng sự, Giáo dục, 
Nghi lễ... Giáo Hội Phật giáo Thái Lan là một hệ thống 
lãnh đạo tập trung, mọi hành hoạt của Ciáo Hội được 
quản lý và sự giám sát chặt chẽ. Giới luật, kỷ cương 
được bảo đấm nghiêm túc. Chính quyên từ trung ương 
đến các cơ sở trên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc 
có nhiệm vụ giám sát mọi hành hoạt của Phật giáo để 
hỗ trợ hữu hiệu. 

Đức Tăng Thống đầu tiên Ariyavongsanana 
(Sri) của Thái Lan hay Sangharaja (tiếng Thái: ấq# 
3 %; Sanpkharat) là ngài Somdet Phra SangharälJa 
Sakalamahãsaighaparinäyaka (tiếng Thái: a3tỗñaw3z 
ẩN#I5 % %í ấ3øIU3£t) 


Từ thời kỳ Sukhothai, thế kỷ thứ XIII đến thế kỷ 
thứ XVI đã có nhiều hơn là một Tăng Thống được chỉ 
định. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, chỉ có một vị Tăng 
Thống. Từ năm 1992 đến năm 2016, vị Tăng Thống đã 
được chọn từ thành viên cao cấp nhất của Hội đồng Tăng 
Đoàn tối cao và được Nhà vua chính thức xác nhận. Kể 
từ tháng 12 năm 2016, đức Tăng Thống được chính thức 
suy tôn bởi Quốc vương Thái Lan và được Thủ tướng 
đồng ký, với sự tham khảo ý kiến của Hội đồng tối cao 
Tăng Đoàn, một cơ quan hành chính của Tăng Đoàn 
Thái Lan. Đức Tăng Thống có thẩm quyền pháp lý để 
giám sát cả hai truyền thống lớn của Thái Lan, Maha 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 357 


Nikaya và Dhammayuttika Nikaya, cũng như một số 
truyền thống thiểu số khác trên toàn quốc. Tăng Thống 
cũng là Chủ tịch Hội đồng Tối cao Tăng Đoàn. 

Gần đây đã có cuộc thảo luận về việc cải cách cơ 
cấu lãnh đạo của Tăng Đoàn Thái Lan, bao gồm một 
đề xuất vào năm 2002 sẽ chuyển nhiều quyển lực của 
Hội Đồng Tăng Đoàn Tối cao sang một Hội đồng Điều 
hành mới. Tuy nhiên, vào năm 2015, chính quyển đã 
không thúc đẩy luật pháp về Tăng Đoàn mới, sau khi 
các đề xuất dẫn đến nhiều cuộc biểu tình có tổ chức và 
tranh luận sôi nổi. 


Năm 1989, Đức Tăng Thống thứ 19 của Thái Lan là 
ngài Somdet Phra Nyanasamvara Suvaddhana. Sau khi 
tuổi cao sức yếu và sức khỏe ngày một suy kiệt Ngài đã 
an nhiên thị tịch vào ngày 24 tháng 10 năm 2013, trụ 
thế 100 tuổi. Tuy nhiên, vào năm 2003, vì vấn đề khả 
năng hoàn thành nhiệm vụ do điều kiện sức khỏe của 
Đức Tăng Thống nên chính phủ Thái Lan đã chỉ định 
một Ủy ban Đặc biệt để hành hoạt thay cho Ngài. Đầu 
năm 2004, Trưởng lão Somdet Kiaw Upaseno được bổ 
nhiệm làm Quyển Tăng Thống. 

Sau khi đức Tăng Thống Somdet Kiaw viên tịch, 
Trưởng lão Hòa Thượng Somdet Chuang Varapuñño 
của Wat Paknam Bhasicharoen sẽ trở thành vị Tăng 
Thống tiếp theo. Mặc dù được đề cử từ Hội đồng Tăng 
đoàn Tối cao, nhưng việc suy tôn Ngài chính thức trở 
thành Tăng Thống đã bị đình trệ do sự từ chối của chính 
phủ Thái Lan. Vào tháng 12 năm 2016, chính quyền đã 
thông qua Đạo luật Tăng Đoàn thay đối các quy tắc 
suy tôn Tăng Thống mà không cần thông qua Hội đồng 


328 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Tăng đoàn Tối cao và cho phép Quốc vương Thái Lan 
và Thủ tướng Thái Lan bổ nhiệm trực tiếp Tăng Thống. 
Ngài Chao Khun Prasarn Candasaro, Phó Viện trưởng 
của Đại học MahachulalongkornraJavidyalaya và phụ 
tá Trụ trì của Wat Mahathat Yuwaratrangsarit, tuyên 
bố rằng, sửa đổi như thế cho thấy sự thiếu tôn trọng của 
chính quyên đối với của Hội đồng Tăng đoàn Tối cao. 
Cuối cùng, vào ngày 7 tháng 2 năm 2017, ngài Somdet 
Amborn Ambaro được Vua Rama X suy tôn lên ngôi 
vị Tăng Thống. 


Danh sách các Đức Tăng Thống Thái Lan: 


SomdetPha  ' 1782/ 1794/ 





| &==— 








: | Wat 
Ariyavongsana- : tang 
| Ũ Ari . Sapa Sri unknown 255 dày Rakhangkho- 
_ na | . 
: — mĩ BE BE sitaram 
l Ñ Somdet Phra 1794I 1816/ Wat Mahathat 
Ki riyavongsana- 75 87 
2 ` na II | Suk unknown 2227 2359 Yuwaratrang- 
r =——- (Suk) | BE BE =# 
—. 


Somdet Phra 1816/ 1819/ 


Ariyavongsana 87 20 Wat Mahathat 











= -na II Mee unknown | zaso | 2362 Yuwaratrangsarit 
ì =“—=- (Mee) | BE BE 
Ì _ mem So | 4820/ ' 1822/ 
Ariyavongsana- 
=— 21 23 Wat Mahathat 
ề m—_ nalV >> unknown | 23@3 | 2365 Yuwaratrangsarit 
——---. BE BE 


Nyanasamvara) 


-_— 








QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 


Somdet Phra 
Ariyavongsana 
-na VI 


(Nag) 


Somdet Phra Maha 


Somdet Phra 
Ariyavongsana- k 
na V V UnKnown 
(Don) 
x 
Samana Chao 
Kromma Phra 


Paramanuchit- Prince Suvanna- 
chinorot Vasugri 


(Prince Vasugri 
Suvannaramsi) 


Somdet Phra Maha 
Samana Chao 
Kromma Phraya 
Pavares Prince Rurk ¡ Paññäaggo 
Variyalongkorn 
(Prince Rurk 
Paññãaggo) 
Somdet Phra 
Ariyavongsagata 
trai Sa Pussadevo 
(Sa Pussadevo) 





(Monks who hold the tifle of “Somdet Phra 
Ariyavongsagatanana", see Ariyavangsagatayana) 


22 


Wat Mahathat 


Yuwaratrang- 
sarif 


Wat 
Ratchaburana 


Wat Phra 
Chetuphon 


Vimolmangkla- 
rarm 


Dhamma 
yuttika 
Nikaya 


Wat Bowonniwet 
Vihara 


Dhamma | Wat Ratchapradit 
yuttika Sathit 
Nikaya Mahasimaram 





330 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Somdet Phra Maha 
Samana Chao 
Kromma Phraya 
Vaiirananavaro- 
rasa 
(Prince 
Manusyanaga- 
manob 
Manussanägo) 


Prince 
Manusyana- Ẹ 
Anh, nägo 
gamanob 


Manussa- 


Phrachao 
Worawong Thoe 
Kromma Luang 

dinavorn 
Sirivaddhana 

Somdet Phra 
Sangharaja Chao 
(Prince 
Bhujong 
dJombunud 
Sirivaddhano) 


Prince 
Bhujong 
dJdombunud 


Sirivad- 
dhano 


Somdet Phra 
Ariyavongsagata 
Phae 
nana lIl Ph 
(Phae S30 
Tissadevo) 


Somdet Phra 
Sangharaja Chao 
Kromma Luang Mom 


Vajirananavongs 
(Prince Chuen 
Navavongs 
Sucitto) 


Chuen 


Somdet Phra 
Ariyavongsagata ` 
nana IV 2622040 
(Plod ] 
Kittisobhano) 


Somdet Phra 
Ariyavongsagata Yoo 
nana V 
(Yoo 
Ñãnodayo) 


: 1963 
Changsopha | Nãnodayo | 2506 
(Sae-Chua) BE 


Somdet Phra 
1965 
Afiyavongsagata äyT 
Ariyavongsagata Utthãyï 2508 
nana VỊ BE 
(Chuan Utthãy!) 


` 1945 
8JaVo"9S® | suoito | 2488 


Navavongs = 


Wat Bowonniwet 


lethe Vihara 


Dhamma Wat : 
yuttika Ratchabophit 
Nikaya Sathit Maha 

Simaram 


Wat Suthat 
Thepphaararam 


1958 
2501 yuttika 
BE Nikaya 


Wat Bowonniwet 
Vihara 


Wat 
Benchamabo- 


phit 
Dusitvanaram 


Wat Saket 


1971 Dhamma 
2514 yuttika 
BE Nikaya 


Wat Makut 
Kasattriyaram 





QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 331 





Ì .Somdet Phra 1972 1973 Wat Phra 

17 — Ariyavongsagata Pun Puiinssin | 2sïs 2546 Maha Chetuphon 

IS nana VII Sukcharoen by BE BE Nikaya Vimolmang- 
_=————.. . (Pun Punnasiri) = == klararm 





Somdet Phra 








Sangharaja Chao Wat 
_Kromma Luang V 1973 1988 Dhamma mẽ 
18 Jinavaiiralongkor,_ 20D  Vãsano | 2516 | 2531 | -vutika | “Mang 
n D0015 seo BE BE Nikaya ly to bÀ nip 
(Vasana Simaram 
Vãsano) 
Somdet Phra 
Sangharaja Chao 
Kromma Luang Ch 1989 2013 ¡ Dhamma WatB ci 
19 Vaiirañänasam- ¡ “AÊÚ#” | suvagghano| 2532 | 2556 | -yutika |- Z 
vara BE BE Nikaya ==—== 
(Charoen 
Suvaddhano) 
Somdet Phra Wat 
Ariyavongsagata Amborn 2017 Dhamma Rstchsboohit 
20 nana lX Prasattha- Ambaro 2560 ' Presení _ yuttika Einiia TIRIERIESHE 
(Amborn phong BE Nikaya SIiee sâm 
Ambaro) 


NGUỒN: Wikipedia 


18. Các lễ hội quan trọng 

Đại Lễ Vesak: Vào ngày trăm tròn tháng 4 âm lịch 
đối với dân chúng Thái Lan là một Đại LỄ vô cùng 
trọng đại, vì dân chúng Thái Lan ăn Tết truyền thống 
theo Phật lịch, do vậy ngày Phật Đản cũng là ngày Tết 
của dân tộc Thái Lan được kéo dài trong 3 ngày từ ngày 
13 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm. Ngày 15 tháng 4, tất 
cả chùa trên toàn quốc đều tổ chức Lễ Hội Tắm Phật 
(Lễ Mộc Dục) với sự tham dự của đông đảo quần chúng 
mọi giới. Sau LỄ Hội Tắm Phật là Lễ Hội Té Nước 
Sonskran, một trong những nghi lễ hết sức quan trọng 


332 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


trong ngày Tết. Theo truyền thống, người dân Thái Lan 
mang hoa quả, lễ vật về chùa nghe thuyết pháp và dự Lễ 
Tắm Phật vào buổi sáng của ngày đầu năm, sau đó sẽ 
ra ngoài đường để tham gia LỄ Hội Té Nước Sonsgkran. 

LỄ Hội Loy Krathong là Lễ Hội Lớn và quan 
trọng vào hàng thứ 2 trong những Lễ hội ở Thái Lan 
được tổ chức vào đêm rằm tháng 12 lịch âm để ghi 
nhớ nữ thần Nước đã ban cho nguồn nước phong phú. 
Người dân thường thả đèn hoa đăng để cầu mong mọi 
sự đều tốt đẹp và biểu diễn nghệ thuật cũng như những 
trò chơi dần gian. 

LỄ Quốc Khánh: Ngày 5 tháng 12 hàng năm là 
ngày sinh nhật của Vua Bhumibol Adulyade], ngày này 
được xem là ngày quốc khánh của Thái Lan hay ngày 
của Cha. 


LỄ Hội Khao Phansa. Lễ Hộ này được tổ chức vào 
tháng 7 hằng năm, khi chư Tăng bắt đầu kiết giới An cư 
trong 3 tháng biểu lộ niềm hoan hỷ. Sau 3 tháng An cư 
của chư Tăng sẽ có LỄ dâng y (Kathina) cho chư Tăng. 

Lễ Hội Nến: Lễ Hội Nến cũng là một Lễ Hội truyền 
thống tại Thái Lan có liên hệ đến 3 tháng An cư của 
chư Tăng. 

LỄ Hội Án Chay: Lễ Hội này được khai mạc vào 
ngày 10 tháng 10 mỗi năm đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 
XIX với mục đích trong thời g1an 9 ngày chỉ ăn thực vật, 
nhịn ăn vài ngày, không uống rượu và quan hệ tình dục, 
chỉ mặc quần áo trắng, đồng thời áp dụng nghiêm túc 
những quy tắc thanh lọc thân tâm để vun bồi phước đức. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 333 





19. Một số tín ngưỡng dân gian 


Đất nước Thái Lan được mệnh danh là đất nước 
Phật giáo, có Khoảng 95% dân số là Phật tử, tuy nhiên 
người dân Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng của sức mạnh 
siêu nhiên và các vị thần linh như nữ thần cây, thần đất, 
rắn thần Naga... Ngoài bàn thờ Phật là bàn thờ quan 
trọng bậc, người dân Thái Lan còn thiết lập những đền 
thờ nhỏ trong gia đình và thường cúng thực phẩm cho 
các vị thần. Có 4 loại miếu thờ thần linh thường thấy 
ở Thái Lan đó là San Jao T1, San Pra Phoom, San Pra 
Brahm và San PIyanda... 


Kết Luận 

Trong suốt trên 7 thế kỷ qua, các tự viện và chư 
Tăng đã trở thành nhân tố chủ đạo trong xã hội Thái 
Lan bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, văn 
hóa, từ thiện v.v. Ngôi chùa ở Thái Lan được xem là 


334 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


nơi an toàn, nơi tụ hội, là chiếc nôi văn hóa v.v. của 
mọi giới quần chúng. 

Trụ sở Trung ương của World Followship Buddhists 
(WBE), và International Network of Engaged Buddhists 
(INEB) đặt tại Bankok. 


Tại Thái Lan, người dân thường cung thỉnh chư 
Tăng làm lễ đặt tên cho con khi mới sanh, lễ thành hôn, 
lễ cầu siêu, đám tang, lễ thọ giới... 


Người con trai trước khi lập gia đình cần vào chùa 
tu tập sự một thời g1an và được xem như thước đo đạo 
đức trong cuộc sống. Có 5 lời khuyên mà người Thái 
Lan cần thực hiện đó là Ăn trước khi đói, Suy tư trước 
khi nói, Uống thuốc ngừa trước khi bệnh, Xuất gia 
trước khi lập gia đình, Tạo phước trước khi làm giàu. 


Phật Giáo có một tầm ảnh hưởng vô cùng sâu đậm 
tại đất nước Thái Lan do vậy tại những nơi tôn nghiêm 
thì không được biểu tỏ những thái độ xúc phạm như ăn 
mặt hở hang, hành động thô lỗ... Nếu phạm vào những 
nguyên tắc mà chính phủ đã quy định sẽ bị phạt tùy theo 
mức nặng nhẹ kể cả việc bị bắt giam hoặc bị phạt tiền. 


Phật giáo đã cống hiến tích cực và xứng đáng vào sự 
ổn định và phát triển của dân tộc và đất nước Thái Lan, 
là nhân tố chủ yếu giúp cho xứ sở này không bị đô hộ 
và rơi vào tình trạng chiến tranh ác liệt trong một thời 
ø1an khá dài. Giáo lý nhân quả, nghiệp báo, từ bi hỷ xả 
của Phật giáo đã huân tập sâu xa khiến người dân Thái 
có nếp sống hài hòa, hạnh phúc và an lạc. 


[J(II SỬ PHẬT (14/0 TRUNG QUỐC 


PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Trung Quốc có diện tích 9.596.961 km”, với tên gọi 
chính thức hiện nay (2020) là 7rung Hoa Nhân Dân 
Cộng Hòa Quốc (TH*SŠ À S?tIIER), còn gọi là Trung 
Quốc đại lục, là một quốc gia tại Đông Á, một nước 
đông dân nhất thế giới, có dân số trên 1,405 tỷ người. 
Trung Quốc hiện nay do Đảng Cộng Sản Trung Quốc 
cầm quyển, thủ đô là Bắc Kinh (L9). Toàn lục địa 
được chia thành 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 đô thị trực thuộc 
và 2 đặc khu hành chính là Hồng Kông và Ma Cao. 

Tôn giáo gồm có: 

Tôn giáo dân gian và Đạo giáo, Phật giáo, Khổng 
giáO, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tìn Lành, Chính 
Thống giáo phương đông. 

Trung Quốc là một trong những nước có nền văn 
minh sớm nhất của thế giới, là một trong số ít các nên 
văn minh như Ấn Độ, Lưỡng Hà cổ, Maya và Ai Cập 
Cổ đại đã tự tạo ra chữ viết riêng. Theo các thư tịch lịch 
sử Triễu đại đầu tiên của Trung Quốc là nhà Hạ (| 
¡H), từ khi Hạ Vũ lên ngôi vào khoảng năm 2070 trước 


338 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Tây lịch. Kế đó là Triều đại là nhà Thương (Ti); vào 
khoảng thế kỷ XVIII đến thế kỷ XI trước Tây lịch. Nhà 
Thương bị nhà Chu (JäÏ) lật đổ vào thế kỷ XII đến thế 
kỷ V trước Tây lịch. Triều đại nhà Chu lại bị yếu dân. 
Vào thời Xuân Thu, nhiều nước chư hầu đã nổi dậy. Vào 
năm 221 trước Tây lịch (TTL), Tân Thủy Hoàng đã thâu 
tóm tất cả các quốc gia và lập ra nhà Tần (2E). Nhà 
Tân sụp đổ vào năm 207 trước Tây lịch. Thời nhà Hán ( 
IS ]) cai trị đến năm 220 sau Tây lịch. Hán 202 TTL-23 
(Huyền Hán 23-25) Đông Hán 25-220 Tam Quốc 220- 
280, Tào Ngụy, Thục Hán , Đông Nsô, Tấn 266-420, 
Tây Tấn 266-316 Đông Tấn 317-420. Thập Lục Quốc 
304-439. 

Sau đó là thời kỳ phân tranh giữa các địa phương và 
tự xưng “Thiên tử”. Gồm có Nam-Bắc triều 420-589, 
Lưu Tống, Nam Tê, Lương, Trần. Bắc Ngụy, Đông 
Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tẻ, Bắc Chu. 

Vào năm 580, nhà Tùy (B5) đã tái thống nhất 
Trung Quốc thành một nước. Vào thời nhà Đường ( 
J1 từ ngày 18 tháng 6 năm 618 đến ngày 01 tháng 6 
năm 907). Triều nhà Đường bị gián đoạn 15 năm khi 
nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên (ÑRIÍ7Z, 17 tháng 2 năm 
624 đến ngày 16 tháng 12 năm 705), nắm quyền hành 
và lập ra nhà Võ Chu (jñ], từ ngày 8 tháng 10 năm 
690 đến ngày 03 tháng 3 năm 705) còn gọi là Nam Chu 
(Eilñ)). 

Ngũ Đại Thập Quốc (Ïi{t-†lH] 907-979). Liêu 
907-1125 (Tây Liêu 1124-1218). Nhà Tống (RE, 
960-1279) đã thông nhất Trung Quốc trong thời kỳ 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 339 


Ngũ Đại Thập Quốc và được thay thế bởi nhà Nguyên 
(75H). Trung Quốc dưới thời nhà Đường và nhà Tống 
được xem là thời hoàng kim. Bắc Tông (960-1127). 
Tây Hạ (1038-1227). Kim (1115-1234) 


Nhà Tống bị quân Mông Cổ xâm lược. Đại hãn 
Mông Cô là Hốt Tất Liệt lập ra nhà Nguyên vào năm 
1271. Năm 1368, Chu Nguyên Chương đánh đuôi chính 
quyên người Mông Cổ và lập ra nhà Minh (HH). Năm 
1644, người Mãn Châu từ phía đông bắc kéo xuống và 
lập ra nhà Thanh (ïŠ'#) vị hoàng để cuối cùng của nhà 
Thanh là Phô Nghi đã thoái vị vào năm 1912. 


Năm 1912, chế độ phong kiến tại Trung Quốc sụp 
đồ. Tôn Trung Sơn thuộc Quốc Dân Đảng thành lập 
Trung Hoa Dân Quốc (FH*šƑ]ã]). Suốt 3 thập niên, 
Trung Quốc xảy ra chiến tranh với Nhật Bản và cuộc 
nội chiến Quôc-Cộng (EB‡‡[NŠŸ). Đảng Cộng Sản do 
Mao Trạch Đông (E2) lãnh đạo đã thắng Quốc 
Dân Đảng (BE KT) do Tưởng Giới Thạch (#7ì #1) 
lãnh đạo. 


Năm 1949 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập 
nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (TH#Ê Á XI 
JÄ|). Chính quyền Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới 
Thạch lãnh đạo rút ra đảo Đài Loan (#JŸ'). 


Người Trung Quốc luôn tự hào về nên lịch sử văn 
minh lâu đời nhất của nhân loại. Đó là nền văn hiến cổ 
nhất thế giới, phát triển tại lưu vực phì nhiêu của sông 
Hoàng Hà tại bình nguyên Hoa Bắc. Hệ thống chính trị 
các chế độ cũ của Trung Quốc dựa trên nên tảng cai trị 
từ nô lệ đến phong kiến; dưới sự thống trị tiếp nối giữa 


340 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


các triều đại mà sự kế tiếp đổi thay này thường được 
tóm tắt ngắn gọn trong câu nói như sau : “Hạ Thương 
Chu Đông Chu , Chiến Quốc, Tân, Hán, Tùy, Đường, 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh.” Sau nhà Thanh, triều đại 
phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, là đến Trung 
Hoa Dân Quốc. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc lật đổ 
triều nhà Thanh vào năm 1911 và cầm quyển cho đến 
năm 1949. Sau đó, vì các cuộc nội chiến giữa các đảng 
phái lãnh đạo trong nước cùng với sự ngoại xâm của 
Đế quốc Nhật Bản, dẫn đến sau khi Nhật Bản bại trận 
tại chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đảng Cộng Sản đã 
đánh bại Quốc Dân Đảng, Quốc Dân Đảng buộc phải 
dời chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đến đảo Đài Loan 
và thủ đô hiện hành là Đài Bắc. Còn Trung Quốc Đại 
Lục là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa do Cộng sản 
CaI fTỊ. 


Phật giáo du nhập vào Trung Quốc đã tùy theo từng 
triều đại và giai kỳ mà hưng thịnh hay suy thoái. Vì thế, 
khi tìm hiểu lịch sử Phật giáo Trung Quốc chắc chắn 
không thể tách rời lịch sử của các triểu đại Trung Quốc. 
Tuy nhiên, để tìm hiểu chi tiết về tình hình Phật giáo 
Trung Quốc qua từng thời kỳ thì không thể trình bày 
trong vài chục trang giấy. Sự nghiên cứu chuyên sâu 
xIn được gác lại cho dịp khác. 

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc được trình bày sau 
đây chỉ mang tính cách khái quát sơ lược về quá trình 
lịch sử và hoàn cảnh lưu truyền của Phật giáo qua các 
thời kỳ từ sơ khai đạo Phật có mặt tại Trung Hoa cho 
đến thời điểm hiện tại. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 341 


Về phương diện lịch sử, Phật giáo có nguồn gốc từ 
Ấn Độ. vào thế kỷ thứ VI trước Tây lịch Phật giáo đã 
hình thành ngay sau khi Bồ tát Tất Đạt Đa thành đạo với 
danh hiệu là Phật Thích-Ca Mâu Ni. Nền tảng căn bản 
để thiết lập bao gồm ba ngôi Tam bảo Phật, Pháp, và 
Tăng. Giáo lý căn bản để thực tập là Giới, Định, và Tuệ. 
Cũng từ đây Phật giáo dần dà phát triển ra khắp năm 
châu và đã trở thành một tôn giáo quan trọng trên thế 
giới vì tính nhân văn, đạo đức, từ bị, trí tuệ trong lời dạy 
của đức Phật. Khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, 
thì tại quốc gia này đã tôn tại hai hệ thống tôn giáo chính 
phát triển mạnh mẽ đó là Nho giáo và Đạo giáo. 

Nho giáo (i77) là một tôn giáo có ảnh hưởng sâu 
đậm tại Trung Quốc. Người khai sáng ra học thuyết 
này là Khổng Tử (fL-#,551- 479 TTL), ông tên Khâu, 
tự Trọng Ni, người nước Lỗ, nằm phía Nam tỉnh Sơn 
Đông ở phía Đông Trung Quốc ngày nay. Tiên tổ của 
ông vốn là dòng dõi quan lại trong nước Tống, nhưng 
do tình hình chính trị đảo lộn nên gia đình họ Khổng 
mất hết địa vị quý tộc, do đó phải trốn chạy sang nước 
Lỗ trước khi ông ra đời. Về sau, khi nhắc đến Nho giáo 
thì ai cũng nhắc tới Tứ Thư Ngũ Kinh (PHEỆ Tƒ#Š); Tứ 
Thư bao gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Noữ, Mạnh 
Tử; Ngũ Kinh gồm Kinh Thị, Thượng Thư, Lễ Ký, Kinh 
Dịch, Xuân Thu. 


Đạo giáo (l7) là tôn giáo quan trọng thứ hai có 
ảnh hưởng đến nên văn hóa, xã hội và chính trị của 
Trung Hoa. Nhân vật chính của tôn giáo này là Lão 
tử (É-571 TTL - 471 TTL) và Trang tử /Ý, 369- 
286 TTL) nên có khi gọi là học thuyết Lão Trang. Lão 


342 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tử, họ Lý tên Đam, có tài liệu khác nói ông tên Nhĩ,! 
người nước Sở, sống vào thời kỳ Xuân Thu và Chiến 
Quốc, sinh năm 531 trước Tây lịch (TTL), tức ông lớn 
hơn Khổng tử 20 tuổi, sau khi ông chết người dân gọi 
ông là Lão Đam.? Trang Tử, tên thật là Chu, sống vào 
khoảng thời gian 339-286 trước Tây lịch. Ông là người 
thích sống với thiên nhiên núi rừng, không thích ràng 
buộc bởi công danh chức tước. Khi nhắc đến Đạo giáo 
thì ai cũng nhớ tới cuốn Đạo đức kinh (1l fã#Š).3 Một 
tác phẩm mang tính triết lý khá sâu sắc. 

Để cùng tôn tại và phát triển đồng hành với hai tôn 
giáo lớn trước đó, nếu như không muốn xem là một 
tôn giáo ngoại lai, Phật giáo đã không ngừng nỗ lực 
cải thiện mọi mặt về hình thức sao cho một bên vẫn 
giữ được cốt lõi tinh túy giáo lý trong Tam tạng kinh 
điển gốc từ Ấn Độ, một bên có thể hòa nhập phù hợp 
cùng văn hóa bản địa tại Trung Quốc. Do đó, Phật giáo 
sau khi du nhập vào Trung Quốc nếu nói là Phật giáo 
nguyên thủy từ Ấn Độ là điều không thể, nhưng cũng 
vì đó mà đã tạo nên một nên Phật giáo Trung Quốc với 
những sắc thái đặc sắc riêng biệt, mang đậm chất văn 
hóa Phật giáo Á đông. Đó chính là bảo lưu và phát huy 
ý nghĩa hoằng pháp đúng theo ý chỉ của của Đức Phật, 
đem ngọn đuốc trí tuệ chánh pháp truyền bá khắp mọi 
nơi giúp chúng sanh được thấm nhuần pháp lạc. Điều 


I Nguyễn Hiến Lê, (1982), % 7ung Quốc, Hà Nội: Nxb Văn hóa 
Thông tin, tr. 152. 

2 Xem Wing-stit Chan (1973), A Source Book im Chinese Philosophy, 
Princeton University Press, p. 138. 

3 Xem Towler, Solala, (2016), Pracficing the Tao Te Ching: SÏ Sfeps on 
the Way. CO: Boulder 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 343 


này hợp với tính thân Phật dạy trong kinh Du hành, 
thuộc trường A-hàm, 


Nếu có vị Tỳ-kheo nào nói như vây: Này chư Hiền, 
tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân 
theo Phật được nghe, được lãnh thọ giáo pháp này. 
Nghe như vậy thì các ngươi cũng không nên VỘI fm, 
cũng không nên bài bác. Hãy nương theo Kinh mà xét 
chỗ hư thật. Nương theo Luật, nương theo Pháp mà 
xét rõ gốc ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không đúng Kinh, 
không đúng Luật, không đúng Pháp, thì các ngươi hãy 
nói lại người kia rằng: Phật không nói như thế, ngươi 
đã nhớ lầm chăng? Bởi vì chúng tôi nương Kinh, nương 
Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói trái với Chánh 
pháp. Vậy này Hiền sĩ, ngươi chớ có thọ trì và chớ đem 
nói cho người khác. Hãy từ bỏ nó đi. Trái lại nếu xét 
thấy lời kia đúng Kinh, đúng Luật, đựng Pháp thì hãy 
nói với người kia rằng: Lời ngươi vừa nói, đúng là lời 
Phật nói. Vì chúng tôi nương Kinh, nương Luật, n#ữơng 
Pháp. Mà lời ngươi vừa nói phù hợp với Chánh pháp. 
Vậy Hiền sĩ! Hãy cẩn thận thọ trì và rộng nói cho người 
nehe, chớ có từ bỏ.! 


Cho nên, khi tìm hiểu Phật giáo Trung Quốc, chúng 
ta nên đứng trên lập trường trung đạo, hoàn toàn khách 
quan để tìm hiểu về tinh hoa Phật giáo của đất nước này. 


1. Phật Giáo thời Hậu Hán (3Š) 
Về niên đại, Thời Hậu Hán phân làm hai thời kỳ 
Tây Hán (206 trước Tây lịch - 25 Tây lịch), và Đông 


4 Trường A-hàm kinh, Du hành kinh, số 2, E3) 52: LiZ 
{ri I (CBETA 2020.Q1, T01, no. 1, p. 11a7). 


344 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Hán (25-220 Tây lịch). Trong thời kỳ này, Phật giáo 
bắt đầu du nhập vào Trung Quốc. 


1.1. Phật Giáo du nhập vào Trung Quốc 

Vì Phật giáo trải qua bao thời kỳ thăng trầm, có 
lúc cực kỳ hưng thịnh, có lúc bị tàn phá đến gân như 
tuyệt vong. Cho nên sử liệu ghi chép về sự truyền bá 
Phật giáo vào Trung Quốc không tránh khỏi sự dị bản. 
Một phần do thất thoát tài liệu vì chiến tranh loạn lạc 
dẫn đến có những thuyết khác nhau về thời gian và căn 
nguyên liên quan tới sự du nhập của Phật Giáo vào 
Trung Quốc. Về vấn đề này có ba học thuyết được các 
nhà sử học đưa ra đáng lưu ý nhất như sau: 


Do Các Phái Đoàn Truyền Giáo của Vua A-dục 
(Asoka): Theo thuyết này thì Đạo Phật bắt đầu du nhập 
vào Trung Quốc khi Vua Ashoka của Ấn Độ gởi các 
phái đoàn truyền giáo sang những vùng phía Đông Ấn 
Độ vào khoảng năm 217 trước Tây lịch. Nhưng sau đó, 
Phật Giáo đã không tôn tại ở Trung Quốc, nguyên do 
là vì vua Tân Thủy Hoàng đã xây vạn lý trường thành 
để ngăn cản sự giao dịch giữa Trung Quốc và các nước 
láng giềng, đồng thời ông cũng bắt buộc dân chúng 
phải đốt hủy tất cả những sách đã viết từ trước. Tuy 
Phật giáo không được du nhập chính thức, nhưng có thể 
thấy trong thời kỳ này đã bắt đầu có sự manh nha trong 
việc truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc. 

Phật Giáo Được Du Nhập Vào Trung Quốc Do 
Các Thương Nhân Đi Theo Con Đường Tơ Lụa: 
Theo thuyết này thì, Phật Giáo du nhập vào Trung 
Quốc trong triều Đại Hán bằng Con Đường Tơ Lụa, từ 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 345 


thế kỷ thứ I. Đây là con đường giao thương buôn bán 
phẩm vật giữa hai miễn Đông và Tây của thế giới thời 
xưa gồm Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, dài khoảng 
hơn 6,000 km. Bắt đầu từ vùng Đông-Bắc Trung Quốc 
xuyên qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Arabia, 
Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và đến tận Âu Châu. Căn cứ vào 
thuyết này, thì trong số các đoàn thương gia đi buôn 
bán dọc theo Con Đường Tơ Lụa có một số chư Tăng 
đi cùng với họ, vì vậy mà Phật pháp theo đó được 
truyền vào Trung Quốc. 


Hán Minh Đế Đã Cử Phái Đoàn Sang Ấn Độ 
Để Nghiên Cứu Phật Giáo và Đem Phật giáo Về 
Trung Quốc: Thuyết này được nhiều sử gia tin tưởng 
nhất. Phần đông sử gia và học giả cho rằng Phật giáo 
du nhập vào Trung Quốc trong triều đại của vua Hán 
Minh Đế (3ŠHÏ7#; 15 tháng 6, 28 - 5 tháng 9, 75) nhà 
Đông Hán (trị vì từ năm 58 tới năm 75 sau Tây lịch). 
Khi mới lên ngôi vua Hán Minh Đế rất tôn trọng Nho 
giáo và, Nho giáo được coi là quốc giáo, dùng để trị vì 
cũng như làm kỷ cương trong xã hội. 

Theo sách Cao Tăng truyện: Hán Minh cảm mộng, 
sơ truyền kỳ đạo." nói: 

“Một đêm nọ nhà Vua nằm chiêm bao thấy một vị 
thân linh cao lớn gấp ba người thường, toàn thân bằng 
vàng, tỏa ánh hào quang rực rỡ bay lượn khắp hoàng 
cung. Sáng hôm sau, nhà vua kể lại giấc chiêm bao 
này cho các quan trong triều đình nghe. Trong số đó, 


5 Cao Tăng Truyện, Hán minh cảm động, sơ truyền kỳ đạo Á:Í#ff) 
9: l7šHHj&#Z1JI§LE:†Tl | (CBETA 2020.Q1, T50, no. 2059, p. 
385c7) 


346 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


có một vị quan giàu kiến thức và hiểu biết nhiều về đạo 
Phật đã giải thích rằng, hình ảnh hiện ra trong giấc 
mộng của vua chính là đức Phật Thích Ca, bậc đại giác 
ngộ đã sáng lập một tôn giáo chủ trương tư tưởng đại từ 
đại bỉ ở Ấn Độ và Ngài đã hiện ra để khuyến khích vua 
Hán hãy theo Phật giáo, một tôn giáo đang thịnh hành 
tại Ấn Độ. Theo lời khuyên của vị quan này, Hán Minh 
Đế đã gửi một phái đoàn sang Ấn Độ để nghiên cứu 
Đạo Phật. Khi trở về Trung Quốc, phái đoàn đã cung 
thỉnh hai vị cao tăng Phật Giáo Ấn Độ cùng đi và thỉnh 
về Trung quốc những bộ kinh điển, trong số đó có cuốn 
“1 Thập Nhị Chương Kinh” sau đó được dịch sang 
Hán Văn. Những kinh điển quý báu đã được một cơn 
ngựa trắng tải trên lưng để đem về Trung Quốc từ Ấn 
Độ. Vì vậy, Hán Minh Đế đã cho xây một tu viện gân 
kinh đô Lạc Dương, đặt tên là Chùa Bạch Mã, để làm 
nơi dịch kinh sách và cũng là trú xú hoằng pháp của 
hai bậc cao Tăng Ấn Độ đó là Tôn Giả Ca-Diếp Ma- 
Đằng (Kasyapa-Matanea) và Tôn Giả Trúc Pháp-Lan 
(Dharmaraksha) và những người đi theo hai ngài. ” 

Các học giả Phật giáo cho rằng, truyện kể về giấc 
mộng của Hán Minh Đế cho thấy đạo Phật đã được coi 
trọng trong triều đình Trung Quốc rất sớm. Họ cũng 
cho rằng, không có gì đáng ngạc nhiên khi có một vị 
quan trong triều đình nhà Hán hiểu biết về Phật giáo, 
vì vào thời đó ngoài con đường tơ lụa còn có những sự 
giao thoa khác về văn hóa giữa Trung Quốc, Ấn Độ và 
vùng Trung Á. Đã có những sứ thần và phái đoàn ngoại 
giao giữa các nước trong vùng lân bang Trung Quốc và 
trong số các phái đoàn ngoại giao tới Trung Quốc có 
những tín đồ Phật giáo. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 347 


Một yếu tố quan trọng khác, giúp cho Phật giáo du 
nhập vào Trung Quốc là chính sách bành trướng đế 
quốc. Trong khi, người Hán thi hành chính sách này, 
có nhiều dân du mục từ vùng Trung Á di cư xuống phía 
nam sau khi xứ sở của họ bị sáp nhập vào Trung Quốc 
và, trong số những người di dân này có khá nhiều Phật 
tử tín đồ Phật giáo đã đem đức tin của mình theo cùng. 


Sự lan rộng của Phật giáo ở Trung Quốc vào thời 
đó, cũng nhờ vào sự kiện Nho giáo và Đạo giáo bắt đầu 
suy vong. Triều đại Hán, đã đặt nên tảng cai trị trên 
Nho giáo. Triều đại này đã phục hồi những kinh sách 
của Nho giáo bị Tần Thủy Hoàng tiêu hủy. Đồng thời, 
khuyến khích các học sĩ và dân chúng nghiên cứu và 
học hỏi Tứ Thư, Ngũ Kinh của Nho giáo. Triều đình 
coi Nho giáo là quốc giáo và tôn thờ Khổng Tử, đồng 
thời quy định những luật lệ trong dân gian căn cứ vào 
những lý tưởng và nguyên tắc do Khổng Tử truyền dạy. 

Nhưng, đã có một yếu tố khiến cho Nho giáo bắt 
đầu suy vong, đó là khi giới cai trị bắt đầu tích lũy 
nhiều tài sản cùng với quyền lực và càng ngày càng có 
nhiều tham nhũng, sách nhiễu dân chúng, khiến cho 
dân chúng oán ghét. Những nguyên tắc đạo đức khe 
khắt của Nho giáo, trở thành gánh nặng đối với người 
dân, khi bắt buộc họ phải tôn kính những người cai trị 
không xứng đáng và thiếu đạo đức. Vì vậy, đa số dân 
chúng không còn coi Nho giáo như là kỷ cương và áp 
đặt cho đời sống của họ. 

Trong cùng thời gian đó, những nghi thức mê tín 
đị đoan vô nghĩa được cử hành bởi những Đạo sĩ giả 
mạo và những thầy cúng ít học, thiếu đạo đức. Những 


348 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


lý tưởng cao cả của những Đạo sĩ sáng lập Đạo giáo 
thời xưa đã nhường chỗ cho những mê tín dị đoan từ 
những người muốn đi tìm thuốc trường sinh bất lão 
hoặc lên núi tu để trở thành tiên, nên đã khiến cho Đạo 
giáo cũng ngày càng mất niễm tin đối với dân chúng 
Trung Quốc. 

Trong bối cảnh đó, khi những học giả và Nho sĩ trí 
thức bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo thì họ đã tỉnh ngộ 
vì nhận thấy giáo lý của đức Phật rất thích hợp cho đời 
sống của họ. Trong đó, có những lời dạy gần giống như 
Đạo giáo nguyên thủy. Những học giả và Nho sĩ đó, bắt 
đầu cống hiến tài năng văn chương và đức tin mới của 
họ để giúp quảng bá đạo Phật trong dân chúng. Các sử 
gia Phật giáo ghi nhận rằng, công đức truyền bá đạo 
Phật ở Trung Quốc thời xưa của những học giả và Nho 
sĩ rất lớn lao. 


Sự phối hợp giữa đạo Phật và Đạo giáo ở Trung 
Quốc thời đó đã được nhiều người chấp nhận. Đã có 
những vị vua triệu tập những cuộc hội họp gồm tín đồ 
của cả hai tôn giáo để mong họ sẽ hòa nhập thành một 
tôn giáo. Nếu vua là người đã chịu ảnh hưởng từ Phật 
giáo nhiều hơn thì muốn tất cả tín đồ Đạo giáo trở thành 
Phật tử. Ngược lại, nếu vua là người chịu ảnh hưởng 
Đạo giáo nhiều hơn thì muốn Phật tử hãy trở thành tín 
đồ của Đạo giáo. Nhưng những nỗ lực hợp nhất tôn 
giáo đó đã không đạt được hiệu quả. 

Tổng hợp các tư liệu trên có thể thấy, vào cuối thời 
kỳ Tiền Hán, Phật giáo đã tiếp xúc với người dân Trung 
Quốc và, cũng từ đây đã mở đầu cho sự khai phát về 
sau của Phật giáo tại Trung Quốc. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 349 


A£TiO01A 





Bản đồ con đường tơ lụa 


2. Phật Giáo suy yếu sau triều đại Hán (1-2) 


Vào thế kỷ thứ II theo Tây lịch, sau khi nhà Hán bị 
mất ngôi. Trung Quốc đi vào thời đại phân chia thành 
Tam Quốc (từ năm 220-280 Tây lịch), gồm ba nước 
Đông-Nøsô, Tào-Ngụy và Thục-Hán. Ba nước này luôn 
luôn gây chiến với nhau để tranh giành quyển làm bá 
chủ thiên hạ. Vì thế, Phật giáo không thể tránh khỏi sự 
suy yếu trong thời kỳ này. 


350 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tú, ã lá [Mi 






lây Hán (Trước Táy 
lịch 206- Táy lịch 25) 


= ¿ sử , b mg 
Ỷ " 
vu. sẽ 


Tây Hán Thạnh Thể 
Cương Vực Đó 











Táy Hán Trung Ngoại | 
Giao Thông Thị Y Đồ | 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 351 


Điều đáng chú ý, vào cuối thời kỳ Hậu Hán, khi 
vua Hoàn đế (146- 167 Tây lịch) tại vị, đã có sự phiên 
dịch kinh điển ra Hán văn, ngoài ra còn có hai vị cao 
Tăng đến Trung Quốc hoằng pháp đó là ngài An Thế 
Cao (Z[|Hf) và ngài Chi Lâu Ca Sấm (S83#HjB, 
Lokawema). Ngài An Thế Cao là vương tử nước An 
Tức, một nước cổ thuộc vùng Ba Tư, ngày nay là lran. 
Trong khoảng 23 từ Mậu Tý (148 ?) đến Canh Tuất 
(170 ?) Ngài dịch được 90 bộ, 115 quyển trong đó gồm 
có các bộ chủ yếu là: An Ban Thủ Ý Kinh, Âm Trì 
Nhập Kinh, Chuyển Pháp Luân Kinh, Bát Chánh Đạo 
Kinh, Đại Đạo Địa Kinh, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh, 
Tứ Đế Kinh, A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành Kinh, Phật 
Thuyết Pháp Thụ Trần Kinh. Ngài Chi Lâu Ca Sấm (=š 
S1IIjl, Lokawema), người Đại Nguyệt Chi (một nước 
xưa ở Trung á). Ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch hơn 20 bộ 
kinh, gồm có: Kinh Đạo Hành Bát Nhã, Kinh Ban Chu 
Tam Muội, Kinh A Xà Thế Vương, Kinh Tạp Thí Dụ, 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh 
Bình Đẳng Giác, Kinh Bảo Tích v.v. nhưng hiện nay 
chỉ còn có l2 bộ. 


3. Phật giáo thời Nguy Tấn 

Thời kỳ Ngụy Tấn, đầu tiên là sự tôn tại của thời kỳ 
Tam Quốc (220-280) gồm ba nước Ngụy (220-265), 
Thục (221-263), Ngô (222-280). Ba nước này chia nhau 
làm chủ Trung Quốc. Phật giáo lúc đó đã xuất hiện 
những nhà dịch giả đáng chú ý như: tại Giang Bắc có 
ngài Đàm Kha Ca La (Dharmakala), ngài Khang Tăng 
Khải (Samghavarman), ngài Đàm Đế (Dharmottara); 
tại Giang Nam có Ngài Chi Khiêm và ngài Khương 


352 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Tăng Hội (?- 280, là vị Thiên sư sinh ở Giao Chỉ và là 
Sơ Tổ của Thiên tông Việt Nam đã sang Trung Quốc 
để hoằng pháp và Tôn Quyền tức Ngô Đại Đế đã quy y 
với Tổ Khương Tăng Hội). 

Sau thời kỳ Tam Quốc, là thời kỳ nhà Tấn. Nhà Tấn 
cũng chia ra làm hai thời kỳ gồm: Tây Tấn (265-316), 
Đông Tấn (317-420) và Ngũ Hồ mười sáu nước (302- 
421). 


Sau khi loạn Ngũ Hồ ở miền bắc Trung Quốc, đã 
khiến cho nhà Tây Tấn diệt vong, tộc người Tấn sau đó 
di cư về phía nam, lập ra nhà Đông Tấn song song tôn 
tại với Ngũ Hồ mười sáu nước. 

Nói về Ngũ Hồ mười sáu nước vì chiến tranh không 
ngừng, loạn lạc muôn phương, khiến cho lòng người 
bất an, nhưng ngược lại Phật giáo cũng vì thế mà được 
người dân mến mộ tin theo. Bởi vì Phật giáo lúc đó 
đóng vai trò rất quan trọng, có thể làm nơi nương tựa 
và an ủi được lòng dân. Nên người dân tìm đến học hỏi 
Phật giáo có thể xoa dịu được nỗi thống khổ và mất 
mát về tinh thân lẫn vật chất do chiến tranh gây ra. Mặt 
khác, người Ngũ Hồ có tư tưởng tự do, không có nguồn 
gốc văn hóa truyền thừa, nên họ rất tự tại lạc quan trong 
việc dung nạp Phật giáo mà không bị các tôn giáo khác 
ràng buộc vướng mắc hay chi phối. 

Nhưng đồng thời, do vào thời này việc lập quốc, 
vong quốc liên tục xảy ra, người lưu vong khắp chốn 
càng ngày càng đông, trong đó đã xuất hiện một số 
lượng lớn người Hán xuất gia. Từ đây, Tăng đoàn Phật 
giáo Trung Quốc cũng được thành lập. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 353 


=.B) X44 
8E oM s®6 cøm 
RA: 220426, 2% |2 Tu 2Ñ Ngư: 
I1, (E2!AIAI. f Ñ ma.u 
IENN: 2212MIĐIB, BƯNG Kê nneư 
RiNGNISSĐMI, TƯ/ARISWE ý xe Sổ Kóa 
fM: MÑz\@I~, E P4 
VN r8 %s$ 
& 


Tam Quốc (220-280): Ngụy (220-263), 
Thục (221-263), Ngô (222-280) 





Ngoài ra, còn có các vị cao Tăng như ngài Đạo An, 
ngài Cưu Ma La Thập... đã đóng góp công sức rất lớn 
trong việc xây dựng Tăng đoàn và phiên dịch kinh điển 
khiến Phật giáo được lưu truyền rộng rãi hơn trong giai 
đoạn này. 


4. Phật giáo thời Nam Bắc triều 

Thời kỳ Nam Bắc Triều (280-589), phân làm hai 
triều đại Nam-Bắc, bao gồm các nước như sau: 

Bắc Triều gồm có: Bắc Ngụy (386-534), Tây Ngụy 
(535-556), Đông Ngụy (535-556), Bắc Chu (556-581), 
Bắc Tề (550-577). 


354 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LICH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


<< 
PHÔ” TH Án - _ 
" ¬.. 


mm”. n 19 
TT: ¬ụ 


— 








Đông Tần (317-420) 
Ngũ Hồ Thập Lục 
Quốc (302-421) 


Đông Tân Hòa Thập 
Lục Quốc Hình Thể 


Phật Giáo Truyền Bá | — + Aụ 
Lộ Tuyển Đô ESS5==— 





QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 355 


Nam Triều gồm có: Tống (420-479), Tê (479-502), 
Lương (502-557), Trần (557-589). 


Khi Trung Quốc phân chia thành nhiều tiểu vương 
quốc, trong số các vương quốc này có nước Bắc Ngụy 
đã có nhiều công đức đối với Phật giáo. Các triều đình 
nước này đã tài trợ cho văn hóa nghệ thuật của Phật 
giáo. Vì vậy, nhiễu tác phẩm nghệ thuật giá trị còn 
được bảo tôn cho tới ngày nay. Triều đại này đã có 
công xây dựng Hang Đá Long Môn gần kinh đô Lạc 
Dương, với hàng chục ngàn tượng Phật. Các chùa Phật 
Giáo được kiến tạo ở nhiều nơi trong nước và Phật Giáo 
dần dân thay thế những tín ngưỡng cổ truyền của dân 
chúng Trung Quốc. 


Sử sách ghi nhận rằng, trong thời đại này, khắp 
nước Trung Quốc có tới khoảng hai triệu Tăng sĩ Phật 
giáo, với hàng chục ngàn ngôi chùa ở khắp nơi được 
xây dựng do sự bảo trợ của triều đình. Tại kinh đô Lạc 
Dương, có 1367 ngôi chùa, trong số chư tăng tu hành 
ở những ngôi chùa này có khoảng 3,000 Tăng sĩ đến từ 
các nước lân bang để học đạo. 

Phật giáo vào thời Nam triểu đã xuất hiện các vị 
cao Tăng như ngài Đạo Sanh, ngài Cầu Na Bạt Ma 
(Gunavarman 377-431) được vua Tống Văn Đế (424- 
453) thỉnh vào nội điện giảng kinh thuyết pháp, tổ chức 
Bát quan trai tại chùa Trung Hưng, bảo hộ Phật Pháp. 
Ngoài ra, trong thời kỳ này lần lượt các bộ luận ra đời 
như: Bạch Hắc Luận, Quân Thiện Luận, luận các việc 
giống và khác nhau của Phật giáo và Nho giáo do Huệ 
Lâm viết; Đạt Tánh Luận của Hà Thừa Thiên, đồ đệ của 
ngài Huệ Viễn là Tông Bỉnh có Nạn Bạch Hắc Luận. 


356 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Mình Phật Luận; Nhan Diên (345-456) có Thích Hà 
Hoành Dương Đạt Tính Luận, liên tục đối với giáo lý 
Phật Đà không ngừng đưa ra các lập luận tương quan. 

Kế tiếp, khi nói đến sự nghiệp phiên dịch thì không 
thể không nhắc đến Tống Dương Vương năm Cảnh Bình 
(428) có Phạn tăng Kế Tân Phật Đà Thập (Buddhajïva) 
dịch Ngũ Phân Luật, thời kỳ đầu Nguyên Gia có người 
Tây Vực là ngài Kế Lương Da Xá (Kalaya§as 383- 
431). Tống Văn Đế năm Nguyên Gia (431) đến Kiến 
Khang, trong vòng chín tháng đã dịch ra bộ Bồ Tái 
Thiện GIỚI Kinh. 

Ở nước Tề, vua rất là tôn sùng là hậu đãi Phật giáo, 
thiết lập các pháp hội như Hoa Nghiêm, Long Hoa, 
Đạo Lâm, Hành Xả, phóng sanh. Ngoài ra cũng có các 
vị lăng tham gia chính sự như quý ngài Tăng Huệ và 
Huyền Sướng. Dịch kinh gồm có ngài Đàm Ma Ca Đà 
Da Xá (Dharmagatayasas) dịch Vô Lượng Nghĩa Kinh; 
Tăng Gìa Bạt Đà La (Samgubhadra) dịch 7iện Kiến 
Luật Tỳ Bà Sa; ngài Cầu Na Tỳ Địa (Gunavrddhi) dịch 
Bách Dụ Kinh, ngài Đạt Ma Ma Đề (Dharmamati) dịch 
Pháp Hoa Kinh - Đề Bà Đạt Đa Phẩm. 


Còn nhà Lương, trong thời g1an trỊ vì nắm mươi lắm 
năm, đã làm cho Phật giáo Nam Triều phát triển đến độ 
cao nhất. Đặc biệt là thời gian trị vì bốn mươi tám năm 
của vua Lương Vũ Đế (502-549). Vào ngày Phật đản, 
nhà vua cung thỉnh chư Tăng và triệu tập quần chúng 
hơn hai mươi vạn người tại Vân Điện, để cử hành long 
trọng nghi thức Phật giáo để kỷ niệm ngày Đức Phật 
đản sanh. Ngoài ra, vua Lương Vũ Đế còn phát biểu 
bài Đoạn Tửu Nhục Văn. Trong bài phát biểu vua cấm 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 357 


việc sát sanh để làm vật tế lễ và buộc đạo sĩ hoàn tục. 
Ngoài ra, vua còn đến chùa Thảo Đường thọ Bồ Tát 
giới (519). Tiếp tục công trình phát triển chấn hưng 
Phật giáo của mình, vua Lương Vũ Đế còn cho xây 
dựng hàng loạt các ngôi tự viện lớn như Ái Kính, Quang 
Trạch, Khai Thiện, Đồng Thái, Hạnh Hành, v.v., còn 
liên tục mở ra các pháp hội quy mô mang tầm cổ toàn 
quốc để hoằng dương chánh pháp. Vua luôn kính Phật 
trọng Tăng và ngày đêm học hỏi Phật pháp với các bậc 
cao Tăng danh tiếng thời bấy giờ như quý ngài Tăng 
Mân, Pháp Súng, Pháp Vân, Huệ Siêu, Bảo Chí, Tăng 
Hựu, Bảo Xướng, Trí Tạng, Huệ Ưóc, và nhiều vị khác 
nữa. Trong đó có ba vị là Pháp Vân, Trí Tạng, Tăng 
Mân được tôn xưng làm Tam tạng Pháp sư của nhà 
Lương, ba vị này nổi tiếng tinh thông về Phật pháp đặc 
biệt là Thành Thực và Niết-bàn. Điều đáng ghi nhận 
hơn cả là sự kiện tháng 3 năm 528 vua đích thân đến 
chùa Đồng Thái làm công quả như người thường, mà 
việc này chưa từng xảy ra ở các vị vua triều đại trước. 
Điều đó có thể thấy được lòng quy kính tột độ của nhà 
vua đối với Phật giáo, cũng vì thế mà vua Lương Vũ Đế 
được mệnh danh là Hoàng đế Bô-tát. Vua Lương Võ 
Đế không chỉ là một bậc minh quân, một học giả uyên 
bác mà còn là một Phật tử thuần thành. Trong Tục Cao 
Tăng Truyện, ngài Đạo Tuyên ghi rằng, Lương Võ Đế 
đã soạn ra Sám văn gồm có hai loại: Lục căn đại sám 
và Lục đạo từ sám. 

Nói về dịch thuật Phật điển, thời này tiểu biểu có 
Chân Đế (Para-mãrtha, 499-569). Ngài là người Ấn Độ 
được vua Lương Vũ Đế mời về Kiến Khang để phiên 
dịch kinh điển. Chỉ tiếc rằng là vào cuối thời Lương, đất 


358 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


nước loạn lạc, ngài Chân Đế phải lưu vong khắp chốn 
và đến thời nhà Trần (569) thì Ngài thị tịch tại đây. 
Trong suốt công cuộc phiên dịch của mình, Chân Đế 
đã dịch ra lại các phẩm nổi tiếng sau: Nhiế? Đại Thừa 
Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, Thập Thất Địa Luận, Quyết Định Tạng Luận, 
Trung Biên Phân Biệt Luận, Chuyển Thức Luận, Kim 
Quang Minh Kinh, Phật Tính Luận, Duy Thúc Luận, 
Tam Vô lánh Luận, A-f-đạaf-ma Câu-xá Luận. Với 
công trình dịch thuật to lớn này, Ngài đã góp phần cho 
sự ra đời của Nhiếp Luận Tông, và mở ra đường hướng 
nghiên cứu mới cho các học giả về Duy Thức. 

Còn ở nhà Trần, tôn tại trong vòng ba mươi ba năm, 
là sứ giả tiếp tục công trình hoằng dương chánh pháp 
của nhà Lương. Trần Vũ Đế ra lệnh tu sửa lại các ngôi 
chùa bị hư hoại sau chiến tranh, thiết lập đàn hội, cho 
đến các vua đời sau đó là Văn Đế, Tuyên Đế, Hậu Chủ 
cũng làm theo, ngoài ra còn thực hành hạnh bố thí, xả 
thân cúng dường. Thời này có cao tăng Huệ Tư (S15- 
577), còn gọi là Nam Nhạc đại sư, trước tác Đại Thừa 
Chỉ Quán Luận, Vô Tranh Tam Muội Pháp Môn, An 
Lạc Hạnh Nghĩa v.v. 


Về phía Bắc Ngụy, vào thời các vua như Thái Tổ 
Đạo Vũ Đế (386-419), Thái Tông Minh Nguyên Đế 
(420-423) vô cùng tôn kính Phật giáo, làm mọi việc để 
bảo hộ chánh pháp. Đến đời vua Thế Tổ Thái Vũ Đế 
(424-451), ban đầu cũng y hệt các đời vua trước sùng 
kính Phật giáo đặc biệt là Tăng Thích Đàm Thỉ, nhưng 
về sau xoay sang tin sùng Đạo giáo, nhà vua quay lại 
hủy báng, triển khai các chính sách phế xuất đạo Phật. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 359 


Thái Vũ Đế phế Phật có nhiều nguyên nhân khác 
nhau, một phần chủ yếu là bị các lãnh đạo Đạo giáo 
thời bấy giờ chỉ phối như Khấu Khiêm Chi, Thôi Hạo. 
Một phần là do trong thời kỳ chiến tranh, quốc khố 
khan hiếm mà số lượng tăng ni, tự viện tăng nhiều làm 
trì trệ sự phát triển kinh tế quốc gia. Ngoài ra, cũng vì 
sự gia tăng phát triển quá độ của Phật giáo nhưng lại 
thiếu về sự quản lý chặt chẽ, xuất hiện một số thành 
phần tăng ni giới luật không nghiêm minh, giáo đoàn 
ngày càng hủ bại. Mà cao trào là vào năm Thái Bình 
Chân Quân thứ bảy, khi vua Thái Vũ Đế thân hành đi 
chinh phục loạn Cái Ngô, thì phát hiện một ngôi chùa 
tại Trường An có cất chứa ám khí, binh cụ. Cho đến 
phòng thất cho phụ nữ, nên vua sanh ra nghi ngờ là 
chùa viện có liên kết đến Cái Ngô để làm loạn. Mặt 
khác vua còn nghe lời đàm tiếu chỉ dẫn của Đạo sĩ Thôi 
Hạo nên càng căm phẫn mà thẳng tay đàn áp, phế bỏ 
Phật giáo. 

Sau thời Thái Vũ Đế phế Phật không lâu, thì Khấu 
Khiêm Chi mất, Thôi Hạo bị phạm tội tru di. Văn 
Thành Đế (452), sau khi kế vị Thái Vũ Đế, lập tức triệu 
lịnh phục hưng Phật giáo, ủy nhiệm cho ngài Đàm Diệu 
là Sa-môn Thống, nắm giữ quyền điều hành Phật giáo, 
kiến lập chùa tháp. Hiếu Văn Đế thì kính ngài Đạo 
Chứng, Tăng Uyên làm thây. Tuyên Vũ Đế thì cung 
thỉnh ngài Bồ-đề Lưu Chi dịch kinh. 

Sự nghiệp phiên dịch thời kỳ này phát triển cũng 
cực thịnh như ngài Đàm Diệu và Cát Ca Dạ đồng 
dịch bộ 7ạp Báo Tạng Kinh và Phó Pháp Tạng Nhân 
Duyên Truyện. Các tác phẩm dịch thuật của Bồ-để 


360 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Lưu Chi, Lặc Na Ma Đề, Phật Đà Phiến Đa gôm có 
một phẩm Thập Địa Kinh của Hoa Nghiêm, Thế Thân 
chú giải Thập Địa Kinh Luận. Về sau được các đệ 
tử truyền thừa như ngài Huệ Quang, Đạo Sủng phát 
triển thành Địa Luận Tông, tạo nên trào lưu chú trọng 
Hoa Nghiêm Kinh. Ngoài ra, Bồ-đề Lưu Chi còn dịch 
các bộ kinh quan trọng khác như Km Cang Bát Nhã 
Kinh, Nhập Lăng Già Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh Luận. 
Ngài Lặc Na Ma Đề dịch có Bảo Tính Luận. Ngài 
Phật Đà Phiến Đa dịch Nhiếp Đại Thừa Luận, v.v. Về 
phía Tịnh Độ tông có ngài Đàm Loan (476-542), sau 
khi gặp ngài Bồ-đề Lưu Chi, được thọ học Quán Vô 
Lượng Thọ Kinh, ngài chuyền tầm tuyên dương pháp 
môn Tịnh độ tinh cần niệm Phật. Nguy Đế vô cùng 
tôn kính, cho nên phong ngài là Thần Loan. Trước 
tác gồm có Tịnh Độ Luận Chú, Tán A Di Đà Phật Kệ. 
Ngài còn chú giải 77nh Độ Luận của Thế Thân, Thập 
Trụ Tỳ Bà Sa Luận của Long Thọ. Ngài cũng là người 
hoàn thành cơ bản giáo lý và thực tiễn của Tịnh Độ 
Tông ở Trung Quốc. 


Về phía Bắc Chu (557) có vua Vũ Đế (561), một 
mặt vì muốn củng cố xây dựng binh cường đất nước 
hùng mạnh, mặt khác vì cho rằng sự tổn tại của Tăng 
Ni, tự viện là tổn hại, vô ích. Cho nên vào năm 574, 
vua ban hành chính sách phế bỏ Phật giáo. Vua bắt 
buộc tất cả Tăng Ni phải hoàn tục, phá hủy chùa chiến, 
kinh, tượng, v.v. Do đó, một số Tăng Ni đã phải bỏ trốn 
vào núi ẩn cư; một số khác phải lưu vong ra các nước 
lân cận. Sau đó không lâu Vũ Đế vì trọng bịnh mà qua 
đời. Tuyên Đế, Tịnh Đế thay nhau kế vị, lập tức ra lệnh 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 361 


phục hưng lại Phật giáo, đạo Phật vì thế mà một lần nữa 
lại hưng thịnh. Phật giáo sở dĩ trở lại tốt đẹp như vậy là 
nhờ vào công lao của các vị như Đạo Lâm, Tịnh Cảnh, 
Vương Minh Quảng dâng số kháng cáo. 


Có thể thấy, Phật giáo trong thời kỳ Nam Bắc triều 
có những bước tiến triển nổi bật về dịch thuật và các 
tác phẩm trước tác về luận đàm tư tưởng giữa các tông 
phái Phật giáo và giữa Phật giáo với các tôn giáo khác 
tại Trung Quốc. Nhưng có một điều mà chúng ta không 
thể quên, cũng như ngay từ đầu đã nói ở phần trước đó 
là cùng với sự hưng thịnh tôn vong của quốc gia, thì 
Phật giáo cũng bị chi phối ảnh hưởng không ít. Phật 
giáo có lúc thịnh, cũng có lúc suy. Bên cạnh các chính 
sách chấn hưng thì cũng trong giai đoạn này đã bắt đầu 
xuất hiện các hiện tượng cạnh tranh giữa các tôn giáo. 
Chính sách khác biệt của các vua trị vì mà dẫn đến các 
sắc lệnh phế bỏ, tàn phá Phật giáo. Có thể thấy, sự hưng 
thịnh và suy vi của Phật giáo kế tục thay nhau phân lớn 
phụ thuộc vào chính sách trị vì của các vua trong các 
quốc gia. 

5. Phật giáo thời Tùy 

Nhà Tùy (581-618), bắt đầu từ Tùy Văn Đế Khai 
Hoàng (581) đến Tùy Cung Đế năm thứ hai Nghĩa 
Ninh (618). Triều đại nhà Tùy chỉ vỏn vẹn có ba mươi 
bảy năm nhưng Phật giáo của vô cùng hưng thịnh, 
có thể nói là quốc gia Phật giáo. Nhà Tùy ngoài việc 
thống nhất hệ thống chính trị của Nam Bắc triều trước 
đó. Riêng đối với Phật giáo còn thiết lập hình thức dạy 
học mới, kiến lập các tông phái, tạo thành thời kỳ Phật 


362 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


__ Na 
.- 7 T 


ha * 
— Sẽ. F "TỔ. Nà nh“... ẽéa¬.-...^¬a kư 





NT G 0C cv 22. v xa da, 
ý 7 d T In 


Hang Động Long Môn gân Lạc Dương _ 


+ 
Vˆ _ 
¡; =-. * 


”- Tư, 


` VỊ *. 
: \ - 

"a Bưu», . - í ^ v.~ " rÌ Ầ Š : 
-s : « “ ` 4 vN = 
— LG “ 

- -. 
Š .^ 


` ~ 


=- _c ^ '- “s 4g W<. c . . À 
N2. cj - (26//I2G/:2waNlrve 


Những tượng Phật trong Động Long Môn gần Lạc Dương 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 363 


YXEX<¡lt E2 X°z®$©8®k 


fĩ 
Ủ) 
Kí. 
dị 
T5ï 
m-‹ 
# 
Ẫ 
“ iL 
X% 
t# 
% 
Ẳ 
T 
Fï 


kẽ v 
"“ 
K“Ã LG 


Đ/ : 
Bắc Triểu: Bắc Ngụy (386-534), lây Ngụy (539-326), 
Đông Ngụy (535-556), Bắc Chu (556-581), Bắc Tế (550- 
577).Nam Triêu: Tổng (420-479), Tê (479-502), Lương 
(502-557), Trần (557-589). 





giáo mới với các nét văn hóa tôn giáo đặc sắc riêng. 
Chắng hạn như việc Tùy Văn Đế sắc lệnh chọn những 
học giả tài cao đức dày thành lập ra chúng, gồm có 
hai mươi lăm chúng hay ngũ chúng. Chúng ö đầy tức 
là chỉ những vị tỉnh thông 7øzm tạng, mỗi ngày không 
những lên điện đọc tụng chư kinh, mà còn phải giảng 
giải ý nghĩa kinh, lấy vị tinh thông về kinh điển làm 
trung tâm. Sau đó phân tán ra khắp các địa phương. 


364 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Chúng còn được phân làm Chứng chủ, Ma-ha Diễn 
Tượng, Giáo Độc Kinh Pháp Chủ v.v. Trong đó, ngài 
Tăng Xán làm đệ nhất Ma-ha Diễn Tượng trong hai 
mươi lắm chúng; Nøài Tăng Côn làm Cáo Độc Kinh 
Pháp Chủ trong hai mươi lăm chúng; ngài Huệ Cảnh 
làm hai mươi lăm chúng chủ. Giống như vậy hai mươi 
lăm chúng có thể nói là người lãnh đạo thông đạt tinh 
chuyên tất cả toàn bộ học vấn Phật pháp. Cho đến 
neũ chúng tức chỉ những người đại biểu trong việc am 
tường trí thức chuyên môn trong các kinh. Đồng thời 
đã xuất hiện, hình thành và phân chia tư tưởng của các 
tông phái trong g1aI đoạn này như: Thiên Thai Tông, 
Tam Luận Tông, Tư tưởng Mạt Pháp, Tam GIaIi giáo. 

Đặc biệt chú ý là vào đời nhà Tùy, do vì lo sợ 
tình hình phế đạo Phật sẽ ảnh hưởng đến sự tôn vong 
của Phật giáo sau này, nên đã bắt đầu xuất hiện công 
trình khắc kinh vào đá gọi là Phòng Sơn Thạch Kinh, 
với hy vọng sẽ làm cho Phật pháp sẽ trường tôn mãi 
trong nhân gian. Phòng Sơn Thạch Kinh là công trình 
khắc kinh vào đá này bắt đầu khắc từ năm Đại Nghiệp 
(605-616) kéo dài đến đời Đường, Đường Thái Tông 
năm Trinh Quán thứ 13 (639) mới chấm dứt. Về sau, 
đến đời vua Đường Huyền Tông năm Khai Nguyên 
thứ 18 (730), do công chúa Kim Tiên thứ chín của 
vua Đường Duệ Tông trình tấu xin tiếp tục công việc 
khắc kinh này. Lại trải qua các triều đại Liêu, Kim, 
Nguyên, mà Phật sự trọng đại khắc kinh này lúc dừng, 
lúc lại tiếp tục, đã lưu truyền để lại đời nay có chín 
Thạch Thất với các bộ pháp bảo được khắc bằng đá 
vô cùng quý báu. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Nhà Tùy | ==me= lun 


(581-618) 


| =~ SG 
bn : 
¬1 L 
L1 Si 
Ẹ K 
b L 
k k: - 
Ngô” 
Ẹ 


_ + 
ng nu“eA< -_ Nhu : 
⁄ tt...  / (S/0( GP m—=: 
lhát Thê Kỷ [—^ VU < 


„ BỊ + WE 


Địích Cháu A ==rr=r=== 


Toản Đó 


6. Phật giáo thời Đường 





365 


Triều Đường (618-907), kéo dài gần 289 năm trị vì. 
Phật giáo thời Đường vô cùng hưng thịnh, phát triển 
không những về số lượng mà lẫn chất lượng. Nhưng 
trong sự hưng thịnh phát triển cực độ đó, lại tôn tại một 
số thành phần lạm dụng Phật giáo để cầu lợi dưỡng như 
việc lạm dụng giới điều của Phật giáo nguyên thủy là 
người xuất gia không được tham gia lao động sản xuất, 


366 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


buôn bán các kiểu v.v. mà an nhàn làm tăng, niệm Phật 
cho qua ngày đoạn tháng. Số lượng chùa chiên và Tăng 
Ni tăng lên đột ngột gây tổn hại đến thu nhập quốc khố, 
dân số giảm thiểu, mất đi sự cân bằng của quốc gia và 
xã hội. Bên cạnh đó, lễ giáo của Phật giáo và Nho giáo 
(vốn tôn tại trước đó) đối với quốc vương, cha mẹ, tam 
cương ngũ thường, cùng các lễ nghi như tang lễ, tế lễ, 
hôn lễ v.v. thường hay xuất hiện các vấn đề mâu thuẫn 
đối lập nhau. Cho nên, trong mối quan hệ tương quan 
giữa tôn giáo với chính trị và xã hội, nhà Đường đã tiến 
hành một số cải cách có ảnh hưởng sâu sắc với Phật 
giáo như: Thiết lập số hộ tịch Tăng Ni, giới điệp và độ 
điệp. Người xuất gia phải là nhân tài, loại trừ các Tăng 
Ni bất chính, số lượng xuất gia có hạn định, cấm việc tự 
nhận thế độ người xuất gia v.v. Do đó, trong giai đoạn 
này các bộ luận lần lượt ra đời, tranh luận đến các vấn 
để liên quan nêu trên như ngài Lô Sơn Huệ Viễn trước 
tác năm quyển Sa môn Bất Kính Vương Giả Luận. 
Đồng thời, tư tưởng của các tông phái cũng phát 
triển phong phú và hình thành sự phân chia nội bộ 
trong các tông phái ở thời kỳ này như tư tưởng ba thời 
của chánh tượng mạt pháp, Giới luật, Hoa Nghiêm 
tông, Thiền tông, Pháp Tướng tông, Câu Xá Tông, Mật 
giáo. Về tư tưởng Tịnh Độ đã có nguồn gốc manh nha 
từ thời Tùy, giờ đây càng hưng thịnh hơn, xuất hiện 
tín ngưỡng vãng sanh về Tây Phương cực lạc, dẫn đến 
việc tạc tượng Phật A Di Đà cũng trở nên phổ biến. 
Cũng vì thế mà các trước tác về Tịnh Độ giáo liên tục 
ra đời, hệ thống lại giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông ở 
thời kỳ này như Ngài Ca Tài chỉnh sửa lại bộ Án Lạc 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 367 





Tập của Đạo Xước. Hoài Cảm đệ tử của ngài Thiện 
Đạo viết bộ Tích Tịnh Độ Quân Nghỉ Luận, giải thích 
các vấn đề nghi vấn liên quan đến Tịnh Độ. Ngài Huệ 
Nhật (680- 748), sau mười tám năm cầu pháp ở Ấn Độ, 
trở về soạn ra các bộ sách Vãng Sanh Tịnh Độ Tập 
(Từ Bi Tập), chuyên tâm hoằng dương Tịnh Độ Tông. 
Ngài Huệ Chiếu (?- 821), trước tác Tịnh Độ Ngũ Hội 
Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghỉ Tán Bồn. Ngài Thiếu 
Khang (2-805), kiến lập Tịnh Độ đạo tràng và trước tác 
quyển Vãnh Sanh Tây Phương Tịnh Độ Thụy Ứng San 
Truyện. Giới luật Phật giáo trong xã hội Trung Quốc 
cũng phát triển thịnh hành và bắt đầu phân phái, vì nhu 
cầu tất yếu của giáo đoàn mà bắt đầu có Thập Tụng 
Luật, Ngũ Phân Luật, Tứ Phân Luật, Tăng Kỳ Luật v.v. 


Ngoài ra, nhà Đường lưu hành rộng lớn một số kinh 
điển như Vụ Lan Bồn Kinh, Tịnh Độ Vụ Lan Bồn Kinh, 


368 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Phụ Mẫu Ấn Trọng Kinh, Đại Báo Phụ Mẫu Ấn Trọng 
Kinh, Diêm La Vương Thọ Ký Tê Vãng Sanh Tịnh Độ 
Kinh, Thập Vương Kinh v.v. đề cao tinh thần đạo hiếu 
trong nhân gian. Từ đây ảnh hưởng đến tín ngưỡng Phật 
giáo trong nhân dân bách tính không những thời Đường 
mà còn đến đời Tống sau này. 


Bên cạnh đó, còn có sự kiện nổi bật nhất trong 
triểu đại nhà Đường là chuyến Tây Du Câu Pháp của 
Đại sư Huyễn Trang kéo dài 17 năm (629 - 645), sang 
Ấn Độ để nghiên cứu và học hỏi giáo lý. Đến năm 
Trinh Quán thứ 19, ngài Huyễn Trang về đến kinh đô 
Trường An; ngoài việc đem kinh điển Phật giáo và 
Xá lợi Phật trở về, Ngài còn mang Tam tạng của Đại 
thừa kinh luận và Tiểu thừa các hệ phái về, sự việc 
này được các giới học sĩ vô cùng nhiệt liệt chào mừng. 
Sự kiện này được ghi chép tường tận trong quyền Đại 
Đường Tây Vực Ký, rất nổi tiếng cho đến thế kỷ 19. 
Cùng hợp tác trong công cuộc nghiên cứu dịch thuật 
với ngài Huyễn Trang còn có ngài Khuy Cơ (632- 
682), tức học trò của ngài Huyễn Trang. Khuy Cơ 
chủ trương lấy pháp môn Duy Thức Luận làm chính, 
kết hợp tư tưởng của các nhà Duy Thức ở Ấn Độ, 
Ngài trước tác bộ Thành Duy Thúc Luận, gồm mười 
quyển. Về sau còn có Thành Duy Thúc Luận Ký và Xu 
Yếu. Kế thừa và phát triển tư tưởng của đại sư Huyền 
Trang, Ngài đã trước tác rất nhiều các luận liên quan, 
trong đó có Du Già Sự Địa Luận Lược Toản, Đối 
Pháp Luận Sớ, Bách Pháp Luận Sở, Nhân Minh Đại 
Só, Kưn Cang Kinh Luận Hội Thích, Pháp Hoa Huyền 
Tán, DI Lặc Thượng Sanh Kinh Sở V.V. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 3690 





Nơñi Đại Thập Quốc 
Nơu Đại (907~960) Tháp Quốc (902~979) 


7. Phật giáo thời Ngũ Đại Thập Quốc 

Ngũ Đại (907~960) Thập Quốc (902~979), là thời 
kỳ đây hỗn loạn trong lịch sử Trung Quốc. Trong quãng 
thời gian này, năm triểu đại đã liên tiếp thay thế nhau 
cai trị miễn Bắc Trung Quốc, trong khi mười nước nhỏ 
nổi lên thành lập ở miền Nam. 

Phật Giáo ở giai đoạn này chỉ tổn tại một số vùng, 
vì những chùa chiến và tu viện không còn được chính 
quyền và giới quý tộc ủng hộ như trong thời Nhà Đường, 
thậm chí còn xuất hiện hiện tượng phế Phật như cách 
Chu Thế Tông năm Hiển Đức thứ hai (955) đã làm, 
quyết đoán triệt để phế bỏ Phật giáo. Nhưng ở đây cần 
rõ ràng là Chu Thế Tông phế Phật là vì bảo tôn chính 
trị, các sách lược trong quốc gia xã hội chứ không phải 
vì thành kiến tôn giáo. 


370 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Nhưng bên cạnh đó cũng có các vị vua sùng bái 
Phật giáo như Ngô Việt (907-978), đặc biệt Hiến Ý 
Vương Tiên Thục vô cùng tôn kính Phật giáo, tôn kính 
bậc cao Tăng làm thây, cầu học nghĩa lý kinh Phật, bắt 
chước vua A Dục mà tạo lập tám vạn bốn ngàn bảo 
tháp nhỏ bằng đồng. Hay kiến đô tại Kim Lăng, Nam 
Đường (937-975), có Lý Biện, Lý Cảnh, Lý Dục ba vị 
vua này cũng hết lòng hộ trì Phật giáo. Tuy thời kỳ này 
Phật giáo gặp nhiều kiếp nạn, nhưng vẫn không ngừng 
xuất hiện các trước tác mang tính đại biểu cho Phật 
giáo, bằng chứng là qua các tác phẩm được tìm thấy 
trong Đôn Hoàng Văn Thư, hoặc trong Tống Cao Tăng 
Truyện chép lại. 

Từ thời Trung Đường về sau, các tông phái Phật 
giáo phát triển mạnh, đặc biệt là Thiển Tông phát triển 
cực thịnh. Nhất là đệ tử của lục tổ Huệ Năng, mỗi mỗi 
đều là nhân tài, đem yếu chỉ của thiển tông truyền bá 
khắp nơi. Trong đó ưu việt nhất là Nam Nhạc Hoài 
Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư đem hệ thiên pháp 
này truyền về đời sau lâu dài nhất. Nam Nhạc có đệ tử 
là Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây; Thanh Nguyên có 
Nam Đầu Hy Nghiên tại Hồ Nam hoằng dương đặc thù 
của thiển phong. Mã Tổ có đệ tử là Bách Trượng, chế 
định Bách Trượng Thanh Quy, không phải hạn định 
ở giới luật của đại thừa hay tiểu thừa, mà dựa trên lập 
trường hoàn toàn mới, thiết lập tòng lâm quy cũ, đặt 
ra nên móng căn bản thanh quy trong thiển viện, xuất 
hiện hình thái điều hòa giữa hai hệ thống giới luật Phật 
giáo giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trong số đệ tử của 
Bách Trượng có Quy Sơn Linh Hựu và đệ tử của Quy 
Sơn là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (8 14-S90), thành lập Quy 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 371 


Ngưỡng tông; đệ tử của Hoàng Bách Hy Vận, Lâm Tế 
Nghĩa Huyễn, lập ra tông Lâm Tế. 


8. Phật giáo thời Bắc Tống 

Nhà Tống gỗổm hai thời kỳ Bắc Tống và Nam Tống. 
Triều đại Bắc Tống (từ năm 960 tới năm 1127) đặt kinh 
đô ở Biện Kinh (nay là Khai Phong) miền Bắc Trung 
Hoa. 

Triệu Khuông Dẩn lên ngôi bắt đầu lập ra triều 
Tống, hiệu là Tống Thái Tổ. Tống Thái Tổ sau khi lập 
quốc vì muốn lấy được lòng dân, cho nên tiến hành 
công cuộc chấn hưng Phật giáo. Tống Thái Tổ đình chỉ 
tất cả các sắc lệnh phế Phật của Hậu Chu trước đó, trên 
cơ sở các luật định cũ của thời hưng thịnh thêm vào 
trùng tu lại chùa, tự viện và chú trọng thêm trong việc 
độ Tăng Ni. Giống như thời Đường, Tăng Ni cần phải 
có Tăng tịch, nhưng đến thời Tống cần thêm sự quản lý 
của Thượng Thư Tỉnh Tư Bộ, cho đến việc độ tăng xuất 
gia cũng dưới sự quản lý chặt chẽ của triều đình, ngay 


: : 1| 6. "1 LPh.L. 
Bắc Tổng (960-11 





372 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


cả thọ giới cũng đều phải tuân theo luật định của quốc 
ø1a, căn cứ theo thủ tục nh, cách, thức của Phật giáo 
mà tiến hành để tránh các hậu quả mà Phật giáo ở các 
thời kỳ trước mắc phải. 

Vào thời Bắc Tống, tiếp tục sự nghiệp đến Ấn Độ 
cầu pháp, hoàng đế đã hạ chiếu cung thỉnh Sa môn 
Hành Cần cùng với một trăm năm mươi bảy vị khác, 
ban cho lộ phí để đi nước ngoài cầu pháp. Lại gửi thư 
hàm đến các nước Tây Vực, thỉnh cầu hiệp trợ sự nghiệp 
cầu pháp cho được hoàn toàn thuận lợi. Nhân dịp này, 
có các vị Sa môn tây Ấn Độ là Khả Tăng, Pháp Kiến 
và Chân Lý, ba vị này đã đến Trung Quốc. Tiếp theo 
còn có Di La và mười bốn vị khác cũng đến theo. Tại 
trung Ấn Độ có Tam tạng Pháp Thiên dịch ra Thánh 
Vô Lượng Thọ Kinh Thất Phật Tán. Sau khi thông qua 
Vương Quy nhuận văn rồi trình biểu lên, Tống Thái 
Tông khi hiểu rõ về việc dịch kinh này đã mời Pháp 
Thiên vào cung, ban cho trang phục quý báu, rồi thỉnh 
ngài Pháp Thiên tiến hành công cuộc dịch thuật Phật 
điển. Ngoài ra còn có hai vị Tam tạng Thiên Tức Tai 
và Thí Hộ cũng bắt đầu cùng làm sự nghiệp phiên dịch. 


Do vậy, Thái Tông cho xây dựng viện dịch kinh, 
lạc thành vào năm Thái Bình Hưng Quốc năm thứ bảy, 
triệu thỉnh chư vị Tam tạng Pháp sư vào ở để tiện cho 
việc dịch thuật. Thời đó, Tam tạng Thiên Tức Tai đã đề 
cập Dịch Kinh nghỉ thúc. Sự nghiệp dịch kinh được lấy 
từ phí công của quốc khố. Có thể thấy, công trình dịch 
kinh này bị đoạn tuyệt từ thời Đường Đức Tông đã hơn 
hai trăm năm, đến đây mới bắt đầu được hồi phục trở 
lại. Bên cạnh đó, vì số lượng Tăng Ni ngày càng tăng 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 37) 


nên nhu cầu về Phật điển cũng tăng theo, kéo theo việc 
in ấn kinh sách như chép kinh, điêu khắc thành bản gỗ 
với số lượng lớn cũng được thành lập. 


Đặc biệt, văn hóa Phật giáo thời này cũng bắt đầu 
khuynh hướng phổ cập hóa và đại chúng hóa từ tầng 
lớp vương tộc, quan thần, quý tộc, mở rộng ra cho đến 
quần chúng công, thương øia v.v. 


9. Phật giáo thời Nam Tống 

Thời Nam Tống (1127-1279), là lúc miễn Bắc 
Trung Quốc rơi vào tay Nhà Kim. Trong thời gian này 
triều đình nhà Tống rút xuống phía nam sông Dương 
Tử và đặt kinh đô ở Lâm An (ngày nay là Hàng Châu). 

Thời này, Phật giáo Thiên tông càng trở nên vô 
cùng thịnh hành, có thể gọi là thời kỳ đơm hoa kết quả 
của thiển tông Trung Quốc. Thiễển tông cùng với giáo 
lý các tông thường đứng trên lập trường đối lập. Thiên 
tông y theo thiển định lấy giáo ngoại biệt truyền, bất 
lập văn tự làm tông chỉ và chủ trương /hiếu thất lục 
môn lần lượt bao gôm : tâm kinh tụng, phá tương luận, 
nhị chúng luận, an tâm pháp môn, ngộ tánh luận, huyết 
mạch luận; còn sự truyền thừa thì thông qua tâm ấn. 
Nhưng đến thời Trung Đường trở về sau, tư tưởng thiển 
tông dần trở nên dung thông với tư tưởng các tông phái 
khác, đến đời Tống thì thể hiện rõ hơn. 

Sau khi thiển tông dung hợp với chư tông, thì sản 
sanh ra các loại thiền rất thịnh hành như thiển Thiên 
Thai, thiên Hoa Nghiêm và thiền niệm Phật. Mặc dù 
có sự kết hợp với các tông phái khác về mặt tư tưởng 
như việc đồ đệ của Thiên Thai tông hay Hoa Nghiêm 


374 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





tông tham thiên và ngược lại đệ tử Thiển tông nghiên 
cứu giáo lý của Hoa Nghiêm và Thiên Thai. Tuy nhiên, 
Thiển tông không vì thế mà đối với đại pháp Thiền 
tông tương truyền của Phật tổ có sự cải hóa biến đổi. 
Đối với thiển tăng mà nói thì vẫn chú trọng ở pháp đốn 
ngộ nhập Như Lai Tạng làm chính. Thiên tông vì muốn 
tiếp nối ngọn đuốc trí tuệ của Đức Phật mà còn phát 
triển các thiển cơ như cử quyên, gậy hét, thụ chỉ v.v. để 
khai thị dùng tâm truyền tâm, đó cũng chính là phương 
tiện của nhà thiên. Cuối đời nhà Đường thì Phật giáo 
dường như toàn bộ bị Thiển tông chiếm vị trí độc tôn. 
Thời Tống thì có thêm Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Luật 
tông v.v. nhưng vẫn không thể thịnh hành bằng Thiền 
tông. Thiển tông chia ra ngũ gia gồm Quy Ngưỡng 
tông, Lâm Tế tông, Tào Động tông, Vân Môn tông, 
Pháp Nhãn tông. Mỗi tông phái đều có thiên phong 
riêng biệt, tùy căn cơ của đệ tử mà dạy bảo đưa ra các 
đáp án khác nhau, từ đó xuất hiện công án, ngữ lục, 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 375 


khán thoại đầu, mặc chiếu thiển được lưu truyền về sau; 
trong đó số lượng công án, cao đến 1700 mục. 

Đặc biệt vào thời kỳ này, sự mâu thuẫn giữa Nho 
giáo và Phật giáo dâng lên cao trào. Nói là mâu thuẫn 
nhưng thực ra nguyên nhân chủ yếu là do bên Nho giáo. 
Bởi vì, thời Tống, Nho giáo phát triển thịnh hành, thành 
phần tri thức kinh học, lý học Nho sĩ, những người này 
lấy ba bài Nguyên Nhân, Nguyên Đạo, Nguyên Tính 
của Văn Hào, Hàn Thoái, làm động lực để ra sức lập 
luận bài bác Phật giáo và Đạo giáo nhằm bảo vệ địa vị 
độc tôn của Nho giáo trong chính trị cũng như xã hội. 
Thực hiện vận động phong trào chống lại Phật giáo và 
Đạo giáo, có các nhân vật Nho sĩ tiêu biểu như Trương 
Hoành Cự, hai anh em họ Trình gồm Trình Minh Đạo 
và Trình Y Xuyên, Chu Hy v.v. Những người này vì 
một số vấn để chính trị khác còn gây áp lực lên các 
nước như Khiết Đan, Nữ Chân, Mông Cổ, v.v. buộc họ 
phải sùng Nho bác Phật. 

Ngoài ra còn Âu Dương Tu (1007-1072), một chính 
trị gia thời Bắc Tống, cũng vô cùng công kích Phật giáo, 
để xướng Nho giáo. Cho nên trong khi biên soạn 7ân 
Đường Thư, Tân Ngũ Đại Sử đã xóa sạch tất cả những gì 
liên quan đến Phật giáo. Về sau, Minh giáo đại sư Khiết 
Cao (1006-1072), vì không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh 
Nho gia phỉ báng Phật pháp mà viết ra hơn mười thiên 
sách Nguyên Giáo, Hiếu Luận. nói rõ chỗ nhất quán của 
hai đạo Nho-Phật. Đại sư cũng vì thấy Âu Dương Tu 
bài bác Phật mà viết Bốn Luận. rỗi viết Phụ Giáo Biên, 
nói ra cái điểm chung của Nho-Phật. Âu Dương Tu đọc 
xong sách này, vô cùng hối hận, về sau quy y tam bảo, 
phát tâm trì tụng Hoa Nghiêm Kinh cho đến hết đời. 


376 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Không những Âu Dương Tu, mà những Nho sĩ phỉ 
báng Phật như Trương Hoành Cự, Trình Minh Đạo, 
Trình Y Xuyên, Chu Hy cũng thích nghiên cứu thiển, 
học hỏi Phật pháp nhưng vì các lý do khác nhau mà sau 
khi nghiên cứu lại đưa ra các luận thuyết phỉ báng các 
đạo khác như thế. Do vậy, trong thời kỳ này, vì để giảm 
thiểu sự mâu thuẫn cạnh tranh giữa các tôn giáo mà các 
luận thuyết chủ trương tam giáo đồng quy cũng lần lượt 
ra đời như thời Bắc Tống có Trương Thương Anh viết 
Hộ Pháp Luận chủ trương tông chỉ nhất quán trong Đạo- 
Nho-Phật, để phản biện lại lập luận của Âu Dương Tu. 
Từ Bắc Tống đến đầu thời Nam Tống, có tế tướng Lý 
Cương viết Tưm Giáo Luận luận về chỗ kiến địa quy 
nhất trong Tam giáo, cho đến Nam Tống, hoàng đế Hiếu 
Tông, sau khi thoái vị, cũng viết Nguyên Đạo Luận để 
phản bác lại Nguyên Đạo của Hàn Thoái thời Đường. 


Những sự kiện trên cho thấy rằng, vào thời đại này, 
Phật giáo đặc biệt có Thiền tông phát triển mạnh. Ngoài 
ra còn có Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông, Tịnh Độ 
tông một phần nào đó cũng chịu ảnh hưởng sắc màu 
của Thiền tông. Song song với sự phát triển này, Phật 
s1áo cũng gặp không ít sự phi báng của Nho gia, nhưng 
cũng từ đây mà các luận thuyết tam giáo đồng quy đã 
lần lượt ra đời để khởi xướng sự hòa hợp trong tam giáo 
Đạo-Nho-Phật. 


10. Phật giáo thời Liêu-Kim 
Phật Giáo thời Liêu. Triều Liêu (907-1125), do bộ 


tộc Khiết Đan trị vị kéo dài hơn 200 năm, A Bảo Cơ 
là Liêu Thái Tổ. Từ lúc sơ khai lập quốc, nhà Liêu vô 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 377 


cùng tôn sùng Phật giáo, hoàng thất đều quy y Tam 
bảo. Phật giáo cũng trở thành quốc giáo và được dùng 
trong chính trị để trị vì của triễu đại này. Năm 912, 
đầu tiên tại Lâm Hoàng xây dựng chùa Thiên Hùng, 
đến đời Thái Tông thứ hai lại kiến tạo chùa An Quốc. 
Thái Tông tín ngưỡng Quan Âm, từng vì bịnh tình của 
Thái hậu mà cúng dường trai tăng cầu phúc. Đến thời 
Thánh Tông, ông đích thân nghiên cứu Phật pháp, dùng 
Phật giáo là chính sách trị quốc an dân. Ông còn vì các 
chiến sĩ trận vong mà làm các Phật sự hồi hướng công 
đức cho họ, kiến lập chùa tháp, tế lập đàn tràng, cúng 
dường Tăng Ni, Tăng đoàn vì thế mà phát triển mạnh. 
Số lượng Tăng Ni tăng lên rất nhanh, nhưng bên cạnh 
đó thì số lượng thành phần bất hảo tăng lên cũng không 
ít. Vì thế đến năm Thống Hòa (983-101), nhà vua phải 
hạ lệnh cấm tự độ xuất gia. Rồi đến thời Hưng Tông, 
ông cũng quy y Tam bảo, kính Tăng, thỉnh Tăng vào 
cung kinh thuyết pháp và luận đàm. Nghe kinh Báo Ân 
mà cảm ngộ sâu sắc, ngoài ra nhân ngày kỷ niệm tượng 
Phật bạc tại chùa Khai Thái hoàn thành viên mãn, 
vua đã hạ lệnh ân xá cho tù nhân. Đến đời Đạo Tông 
được xem là vị vua am hiểu Phật pháp sâu sắc nhất, 
nghiên cứu tư tưởng Hoa Nghiêm, vua còn trước tác 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Phẩm 
Tán và Phát Bồ Đề Tâm Giới Bổn. 

Cũng vì các đời Hoàng đế nhà Liêu đều tôn sùng, 
kính ngưỡng Phật giáo mà Phật giáo thời đại này xuất 
hiện hai công trình vĩ đại: một là, tiếp tục việc khắc 
kinh trên đá Phòng Sơn Thạch Kinh; hai là, điều khắc 
Khiết Đan Đại Tạng Kinh. Ngoài ra vì muốn khuếch 
tán quyển uy cùng văn hóa của nước Liêu, mà nhà Liêu 


378 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đã đem bộ Đại tạng kinh này, nhiều lần tặng cho Cao 
Ly, vì thế sự xuất bản Cao Ly Tạng ít nhiều cũng chịu 
ảnh hưởng của Đại tạng kinh nước Liêu. 

Tín ngưỡng Phật giáo phổ cập khắp quần chúng 
nhân dân nước Liêu, người dân giảm thiểu việc dùng 
gia súc để cúng tế. Trong dân gian, tín ngưỡng Quan 
Âm, Di Đà, Văn Thù được xem trọng. Có thể thấy, 
Phật giáo nước Liêu vô cùng hưng thịnh, từ hoàng đế 
đến nhân dân đều yêu mến Phật giáo. Đồng thời cũng 
vì sự trường tôn, lưu truyền của Phật pháp mà đã tạo 
nên một Khiết Đan Đại Tạng Kinh riêng biệt, kết hợp 
cùng trước đó mà tiếp tục sự nghiệp khắc kinh đá và 
tạc tượng. 

Phật Giáo thời Kim: Nhà Kim (1115-1234), do 
bộ tộc Nữ Chân, Mãn Châu trị vì. Phật giáo nhà Kim 
chịu sự ảnh hưởng và chi phối của nhà Liêu và Bắc 
Tống, phát triển rất phôn thịnh, hoàng thất nhà Kim 
cũng dùng Phật giáo để làm chính sách cai trị đất nước. 
Thái Tổ (1115-1123) và Thái Tông (1123-1135), lúc 
tại vị đã cho xây dựng tu sửa chùa tháp, mời chư Tăng 
người Hán về ở để truyễn đạo; Thái tông quy y Tam 
bảo, thiết lễ trai Tăng, pháp hội thủy lục. Đến đời Hy 
Tông (1135-1149), tuy sùng bái Khổng tử, nhưng đối 
với Phật giáo vẫn có thiện cảm, cho nên tại Thượng 
Kinh kiến tạo chùa Đại Trữ Khánh, mời hai vị thiền sư 
Hải Huệ và Thanh Huệ về trú trì. Còn thời Hải Lăng 
Vương (1149-1161) thì bắt đầu kìm chế Phật giáo, 
nhưng đến thời Thế Tông (1161-1189) thì lại lần nữa 
chấn hưng Phật giáo, đãi ngộ Tăng Ni, giải bỏ các lệnh 
cấm trước đó đối với Phật giáo của Hải Lăng Vương. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 370 


Thế Tông còn xây dựng chùa khắp các địa phương, tại 
Yến Kinh (Bắc Kinh), kiến lập chùa Đại Khánh Thọ, 
thỉnh Thiên sư Huyền Minh về trụ trì; tiếp đó tại Đông 
Kinh Lạc Dương, kiến lập chùa Thanh An, chùa Thê 
Ấn, chùa Hạo Thiên. Đặc biệt, mẹ của Thế Tông còn 
xuống tóc làm nữ tu. Đến thời Chương Tông (1189- 
1208), Chương Tông quy y Tam bảo, nhưng đồng thời 
bảo hộ cả tam giáo Đạo-Nho-Phật. 


Bên cạnh việc ủng hộ Phật giáo, một số triều đại 
nhà Kim cũng bắt đầu lạm dụng Phật giáo như khi 
quốc khố triều đình gặp khó khăn thì nhà Kim đem độ 
điệp, hiệu sư v.v. đi bán. Việc này tuy bù đắp phần nào 
quốc khố nhưng dẫn đến các hậu quả xấu về sau không 
những ảnh hưởng phong thái hình ảnh Phật giáo, Tăng 
giả hoành hành khắp nơi, mà còn ảnh hưởng quân sự, 
trốn ngũ đào ngũ làm yếu đi quân binh quốc phòng. 

Thời Knm, Phật giáo tuy có lúc bị kìm kẹp nhưng 
nhìn chung cũng rất thịnh hành. Phật giáo tông Hoa 
Nghiêm được chú trọng nghiên cứu, tiêu biểu có Lý 
Thuần Phủ trước tác Minh Đạo Tập Thuyết chủ trương 
tam giáo dung hợp, hoằng dương Phật pháp, bác bỏ 
chủ trương phỉ báng Phật giáo của các nho sĩ nhà Tống. 
Đặc biệt vào thời Kim có NI sư Pháp Trân vận động 
chủ trương phong trào điêu khắc Kửưn Khắc Đại Tạng 
Kinh. Thế tổ năm Đại Định thứ 18 (1178), thì đem bộ 
Đại tạng kinh này khắc lại thành một bộ Ấn Bản Đại 
Tạng Kinh hiến lên triều đình. 

Ngoài ra, khi xảy ra chiến tranh giữa Liêu- Kim, thì 
miễn Tây Bắc Trung Quốc bộ tộc nhánh của Tây Tạng 


380 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


thành lập nước Tây Hạ (1032~1227) cũng rất sùng kính 
Phật giáo, bên cạnh việc xây chùa tháp, còn dịch rất 
nhiều Phật điển ra tiếng Tây Hạ, đặc biệt có bộ Lực Thể 
Tôn Thắng Đà La Ni Kinh. 


11. Phật giáo triều Nguyên 

Triêu Nguyên (1206~1368), do tộc người Mông Cô 
trị vì. Cuỗi thế kỷ 12, Thiết Mộc Chân, thống nhất các 
bộ tộc trong Mông Cổ, sau khi thiết lập thế lực vững 
chắc, năm 1206 thì đăng ngôi Đại Hãn, hiệu là Thành 
Cát Tư Hãn, ông chính là Nguyên Thái Tô. Đến thời 
Nguyên Thái Tổ (1260), tiêu diệt Nam Tống, thông 
nhất Trung Quốc. 


Phật giáo thời nhà Nguyên dưới sự hỗ trợ của 
Nguyên Thái Tổ, phát triển hưng thịnh và cũng có 
nhiêu sắc thái riêng, đặc biệt là mối quan hệ thiết lập 
giữa chính quyên với Phật giáo. Nguyên Thái Tô rất 
tôn trọng Ấn Giản, là một vị Tăng thuộc dòng Lâm Tế 
tông. Đến thời Định Tông năm thứ 2 (1247) thì đảm 
nhận quản đốc tăng đồ ở Hoa Bắc, làm việc này đến 
thời Hiến Tông. Khi Ấn Giản lâm bịnh, Nguyên Thế 
Tổ Hốt Tất Liệt, còn ban cho tích trượng và kim lâu cà 
sa. Ngoài ra Hốt Tất Liệt còn trọng dụng các thiên tăng, 
danh sĩ do Ấn Giản g1ới thiệu như Lưu Bỉnh Trung, 
thiên tăng Tử Thông. Đến thời Hiến Tông còn miễn 
lao dịch cho tất cả tăng lữ. Nhưng về sau, sự phát triển 
đột phá của Lạt Ma giáo đã đưa Phật giáo nhà Nguyên 
bước sang một bước ngoặc mới. 

Lạt Ma giáo có nguồn gốc từ Tây Tạng, dung hợp với 
Bồng giáo Tây Tạng mà thành. Thời đại này, có vị Lạt 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 381 





_ Ñ *s, 


Nguyên Triệu (1206-1368) Tây Hạ (1032-1227) 


382 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Ma tăng nổi tiếng tên là Bát Tư Ba (1239-1280), được 
Nguyên Thế Tổ tôn làm quốc sư. Quốc sư có nhiệm vụ 
thống nhiếp toản bộ Phật giáo tại Mông Cổ. Về sau, 
phụng mệnh Thê Tông chế tác chữ Tây Tạng, gọi là chữ 
Bát Tư Ba, được Thế Tổ phong là Đề Sư năm 1260, càng 
ngày càng được sự tín nhiệm, nên được vua phong làm 
Đại Bảo Pháp Vương. Sau thời Bát Tư Ba, Lạt Ma đều 
được triêu Nguyên phong làm Quốc sư. Triều Nguyên 
sở dĩ kính ngưỡng Lạt Ma giáo bởi vì một phần muốn 
dùng tôn giáo này để cai trị Tây Tạng, một phần hoàng 
thất muốn thực hiện các neh1 thức cầu thọ, chúc phúc 
cho hoàng đề, hoặc câu sự hưng long cho quốc gia. Đặc 
biệt, từ thời vua Nguyên Thế Tô đã lập ra Tổng Chế 
viện, sau cải thành Tuyên Chánh viện, dưới còn có Viện 
Sử, do Đề Sư độc lập cai quản, việc thi hành săc lệnh 
của Đề Sư có uy quyền ngang băng với hoàng đề. Các 
Lạt Ma Tăng lân lượt tham gia hành chính và nắm giữ 
các chức vụ quan trọng trong triều đình, tăng đoàn trong 
Lạt Ma giáo phát triển mạnh về số lượng. Điều này khó 
tránh khỏi một số Lạt Ma về sau lạm dụng chức quyền 
làm các việc bất chánh như chiếm đoạt đất đai, đào mộ 
cô lây của báu v.v. Những sự hoành hành này của Lạt 
Ma gây ra sự phản cảm không những ở người Hán, mà 
còn trong các tầng lớp nhân dân trong xã hội. 

Phật giáo, bên cạnh sự hưng thạnh của Lạt Ma 
giáo thì các tông giáo cũ như Thiên tông, Thiên Thai 
tông, Pháp Tướng tông, Tịnh Độ giáo v.v. tuy không có 
nhiêu sắc màu trong thời kỳ này nhưng cũng được bảo 
tôn phát triển. 

Ngoài ra, trong thời kỳ này Đạo giáo và Phật giáo 
cũng xảy ra nhiêu tranh chấp, một số Đạo gia phá hủy 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 383 


tượng Phật, chiêm cứ chùa chiên v.v. Cho đến năm Chí 
Nguyên thứ 17 (1250), hai đạo đã có cuộc tranh luận 
lớn dưới sự chứng giám của Thê Tô, cuỗi cùng Đạo gia 
thất bại từ đó buộc phải hủy bỏ các kinh Đạo giáo đã 
ngụy tạo, Đạo sĩ hoàn tục hoặc cải làm Tăng. 

Như trên có thê thấy, Phật giáo thời nhà Nguyên có 
nhưng nét riêng biệt, đặc biệt là hệ thống cơ câu phát 
triển của Lạt Ma giáo. Triều đình và Phật giáo có mối 
quan hệ chặt chẽ mật thiết không thể tách rời. 

12. Phật giáo thời Minh 

Triều Minh (1368-1662), do Chu Nguyên Chương, 
tức là Minh Thái Tổ, khai lập ra nhà Minh, bắt đầu 
bằng niên hiệu Hồng Vũ (1368). Chu Nguyên Chương 
từng có thời gian ở chùa Hoàng Giác làm Sa di, nên 
sau này dù làm vua với chế độ cai trị độc tài bảo thủ, 
thì ông cũng mô phỏng chế độ theo hệ thống quản lý 
của triều Nguyên theo giáo lý nhà Phật. Ông lập ra 
Thiện Thế viện trong chùa Thiên Giới tại Kim Lăng, 
rồi định ra chế độ Tăng quan như Thống lĩnh, Phó 
thống lĩnh, Tán lĩnh, Kỷ hóa v.v. Lúc đó Thống lĩnh là 
ngài Huệ Vân (1304-1371). Hồng Vũ năm thứ 15, cải 
Thiện Thế viện thành Tăng Lục Tư rồi lập ra các Tăng 
quan khác như Thiện Thế, Xiển Giáo, Giảng Kinh, 
Ciác Nghĩa v.v. 

Thời này có hắc y tể tướng Đạo Diễn (1335-1418) 
được xem là cao Tăng kiệt xuất nhất đầu thời nhà Minh, 
chuyên nghiên cứu về giáo lý tông Thiên Thai và Thiền, 
về sau quay về tu tập pháp môn Tịnh Độ. Ngài có sự 
ảnh hưởng lớn đến chính trị triều đình, đặc biệt trong 


384 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


loạn Tĩnh Nan, Ngài là người có công đuổi bỏ Huệ Đế, 
đưa Yến Vương lên ngôi. Sống đời đạo hạnh, đúng với 
chánh pháp, ngoài trước tác các tác phẩm phản biện 
lại sự bác bỏ Phật giáo của các Nho sĩ theo Đạo Nho 
thời Tống, như Đạo Dư Lục, Chư Thượng Thiện Nhân 
Vịnh, Đào Hư Tử Thị Tập, Độc Am Ngoại Truyện v.v., 
Ngài còn tham gia biên tập Vĩnh Lạc Đại Điển, Thái 
Tổ Thực Lục. Thành Tổ cũng chịu sự ảnh hưởng của 
ngài Đạo Diễn mà sáng tác Thân Tăng Truyện gồm 
chín quyển, Chư Phật Thế Tôn Như Lai Bồ Tát Tôn 
Giả Danh Xưng Ca Khúc gồm năm mươi mốt quyền. 
Chư Phật Thế Tôn Như Lai Bồ Tát Tôn Giả Thân Tăng 
Danh Kinh gồm bốn mươi quyển v.v. 


Trong việc quản lý Tăng đoàn thì nhà Minh cũng 
dùng độ điệp, giới điệp để quản lý Tăng sĩ, ngăn ngừa 
sự xuất hiện các thành phần Tăng bất chính. Nhà Minh 
tuy có sự hạn chế trong việc độ người xuất gia để ngăn 
ngừa việc gia tăng số lượng nhưng số lượng Tăng Ni 
vẫn không ngừng tăng lên. Về sau, khi đất nước gặp khó 
khăn, triều đình lại tiến hành bán tăng điệp, hiệu sư v.v. 
như các thời kỳ trước và điều này cũng lặp lại các hậu 
quả mà triểu trước đã trải qua. Ngoài ra, còn xuất hiện 
Châm Cơ Đạo Nhân, người này như quản lý tại g1a đóng 
vai trò trong việc kinh doanh tự viện, đất chùa, lương 
thực, thuế các loại, để ngăn ngừa sự khuếnh tán thế lực 
của tự viện. Còn về Lạt Ma giáo tuy không còn thịnh 
hành, nhưng nhà Minh vẫn giữ nguyên chính sách Quốc 
sư và Pháp vương cho Tăng lử Tây Tạng. Các tông phái 
Phật giáo khác thì phân chia như sau: Thiên: Thiên tông 
tự viện chuyên tu tập tọa thiển công án; Giảng: giảng 
thuyết kinh điển giáo lý các tông phái như Thiên Thai, 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 385 





Minh Triểu (1368-1662) 


Hoa Nghiêm, Pháp Tướng Duy Thức v.v.; Giáo: chấp 
hành nghi thức pháp sự của chùa Du Già Giáo (biến 
tướng của Luật tông). Có bốn vị đại sư nổi tiếng vào thời 
Minh gồm Vân Thê Châu Hoằng (1535-1615), Tử Bách 
Chân Khả (1543-1603), Hám Sơn Đức Thanh (1546- 
1623), Ngẫu Ích Trí Húc (1599-1655). 


Ngoài ra, kỹ thuật in ấn rất phát triển trong thời 
Minh, xuất bản bốn loại đại tạng kinh gồm: Nam Tạng 
bản, Bắc Tạng bản, Vũ Lâm bản, Vạn Lịch bản. Bên 
cạnh đó các ấn bản Phật điển khác cũng lần lượt ra đời 
như Đại Minh Cao Tăng Truyện, Tiên Phật Kỳ Tung, 
Thần Tăng Truyện v.v. 


Đạo giáo và Phật giáo, thời kỳ này đã có sự dung 
hòa trà trộn giáo nghĩa giữa hai tôn giáo. Đông thời 
phong trào vận động Tam giáo Đồng quy cũng tiếp tục 
được thúc đây, tham g1a có các vị thiền tăng như Ngọc 


386 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Chị Pháp Tụ, Trạm Nhiên Viên Trừng v.v. bên Nho 
ø1a tiêu biêu có Trân Bạch Sa, Vương Dương Minh, 
Vương Long Khê v.v. 


13. Phật giáo thời Thanh 

Triều Thanh (1616-1911), Nỗ Nhĩ Cáp Xích thủ 
lĩnh các bộ tộc Nữ Chân tại Mãn Châu, ông tuy không 
phải là hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh nhưng lại là 
người đã xây dựng nền móng để lập ra nhà Thanh sau 
này. Trong vòng ba mươi năm chiến tranh cuối cùng 
lật đổ được nhà Minh, sau khi Đại Thanh nhập quan, 
thống trị bộ tộc người Hán, cai trị Trung Quốc hoàng 
đế Thuận Trị đã tiến vào Bắc Kinh tuyên bố chính thức 
lên ngôi hoàng đế. 

Nhà Thanh, do bộ tộc Mãn Châu thống nhất trị vì 
trung nguyên, từ một bộ tộc được xem là có văn hóa 
ngoại lai thấp kém của dân mọi rợ đi vào trung nguyên 
vốn có nên tảng văn hóa lâu đời phong phú của tộc 
Hán, không tránh khỏi sự mâu thuẫn, chống đối văn 
hóa sâu sắc không chỉ giữa các tôn giáo mà còn giữa 
các bộ tộc trong một quốc gia. Về Phật giáo, ngoài Lạt 
Ma giáo ra, thì các tông phái khác đều chịu sự kiểm 
kẹp khống chế của Thanh triều. Nhà Thanh sử dụng 
Phật giáo, hay Nho giáo (một bộ phận tư tưởng lý học 
của Chu Hy như trung hiếu, luân thường đạo lý, tôn tỉ 
xã hội) để thực hiện chính sách trị vì do điều đó có lợi 
cho trật tự quốc gia. Đối với những tư tưởng Nho học 
cổ truyền, văn hóa Phật giáo tộc Hán bất lợi cho người 
Mãn thì đều bị xóa bỏ. 

Như thời vua Ủng Chính, ông vô cùng kính ngưỡng 
Lạt-ma giáo, cho xây dựng Chùa Lạt-ma Ung Hòa cung, 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 387 


` . 
¬ => 


. G - 
IV YY 000/4) (0 100) (0. 





Thanh Triêu (1616-1911) 


chủ trường cùng thực hành tam giáo, nhưng ông chỉ 
đứng trên lập trường của nhà vua cai trị quốc gia mà áp 
dụng các giáo điều chứ không phải có đức tin thuần túy. 
Ung Chính ngăn cấm các hoạt động xã hội của Tăng Ni, 
cách ly tự viện và xã hội, cấm việc phụ nữ đi lễ bái chùa 
miếu, xóa bỏ điệp đàn làm cho số lượng tăng giả gia 
tăng hoành hành... Căn cứ vào thực tế, có thể thấy, Phật 
giáo hay những tôn giáo khác chỉ là công cụ dùng làm 
chính trị của hoàng thất mà thôi. Đến thời Thuận Trị, 
vua áp dụng chế độ tôn giáo thời nhà Minh, đối với Phật 
giáo từ trung ương đến địa phương thiết lập hệ thống 
các Tăng quan như Tăng Lục quan, Tăng Cương quan, 
Tăng Chánh quan, Tăng Hội quan v.v. Quản lý chặt chế 
hệ thống Tăng đoàn, khắt khe trong việc xây chùa, độ 
Tăng ni, hay cấm việc kêu gọi quyên góp, giảng kinh 
thuyết pháp v.v. Về giáo đoàn Phật giáo (ngoại trừ Lạt- 


388 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


ma giáo), còn lại Phật giáo của người Hán cũng bị nhà 
Thanh coi thường xúc phạm, cho nên trong xã hội cũng 
không có địa vị tôn kính; như việc lúc đó gọi Tăng mi là 
những kẻ không biết làm ăn, tham tiên, không trong sạch 
v.v. để hạ thấp nhân phẩm người tu sĩ. 

Về các Tông phái Phật giáo nhà Thanh, có Thiền 
tông đặc biệt là Lâm Tế rất thịnh hành gồm ba hệ phái 
chính Thiên Đồng Viên Ngộ, Khánh Sơn Viên Tu, Đông 
Khê Tánh Xung. Các vị cao Tăng lãnh đạo tiêu biểu có 
Thiên Đồng Đạo Mân, Hám Phác Tánh Thông, Ngọc 
Lâm Thông Tú v.v. Còn tông Tào Động thì không được 
thịnh hành như tông Lâm Tế, có danh tăng Đạo Bái Vi 
Lâm (1522-1566), tinh thông Thiên Thai và Hoa Nghiêm 
cùng với các tác phẩm nổi tiếng như Hoa Nghiêm Sơ 
Luận Yếu Ngữ, Nhân Vương Bát Nhã Kinh Hợp Sơ, Hoàn 
Sơn Lục v.v. Hoa Nghiêm tông có Ngài Bách Đình Tục 
Pháp (1641-1728), trước tác các tác phẩm như bốn mươi 
tám quyển Hiển Thủ Ngũ Giáo Nghỉ Khoa Chú, Hoa 
Nghiêm Tông Phật Tổ Truyền v.v. Cuối nhà Thanh còn 
có cư sĩ Dương Nhân Sơn chủ trương giáo tông Hiển 
Thủ, hành tại Di Đà. Tịnh Độ tông phổ cập và được sùng 
kính trong tâng lớp dân thường gọi là nhà nhà Quán Thế 
Âm, xứ xứ Phật Di Đà. Tiêu biểu hoằng dương Tịnh 
Độ tông có Tỉnh Am Thật Hiền (1686-1734), trước tác 
có Tịnh Nghiệp Đường Quy Uóc. Còn lại, Luật tông, 
Thiên Thai tông cũng được lưu hành nhưng không có gì 
đặc sắc trong thời kỳ này. Ngoài ra Cư sĩ Phật giáo, đa 
phần là những tâng lớp tri thức Nho giáo quy y tam bảo, 
với nhiệm vụ bảo trì mạng mạch Phật pháp, cũng song 
song phát triển, tiêu biểu có Tường Thế Long, Tất Kỳ, 
Bành Tế Thanh, Trịnh Học Xuyên, Cung Tự Trân, Ngụy 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 389 


Nguyên, Đàm Tự Đồng v.v. Nổi bật cuối đời nhà Thanh, 
khi Phật giáo suy vị, thì có cư sĩ Dương Nhân Sơn ra sức 
bảo tôn Phật giáo, tổng điêu khắc hơn hai nghìn quyển 
Phật điển, bản thân còn trước tác Dương Nhân Sơn Cư Sĩ 
Di Trước gồm mười cuốn. 

Về in ấn kinh sách, in ấn Đại Tạng Kinh rất được 
chú trọng trong giai đoạn này. thời vua Khang Hy, tiếp 
tục Vạn Lịch bản, vua cho khắc tiếp bộ 7c Tạng Kinh, 
Vạn Tục Tạng Kinh. Cnữa thời Ủng Chính và Càn Long 
thì cho điêu khắc Đại Tạng Kinh bản hán tạng gồm 
7837 quyển, hay còn gọi Long Tạng. Ngoài ra, Minh 
Thành Tổ còn lệnh cho xuất bản Tây Tạng Đại Tạng 
Kinh Vĩnh Lạc bản đến thời Ung Chính mới xem như 
hoàn thành. Hơn nữa, vua Càn Long còn cho dịch bộ 
Đại Tạng Kinh hán văn ra tiếng Mãn Châu, hoàn thành 
vào năm Cầàn Long thứ 55. Trong nhân gian, tại Thượng 
Hải có dịch khắc tạng kinh Nhật Bản là Tân Ca Tạng. 
là bộ đại tạng được khắc bằng kim thuộc đầu tiên. 


14. Phật giáo thời Trung Hoa Dân Quốc 

Trung Hoa Dân Quốc (1911), năm 1911 sau khi 
cách mạng Tân Hợi thành công lật đổ chế độ phong 
kiến cuối cùng triều đại Mãn Thanh của vua Phổ Nghi 
và sự chuyên quyền của Từ Hy Thái Hậu, đã mở ra một 
thời đại mới, thời đại Dân Quốc. 

Trong sự chuyển giao quyền lực giữa triều đại phong 
kiến nhà Thanh sang Trung Hoa Dân Quốc, các pháp 
nạn liên tục xảy ra là điều khó có thể tránh khỏi trong 
Phật giáo giai đoạn này. Thanh Đức Tông Quang Tự 
năm thứ 24 (1898), có Hồ Quảng Tổng Đốc là Trương 


300 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Chi Đỗng chủ trương cách tân giáo dục quốc học làm 
thể, tây học làm dụng, viết sớ trình dâng lên hoàng đế 
để xướng thực thi Miếu Sản Hưng Học. Phong trào 
Miếu Sản Hưng Học là phong trào xảy ra vào cuối đời 
Thanh kéo dài đến thời Dân Quốc, nhằm xây dựng một 
xã hội mới với sự cách mạng chính trị, tư tưởng, văn 
hóa v.v. mà nội dung chính là tịch thu chùa miếu cải 
làm trường học, Tăng Ni là những thành phân không 
cần thiết trong xã hội. Trong những thời kỳ đầu của sự 
cách tân, thì chủ trương Nho giáo làm quốc giáo, nhưng 
về sau tầng lớp lãnh đạo thanh niên đứng lên đả đảo 
văn hóa hủ tục cũ, phản đối Nho giáo làm quốc giáo, 
phê phán Phật giáo, Đạo giáo lẫn các tín ngưỡng mê 
tín trong nhân gian, mà cao trào là phong trào Ngũ Tứ 
(1919) đã ảnh hưởng lớn đến Phật giáo, phá hoại chùa 
miếu v.v. Sau khi Tôn Trung Sơn mất (1925), Tưởng 
Giới Thạch, đứng đầu Quốc Dân Đảng lúc bấy giờ, sau 
khi thống nhất Trung Quốc (1928) đã thực hiện các 
chính sách có cách tân tổn hại nghiêm trọng đến Phật 
giáo như là tự viện đạo quán đều xem là mê tín nhất 
nhất dẹp bỏ, tượng khắc Phật giáo cũng hủy hoại, ngoài 
ra còn buộc các chùa tự viện phải làm các việc công 
tác xã hội như xây trường, thư viện, hợp tác xã, cơ sở 
từ thiện v.v. 


Đứng trước tình hình này, để ứng biến với sự thay 
đổi của chính trị xã hội, Phật giáo đã bắt đầu ý thức 
và lập kế hoạch cách tân Phật giáo. Đầu tiên, vào năm 
Dân Quốc (1912), có Tăng nhân Kính An (1851-1912) 
kết hợp cùng một số vị Tăng khác phát động phong 
trào chấn hưng Phật giáo, bảo vệ tài sản của chùa tự 
viện, vì thế tại Thượng Hải đã thành lập Tổng Hội Phật 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 391 





Trung Hoa Dân Quốc (1911- ) 


Giáo Trung Quốc lâm thời. Năm thứ hai (1913), tiếp 
tục sự nghiệp của ngài Kính An, có ngài Đạo GI1al tại 
Bắc Kinh tổ chức Trung Ương Phật Giáo Công Hội để 
đoàn kết tự viện Phật giáo trên toàn quốc. Tuy nhiên, 
ý tưởng này gặp phải loạn Viên Thế Khải nên tổ chức 
đã không xảy ra như dự định. Đến năm Dân Quốc thứ 
13 (1924), Đại sư Thái Hư tổ chức Hội Liên Hiệp Phật 
Giáo Trung Quốc. Dân Quốc năm thứ 18 (1929), lần 
đầu tiên mở đại hội Phật giáo gồm có các thành viên 
chủ chốt lúc bấy giờ như: Quý ngài Viên Anh, Thái 
Hư, Thái Bi, Đế Nhàn, Ấn Quang, Vương Nhất Đình, 
v.v. VỀ sau, Đại sư Thái Hư tách ra khỏi hội, Ngài đến 
Nam Kinh lập ra Hội Phật Học Trung Quốc, mục đích 
chính là đào tạo Tăng tài; tại Hàng Châu lập ra Hàng 
Châu Tăng Học Viện, Mân Nam Phật Học Viện, Mã 
Sơn Phật Học Viện v.v. 


302 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Đại sư Thái Hư (1589-1947) được xem là đạo sư 
vĩ đại trong công cuộc phục hưng Phật giáo Trung 
Quốc lúc bấy giờ. Ngoài công cuộc chấn hưng Phật 
Giáo ở Trung Quốc, Ngài còn góp sức rất nhiều vào sự 
phát triển của Phật giáo thế giới. Năm 1924, ngài đảm 
nhiệm việc triệu tập Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới tại 
Lô Sơn, Trung Quốc. Năm 1925, Ngài đứng ra triệu 
tập Hội Nghị Phật Giáo Đông Á ở Tokyo, Nhật Bản. 
Từ năm 1928, Ngài đã đi hoằng pháp tại các nước Tây 
phương. Đại sư Thái Hư là một trong số những vị cao 
Tăng Á Châu đầu tiên đến diễn thuyết về Phật giáo ở 
Pháp, Đức, Anh và Hoa Kỳ. Năm 1931, Ngài đã giúp 
thành lập một Học viện Phật giáo tại Paris để hướng dẫn 
những người Tây phương muốn tìm hiểu về Đạo Phật. 
Chỉ đáng tiếc rằng, đại sư Thái Hư khi còn chưa hoàn 
thành thánh nghiệp phục hưng Phật giáo của mình, vì 
lâm trọng bịnh và đã viên tịch tại chùa Ngọc Phật ở 
Thượng Hải, năm Dân Quốc thứ 36 (1947). 


Về công cuộc xuất bản kinh sách thời kỳ này, Đại sư 
Thái Hư đã thành lập tạp chí Phật giáo Hải Triều Âm, 
tại Vũ Xương Phật Học Viện; về sau còn xuất bản Hải 
Triều Âm Văn Khố, Phật Học Tùng Báo. Ngoài ra còn 
có Vi Diệu Thanh tại Bắc Kinh; tại Thượng Hải có Phật 
Giáo Bán Nguyệt San, Phật Giáo Nhật Báo và Thế Giới 
Phật Ciáo Cư S1 Lâm San; Vũ Xương có Tình Độ Tông 
Nguyệt San; Hạ Môn có Hiện Đại Tăng Già; Triều Châu 
có Nhân Hải Đăng; Nam Kinh có Nội Học v.v. 

Về tông phái Phật Giáo gồm có Luật tông, Hiển 
Thủ Tông, Thiên Thai tông, Từ Ấn tông, Đâu Suất 
tông, Du Cà tông, Tình Độ tông v.v. Các tông phái lúc 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 303 


này có sự dung thông tư tưởng chứ không còn hà khắc 
phân chia rạch ròi như trước. 


15. Phật giáo thời Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa” 

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (1949- nay), còn 
có tên gọi khác là Trung Quốc Đại Lục, gọi tắt là Trung 
Quốc. Năm 1949, sau khi đảng Cộng Sản lên nắm 
quyền tại Trung Quốc, Phật giáo đã trải qua những giai 
đoạn biến đổi thăng thầm khác nhau cho đến ngày nay. 

Các học giá của Đại Lục dựa vào tình hình chính trị 
biến đổi của quốc gia mà phân chia sự phát triển của 
Phật giáo Trung Quốc thành các giai đoạn khác nhau. 
Căn cứ theo Hứa Kháng Sanh thì phần làm ba thời kỳ: 

I. Thời kỳ chỉnh đốn: từ những năm của thập niên 


50-60; 

2. Thời kỳ kiếp nạn: từ những năm của thập niên 
60-70; 

3. Thời kỳ phục hưng : từ những năm của thập niên 
70 về sau. 


Còn học giả Phương Lập Thiên thì phân thành bốn 
ø1a1 đoạn: 

[. Thời kỳ bình thường: từ năm 1950-1956; 

2. Thời kỳ chậm bước: từ năm 1957-1966; 

3. Thời kỳ phá hủy: từ năm 1966-1976; 

4. Thời kỳ phục hưng: từ năm 1976 về sau. 


6 Nội dung tham khảo chủ yếu được trích từ Trịnh Chí Minh (2002), 
Tùng Đại Lục Phát giáo hiện huồng đảm vị lai phát triển. Đài Bắc: 
Trung Hoa Phật học nghiên cứu sở, tr. 139-148. 3X]: 4£ KPEhf 
ĐlñÉŠZKZKðtfl$, S1 TH: HHš6bXSEHJƑ2(HT. RhjJFEffBZZ:2( E3 DỰ 2Ö nu 
b3 jElJfil fấm 4 g4E2002.04) E{139-148. 


304 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Ngoài ra, theo Pháp sư Minh Sơn (1914-2001), 
người từng được Đại sư Thái Hư để cử vào Phật Học 
Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Vũ Xương, thì phân làm ba 
thời kỳ: 

1. Thời kỳ biến cách: từ năm 1949 đến 1966; 

2. Thời kỳ ách nạn: từ năm 1966 đến năm 1978; 

3. Thời kỳ phục hưng: từ năm 1978 trở về sau. 


Đảng Cộng Sản Trung Quốc (Trung Cộng) luôn áp 
dụng chính sách khống chế nhằm kìm hãm đối với Phật 
giáo qua từng thời kỳ. Chính sách quản lý chặt chẽ để 
làm chậm từng bước phát triển, chỉ chừa Phật giáo còn 
một khoảng bộ phận tự do nào đó mà thôi. Trong các 
thời kỳ này, đặc biệt là thời kỳ mà cách mạng văn hóa 
diễn ra trong 10 năm từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 
10 năm 1976, đã thực hiện cuộc vận động hủy diệt lớn 
nhắm vào Phật giáo. Phần lớn tự viện đều bị phá bỏ 
hoặc chiếm dụng, tượng Phật thì bị hủy hoại, kinh sách 
thì bị thiêu đốt, Tăng Ni thì bị đuổi ra khỏi chùa, Cư sĩ 
bị bách hại, Phật học viện, Hiệp hội Phật giáo, cùng các 
cơ sở văn hóa Phật giáo, in kinh đều bị đóng cửa, thậm 
chí một số Tăng sĩ Phật giáo còn bị bức tử. 


Sau cách mạng văn hóa, Trung Cộng thực hiện chính 
sách cải cách mở cửa, hủy bỏ lệnh phong tỏa. Trên bề 
mặt thì để Phật giáo từ từ hồi phục, nhưng đằng sau đó 
thì Phật giáo khó có thể thoát khỏi sự quản lý chính trị 


7 Hầu Khôn Hoằng, (2010). Từng Minh Sơn Nhật Ký khán văn cách đĩ 
hậu Trung Cộng đích Phật giáo chính sách, Đài Bắc: Bắc Đài Loan 
Khoa Kỹ Học Viện Thông Thức Học Báo. Tr. 27-65. £#Zz: 4t 
#LHHRUI 4L Jj&tfHZH9JUBfAMU7N) , (ILSƒEHXS 63B 
n2 8u, 2010 /06), {27-65 ° 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 305 


." 
>>. ` 
í ~ 





§ 14 


Cóng Hỏa Nhán Dán Trung Hoa (1949- ) 


của Trung Cộng khi có chánh sách tham øia, len lỏi 
vào trong tổ chức Phật giáo. Năm 1952, Trung Cộng 
lập Chánh Vụ Viện Văn Giáo Ủy Viên Hội để khống 
chế các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Năm 1954, có 
một cải cách rộng lớn hơn là thành lập tổ chức Tôn 
Giáo Sự Vụ Cục. Cũng như năm 1953, thành lập Trung 
Quốc Phật Giáo Hiệp Hội với tông chỉ là Đoàn kết toàn 
bộ tín đồ Phật giáo trên cả nước, dưới sự lãnh đạo của 
chính phủ nhân dân. Kêu gọi các tín đồ tham gia yêu 
nước bảo hộ tổ quốc và vận động bảo vệ thế giới hòa 
bình, với sự hiệp trợ chính phủ quán triệt chính sách tự 
do tín ngưỡng tôn giáo, cùng liên hệ tín đồ Phật giáo 
các địa phương, phát dương sự tốt đẹp truyền thống của 
Phật giáo. 


396 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trước cách mạng văn hóa, Hiệp Hội Phật Giáo 
Trung Quốc đối với việc khống chế điều khiến Phật 
giáo có sự hạn chế, nhưng sau cách mạng văn hóa thì 
Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc mới thực sự nắm bắt 
được các thế lực Phật giáo tại các địa phương, tích cực 
phối hợp với chính quyển cấp trên để quản lý Phật 
giáo. Phật giáo thời kỳ Phục Hưng, dưới sự khống chế 
toàn diện của chính quyền Trung Cộng, không được 
làm trái với sách lược nhà nước. Cái gọi là cải cách 
mở rộng chính là lấy kinh tế phát triển làm chủ thể, 
mở rộng và cải cách phải thích ứng với quản chế của 
xã hội, dưới sự lãnh đạo của đảng và chính phủ, chấp 
hành và quán triệt chính sách, củng cố yêu nước thống 
nhất chiến tuyến. Trung Cộng đối với việc tự do tín 
ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa nhất định, tuyên truyền 
mở rộng tự do vô thần luận. Phật giáo tuy được Trung 
Cộng công nhận là tôn giáo hợp pháp, nhưng phải 
chấp hành các chính sách của quốc gia và các chức 
trách pháp lệnh. Trung Cộng bài trừ tất cả các tà giáo 
trong đó có Pháp Luân Công, mà Pháp Luân Công lại 
dùng Phật giáo làm hiệu triệu, cho nên Trung Cộng 
càng đẩy mạnh vào việc giáo dục tư tưởng Phật giáo, 
tuyên truyền tôn sùng khoa học, loại bỏ mê tín v.v. và 
tạo ra vô số khó khăn. 


Phật giáo phục hưng cũng tượng trưng cho sự thỏa 
hiệp giữa lực lượng chính trị và lực lượng xã hội, sự thỏa 
hiệp này không được trái phản lại chính sách tôn giáo 
của Trung Cộng. Ngoài ra, Trung Cộng thực hiện các 
quản chế và cấm lệnh đối với hoạt động tôn giáo, như 
Bát Đại Cấm Lịnh, mà nội dung chủ yếu là hạn chế hoạt 
động tôn giáo. Tất cả hoạt động tôn giáo, chỗ tụ hội cần 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 307 


được sự chấp thuận đồng ý của chính phủ, tất cả tài liệu 
giáo dục, tài liệu giảng dạy tôn giáo đều phải thông qua 
Cục Tôn Giáo Sự Vụ chấp thuận. Thời kỳ phục hưng 
Phật giáo phản ánh lên sự trói lỏng tôn giáo của Trung 
Cộng, trên bề mặt thì Phật giáo có được không øsian phát 
triển tương đối lớn, nhưng thực tế thì không có chỗ nào 
là không chịu sự quản chế chính trị của Đảng. 

Về giáo đoàn Phật giáo, phân bố khắp các tỉnh ở 
Đại Lục, hệ phái và tông môn cũng rất nhiều, như tại 
Vân Môn có bốn bộ phái lớn, gồm Phạn văn Kinh điển 
hệ Phật giáo (A Trá Lực Mật giáo), Hán văn Kinh điển 
hệ Phật giáo (Hán truyền Phật giáo), Pali văn Kinh điển 
hệ Phật giáo (Nam truyền thượng tọa bộ Phật giáo), 
Tạng văn Kinh điển hệ Phật giáo (Tạng truyền Phật 
giáo). Rồi từ bốn bộ phái này còn phân chia thành các 
chi nhánh khác nhau v.v. Tăng sĩ, chùa viện cũng tăng 
lên đáng kể. 

Sau cách mạng văn hóa khoảng hai mươi năm, Phật 
giáo vẫn chưa thể xem như hoàn toàn phục hưng, chỉ 
hôi phục lại thế lực vốn có mà thôi. Một số chùa trọng 
điểm được nhà nước hỗ trợ được xây dựng lại, lấy lại 
các tài sản chùa chiên từ trước, Tăng Ni có thể về chùa 
tu tập, các hiệp hội Phật giáo được hoạt đông trở lại... 
nhưng tất cả đều phải phối hợp với chính sách quốc 
gia, một số thắng cảnh lớn của Phật giáo vẫn chưa giao 
cho chư Tăng quản lý. Hiệp Hội Phật Giáo trở thành 
trung tâm chỉ đạo cao nhất của tự viện, để ra các quy 
ước, hiến chương Phật giáo, thống nhất quản lý tự viện, 
xuất gia, nội quy của chùa, luật tăng, lễ nghĩa, quyền 
lợi nghĩa vụ v.v. phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện 


308 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đại. Ngoài ra, Phật Giáo Hiệp Hội và các tự viện được 
quyền đi hóa duyên, kinh doanh công thương nghiệp, 
hay lợi dụng tài sản tự viện mà kinh doanh du lịch, nhà 
hàng, khách sạn, hoặc là cho vay v.v. càng ngày đi theo 
con đường thương mại hóa. 


Về Học Viện Giáo Dục, năm 1956, Trung Quốc Phật 
Giáo Học Hội thành lập Học viện cao nhất là Trung 
Quốc Phật Học Viện. Sau cách mạng văn hóa, còn sáng 
lập ra các Phật học viện khác nhau nhằm nâng cao tố 
chất của Tăng sĩ, gồm có các Phật học viện như: Trung 
Quốc Phật Học Viện Giang Tô Linh Nham Sơn phân 
viện, Trung Quốc Phật học viện Nam Kinh Thê Hà Sơn 
phân viện, Thượng Hải Phật học viện, Phúc Kiến Phật 
học viện, Mân Nam Phật học viện, Tứ Xuyên NI chúng 
Phật học viện, Quảng Đông Lĩnh Đông Phật học viện, 
Vân Môn Phật học viện, Hỗ Bắc Vũ Xương Phật học 
viện, Phổ Đà Sơn Phật học Viện, Cửu Hoa Sơn Phật 
học viện, Trùng Khánh Phật học viện, Tứ Xuyên tỉnh 
Phật học viện, Thanh Hải tỉnh Phật học viện, Tứ Xuyên 
Cam Tư Ngũ Minh Phật học viện, Giang Tây tỉnh Phật 
học viện, Sơn Đông Ngũ Đài Sơn Phật học viện, Cam 
Túc Phật học viện v.v. 


Như trên có thể thấy, Phật giáo tại Trung Quốc ngày 
này sau khi trải qua các thời kỳ dù là chỉnh đốn, pháp 
nạn, hay phục hưng thì trên hình thức có sự phát triển về 
số và lượng khá rõ rệt. Tuy nhiên, Phật giáo tại Trung 
Quốc, mọi hoạt động chính sách giáo dục, quản lý v.v.. 
đều phải chịu sự quản lý chi phối của Trung Cộng. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 390 


15.1. Cơ cấu tổ chúc Phật Giáo 

Trải qua nhiều thời đại, tùy theo bối cảnh xã hội, cơ 
cấu tổ chức Phật giáo đã có những khác biệt như: 

Vào thời nhà Hậu Tần (JEïZE 384-417), một quốc gia 
trong thời kỳ Ngũ Hồ Thập lục quốc, Hoàng đế Diêu 
Hưng đã sắc phong chức Tăng Chính (ff!F) và chức 
danh này được xem là người đứng đầu trong Phật giáo. 

Vào thời Bắc Ngụy (U81, 386-534) còn gọi là 
Hậu Ngụy (455) hay Nguyên Ngụy (758), một triều 
đại thuộc thời Nam Bắc triều, Phật giáo được xem là 
quốc giáo, có hơn 30,000 ngôi chùa và hơn 2,000,000 
Tăng sĩ. Dưới sự hỗ trợ của vương triều, các hang động 
nổi tiếng như Đôn Hoàng, Long Môn được xây dựng 
quy mô. Hơn 30.000 tượng Phật được điêu khắc với 
nghệ thuật tuyệt mỹ đã được tìm thấy trong hang động. 

Dưới thời nhà Bắc Nguy, Đạo Vũ đề đã phong cho 
Sa môn Pháp Quả chức danh Đạo Nhân Thống ( Ă 
1), sau đó chức danh Đạo Nhân Thống đôi thành là Sa 
Môn Thông (È}Ƒfff), Đô Thống (ãB##f), Chiêu Huyễn 
Thống (HZ<##Ÿ).... và ngài Đàm Diệu (Šl#) là người 
đã giữ chức này như một vị tăng quan trung ương. 

Khi nhà Bắc Nguy thông nhất được miễn Bắc Trung 
Hoa, chức danh Tăng Chính đã được đôi thành Tăng 
Thống. Văn Thành Đề đã sắc phong Sa môn Sư Hiên ( 
li), người Kê Tân (#lấ) làm Tăng Thống và chức 
Tăng Thông đầu tiên trong Phật giáo đã có từ thời đó. 

Thời Nhà Lương (502-557), thời Nam-Bắc triều 
trong lịch sử Trung Quốc. Lương Võ Đề (#77; 464- 
549), tên húy là Tiêu Diễn (ŠT), tự là Thúc Đạt ( 


400 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


3#), là vị Hoàng để đã sáng lập triều đại nhà Lương. 
Dưới thời ông trị vì, Nam triều được xem là thịnh 
VƯợng và ồn định nhất. 

Vua Lương Vũ Đề tin tưởng tuyệt đối vào Phật giáo 
và có đức hiếu sinh rất lớn, ông đã câm không cho 
dùng sinh mạng động vật đề tế lễ thần thánh và chỗng 
lại việc hành hình. Vua Lương Vũ Đề đã 4 lần vào 
chùa xuất ø1a học đạo và, ông được tôn xưng là Bồ Tát 
Hoàng đề (S£š 577) vì ông đã không chỉ hết lòng bảo 
trợ Phật giáo, kiến lập chủa viện, tạo nhiều tượng Phật, 
đúc chuông, 1n kinh và cúng dường chư Tăng, đặc biệt 
bản thần ông cũng đã hành trì Phật pháp hàng ngày một 
cách nghiêm mật. 

Vào thời Vua Lương Vũ Đề có rất nhiêu bậc cao Tăng 
thạc đức nỗi tiếng, vua đã phong Thiền sư Chí Công làm 
Quốc sư trong số những vị Quốc sư của triều đình. 

Vào thời Bắc Tê (1L), là một trong 5 triêu đại 
thuộc Bắc triều tại Trung Quốc. Triều đại này đã cai 
trị khu vực miễn bắc Trung Quốc từ năm 550 đến năm 
b ÚY 0 


Năm 550, Văn Tuyên đề đã tuyên cử 10 vị Tăng 
làm Chiêu Huyện Thông và, Sa-môn Pháp Thượng là 
vị đứng đầu, được øọI là Chiêu Huyền Đại Thống, 0 vị 
khác là Thông Thống Glñ ÍÊ), thời kỳ đó có hơn 40.000 
Tăng ni. Năm 581, Tùy Văn Đề đã sắc phong cho ngài 
Tăng Mãnh chức “Tùy Quốc Đại Thống” và, 10 năm 
sau đối thành chức danh Chiêu Huyễn Thông. 


Từ thời nhà Đường (FŸfïÏ, 618-907) về sau, chức 
danh Tăng thống bị huỷ bỏ và vương triều đã sắc phong 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 401 


chức Tăng lục (†##). Nhà Tông bỏ chức vụ này, đến 
thời nhà Nguyên (7U%H, 1271-1368), chức danh này 
được sử dụng lại với danh hiệu là Thích Giáo Tổng 
Thông (2ZW8/7Ê). 

Điểm đáng lưu ý nhất là, vào thời Đông Tấn (316- 
420), năm 340 quan phụ chính Dũ Băng đã thừa 
lệnh Thành Đề hạ chiếu ra lệnh cho các Sa môn phải 
biểu song gặp phải sự phản đôi kịch liệt của Thượng 
thư Lệnh Hà Sung và các Đại Thân khác, tỏ sự chí 
kính đối với vương giả, do vậy, tổ Huệ Viễn ($3⁄5, 
334~416). Năm 402, tổ Huệ Viễn đã thành lập Bạch 
Liên xã và Ngài là vị Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông (+ 
2E) của Trung Hoa và là một Cao tăng thạc đức trong 
đời nhà Tần (ƒ) đã viết một tiêu luận có tên “Sa Môn 
Bất Kính Vương Giả” để phản bác việc Sa môn không 
phải kính lễ các vua chúa. 

Các Tông phái lớn đều có sự truyễn thừa từ vị Tổ 
này đến vị Tổ khác cụ thể là Thiền Tông Trung Hoa đã 
có các Tổ như: Thời kỳ mới hình thành năm 520, do Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ truyền qua Trung Quốc. 


1. Sơ Tổ là Bồ-Đề-Đạt-Ma 

2. Nhị Tổ là Huệ Khả 

3. Tam Tổ Tăng Xán, 

4. Tứ Tổ Đạo Tín, 

5. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 

6. Lục Tổ Huệ Năng 

Trong thời Lục Tổ Huệ Năng, đã có hơn 33 vị khai 
ngộ, trong số đó, có 5 người đã có công phát triển dòng 
Thiên tại Trung Quốc là các ngài: Thiền sử Nam Nhạc 


402 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Hoài Nhượng, Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư, Thiên 
sư Nam Dương Huệ Trung, Thiên sư Vĩnh Gia Huyền 
Giác, Thiền sư Hà Trạch Thân Hội và, các Tông sau 
đây đã lần lược được thành lập: 


1. Quy Ngưỡng Tông (G3%ãf[Z=) do Môn đệ của 
Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải (|, 
720-814) là Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu (55h, 
771-853) và và đệ tử là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 
khai sáng. 

2. Lâm Tế Tông (lŸ2Z), do Thiền sư Lâm Tế 
Nghĩa Huyền (ữúƒ#Š “, 86ó6- 867) sáng lập. 

3. Tào Động tông (TlZZ) do hai thầy trò của 
Thiên sư Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bản 
Tịch thành lập vào cuối thời Đường. 

4. Vân Môn tông (5Ï ]ZE) do thiền sư Vân Môn 
Văn Yến (SšƑ']⁄'[E) môn đồ của Thiền sư Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn (Sflf‡šf7) sáng lập năm 930. 

5. Pháp Nhãn tông (;SÑR2Z) do Thiền sư Pháp 
Nhãn Văn Ích (ÈšRR 32, 885-958) môn đệ của 
La Hán Quế Sâm (#Ê5⁄'Ƒ£#£) khai sáng. 

Mỗi tông cũng đều có sự truyền thừa từ thế hệ này 

đến thế hệ khác. 

Đã có một số thời kỳ, các cơ cấu tổ chức Phật giáo 

ở Trung Quốc đã dựa vào Tự viện. Tại Trung Quốc có 
2 loại Tự viện đó là chùa công và chùa tư. Chùa công 
øọI là Thập phương Tùng lâm, là những đại tự. Trong 
số 100,000 ngôi chùa tại Trung Quốc có khoảng 300 
ngôi đại tự, nơi những bậc cao Tăng thạc đức hành đạo. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 403 


Dưới thời Trung Hoa Dân Quốc theo thống kê thì 
đã có hơn 700,000 chư Tăng và có khoảng 27,000 vị 
thạc đức, phạm hạnh. Mỗi ngôi chùa hay tu viện đều có 
một cơ cấu tổ chức riêng như Tam Cương gôm có 3 vị: 
Giám viện, Duy na, Thủ tọa. Bát Đại Chấp Sự gồm có 
Š vị: Đô viện, Ciám viện, Tri khách, Thủ chúng, Duy 
na, Phó tự, Thư ký và Tri khố. Có những tự viện cơ 
cấu nhân sự gồm có: Chánh Giám viện, Trị sự đường, 
Khách đường, Y bát đường... Có những nơi có chức 
sắc như Đường chủ (Khách tăng đường)... Thường thì 
vị Phương trượng là người rất quan trọng, tuy nhiên 
còn nhiều nhiệm vụ khác như Trụ trì, Thủ tọa, Đô viện, 
Ciám viện, Tri sự, Thủ chúng, Giáo thọ, Công văn (Thư 
ký), Thủ khố, Tri khách, Tri kinh, Tri chung, Tr cổ, Tri 
viên, Duy na, Duyệt chúng, Hương đăng, Hành đường, 
Tự thủy, Thị giả, ký lục, Tác bạch sư v.v. 


Kết Luận 

Người Trung Hoa có thể rất tự hào về chiều dài lịch 
sử văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc về đất nước cũng như 
Phật giáo của họ. Trung Hoa Đại Lục, một quốc gia có 
nên văn hiến lâu đời, di sản của những triều đại phong 
kiến như là một minh chứng cho lịch sử hào hùng của 
dân tộc. Phật giáo Trung Quốc sỡ dĩ tôn tại cho đến ngày 
nay là nhờ vào sự không ngừng cống hiến nổ lực hành 
trì, giảng dạy, phiên dịch, ¡in ấn... để hoằng dương chánh 
pháp của các vị cao Tăng từ Ấn Độ cho đến Trung Quốc, 
chính sách ủng hộ cũng như chấn hưng của các vị vua 
kính ngưỡng Phật giáo, cùng sự đóng góp công sức lẫn 
tâm huyết của các Cư sĩ từ tầng lớp quan lại cho đến 
quần chúng nhân dân tin Phật và kính Phật. 


404 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Nhưng đến nay, sau khi Đảng Cộng Sản lên nắm 
quyên, trên hình thức Phật giáo vẫn có quyền tự do 
phát triển, nhưng phát triển trong sự điều hành quản 
lý tính vi và chặt chẽ của chính quyêển Cộng Sản. 
Họ không dùng vũ khí binh đao để cướp chùa chiển 
đánh đuổi Tăng Ni như vua chúa thời xưa hay thời họ 
mới nắm quyển. Tuy nhiên, chế độ độc Đảng Trung 
Hoa đã thành lập cơ quan như đã đề cập là Tôn Giáo 
Sự Vụ Cục, một tổ chức quản lý Tăng Ni, chùa chiễn 
tự viện rất nghiêm ngặt. Cơ quan này đã xen vào nội 
bộ Tăng già để điều hành theo sự chỉ đạo của Đảng 
cộng sản. 

Về mặt hình thức, họ cho phép xây dựng rất nhiều 
cơ sở tự viện rất đô sộ, điều này làm cho mọi người 
nghĩ là ở Trung Quốc có tự do tôn giáo thực sự. Nhưng 
chính quyển đã thương mại hóa tự viện chùa chiên 
thành chỗ du lịch để kiếm lợi nhuận chứ không phải vì 
mục đích hoằng dương chánh pháp. 


Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc được xây dựng 
trên nên tảng của chính sách kiểm soát và ngăn chận 
đà phát triển của tôn giáo nếu không nói là vô hiệu 
hóa và triệt tiêu tôn giáo của Đảng cộng sản. Các 
chức vụ trong Hiệp Hội là do Cục trưởng Tôn Giáo 
Sự Vụ sắp xếp chứ không phải là do nội bộ Tăng 
đoàn Yết-ma đề cử các vị tài đức lãnh đạo Hiệp Hội. 
Tình trạng này xảy ra giống như ở Việt Nam. Vai 
trò của cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ ở Hà Nội 
hoạt động giống y hệt như cơ quan Tôn Giáo Sự Vụ 
Cục ở Bắc Kinh. Qua đây có thể thấy, về hình thức 
Trung Quốc bây giờ tôn tại một Phật giáo tương đối 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 405 


hoàn hảo trên hình thức, nhưng về mặt nội dung thì 
ngược lại. 


Vào thập niên 1940, trước khi Cộng sản tiếp quản, 
tại Trung Quốc đã có hơn một nửa dân số là Phật tử và 
hơn 800.000 Tăng ni, thế nhưng ngày nay, nhìn vào 
thực tế ta có thể thấy Phật giáo tại Trung Quốc đã suy 
vong to lớn thế nào! 


LIÚH $Ú PHẬT 0IÁU ĐÀI IlAN 





PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN 


Đài Loan là một hòn đảo nằm ở khu vực Đông Á, 
ngoài khơi Đông nam Đại lục Trung Quốc, Đảo chính 
của Đài Loan đã từng được gọi là Formosa; vào đầu 
thế kỷ thứ XVII các thủy thủ người Bồ Đào Nha gọi là 
[lha Formosa, nghĩa là “hòn đảo xinh đẹp”, phía đông 
giáp với Thái Bình Dương, phía nam giáp Biển Đông, 
phía tây là eo biển Đài Loan và phía bắc là Biển Hoa 
Đông. 

Diện tích tổng cộng: 35.980 km? 

- Nước: 3.720 km” 

- Đất: 32.260 km” bao gồm đảo Lan Tự và Lục Đảo, 
quần đảo Bành Hồ tại eo biển Đài Loan, Kim Môn và 
Mã Tổ ở ngoài khơi Phúc Kiến, đảo Thái Bình và Quần 
đảo Đông Sa ở Biển Đông. 

Tên của nước: rH##X.|ljj (Trung Hoa Dân Quốc) 
sau khi bị thất bại rút sang Đài ngày 7 tháng 12 năm 
1949, thủ đô là Đài Bắc. Chính phủ thuộc Cộng Hòa đa 
đảng, Tổng Thống chế do dân trực tiếp bầu và cơ quan 
lập pháp chỉ có một viện. 


410 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Dân số Đài Loan khoảng 23.780.4652 tính theo 
thống kê năm 2018. 

Tôn giáo: Phật giáo, Không giáo và Đạo giáo chiếm 
92%; Thiên chúa giáo chiếm 5,5%; các tôn giáo khác 
21/0: 

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Phổ Thông, ngoài ra 
còn có tiếng Đài Loan và tiếng Khách Gia, tiếng Quan 
Thoại, Tiếng Phúc Kiến, Tiếng Mã Tổ. Văn tự chính 
thức là chữ Hán phôn thể. 

Sau nội chiến năm 1949, Quốc Dân Đảng (| 
2#) mất quyền kiểm soát Trung Quốc Đại Lục vào tay 
Đảng Cộng Sản, nên đã phải rút lui về đảo Đài Loan. 
Hiện nay, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) chỉ còn 
kiểm soát được khu vực đảo Đài Loan và một số đảo 
nhỏ lân cận khác. Tuy vậy, trước khi Quốc Dân Đảng 
vào Đài Loan, thì Phật giáo đã tôn tại và phát triển ở 
vùng đảo này. 

Theo Trương Tuần bình luận về lịch sử Phật giáo 
Đài Loan ghi: “Tình hình phản ánh Phật giáo Đài Loan 
vào năm 1980, gồm có ba phần, thời kỳ Minh Thanh, 
thời kỳ thực dân Nhật Bản, chính phủ Quốc dân thoái 
binh đến năm 1990.” 


Thời kỳ Minh Thanh, trong phần này nội dung 
chính là chỉ ra bản chất lỏng lẻo và không chính thức 
của Phật giáo, đề xuất sự tôn tại và phổ biến của việc 


1 Trương Tuân, (2009): Đài Loan Sử Nghiên Cứu, Đệ Thập Lục Quyền 
Đệ Tam Kỳ. Đài Bắc: 7zung Ương Nghiên Cứu Viện, tr. 165-173. 7E 
tHỊ:( SXIsSP 012V), 17x —Nj, H 165-173 RBBIZL-T/A#2L 
H H325 Tổ SH 2U: S024 5 2U 6C EH VI: TEAT 
Charles Jones Buddhism 1n Taiwan: Religion and the Sfare, 660-1990 
ÿ)I EM (G5Hbất sẽ), 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 411 


ăn chay và miêu tả sự kế thừa của ba trường phái ăn 
chay chính. 

Thời kỳ Nhật trị, nội dung chủ yếu nói về bốn pháp 
phái chính, gồm Cơ Long Linh Tuyển Tự, Quan Âm 
Sơn Lăng Vân Tự, Đại Hồ Pháp Vân Tự, và Đại Cương 
Sơn Siêu Phong Tự.ˆ Theo Charles Brewer Jones tin 
rằng Tứ đại mạch phái thuộc về Phật giáo dân gian Đài 
Loan. Thời kỳ sau chiến tranh, chủ yếu thảo luận về 
việc bảo thủ của giáo hội Phật giáo Trung Quốc, cũng 
như sự đổi mới của hai tông phái lớn là Phật Quang Sơn 
và Hội công đức Từ Tế. 

Như đã đề cập, Đài Loan là bán đảo có lịch sử khá 
mới mẻ. Nhưng Phật giáo tại nơi đây hoạt động khá 
nổi bật. Căn cứ vào các sử liệu thì Phật giáo Đài Loan 
phân thành bốn thời kỳ chính, đó thời kỳ nhà Trịnh, 
thời kỳ nhà Thanh, thời kỳ Nhật thuộc và, thời kỳ 
Quang phục. 

Nhắc đến Phật giáo Đài Loan thì ai cũng biết đến 
bốn địa danh nổi tiếng bậc nhất trên thế giới về phương 
diện Phật giáo, đó là Phật Quang Sơn, Pháp Cổ Sơn, 
Trung Đài Thiên tự và Hội Từ Tế, gọi là Tứ đại danh 
sơn. Do vậy, phần cuối sẽ giới thiệu tổng quát về các vị 
Tông trưởng khai sơn bốn kỳ tích Phật giáo này. 


2 Cơ Long Linh Tuyền Tự 3šlZ3ãZR*S#, Quan Âm Sơn Lăng Vân Tự 
Khi |ÍI£5ššF, Đại Hồ Pháp Vân Tự XÌMl;k5SST, Đại Cương Sơn 
Siêu Phong Tự KññJIII#llf=ï ) 

3 Jones, €. (1999). Buddhism 1n Taiwvan: Religion and the Sftafe, 1660- 
1990. Honolulu: University of Hawa1”1 Press. Retrieved May I1, 2020, 
Írom: www.Jstor.ore/stable/J.ctt6wqcsk. 


412 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


1. Thời kỳ Nhà Trịnh 

Phật giáo truyền nhập vào Đài Loan, có người đoán 
rằng sớm nhất có thể là từ thời nhà Đường. Tuy nhiên, 
có một sử liệu đáng tin cậy cho răng là sau khi Trịnh 
Thành Công dẫn quân sang Đài Loan. Vào năm Vĩnh 
Lịch thứ mười lăm (năm 1661), quận Diễn Bình vua 
Trịnh tiến quân vào Đài Loan, đổi Đài Loan thành thủ 
đô phía đông, đổi thành phố Xích Khảm trở thành phủ 
Thừa Thiên, thiết lập hai phủ Thiên Hưng và Vạn Năm, 
Kiến Binh thống nhất hợp tác xã nông thôn theo chế độ 
đồn điển. Ba thế hệ của gia tộc họ Trịnh đã quản lý Đài 
Loan hết thảy 22 năm. 

Trong thời gian này, y theo ghi chép về thông sử 
của Liên Nha Đường, thì những người có liên quan đến 
Phật giáo được miêu tả như sau: “Khi bắt đầu thành lập 
Đông Ninh, hệ thống đã dân hoàn thành. Kinh điển của 
nhà vua ở quận Diện Bình, dùng bên trong phủ Thiên 
Thừa, không có rừng rậm, xây dựng chùa Di Đà ở đền 
Đông An, mời thỉnh Tăng sĩ chủ trì.” Tù đó, có thể thấy 
rằng chùa Di Đà là ngôi chùa Phật giáo sớm nhất ở Đài 
Loan. Ngoài ra, theo ghi chép trên tấm bia khắc của 
chùa Hưng Long ở Tả Dinh, huyện Cao Hùng: “Đại 
Thanh Khang Hy năm Ất Ty thú tư (1665), phái Lâm 
Tế chánh tông có Hòa thượng Thắng Chỉ và đệ tử Mậu 
Nghĩa, Mậu Gia ba người cùng ẩi đến Đài Loan, ngắm 
nhìn vé đẹp của Quy Sơn (Quy Sơn ở thành phố cổ) 
phong cảnh thật kỳ lạ, và nó nằm trong tòa tháp phủ 
đây cỏ. Leo lên ngọn núi để chặt cây, nấu trà đãi cho 
người đi bộ khát nước uống, chiêu mộ người kế thừa để 
xây dựng ngôi chùa. ” 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 413 


Theo tạp chí Tôn giáo Thông sử của gia tộc họ Liên 
thì: Núi lửa Gia Nghĩa Bích Vân tự, có một tu sĩ đến 
từ Phúc Kiến vào năm Khang Hy thứ mười bốn, hướng 
đến hồ nham thạch Thạch Long. Đến nơi này, với những 
ngọn núi và khu rừng tươi tốt, Đức Phật được tôn thờ bởi 
nham thạch, các vị Tăng hành trì thời khóa công phu 
sáng chiều và nghiêm trì giới luật rất nghiêm túc, đây 
chính là tình hình về ngôi chùa đầu tiên ở Đài Loan cũng 
như sinh hoạt của một số Tăng sĩ lần đầu bước chân đến 
đảo này. Đối với các chùa đền được xây dựng từ thời nhà 
Trịnh, có thể cho là các ngôi chùa của Phật giáo, căn cứ 
vào các phủ trong mỗi huyện ghi lại: ở phường Ninh An 
có Quan Âm đường, Chuẩn Đề đường, ở phường Trấn 
Bắc có đình Quan Âm, Vạn Phước Am, Xích Sơn Bảo, 
Long Hồ Thạch ở Lục Giáp và sáu nơi khác. 


Các hoạt động của Phật giáo vào thời điểm đó vì 
không có sử liệu ghi lại chính xác, một phần do thất 
thoát, cũng như qua những tài liệu hạn hẹp, không đủ để 
tin tưởng nên đã không thể miêu tả lại một cách rõ ràng. 
Tuy nhiên, một ít sử liệu có chép rằng vào thời này, có 
nhiều người tại gia tu học theo đạo Phật và hầu hết trong 
số họ là chư hầu vào cuối triều đại nhà Minh, đau lòng 
khi nhìn cảnh nước mất, không muốn trở lại làm quan, 
nên phát tâm xuất gia trở thành Tăng sĩ tu hành hoặc 
phát nguyện trọn đời ăn chay tụng kinh niệm Phật. Thấầm 
Quang Văn, Lí Mậu Xuân, Lâm Anh, Trương S51, Vương 
Nữ, là năm người được cho là những người đầu tiên ở 
Đài Loan tu học Phật tại gia và, để lại cho lịch sử Phật 
giáo Đài Loan thời kỳ mở đầu rất quý giá. 


414 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


2. Thời kỳ Nhà Thanh 


Vào tháng 6 Khang Hy năm thứ 22, sau khi Trịnh 
Sảng đã đầu hàng nhà Thanh thì Đài Loan trở thành 
một phần lãnh thổ của triều đại Mãn Thanh, sau khi dở 
bỏ lệnh cấm đường biển, Phật giáo đã theo đó mà du 
nhập vào Đài Loan. Các tướng của gia tộc họ Trịnh, 
trên danh nghĩa không được thừa nhận, mượn danh Phật 
giáo, nhiều người đã ẩn giấu thân phận vào chùa làm 
nhà sư, họ bí mật phục Minh và trau dồi binh chủng 
để tăng thêm lực lượng tấn công Đài Loan đánh bại 
nhà Thanh, cuối cùng cũng nhiều người trong số đó trở 
thành tu sĩ. 


Đài Loan bắt đầu trở nên hỗn loạn và văn học gần 
như bị xóa sổ. Tuy sự hoằng dương Phật giáo thời kỳ này 
không được chú trọng nhưng thông qua việc kiểm tra các 
danh sách của quận Đài phủ và chùa chiên, vẫn còn tôn 
tại các cao Tăng nổi tiếng hàng đầu. Trong số đó cần kể 
đến, ngài Thích Trừng Thanh, biệt danh Thạch Phong, 
trú trì chùa Hải Hội (hiện nay là chùa Khai Nguyên - Đài 
Loan). Ngài là một nhà sư giỏi vẽ tranh và thư pháp. VỊ 
thứ hai là ngài Thích Chiếu Minh, sống ở chùa Di Đà, 
ngày đêm tụng kinh không ngừng nghỉ, sở trường vẽ hoa 
Lan và hoa Cúc, với phong cách thanh lịch rất ư là nổi 
bật xuất chúng. VỊ thứ ba là ngài Thích Chí Nguyện, biệt 
hiệu Phùng Xuân, có chí nguyện tu khổ hạnh, sống ở 
chùa Trúc Khê (ở phía nam thành phố Đài Nam), sáng 
chuông chiều trống, ngâm nøa lời thệ nguyện, hành trì 
năm này qua tháng nọ rất miên mật. Vị thứ tư là ngài 
Như Liên Phương, trụ trì Tam Quan đường, biết sáng tác 
thơ và ngâm thơ rất hay, nghiên cứu y thuật. Chùa Hải 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 415 


Hội ban đầu vốn là biệt thự Bắc Viên, là chỗ dành cho 
mẹ của vua Trịnh dưỡng già. Vào năm Khang Hy thứ hai 
mươi chín đổi thành chùa Kiến Vi. Tháng tư năm sau đó, 
Chùa Kiến Vi được đổi tên thành Hải Hội, người khai 
sơn chính là Chí Trung thiên sư, Thích Trừng Thanh là 
tổ sư đời thứ tư. 

Còn chùa Di Đà mà ngài Thích Chiếu Minh được 
mời trụ trì thì được xây dựng trong thời nhà Trịnh, vào 
năm Khang Hy thứ mười tám, tại núi Vũ DI có một 
vị Tăng sĩ pháp danh Nhất Phong, giúp đỡ hóa duyên 
kinh phí xây dựng chánh điện và phòng tăng chúng, 
ngôi chùa mới được hoàn thành. Chùa Trúc Khê do 
ngài Thích Chí Nguyện sinh hoạt được khánh thành 
vào năm Khang Hy thứ bốn mươi tám. Ngôi chùa Phật 
giáo đầu tiên được xây dựng ở Đài Loan vào thời nhà 
Thanh ở Đài Nam là chùa Pháp Hoa, kế tiếp là chùa 
Hoàng Nghiệt cũng nằm ở Đài Nam. Sau Khang Hy, 
trong thời Càn Lonøs, việc xây dựng các tu viện gồm có 
chùa Nguyên Hưng ở Cao Hùng. Sau Gia Khánh, số 
lượng đền thờ thần miếu dân tăng lên, và các chùa Phật 
giáo bắt đầu ít lại! Phật giáo Đài Loan là bạch y Phật 
giáo, còn được gọi Trai giáo, được chia thành ba phái: 
phái Long Hoa, phái Kim Trảng và phái Tiên Thiên, tất 
cả đều truyền vào từ Đại Lục. 

Ngoài ra, thời này còn tôn tại Trai Đường, Trai 
Đường của phái Long Hoa ở Đài Nam là Trai Đường 
đầu tiên tại Đài Loan. Nó được truyền vào từ Phúc Kiến 
và chia thành bốn nhóm: nhóm Phục Tin Đường truyền 
từ thành phố Phước Châu sang; nhóm Nhất Thị đường 
truyền từ quận Phước Thanh; nhóm Hán Dương đường 


416 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


truyền từ phủ Hưng Hóa quận Tiên Du; và nhóm Trung 
Hòa được tổ thứ 23 Lâm Phổ Định sáng lập. Sự phân 
phối của bốn trường phái này ở Đài Loan như sau: Đài 
Nam là nhóm Phục Tìn Đường, Đài Trung là nhóm 
Nhất Thị Đường, Đài Bắc và Tân Trúc là nhóm Trung 
Hòa đường, Nghi Lan là nhóm Hán Dương đường, hầu 
hết được truyền vào sau Gia Khánh thời nhà Thanh. 
Người sáng lập phải K1m Trảng là Vương Thái Hư, 
nñĐƯỜI sáng lập phái Long Hoa là con gái lớn của La 
Nhân, sinh ra gần Bắc Kinh và là một nhân vật tích cực 
từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ XVII. Còn Tứ Thập Nhị Bộ 
Kinh, sau ba đời, thì được truyền nhập đến Đài Loan. 


Người sáng lập phái Tiên Thiên, còn được gọi là Đạt 
Ma, nhưng trên thực tế có thể là Hoàng Đức Huy. Vào 
năm Hàm Phong thứ mười một (1861), Hoàng Xương 
Thành đã xây dựng Báo Ấn đường tại Đài Nam, Lý 
Xương Tần đến Đài Trung và hoằng pháp ở phía Bắc. 
Trong thời Quang Tự được dân địa phương Bành Hồ thờ 
phụng. Điểm cân lưu ý ở đây, loại phe này không phải là 
Phật giáo chính thông. Họ là một loại ngoại đạo lợi dụng 
danh nghĩa Phật giáo. Tuy nhiên, sức mạnh của họ ở Đài 
Loan rất lớn và, họ được người Đài Loan biết đến và tôn 
sùng, vì vậy họ được nhắc đến như đạo Phật. 


3. Thời kỳ Nhật thuộc 


Vào năm Quang Tự thứ hai mươi mốt, chiến tranh 
Trung-Nhật (theo cách gọi ở Nhật Bản, tiếng Nhật: 
Nhật Thanh chiến tranh —- 7Š“), hay chiến tranh 
Giáp Ngọ (theo cách gọi cũ ở Trung Quốc, tiếng Trung: 
Giáp Ngọ chiến tranh EÍ“ElW*f), là một cuộc chiến 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 417 


tranh giữa Triều đại nhà Thanh và Đế quốc Nhật Bản. 
Cuộc chiến tranh này nhà Thanh đã bị đánh bại và buộc 
nhượng lại Đài Loan cho Nhật Bản. Nhật Bản đã sắp 
xếp tông Tào Động và Chân tông của Phật giáo Nhật, 
tham gia vào các quân đội để truyền giáo. Ngoài ra, 
Tăng sĩ Đài Loan thời bấy giờ được gia nhập vào giáo 
đoàn Phật giáo Nhật Bản là một điều vinh dự, người đi 
trước tham gia theo tông Tào Động và tông Lâm Tế của 
phái chùa Diệu Tâm, cư sĩ có thể tham gia vào Thiền 
tông, Chân tông của chùa Đông Tây Bổn Nguyện, hoặc 
là tham gia vào Tịnh Độ tông v.v. 

Trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, Trai giáo 
được ca ngợi rất mạnh mẽ, họ nói rằng không cạo tóc và 
nhuộm áo quần, ở trần mà không nhiễm bụi, đó chính là 
Phật Pháp thực sự. Tuy nhiên, giáo đồ của bạch y ai ai 
cũng có nghề nghiệp nên không có thời gian để nghiên 
cứu giáo lý đạo Phật, điều này cản trở sự phát triển của 
Phật giáo. Một số Tăng sĩ đến từ Đại lục, một bên xuất 
gia theo Phật và truyền thọ tông Lâm Tế, nhưng khi 
đến Đài Loan lại cách ly với Đại Lục, vì vậy họ rơi vào 
tình trạng bị cô lập. Điều đó có nghĩa là, lúc mới đến 
Đài Loan vẫn còn rất lạc quan, nhưng vì không có đạo 
tràng lớn hay chùa chiên để có môi trường truyền giới 
và tu luyện hay tổ chức pháp hội. Nên qua từng thế hệ, 
Tăng đoàn ngày một suy yếu là một điều không thể 
tránh khỏi. Mặt khác, Tăng sĩ trong nước tại Đài Loan 
không phát triển, việc trao đổi Phật giáo ở bên trong 
Đài Loan cũng bị loại bỏ. 


Trong số các vị đem các tông Phật giáo Nhật Bản 
vào Đài Loan để nối tiếp, tông Lâm Tế, tông Tào Động, 


418 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tông Thiên Thai, tông Tình Độ, phái Chân tông chùa 
Bổn Nguyện, phái Đại Cốc là có thế lực nhất. Loại Phật 
giáo có nên tảng cưỡng chế áp bức này đã gây ra một 
loại gọi là nô lệ Phật giáo, khiến các Tăng đoàn ở Đài 
Loan không thể tự lực phát huy được. Các Tăng Ni cần 
được phải giáo dục và chỉ đến Nhật Bản để học hỏi tiếp 
nhận giáo dục Phật giáo, vì vậy mặc dù họ có kiến thức 
am hiểu về Phật pháp, nhưng lại không quen với cuộc 
sống của một vị Tăng. Do đó, Tỳ kheo Đài Loan hoàn 
toàn là bị Nhật Bản hóa nên lấy vợ ăn mặn, đây cũng là 
lý do dẫn đến số lượng Tỳ kheo Tăng ngày càng ít dần 
và số lượng Tỳ kheo Ni ngày một tăng lên. 

Trong những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, 
sau sự kiện xảy ra ở Tây Lai Am, Bạch Y Trai giáo bị 
ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, ba trường phái của Trai 
giáo không thể không tự đứng lên để bảo vệ, tổ chức 
liên hiệp hội Trai giáo, có bảy Trai đường cùng tham 
ø1a hiệp hội này: 

° Phái Kim đường: ]. Tây Hoa đường, 2. Thận 
Đức đường. 

° Phái Tiên Thiên: 3. Báo Ấn đường, 4. Sùng Đức 
đường. 

°Ò _ Phái Long Hoa: 5. Đức Hoa đường, 6. Hóa Thiện 
đường và, 7. Đức Thiện đường. 

Vào năm đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc, ba 
trường phái Trai môn kết hợp lại lấy chung một tên 
là Trai Tâm xã, tổng cộng có bảy trai đường, mỗi trai 
đường tổ chức mỗi năm hai lần, còn lại thì tổ chức theo 
kỳ, mỗi trai đường tập trung mọi người lại để thuyết 
giảng kinh điển. Trong bốn hoặc năm năm sau đó của 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 419 


Trung Hoa Dân Quốc, ông Hoàng Ngọc Giai lãnh đạo 
của trường phái Tiên Thiên ở Đài Bắc, có ý định tổ 
chức tôn giáo cho người Đại Lục ở Đài Loan. Ngoài 
ba trường phái Trai giáo ra, Tăng đoàn Phật giáo cùng 
đoàn kết và thậm chí các đạo sĩ đều muốn dựng chuyện 
để phá đám, nhưng bởi vì phạm vi Tăng đoàn quá lớn, 
nên không thành công. 


Trong năm thứ 10 của Trung Hoa Dân Quốc, chính 
phủ Nhật Bản tại Đài Loan đã mời Hòa thượng Thiện 
Huệ, trụ trì chùa Linh Tuyển tại núi Nguyệt Mi — Cơ 
Long và Hòa thượng Bổn Nguyện, trụ trì chùa Lăng 
Vân ở núi Quan Âm. Chùa Long Sơn tại Mạnh Gia tổ 
chức buổi họp để chuẩn bị về việc Hội ủy viên, tập hợp 
tất cả các Phật tử tại Đài Loan, các trường phái Trai 
Giáo đều có mặt tại buổi họp. Giáo Hội Phật Giáo Nam 
Doanh được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm sau, và 
tạp chí hàng tháng Phật giáo Nam Loanh cũng được 
phát hành. Những năm tiếp đó các hội thảo Phật giáo 
ngắn hạn sẽ được tổ chức một năm hai lần, để duy trì 
cho đến khi Đài Loan phục hồi lại. 

Trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, nhân vật 
tích cực nhất trong giới Phật giáo là Hòa thượng Thiện 
Huệ. Ngài Thiện Huệ đã nhận được sự giúp đố của 
Tào Động tông ở Trung Hoa Dân Quốc trong năm 
năm và xây dựng một trường trung học Phật giáo Đài 
Loan tại Đông Môn Đinh thuộc thành phố Đài Bắc 
(nay là đường Thượng Hải). Đại diện cho chùa Diệu 
Tâm phái Lâm Tế tông. Hòa thượng Bổn Viên đã 
thành lập Trấn Nam Phật học thuộc chùa Lâm Tế. Do 
thiếu kinh tế, chỉ có giai đoạn thứ nhất và thứ hai bị 


420 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đóng cửa và các học sinh được sáp nhập vào trường 
trung học Phật học. 


Ngoài ra, Hòa thượng Các Lực giám sát chùa Dũng 
Sơn ở núi Tuyển Châu Cổ cảm thấy rằng sau khi đến 
Đài Loan, ngài đã xây dựng chùa Pháp Vân ở hồ lớn 
Miêu Lật vào năm đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. 
Do Hòa Thượng Giác Lực tài đức vẹn toàn, nên có rất 
nhiều tín đồ theo học và có thể cùng Hòa thượng Thiện 
Huệ sánh vai. Những ngôi chùa chưa có trường phái cụ 
thể nhiều cũng mọc lên hai mươi hoặc ba mươi ngôi 
và cũng được gọi là phái của chùa Pháp Vân. Phái của 
chùa Linh Tuyển có ba mươi, bốn mươi trụ sở và, phái 
của chùa Lăng Vân ở núi Quan Âm, trên thực tế là cùng 
với chùa Khai Nguyên ở Đài Nam, chùa Siêu Phong ở 
Cao Hùng là đồng một phái, những chùa chưa xác định 
trường phái cũng không còn là số ít. Ba vị cao Tăng 
được để cập ở trên thì Hòa thượng Giác Lực đã nhập 
diệt vào năm thứ 22 của Trung Hoa Dân Quốc. Hòa 
thượng Thiện Huệ viên tịch vào những năm phục hồi 
Đài Loan. Hòa thượng Bổn Viên từng là người giữ chức 
vụ lớn nhất đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Đài Loan 
và viên tịch năm 36. 


4. Thời kỳ Phục Hôi 

Vào tháng 10 năm thứ 34 của Trung Hoa Dân 
Quốc, Đài Loan đã được khôi phục và, Đại đức Thiện 
Huệ, người theo quan điểm thiết lập quyển Giáo Hội và 
thúc đẩy Chính Pháp, đã tổ chức Giáo Hội Phật Giáo 
Đài Loan. Cuộc họp để thành lập được tổ chức tại chùa 
Long Sơn ở Đài Bắc vào cuối năm. Hòa thượng Bổn 
Giác được bầu làm Chủ tịch của khóa đầu, Chủ tịch 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 421 


khóa hai là ngài Thẩm Đức Dung, chủ tịch của khóa ba 
và khóa bốn là ngài Tống Tu Chấn, chư vị Hòa thượng 
bằng hết sự nỗ lực và tận tâm của mình, dấn thân cống 
hiến cho sự nghiệp phát triển của Giáo Hội. 

Vào mùa đông năm 37, Hòa thượng Diệu Quả của 
chùa Viên Quang tại Trung Lịch, đã thỉnh Hòa thượng 
Từ Hàng đến Đài Loan để sáng lập Phật Học Viện, 
tuyển nhận Tăng Ni học sinh có khoảng sáu mươi đến 
bảy mươi người ghi danh, đó là sự khởi đầu của Giáo 
dục Phật giáo tại Đài Loan. Vào mùa xuân năm thứ 38, 
chùa Linh Tuyển tại Cơ Long lại thành lập thêm Phật 
học viện, kể từ đó trở đi, thanh niên, các tín đồ tại Ø1a Và 
Tăng Ni trong Phật giáo đã dấy lên phong trào nghiên 
cứu Phật pháp rất sôi nổi và phổ biến. Cũng trong năm 
đó, Giáo Hội Phật Giáo Đài Loan biết rằng luật tổ chức 
của Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Trung Quốc đã 
được đổi tên thành Giáo Hội Phật Giáo Trung Quốc chi 
nhánh tỉnh Đài Loan. Tiếp tục thành lập các chi nhánh 
của quận và thành phố, các công việc truyển giáo hoằng 
pháp đã được triển khai và công việc khám bệnh và giáo 
dục cho trẻ em được thực hiện. (Lâm Cẩm Đông chủ tịch 
chi nhánh tỉnh, tổ chức hội thảo ngắn hạn cho các giảng 
viên mỗi năm một lần, tổ chức diễn thuyết để hoằng 
pháp theo vòng xoay và mời những vị du học tại nước 
Mỹ, như Tiến sĩ Trương Trừng Cơ giáo thọ Phật học tại 
trường đại học New York trở về Đài Loan giảng dạy 
Phật học, kết quả nhận được vô cùng lợi ích. 

Vào tháng 2 năm 39, Giáo Hội Phật Giáo Trung 
Quốc chuyển đến Đài Loan và chính thức nối lại công 
việc của mình. Dưới sự giám sát trực tiếp của Giáo Hội 


422 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Phật Giáo Trung Quốc, chi nhánh tỉnh Đài Loan và 
các chi nhánh của quận và thành phố đã tiến thêm một 
bước trong việc bảo vệ Phật giáo và đất nước. Hiện tại 
có 362 đơn vị đoàn thể hội viên đã ghi danh, mỗi Hội 
có khoảng 24.350 thành viên cá nhân. Nhưng trên thực 
tế, ở tỉnh này có khoảng 2,5 triệu người theo đạo và có 
hơn 3.700 ngôi chùa. 


Vào mùa hè năm 40, sau khi Pháp sư Đại Tỉnh nối 
tiếp Hòa thượng Từ Lão, đã thành lập một hội thảo Phật 
học tại chùa Linh Ấn tại hồ Thanh Thảo ở Tân Trúc và 
tĩnh tu viện ở Tịch Chỉ cũng đã tổ chức một hội thảo 
Phật học kéo dài một năm. Đại sư Ấn Thuận cũng mở 
Phật học viện ở tịnh xá Phước Nghiêm tại hồ Thanh 
Thảo ở Tân Trúc. Tiếp theo là các Học viện Phật giáo ở 
Đài Loan, lớp chuyên tu Phật học, những diễn đàn Phật 
học và các cuộc hội thảo v.v. đã được mở ra liên tục 
trên toàn địa bàn của tỉnh và phát triển mạnh mẽ thành 
phong trào. 


Về mặt tuyên truyền văn hóa, ban đầu, chỉ có một 
loại tập san định kỳ Phật giáo Đài Loan, nhưng Pháp 
sư Đại Tỉnh chuyển sang Hải Triều Ẩm và trở thành tạp 
chí Phật giáo, kế đến các tạp chí Nhân Sinh, Phật giáo 
Trung Quốc, Thanh niên Phật giáo, Phật giáo Ngày 
nay, Cây Bồ Đề, Đại Thừa, Pháp Âm liên tục lần lượt 
xuất bản. Ngoài ra, việc xây dựng tự viện, phiên dịch 
và ¡n ấn lại kinh điển và các tác phẩm nổi tiếng Phật 
giáo cũng rất thịnh hành. Điều quý giá nhất là sao chép 
bộ Đại Tạng kinh, được hoàn thành vào đầu năm đó, 
và bộ Tục Tạng cũng được lên kế hoạch chuẩn bị để 
in. Đồng thời, vào tháng I1 năm 45 tại Đài Bắc, thành 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 423 


lập một ban để chỉnh lý bộ Đại Tạng kinh. Ngoài ra đề 
xuất đài phát thanh tư nhân phát sóng toàn tỉnh, hàng 
ngày phát thanh chuyên đề Phật pháp trong 30 phút để 
phù hợp với nhu câu hiện đại. Mặt khác, tổ chức các 
nhóm tụng kinh và các dàn nhạc đoàn hát về Phật giáo, 
thay vì ca ngợi cổ xưa, thì tắng cường tác dụng quảng 
bá Phật pháp. 

Vào tháng I1 năm 44, nghênh đón linh cốt của 
Đại sư Huyền Trang trở về Đài Loan, sân bay Đài Bắc 
hội đủ các chức quan lại, trong khoảng khắc ấy vô 
cùng long trọng, vì đây là sự kiện hiếm có của Phật 
giáo Đài Loan trong những năm gân đây. Còn Đại sư 
Ấn Thuận đã đến Philippines hai lần và Pháp sư Diễn 
Bồi được mời giảng tại Thái Lan, góp phần thúc đẩy 
văn hóa và tình hữu nghị quốc tế, tất cả đều là cống 
hiến. Các sự kiện nêu trên đã khiến cho những người 
con Phật giáo hoan hỷ, lấy hoằng pháp lợi sanh làm 
mục đích duy nhất để kế thừa mạng mạch Phật pháp. 
Trong nhiều điều kiện thuận lợi của Phật giáo Đài 
Loan, lịch sử Phật giáo trong tương lai sẽ là huy hoàng 
và càng sáng lạng. 

Trong thời kỳ phục hưng này, điều đáng chú ý 
là có nhiều học giả cũng từng ghi chép về Phật giáo 
thời kỳ Dân Quốc nhưng lại ít nói đến Phật giáo tại 
Đài Loan, như Holmes Welch đã viết về Phật giáo 
Trung Quốc trong thời kỳ Dân Quốc và thời kỳ Cộng 
sản, tập trung vào cơ chế Phật giáo và tổ chức tự 
viện. Welch đã từng đến Đài Loan để thu thập tài 
liệu nhưng không bao giờ đề cập đến Phật giáo Đài 
Loan, mà xem Phật giáo Đài Loan là một phần của 


424 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Phật giáo Trung Quốc. Như các nhà nhân chủng học 
Bernard Gallin, David Jordan, Arthur Wolf thời kỳ 
đó đã viết tín ngưỡng dân gian Đài Loan, tất cả đều 
thuộc dưới tên là Tôn giáo Trung Quốc.“ 

Tuy nhiên, sau hai mươi năm chiến tranh loạn lạc, sự 
phát triển chính trị và tôn giáo của Đài Loan và Trung 
Quốc rất khác biệt, buộc các học giả không thể không 
chú ý đến sự phát triển của tôn giáo Đài Loan với Trung 
Quốc là khác nhau. Hoặc hỏi rằng fiệu có một cái gọi là 
Đài Loan Phật giáo không?, thậm chí hỏi tính chủ thể 
của Phật giáo Đài Loan là gì? Trong nhần loại học nói 
là, mỗi khu vực, bất kể quy mô của nó lớn hay nhỏ, mỗi 
nên văn hóa đều mang một nét độc đáo riêng biệt. Nói 
cách khác, mỗi khu vực có những sự kiện và sự kiện lịch 
sử độc đáo riêng, có sự trải nghiệm của mỗi nhân vật nên 
tạo thành sự độc đáo về lịch sử hoặc văn hóa. Tính chủ 
thể văn hóa giống như logic văn hóa sâu sắc, khó xác 
định hơn chỉ trong một hoặc hai trăm năm. Nó cần một 
khoảng thời gian dài hơn, sâu hơn mới có thể nghiên cứu 
được những thay đổi và phát triển. 

Trong cuốn sách 1993-1994, đến Đài thu tập tài 
liệu làm luận văn tiến sĩ.Š Charles B. Jones đồng ý cách 
nói của nhiều học giả và tài liệu lịch sử ở Đài Loan, cho 
rằng trong thời kỳ Nhật trị, Phật giáo Đài Loan không 
bị ảnh hưởng nhiều bởi Nhật Bản. Trên thực tế, theo 


4 Holmes Welch, The Pracfice oƒ Chinese Buddhism, 1900-1950 
(Cambridge: Harvard UnIversity Press, 1967); Holmes Welch, The 
Buddhist Revival in China (Cambrtidge: Harvard Universtty Press, 
1968). 

5 1993-1994 2SIULfST§-Limn x HJ#Ÿ£tL, 1996 lï-Lifầx 76PX, [R]#F 
=' Catholic University of America '⁄l#t| › 1999 £/H¡hklt SE › 





QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 425 


dữ liệu của ông, trong thời cai trị của Nhật Bản, Phật 
giáo Đài Loan và Trai giáo vì theo yêu cầu của chính 
sách thực dân, dưới sự lãnh đạo của Marul KelJiro đã 
thành lập Giáo hội Phật giáo Nam Doanh, tạo thành 
Phật giáo và Trai giáo là một. Mối quan hệ hợp nhất 
của Phật giáo và Trai giáo truyền vào địa phận Đài 
Loan rất khác với mối quan hệ giữa hai giáo trên Đại 
Lục (đối địch), cuối cùng đã làm cho Phật giáo Đài 
Loan phát triển sau chiến tranh. Chẳng hạn như Giáo 
Hội Phật Giáo Trung Quốc có thể thuận lợi thành lập, 
kiểm soát hiệu quả toàn bộ tự viện am cố và, sau đó tổ 
chức giới đàn truyền giới hàng năm, dành cho người 
xuất gia có cơ hội thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Nếu 
độc giả tỷ mỷ so sánh sự phát triển của Đạo giáo ở Đài 
Loan, gần như có thể nói rằng, Phật giáo Đài Loan vì 
có sự cải cách và tổ chức trong thời kỳ Nhật trị, mới tạo 
ra Đạo giáo Đài Loan một vận mệnh xa lệch như vậy, 
cũng như tạo ra Phật giáo Đài Loan hôm nay rất đáng 
tự hào về tổ chức và đây tràn đây sức mạnh nội tại. 


5. Vứ đại danh sơn của Phật Giáo Đài Loan 


Trong thời hiện đại, nhắc đến Phật ø1áo Đài Loan thì 
ai ai cũng nghĩ đến những di sản lớn mà các bậc tiên bối 
đi trước đã bảo tôn nguyên vẹn, bất kỳ lĩnh vực văn học, 
kiến trúc, nghi lễ phạm bối..., tất cả được lưu giữ tại Bảo 
tàng Quốc gia Cố Cung® tại Đài Bắc. Nơi đây, chúng 
ta có thể thấy những bảo bối nghệ thuật Trung Hoa lớn 
nhất toàn thế giới, các sản phẩm lưu giữ chủ yếu thừa kế 
từ bốn thời đại Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Viện bảo 


6 ElMi=m lfJBr 


426 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tàng này dường như đã bao gồm toàn bộ lịch sử Trung 
Quốc 5000 năm, số lượng đạt đến hơn 650 nghìn sản 
phẩm. Bảo tàng Quốc gia Cố Cung còn có tên gọi thân 
thương khác là Kho bảo bối văn hóa Trung Hoa. 

Để tiếp bước con đường phụng sự và đem Phật pháp 
vào nhân gian, Tăng Ni Phật giáo Đài Loan với một chí 
hướng hoằng dương chánh pháp và lợi ích chúng sanh. 
Nơi bán đảo này xuất hiện nhiều bậc chân tu cũng như 
thành công về phương diện phục vụ nhân sanh đem đến 
sự hưng thịnh cho Phật Giáo Đài Loan hiện tại. Nhắc 
đến Phật giáo Đài Loan thì không thể không kể đến các 
vị Cao tăng đương đại như: 

« Đại sử Ấn Thuận (1906-2005), luôn để cao tư 
tưởng Phật giáo nhân gian. 

°«Ồ Hòa thượng Thích Duy Giác (1926-2016), khai 
sơn Đài Trung Thiễn tự. 

°Ò Hòa thượng Thích Tinh Vân (1927- ) đề xướng 
một thế giới nhân gian, Phật giáo kết hợp giữa 
truyền thống và hiện đại 

°Ò Hòa thượng Thích Tịnh Không (1927- ) hoằng 
dương pháp môn Tình độ, 

°Ò Thiên sư Thích Thánh Nghiêm (1930-2009) đưa 
thiển vào giáo dục,. 

°Ò NI sư Thích nữ Chứng Nghiêm (1937- ) theo hạnh 
nguyện chăm sóc bệnh nhân, mở bệnh viện và 
làm từ thiện. 

Sau nhiều năm đổi mới, sự phát triển tôn giáo ở Đài 
Loan đã thay đổi, tình hình chùa chiển từ theo cách 
quản lý truyền thống được chuyển sang phương thức 
kinh doanh tập đoàn. Trong số đó, có bốn đoàn thể 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 427 


nổi tiếng nhất, được thành lập bởi những bậc Tăng Ni 
nổi tiếng của Đài Loan, như phía Đông có Từ Tế; phía 
Nam có Phật Quang Sơn; Phía Trung có chùa Trung 
Đài; và phía Bắc có Pháp Cổ Sơn. Bốn đoàn thể này 
còn được gọi là Tứ Đại Danh Sơn của Thánh địa Đài 
Loan. Những nơi này không những là trung tầm Phật 
giáo nổi tiếng tại Đài Loan, mà còn là di sản văn hóa 
Phật giáo nói chung trên thế giới. 

Dưới đây xin giới thiệu sơ lược bốn vị Tăng Ni 
tiêu biểu có công đem Phật giáo phụng sự nhân sinh, 
hoằng dương chánh pháp của đức Như Lai vào cuộc 
đời, gm có: Đại sư Tinh Vân —- Phật Quang Sơn; 
Thiền sư Thánh Nghiêm — Pháp Cổ Sơn; Hòa thượng 
Duy Giác — Trung Đài thiên tự; Ni sư Chứng Nghiêm 
— Cơ Kim Hội Từ Tế. 


5.1. Cao Hùng Phật Quang Sơn - Đại Sư Tỉnh 
Vân (Master Hsing Yun - 5Š; Fo Guang 


Shan - #?3é|Í|) 


Người khai sáng Phật Quang Sơn (Buddhaˆs Ligpht 
International Assoclation — BLIA) tại Cao Hùng — Đài 
Loan, là Đại sư Tĩnh Vân. Phật Quang Sơn là một 
trong bốn địa danh nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan 
với nhiều công trình kiến trúc rất quy mô hiện đại, nơi 
đây được xem là một Trung tâm Phật giáo lớn nhất thế 
giới về hoằng pháp, văn hóa, giáo dục, từ thiện, du lịch 
tâm linh rất tráng lệ và hùng vĩ. 

Đại Sư Tĩnh Vân, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1927 tại 
Giang Tô Dương Châu, thế danh Lý Quốc Thâm. Ngài 
xuất gia năm 13 tuổi với Hòa thượng Chinh Kai, tại chùa 


428 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Chinh Sia, Bổn sư đặt cho pháp Danh Ngộ Triệt. Ngài là 
người kế thừa đời thứ 48 dòng Lâm Tế chánh tông. 


Năm 1949, Đại sư đến Cơ Long, Đài Loan, đảm 


nhiệm chức vụ chủ nhiệm giáo vụ Đài Loan Phật Giáo 
Giảng Tập Hội và chủ biên Nhân Sanh Tập Chí. Với 
phương châm đem đạo Phật vào cuộc sống, Phật Quang 
Sơn chú trọng đến nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, từ 
thiện v.v. 


Về lĩnh vực giáo dục: 


Bảo trợ các cuộc hội thảo về văn hóa và giáo dục 
cộng đồng. 

Bảo trợ các hội nghị giáo dục phổ cập và giáo dục 
Phật giáo trong nước và quốc tế. 

Tuyển chọn và đào tạo Tăng, Ni tài năng để đại 
diện cho Phật Quang Sơn đi hoằng pháp trên khắp 
thế giới. 

Bảo trợ tài chánh để in ấn kinh sách Phật giáo vì 
mục đích phát triển Chánh pháp đem lại an lạc 
giải thoát cho số đông. 

Bảo trợ các cuộc trao đối về văn hóa và giáo dục 
xã hội. 

Và những hoạt động văn hóa có liên quan đến 
giáo dục Phật giáo. 


Về lĩnh vực văn hóa, Phật Quang Sơn luôn tiên 


phong ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động văn 
hóa ngay từ những năm 1985, như: 


Bảo trợ Hội nghệ sĩ Đài Loan triển lãm thư pháp, 
Tổ chức ¡in bộ Trung Hoa Bách Khoa Phật Giáo, 
Bảo trợ hội nghị về triết học lần thứ 18 tổ chức tại 
Vương Anh quốc 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 429 


°Ò Bảo trợ Đại hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới lần 
thứ 16 tổ chức tại Hoa Kỳ và lần thứ 20 tổ chức 
tại Úc -1998. 

Ngoài ra, từ năm 1989 đến nay, Phật Quang Sơn đã 
bảo trợ cho các hoạt động như trao học bổng cho các 
học giả nổi tiếng đến tu nghiệp tại Mỹ, Nhật Bản, Ấn 
Độ và các nước ở châu Âu. 

°Ò Bảo trợ cho các trại hè Phật Quang Sơn và các 
buổi hội thảo Phật giáo: 

°_ Bảo trợ cho báo Chinese Daily trong chiến dịch 
bài trừ ma túy; 

‹ _Tổ chức cuộc thi giáo lý cho Phật tử thế giới —- 1999, 
có 50.000 Phật tử trên khắp thế giới về dự thi. 

Năm 1977, Đại sư Tinh Vân bắt đầu thành lập 
một Uỷ ban biên tập Đại tạng kinh, kêu gọi nhiều bậc 
Trưởng lão tài đức tình thông Tam tạng và các học giả 
uy tín để biên soạn lại bộ Đại tạng kinh bằng tiếng 
Trung Hoa. Với mục đích truyền bá chánh pháp để 
cho Tăng Ni có phương tiện nghiên cứu cũng như quần 
chúng tin sâu vào lời Phật dạy và áp dụng vào đời sống 
hàng ngày. Sau mười năm làm việc xuyên suốt thì hoàn 
thành vào năm 1988. 

Năm 19786, Đại sư Tình Vân khởi xướng công trình 
Phật quang Đại từ điển (Eu Quang Dictionary), quy tụ 
hơn hai trăm người tham gia. Bộ từ điển Phật giáo tập 
hợp hàng trăm nghìn tư liệu, sôm chín quyển, 23.000 
mục từ, 7.000.000 thuật ngữ và 5.000 hình ảnh, biểu 
đồ nhằm giải thích tất cả các địa danh, từ ngữ liên quan 
đến Phật giáo. Hiện nay, Phật Quang Sơn đang tiến 
hành dịch sang Anh ngữ, công trình này sẽ sớm hoàn 
thành trong tương lai gần. 


430 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





loàn cảnh Phật tượng SƠn tại Đo Hùng Đài mm 


Ngoài ra, Phật Quang Sơn còn có Nhà xuất bản Phật 
Quang Sơn, ấn hành nhiều kinh sách văn hóa phẩm 
Phật giáo. Tạp chí Giác Thế (Awaken the world) và 
Phổ môn (Universal gate), phát hành rộng rãi trên 40 
quốc gia, mỗi năm có hơn 40 triệu ấn phẩm được phát 
hành. Cả hai tạp chí được xuất bản bằng tiếng Hoa và 
tóm tắt nội dung bằng Anh ngữ. 

Viện bảo tàng Văn hóa Phật giáo Phật Quang Sơn 
được xây dựng từ năm 1965 để tái tạo lại thời kỳ phục 
hưng Văn hóa Phật giáo, bảo tôn giá trị lịch sử qua các 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 431 


tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ. Nơi đây lưu 
trữ nhiễu cổ vật quí hiếm, tranh ảnh, thư pháp v.v. là 
một kho tàng quý báu cho Phật tử trên khắp thế giới về 
thăm viếng và tìm hiểu về nghệ thuật, văn hóa, và lịch 
sử Phật giáo Trung Hoa, Đài Loan và quốc tế. Đã cho 
ra hơn 110 các loại về Phật học, bên cạnh đó phiên dịch 
ra nhiều thứ tiếng như Anh, Nhật, Đức, Pháp, Tây Ban 
Nha, Hàn, Thái, Bồ Đào Nha v.v., lưu hành khắp mọi 
nơi trên thế giới. 

Tất cả mọi chi nhánh Phật Quang Sơn trên thế giới 
đều có thư viện, phòng đọc sách và phòng học giáo lý. 
Thư viện không chỉ phục vụ cho tín đồ Phật giáo mà 
còn cho tất cả cộng đồng muốn tìm hiểu về giáo lý của 
đức Phật. Tại Đài Loan, có bốn thư viện Phật Quang 
Sơn phục vụ cho công cộng và mười hai thư viện khác 
dành cho học giả, giáo sư, sinh viên nghiên cứu Phật 
học chuyên sâu. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Phật tử có cơ hội 
tu tập chuyển hóa thân tâm mang lại an vui hạnh phúc 
cho cá nhân, gia đình và xã hội. Các nhà sách của Phật 
Quang Sơn đã trưng bày kinh sách, băng giảng, tranh 
tượng, pháp khí. Có bốn nhà sách lớn tại Đài Loan và 
một nhà sách ở California được thành lập từ năm 1991. 
Mỗi chi nhánh đều có phòng phát hành văn hóa phẩm 
Phật giáo. 

Công tác đạo tào Tăng tài ở Phật Quang Sơn được 
Đại sư Tỉnh Vân ưu tiên hàng đầu. Số lượng Tăng Ni 
tu học làm việc tại Phật Quang Đài — Đài Loan gần cả 
1000 vị, chưa kể đến các Trung tâm khác. Mỗi năm có 
khoảng 100 người trở thành tu sĩ tham gia vào Tăng 


432 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đoàn Phật Quang Sơn. Người Đài Loan chiếm đa số, 
chỉ có 10% là người nước ngoài bao gồm Hồng Kông, 
Indonesia, Malaysia, Nepal, Singapore, Thailand, Việt 
Nam, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu khác. 


Bên cạnh đó, Ngài còn thành lập các trường đại học: 


° Đại học Phật giáo (Fo Guang University)” tại 
Nghĩ Lan, Đài Loan 

°Ò _ Đại học Nam Hoa tại GIa Nghị — Đài Loan) 

°Ò - Đại học Phật Quang tại Philippines — 2014) 

°- Đại học Nam Thiên tại Úc Đại Lợi 

°Ò Đại học University of the West tại California, 
Hoa Kỳ, là một trong những nơi nghiên cứu Phật 
học khá chất lượng. 


Đại sư Tình Vân đã xây dựng Phật Quang Sơn theo 
tinh thần dân chủ, mà trong nhà Phật gọi là Tăng Yết- 
ma, tức là chức vụ Trụ trì, quản chúng, tri khách, v.v. 
trong tu viện đều do Hội Đồng Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni 
tuyển chọn theo nhiệm kỳ vài năm, sau khi hết nhiệm 
kỳ thì tuyển chọn người khác. 


Cho đến nay, có hơn 200 chi nhánh Phật Quang Sơn 
trên thế giới. Chín trụ sở chuyên triển lãm nghệ thuật, 
hơn 50 ngôi trường Trung Hoa, l6 ngôi Học viện Phật 
học tùng lâm. Phật Quang Sơn, đối với sự phát triển của 
nên Phật giáo hóa, hiện tại hóa, nhân gian hóa, quốc tế 
hóa, thật là một sự cống hiến thật vĩ đại cho Phật giáo 
Đài Loan nói riêng và Phật giáo thế nói chung. 


7Fo Guang Universiy, xem: https://website.feu.edu.tw/en/about/ 
knowledge 
$ UnIversity of the West, xem: http://www.uwesf.edu/ 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 433 


5.2. Kim Sơn - Pháp Cổ Sơn (ÈZ5¿|ÍI) - Thiền sư 
Thích Thánh Nghiêm (58?) 

Người khai sáng 
Pháp Cổ Sơn tại Đài 
Loan là Thiển sư 
Thích Thánh Nghiêm. 
Ngài sinh ngày 22 
tháng l năm l9521, 
người Cang Tô Nam 
Thông, Trung Quốc. 
Họ Trương tên Bảo 
Khang. Năm 14 tuổi 
Ngài xuất gia tại Thiền 
viện Quảng Giáo. 
Năm 1942, Ngài tạm Người sáng lập Pháp Cổ Sơn — 
gác lại đời sống thiên TØ/ên sự Thích Thánh Nghiêm 
môn để đi bảo vệ biên 
cương tổ quốc, cởi Tăng bào, đổi thành quân trang. 
Thật ra, khi Ngài đến học tại Phật học viện Tĩnh An 
tự, do Đại sư Thái Hư làm Viện trưởng. Vì thấy tình 
hình đất nước chiến tranh loạn lạc và Ngài muốn rời 
khỏi Đại lục tới Đài Loan nên đành chấp nhận đi nhập 
ngũ đến mười năm. Trong thời gian ở trại lính, Ngài 
đã gặp Hòa thượng Linh Nguyên và được Trưởng lão 
Hòa thượng này truyền thọ giáo pháp Thiển tông. Năm 
1959, Ngài đến Đài Loan và bái Hòa thượng Đông Sơ 
làm sư phụ. Hai năm sau, Ngài quyết định nhập thất 
tham thiên, tụng kinh bái sám, tham cứu Phật pháp. 
Cũng trong thời gian tịnh tu này Ngài đã cho ra nhiều 
tác phẩm có giá trị làm tài liệu tu học cho cả hai giới 
xuất gia và tại gia. Các tác phẩm như, Tôn giáo học so 





434 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Toàn cảnh Pháp Cổ Sơn — Tân Bắc Đài Loan 


sánh (WL.ZZZLÈ1), Chánh tín Phật giáo (IE{BHSff 
#4), Cương yếu giới Luật (TÑ{E#ZS5i#) v.v. Trong thời 
ø1an miên mật hành trì và nghiền cứu Phật pháp trong 
thiển thất, Ngài đã phát nguyện rộng lớn dấn thân đưa 
Đạo vào đời, đào tạo Tăng tài và chấn hưng Phật giáo. 

Năm 1969, Ngài tới Đông Kinh — Nhật Bản theo 
học tại Rissho University (55x53). Ngài đã hoàn 
thành chương trình học vị Tiến sĩ về Văn Học vào năm 
1975. Ngài là một trong những vị Tăng sĩ Đài Loan đầu 
tiên lấy được học vị Tiến sĩ tại Nhật Bản. 

Sau khi hoàn thành chương trình học, điểm đến 
đầu tiên của Ngài là chùa Đại Giác, Hoa Kỳ. Thời 
gian sống ở Hoa Kỳ, Ngài đã coi mình là vị Tăng hành 
cước giữa tuyết sương, cuộc sống trên đất Mỹ được 
Ngài thuật lại tường tận trong cuốn Tuyết Trung Túc 
Tích (H17). 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 435 


Năm 1977, Hòa thượng Đông Sơ viên tịch, phụng 
lời di chúc của Thầy bổn sư, Ngài trở lại Đài Loan trụ 
trì chùa Nông Thiển tại Đài Bắc và tiếp tục đạo nghiệp 
hoằng pháp. Sau đó, Ngài được mời làm giáo sư môn 
Triết học và giữ chức Viện trưởng phân Viện nghiên 
cứu Phật học Trung Hoa tại Trường đại học Văn hóa 
Trung Quốc. 


Năm 1985, Ngài sáng lập viện Nghiên cứu sở Trung 
Hoa Phật học, với mục đích đào tạo học vị Thạc sĩ 
cho Tăng Ni. Năm 1989, sáng lập Pháp Cổ Sơn tại núi 
Kim Sơn, Đài Bắc. Pháp Cổ Sơn là công trình được xây 
dựng gần 20 năm. Năm 2005 lễ khánh thành an vị được 
tổ chức long trọng có hơn 10 vạn người đến tham dự. 


Về công tác giáo dục đào tạo Tăng tài, viện nghiên 
cứu Phật học Trung Hoa đã tuyển sinh gần 30 khóa, có 
hàng ngàn Tăng Ni đến từ nhiều quốc gia trên thế giới 
theo học. Nhiều vị trong số đó đã hoàn thành học vị Tiến 
sĩ và đã trở về cống hiến cho trường làm phong phú thêm 
cho sự nghiệp hoằng pháp, nghiên cứu và giảng dạy tại 
Pháp Cổ Sơn. Vì thế, Pháp Cổ Sơn từng bước hình thành 
các cơ sở giáo dục quy mô và phạm vi lớn hơn: 

°Ò Đại học Tăng già Pháp Cổ Sơn (Dharma Drum 
Sangha UniversIty), chuyên đào tạo Tôn giáo học 
trên phạm vi quốc tế, đặc biệt chú trọng đến Tăng 
Ni. Khóa học được miễn toàn bộ học phí và được 
ăn Ở nội trú trong Viện. 

°Ổ Học viện Phật giáo Pháp Cổ (Dharma Drum 
Mountain Community University), tuyển sinh 
hàng năm vào tháng 6. Học viên được nhận vào 
trường hoàn toàn miễn phí bao gồm tiên học, ăn 


436 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


ở, nội trú. Tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Phật 
học của bộ giáo dục Đài Loan. 

°Ò Ngoài ra, Pháp Cổ Sơn còn có các phân khoa 
Dharma Drum Mountan World Center for 
Buddhist Education, Dharma Drum 1nstitute of 
Liberal Arts, Chung-Hwa Institute of Buddhist 
Studles, Chineses Buddhist Electronic Text 
Association. Các chương trình này đều đạo tạo 
theo Bộ giáo dục Đài Loan. 

Ngoài công tác giáo dục đào tạo Tăng tài, Ngài còn 
tổ chức nhiều phong trào văn hóa xã hội để khuyến 
khích quần chúng hướng thiện, giữ gìn đạo đức, xã hội 
an lạc và bảo vệ môi trường lành mạnh. Nổi bậc nhất là 
phong trào Tâm lục luân, gồm, luân lý gia đình, luân 
lý cuộc sống, luân lý học đường, luân lý bảo vệ môi 
trường tự nhiên, luân lý công sở và, luân lý giữa các 
dân tộc. Tỉnh thần này không chỉ thu hút quần chúng 
hưởng ứng tích cực mà có nhiều giới văn nghệ sĩ và 
chính trị gia nông nhiệt ủng hộ, trong đó có diễn viên 
điện ảnh Lý Liên Kiệt và phó tổng thống Đài Loan 
Tiêu Vạn Trường. 

Ngài Thánh Nghiêm, một học giả nổi tiếng với gần 
200 tác phẩm? mang tầm nghiên cứu học thuật có giá 
trị. Sách của Ngài còn dịch ra nhiều thứ tiếng khác như 
Nhật, Anh v.v. phổ biến khắp nơi trên thế giới. Trong 
công tác giáo dục, Ngài thường xuyên tổ chức các cuộc 
hội nghị Phật giáo quốc tế với chủ đề Truyễn thống 
Phật giáo và Xã hội đương đại, quy tụ nhiêu lãnh đạo 
tôn giáo hàng đầu trên thế giới về tham dự, như Đức 


9 Xem Pháp Cổ toàn tập: http://ddc.shengyen.org/pc.htm 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 437 


Dalai Lama, Ciáo Hoàng VatIcan, Lãnh tụ các nước 
Hồi giáo v.v. Mục đích là hòa hợp tôn giáo, hòa giải 
giữa sự kỳ thị sắc tộc, thúc đẩy một thế giới hòa bình 
và, bảo vệ môi sinh. 

Thiên sư Thích Thánh Nghiêm, Tông trưởng khai 
sáng Pháp Cổ Sơn của Phật giáo Đài Loan. Người kế 
thừa đời đời 50 của dòng thiền Tông phái Tào Động, 
cũng là truyền nhân đời 57 Tông Lâm Tế. Ngài là một 
Thiển sư, nhà giáo dục, một cao Tăng trong thời cận 
đại và hiện đại. 


5.3. Bộ Lí Trung Đài Thiền Tự (1”“1I) 
- Hòa thương Duy Giác (|É£Š) 

Khai sơn 
Trung Đài Thiền 
tự là Hòa Thượng 
Duy Giác. Ngài 
sinh năm 1928, 
họ Lý, pháp 
danh Tri An, tự 
Duy Giác, người 
Tứ Xuyên. Được 
phong Đại sư 
Thiển Tông của 
Phật Giáo Đài 
Loan, là người 
sáng lập Trung 
Đài thiển tự tại 
Bộ Lí, ngày 19 
tháng 2 năm 52 
của Trung Hoa Dân Quốc (1963). Ngài y chỉ xuất gia 





—¬ Ỉ š= _ = 
— IS - ` Ề 5 “sÃ 
F 6 


k " ả 
_ - %¿ 5 r ¬ 











Người sáng lập Trung Đài Thiển Tự - 
Hỏa Thượng Duy Giác 


438 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


- ng 
su. 


ã E 
FT ft 
à= 





Ả Ï— . F M -¬= —=— cs 
F vi Ỷ L- : 
„ re ` Lục nĐ—- 
rổ — Ƒ "MU ải _ Nà s1. 
F4 —= 
ï Ề 


Toàn cảnh Trung Đài Thiên Tự - Đài Trung Đài Loan 


với Hòa Thượng Linh Nguyên tại chùa Đại Giác - Cơ 
Long, cùng một pháp phái với cao tắng Hòa Thượng 
Hư Vân. Đầu năm 1970, Hòa thượng Duy Giác đến Đài 
Bắc xây dựng chùa Linh Tuyển, theo thời gian tín đồ 
Phật tử ngày càng đông, không gian chùa Linh Tuyển 
không còn chỗ để sinh hoạt. Ngài quyết định xây dựng 
đạo tràng mới với quy mô hùng vĩ tại thành phố Nam 
Đâu, quận Bộ Lí, đó chính là Trung Đài Thiễn tự. 

Năm 1993, Ngài thành lập Trung Đài Học Viện 
Phật giáo. Năm 1994, Trung Đài Thiền tự bắt đầu khởi 
công xây dựng. Sau bảy năm thi công, đến năm 2001, 
Trung Đài Thiền tự tổ chức Pháp hội khánh thành khai 
quang sái tịnh thu hút hàng vạn người đến tham dự. 
Đồng thời Hòa thượng cũng mở đại giới đàn Như Lai 
truyền thọ giới luật cho Tăng và Ni chúng, truyễn trao 
Bồ-tát giới cho Cư sĩ tại gia. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 439 


Hòa thượng Duy Giác chú trọng đến thiên, Ngài đi 
hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, giảng cho sinh viên 
tại các trường Đại học ở Mỹ, Canada và Trung Quốc. 
Ngài sáng lập Chi nhánh Tự viện Phật giáo khắp nơi 
trên thế giới như Hoa Kỳ, Úc, Ý, Nhật Bản, Hồng Kông, 
Thái Lan, Philippines và những nơi khác... Tăng Ni tu 
tập tại Trung Đài Thiên tự hiện nay gần 800 vị. Các khóa 
tu thiển thất thu hút cả ngàn người khắp nơi về tu tập. 

Đặc biệt tại Trung Đài Thiển tự còn có phòng triển 
lãm rất nổi tiếng, nơi đây sưu tầm rất nhiều tranh ảnh, di 
sản văn hóa Phật giáo tại Đài Loan, Trung Hoa và thế 
giới. Hòa thượng còn tổ chức nhiều đợt Trai đàn chẩn tế 
ở các trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc và, quyên 
sóp cứu trợ cơn bão Morakot xảy ra tại Đài Loan. 

Năm 2009, Ngài lạc thành và khai giảng lớp Phổ 
Đài Trung học, Cao đẳng. Phổ Đài viên mãn, gọi là 
Tam học nhất quán gồm Tiểu học, Trung học và Cao 
đẳng. Nhằm giúp cho thế hệ trẻ tiếp cận với giáo lý của 
đức Phật, mở rộng tầm nhìn giáo dục toàn diện. 


5.4. Hoa Liên Từ Tế - Ni trưởng Thích nữ Chứng 
Nghiêm (5:0) - Tzu Chi Foundation (¿j'⁄2š2®> 
#j) 

Pháp sư Chứng Nghiêm, sinh ngày l [ tháng 5 năm 
1937, thế danh là Vương Cẩm Vân, pháp danh Huệ 
Chương. Xuất gia năm 25 tuổi, quy y với đại Lão Hòa 
thượng Ấn Thuận, một vị cao Tăng thời cận đại của 
Phật giáo Đài Loan. 

Năm 1966, Pháp sư Chứng nghiêm thành Hệ Hội 
Công đức Từ Tế (Tzu Chi Foundation - #2j'‡£% 


440 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


®), một tổ chức phi 
lợi nhuận hoạt động 
dựa theo giáo lý của 
đúc Phật, với phương 
châm để cao tình yêu 
thương và lòng tốt 
của con người. Hội 
công đức này nổi 
tiếng bởi các công # lệ. 
tác cứu trợ thảm họa ¡| Nh nựAn ` 
do thiền nhiên Bây 1A Người sáng lập Cơ Kim Hội Từ 
trên khắp thế giới và  7éế- Ni Trưởng Chứng Nghiêm 
khám chữa bệnh hoàn 

toàn miễn phí cho Tăng Ni trên toàn thế giới, cho tới 
nay Hội đã có mặt trên hơn 60 quốc gia. 





Ngay từ những ngày đầu Hội mới thành lập, Pháp sư 
Chứng Nghiêm đã kêu gọi mọi người tiết kiệm 5 đồng 
mỗi ngày để bỏ vào ống tre nhằm tích lũy ngân quỹ cho 
từ thiện, hiện nay tổ chức này ngân quỹ đã lên đến hàng 
tỷ Mỹ kim. Ban đầu hội có 30 thành viên, sau mấy mươi 
năm hoạt động, Hội đã có hơn 4 triệu hội viên, nhiều hơn 
số thành viên của hai đảng phái Quốc Dân và Dân Tiến ở 
Đài Loan, bằng một phần sáu dân số Đài Loan. 

Hội Từ Tế lấy tinh thần Phật giáo làm phương châm 
trong việc cứu trợ. Pháp sư Chứng Nghiêm từng nói, 
“Chi cần làm những øì đúng và đừng tự mình kể đến 
những việc làm tốt đó.” Cho nên, nhân viên của Từ Tế 
từ giám đốc điễu hành cho đến nhân viên, học sinh, 
giáo viên, văn nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia và nhiều 
tín ngưỡng chứ không riêng øì tín đồ Phật giáo. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 441 


Một cuộc bình chọn mới đây của tạp chí Thiên hạ 
nổi tiếng tại Đài Loan, trong 50 nhân vật có ảnh hưởng 
đến đời sống văn hóa, xã hội của nước này trong 400 
năm trở lại đây. Pháp sư Chứng Nghiêm đứng vị trí thứ 
hai về sức ảnh hưởng và uy danh tại Đài Loan, vượt 
qua các nhân vật nổi tiếng trong đó phải kể đến có Tôn 
Trung Sơn, người được mệnh danh là cha đẻ của nước 
Đài Loan. Pháp sư Chứng Nghiêm là người phụ nữ duy 
nhất trong tóp mười anh hùng Đài Loan. Pháp sư cũng 
đã nhiều lần đón nhận các giải thưởng phục vụ xã hội 
như giải phụng hiến xã hội Châu Á Ramon Michael, 
giải quốc tế hòa bình, giải phụng sự y tế v.v. Các thành 
viên trong hội Từ Tế gọi Pháp sư là Thượng nhân Chứng 
Nghiêm, nhiều người quí mến hạnh nguyện của Pháp 
sư, nên xưng tụng là người mẹ Đông phương Teresa, có 
người xem Pháp sư là một hóa thân cứu khổ cứu nạn 
của đức Bồ-tát QuanThế Âm. 





Cơ Kim Hội Từ Tế - Hoa Liên Đài Loan 


442 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


5.5. Đạo Sư Ấn Thuận (II) 


Đạo sư Ấn Thuận 
thế danh là Trương 
Lộc Cần, sinh năm 
I906 (Thanh Quang 
năm thứ 32), nhằm 
ngày 12 tháng 03 Âm 
lịch, tại huyện Hải 
Ninh, tỉnh Triết Giang, 
Trung Quốc. 


Năm 1930 phát 
tâm xuất gia với Hòa 
thượng Thích Thanh 
Niệm tại am Phúc : 
Tuyển núi Phổ Đà, pháp danh Ấn Thuận, hiệu Thạnh 
Chánh, 10 tháng sau, vì căn cơ thông lợi, phạm hạnh 
trang nghiêm nên Ngài thọ đã giới Tỳ kheo tại Đàn giới 
Đàn ở chùa Thiên Đồng và Đường Đầu Hòa Thượng là 
Hòa Thượng Viên Anh. Ngài Ấn Thuận đã từng tham 
học tại Phật học viện Mân Nam do Đại sư Thái Hư làm 
Viện trưởng và tại Phật học viện Vũ Xương cũng do 
Đại sư Thái Hư làm Viện trưởng. 


Năm 1934 ngài Ấn Thuận đã theo Đại sư Thái Hư 
vận động phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc. 
Ngài đã giảng dạy tại các Phật học viện ở Trung Quốc 
như: Phật học viện Cổ Sơn, Phật học viện Mân Nam, 
Phật học viện Vũ Xương, Hán Tạng Cáo Lý Viện, Phật 
học viện Phật Pháp Vương. Vào đầu thập niên 1940, 
Ngài đã đến Hồng Kông, Đài Loan để hoằng pháp và 
đã từng đảm nhiệm Hội trưởng Phật giáo Hồng Kông, 





Đạo Sư Ấn Thuận 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 443 


Trụ trì chùa Thiện Đạo ở Đài bắc, Đài Loan. Sáng lập 
Phưóc Nghiêm tình xá, Giảng đường Huệ Nhật ở Đài 
bắc, Đài Loan; Diệu Vân Lan Nhã am ở Gia Nghĩa, Đài 
Loan; Hoa Vũ tinh xá, Đài Trung-Đài Loan. Tháng 6 
năm 1949, trước khi Cộng sản cai trị Trung Quốc một 
ngày, Ngài đã từ Hạ Môn sang Hồng Kông. 

Năm 1953, từ Hồng Kông Ngài đến Đài Loan 
cùng với quý ngài Diễn Bồi pháp sư, Tục Minh pháp 
sư, Thường Giác pháp sư, Quảng Phạm pháp sư, Diệu 
Khâm pháp sư. Sau khi đến Đài Loan Ngài đã đi Nhật, 
Thái Lan, Miến Điện, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia. 
Ngài còn đến Nhật để tham dự Đại Hội và hoằng pháp. 

Đạo sư Ấn Thuận đã từng đọc qua Đại Tạng Kinh 
ở Phổ Đà Sơn, ngài là bậc học lực uyên thâm, kiến giải 
bác lãm, là tác giả của rất nhiều cuốn sách rất giá trị 
như: 

Bộ Diệu Vân Tập gồm có 25 cuốn được chia thành 
Thượng, Trung và Hạ biến. 


I. Thượng Biến - Kinh luận Giảng ký, tất cả 7 cuốn 
l. Bát Nhã Giảng Ký (bao hàm Kinh Kim Cang và 

Bát Nhã) 

. Bảo Tích Kinh Giảng Ký 

. Thắng Man Kinh Giảng Ký 

. Dược Sư Kinh Giảng Ký 

. Trung Quán Luận Tụng Giảng Ký 

. Nhiếp Đại Thừa Luận Giảng Ký 

. Đại Thừa Khởi Tín Luận Giảng Ký 


¬lì ŒA ©: + C2 


444 


THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


IL Trung Biên gồm có 6 cuồn 


$. Phật Pháp Khái Luận 
0. Trung Quán Km Luận 


10. 
[T. 
J2 
lội 


Duy Thức Học Thâm Nguyên 
Tánh Không Học Thâm Nguyên 
Thành Phật Chị Đạo 

Thái Hư Đại Sư Niên Phổ 


III. Hạ Biến gồm có 12 cuốn 


14. 
TL), 
1ó. 
IV 
15. 
19. 
z0): 
2E 
922/2 
ĐÁ 
24. 
Đo) 


Phật Tại Nhân Gian 

Phật Học Tam Yếu 

Dĩ Phật Pháp Nghiên Cưú Phật Pháp 
Thanh Tịnh Dữ Thiền 

Ngã Chị Tông CIáo Quán 

Vô Tránh Chị Biện 

Phật Chế Giáo Điển Dữ Giáo Học 
Phật Giáo Sử Địa Khảo Luận 

Hoa Vũ Hương Vân 

Phật Pháp Thị Cưú Thế Chi Quang 
Thanh Niên Đích phật Giáo 

Bình Phàm Đích Nhất Sinh 


Những cuốn sách khác: 


2Ợ), 
S4 IÑ 
26. 


GÀ, 


30. 
3l. 


Hoa Vũ Tập gồm 5 cuốn 

Ấn Độ Chi Phật Giáo 

Thuyết Nhất Thiết hữu Bộ Vi Chủ Đích Luận 
Thư Dữ Luận Sư Chị Nghiên Cứu 

Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập 
Thành 

Trung Quốc Thiên Tông Sử 

Sơ Kỳ Đại Thừa phật Giáo Chị Khởi Nguyên 
Dữ Khai Triển 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI L0AN 445 


32. Như Lai Tạng Chi Nghiên Cứu 

33. Không Chi Thâm Cứu 

34. Ấn Độ Phật Giáo Tư Tưởng Sử 

35. Trung Quốc Cổ Đại Dân Tộc Thần Thoại Dữ 
Văn Hóa Chi Nghiên Cứu (bản cáo) 

36. Tạp A Hàm kinh Luận Hội Biên gồm 3 cuốn 


Ngoài ra, sau khi Đại sư Thái Hư thị tịch, ngài là 
người chủ trì biên tập bộ ““Phái Hư Đại Sư Toàn Thư”. 
Trong thời gian khoảng một năm, vào cuối tháng 05 
năm 1948, bộ “Thái Hư Đại Sư Toàn Thư” hoàn tất. 

Đạo sư Ấn Thuận là một bậc cao Tăng thạc đức 
của Phật Giáo Đài Loan và Trung Quốc. Đệ tử và học 
trò của Ngài rất đông và nhiều người trong số họ đã và 
đang đảm nhiệm những trọng trách như Viện trưởng, 
Cáo thọ v.v. Sau 101 năm có mặt trên trần gian, hạnh 
đã mãn, nguyện đã tròn, Đạo sư Ấn Thuận đã an tường 
thị tịch lúc 10 giờ 7 phát sáng, ngày 04 tháng 6 năm 
2005 (nhằm 28-04 - Ất Dậu) tại bệnh viện Từ Tế huyện 
Hoa Liên - Đài Loan. Trụ thế 101 năm, giới lạp 75 hạ. 


Kết Luận 

Phật giáo Đài Loan, sau khi trải qua các thời kỳ 
những thời kỳ pháp nạn đẫm máu trong quá khứ thì hiện 
nay có thể thấy Đài Loan, một bán đảo nhỏ bé, nhưng 
Phật giáo dường như phát triển cực thạnh về chất cũng 
như lượng. Các danh Tăng của Đài Loan phần lớn đều 
xuất thân từ Đại Lục. Vì công cuộc hoằng dương chánh 
pháp, đưa đạo vào đời, phù hợp với văn hóa sở tại, mỗi 
vị tùy vào sở trường riêng mà lập nên những cơ sở hoằng 
pháp với phong cách riêng mà tiêu biểu gồm có Tứ đại 
danh sơn. Các tổ chức này không chỉ ảnh hưởng trong 


446 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


cộng đồng xã hội Đài Loan mà còn cả thế giới; nó không 
còn là một tự viện giới hạn là trong phạm vị Phật giáo 
mà là trung tâm Phật giáo mang tầm vóc quốc tế; Mà 
chìa khóa chính để Phật giáo Đài Loan phát triển mạnh 
mẽ đó là tinh thần phụng sự của Phật giáo Đại thừa. 

Như vậy, thông qua lược sử Phật giáo của các triều 
đại phong kiến cũng như Phật giáo hiện tại tại Trung 
Quốc, cho đến Phật giáo tại Đài Loan, chúng ta có 
thể thấy được sơ lược toàn cảnh thăng trầm biến đổi 
của Phật giáo qua các giai đoạn khác nhau, có lúc cực 
thạnh, có lúc cực suy, có lúc được để cao, có lúc bị 
đè ép, ... Đó cũng giống như sự biến đổi khôn cùng 
của quy luật “xoắn ốc”: Phật giáo cũng phát triển theo 
quy luật này, sau một chu kỳ lại trở về điểm xuất phát 
nhưng lại ở mức cao hơn. 


Đông thời, có một nét rõ rệt có thể nhìn thấy chính là 
Phật giáo chịu sự ảnh hưởng lớn của các chế độ cai trị, hệ 
thống quản lý nhà nước. Việc phát triển Phật giáo trong 
nhân gian khó có thể tách rời khỏi chế độ hiện tại mà 
độc lập phát triển. Cho nên, để Phật giáo có trở nên hưng 
thạnh và chánh pháp được duy trì hay không, thì cần vào 
phương tiện thiện xảo đưa đạo vào đời không những của 
tầng lớp Tăng sĩ, mà còn cả Cư sĩ hộ pháp. 

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc và Đài Loan, ngoài 
những di sản vật chất lẫn tinh thần vô giá để lại đến đời 
nay, còn cho chúng ta những kinh nghiệm và những bài 
học quý báu, mà từ đây thế hệ sau có thể học hỏi, đi tiếp 
và mở ra những bước ngoặc lịch sử mới giá trị hơn cho 
Phật giáo thế giới, góp phần cho công cuộc xiển dương 
và phát triển bên vững của đạo pháp. 


[JUH SỬ PHẬT (1Á MIỄN ĐIỆN 


* 





PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 


1. Bối cảnh địa lý và lịch sử 

Nước Miến Điện có tên chính thức là Cộng hòa Liên 
bang Myanmar, là một trong những quốc gia thuộc 
Đông Nam Á, tọa lạc phía tây-bắc bán đảo Trung Hoa 
- Ấn Độ. Miến Điện, có đường biên giới với các nước 
Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Lào và Bangladesh. 

1. Đường bờ biển dài tổng cộng 1.930 km. 

2. Diện tích 676.577km? (lớn hơn 2 lần diện tích 


Việt Nam). 
3. Miến Điện có dân số khoảng 50 triệu, với khoảng 
00% là Phật tử. 


Dân chúng Miến Điện gồm 4 sắc tộc chính yếu là 
Mon, Pyu, Myanmar và Shan. Ngoài 4 sắc tộc chính 
Miến Điện còn có các sắc tộc khác như Karen, Kachin, 
Rakhine, Assam, Chn, Indian và Chinese. 

“Miến Điện” (Hán văn: #lủñJ) là tên gọi do người 
Trung Hoa thời xưa đặt cho xứ này. Năm 1959, chính 
phủ quân nhân Miến Điện đổi tên tiếng Anh từ Burma 
(đã được dùng trong tiếng Anh từ thế kỷ XYVII) thành 


450 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Myanmar, cùng với nhiễu thay đổi trong tên gọi tiếng 
Anh của nhiều vùng trong nước, thí dụ như đổi tên gọi 
trước kia của thủ đô từ Rangoon thành Yangon. 

Ngày nay, nhiều nhóm người Miến Điện vẫn tiếp 
tục sử dụng tên nước là “Burma” vì họ không chấp 
nhận sự hợp pháp của chính quyền quân nhân cũng như 
sự đổi tên đất nước mà không trưng cầu dân ý. Một vài 
chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, Úc, Ái 
Nhĩ Lan và Anh tiếp tục sử dụng tên “Burma.” 

Năm 1885, Đế Quốc Anh bắt đầu cai trị toàn thể 
nước Miến Điện, sau khi trải qua ba cuộc chiến tranh 
xâm lăng kể từ năm 1824. Năm 1948, Burma được Đế 
Quốc Anh trao trả độc lập, nhưng không gia nhập khối 
Thịnh Vượng Chung (Commonwealth). 

Sau khi giành được độc lập, Miến Điện có Tổng 
Thống đầu tiên là ông Sao Shwe Thaik, Thủ Tướng đầu 
tiên là ông U Nu, và có Quốc Hội gồm Lưỡng Viện. 
Năm 1962, Tướng Ne Win đảo chánh để lên cầm quyền 
và thiết lập chánh phủ quân nhân. 

Kể từ đó cho tới nay, giới quân nhân đã trực tiếp 
hoặc gián tiếp cầm quyển. 

2. Lịch sử lâu dài của Phật Giáo Miến Điện 

Phật Giáo Miến Điện, đã có lịch sử dài hơn 2000 
năm. Theo sách lịch sử Mahavamsa của Sri Lanka viết 
bằng tiếng Pali vào thế kỷ thứ II, Đại Đế Asoka, của 
Ấn Độ phái hai vị tỳ-kheo Sona và Uttara, cầm đầu một 
Tăng đoàn truyền giáo, mang theo kinh sách Phật giáo 
tới địa phương tên là Suvarnabbhumn, ngày nay thuộc 
Miến Điện, vào năm 228 trước Tây lịch. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 451 





lems=m=ssel.- . | _ “TM  —— lế 
đó Myanmar 


Quốc kỳ Myanmar và bản 





Theo sử liệu ghi chép, trong thế kỷ thứ II, những 
người thuộc một bộ lạc có nguồn gốc từ Tây- Tạng di cư 
xuống Miến Điện đã trở thành Phật tử rất sớm.! Sử liệu 
Trung Hoa trong cùng khoảng thời gian đó cũng nói tới 
“Vương Quốc Lin-Yang” mà hầu hết dân chúng đều là 
Phật tử và có vài ngàn vị “Hòa Thượng. ” Các học giả 
nói rằng vương quốc đó tọa lạc trong vùng miền trung 
Miến Điện. 

3. Phật Giáo ở miền Nam Miến Điện từ thế kỷ 
thứ V tới thế kỷ XI 

Từ thế kỷ thứ V, cho tới khi vùng miền Nam Miến 
Điện bị vương quốc Pagan của sắc dân Myanmar chinh 
phục; Phật giáo vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp trong 
những vương quốc của hai sắc dân Môn và Pyu. 


l_SylvaIin Lévi, “Concept oƒ Tribal Sociefy ” 1n Pfeffer, Georg; Behera, 
Deepak Kumar, eds. (2002) 


452 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Các Phật tử Trung Hoa đi hành hương đã ghi nhận, 
trong những sách nhật ký của họ về những vương quốc 
của người Môn. Sử ký trong triều đại nhà Đường viết: 
“Dân chúng trong vương quốc Pyu kiêng giết thú vật. 
Họ có nhiều kiến thúc về thiên văn. Họ là Phật tử và 
có một trăm tu viện xây bằng gạch và kính... Khi tới 
7 tuổi họ cạo đầu và vào tu viện. Nếu khi đến tuổi 20 
mà không thấu hiểu giáo lý Phật giáo thì họ trở về đời 
sống thế tục. ”2 


4. Phật Giáo Thượng Tọa Bộ ở Miến Điện 


Trong hai năm 849-850, sắc dân Myanmar đã thành 
lập vương quốc Pagan (có khi viết là Bagan). Vua 
Anawratha thuộc sắc dân Myanmar bắt đầu thống nhất 
quyển cai trị trong vùng bằng cách chinh phục các bộ 
lạc nhỏ để thành lập một vương quốc rộng lớn. 


Tuy nhiên, thành quả trọng đại hơn nữa trong lịch 
sử của dân Myanmar là từ thế kỷ XI, Phật giáo Thượng 
Tọa Bộ càng ngày càng phát triển trong vương quốc 
Pagan. Tông phái Phật Thượng Tọa Bộ đã được vị 
Tỳ-kheo người Môn tên là Shin Arahan truyền bá vào 
vương quốc Pasan. 

Trước đó, phần đông Phật tử Myanmar thuộc một 
chi nhánh của Phật giáo Đại Thừa (hay Đại Chúng Bộ) 
được du nhập vào Miến Điện từ vùng Bengal của Ấn 
Độ. 


2  Parker, Buzmna with special reƒference to the relaHon with China 
(Rangoon 1693). 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 453 


5. Công đức của Thầy Tỳ-Kheo Shin Arahan 


Theo truyền thuyết 
của Phật giáo Myanmar, 
thầy Tỳ-Kheo Shin 
Arahan đã từ nơi khác 
đến tu hành trong một 
khu rừng của xứ Pagan. 
Một ngày nọ, có một 
người thợ săn vào rừng 
và trông thấy ngài. Người 
thợ sẵn chưa bao gIỜờ 
trông thấy ai cạo đầu và 
mặc áo toàn màu vàng, 
cho nên ông ta rất ngạc 
nhiên và nghĩ rằng đây là 
một bậc thần linh. 

Vì vậy, ông ta mời 
vị fy-kheo này đi gặp 
Vua Anawratha. Khi vào 
hoàng cung vị ty-kheo 
tiến tới chỗ cao nhất và 
ngôi xuống, nơi đó chính là ngai vàng của vua. 





Tượng Shin Arahan tại Đền 
Ananda, Bagan, Myanmar 


Cử chỉ đó khiến cho vua tự nghĩ: “Con người này có 
tác phong an nhiên tự tại. Ông ta ngôi vào chỗ tốt nhất, 
như vậy ông ta phải là con người tốt nhất. ” 

Khi vua hỏi vị khách từ đâu đến vương quốc này, 
ngài nói đã đến từ nơi có Tăng-Đoàn và là đệ tử của Đức 
Phật. Sau đó thầy Tỳ-Kheo Shin Arahan thuyết giảng 
cho vua nghe về Chánh Niệm (appamada) — đây cũng 


454 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


là những øì mà ngài Nê-Cù-Đà (Nigrodha) đã thuyết 
giảng cho Vua Asoka nghe, khiến cho Vua Asoka trở 
thành một Phật tử chân chánh. 


Kế đó, thầy Tỳ-Kheo Shin Arahan giải thích cho 
Vua Anawratha hiểu rằng tuy Đức Phật đã nhập Niết 
Bàn, nhưng Đạo Pháp của Ngài vẫn còn được bảo tàng 
một cách trung thực trong Tam Tạng Kinh Điển. 


Cuộc gặp gỡ thầy Tỳ-Kheo Shin Arahan, đã khiến 
cho Vua Anawratha quyết tâm đi theo tông phái Phật 
giáo Thượng Tọa Bộ và từ bỏ các tông phái Phật giáo 
khác. Sau đó, ông đã kiến thiết một tu viện cho thầy 
Ty-Kheo Shin Arahan. 


6. Vua Anawratha tìm kiếm Tam Tạng 
Kinh Điển 

Qua những bài thuyết pháp của thầy Tỳ-Kheo 
Shin Arahan, Vua Anawratha thấy rằng, ông cần phải 
tìm kiếm trọn bộ Tam Tạng Kinh Điển để học thêm 
về Phật pháp. Vì vậy, ông quyết tâm đi tìm cho tới 
khi nào thủ đắc. Sử sách nói rằng, ông sai sứ thần đi 
khắp các nơi, gồm vương quốc Khmer, vương quốc 
Nanchao, thuộc vùng Vân Nam ở Trung Hoa, nhưng 
không tìm được. 

Kế đó, ông đến xứ Thaton, quê hương của thây Tỳ- 
Kheo Shin Arahan, để thỉnh Tam Tạng Kinh Điển, 
nhưng bị từ chối. Truyền thuyết của Myanmar nói rằng 
sau khi bị từ chối, vào năm 1057 Vua Anawratha buộc 
lòng phải đem quân đội đi chinh phục xứ Thaton để 
chiếm đoạt Tam Tạng Kinh Điển. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 455 


Tuy nhiên, một số sử gia 
tin rằng mục đích chính của 
Vua Anawratha trong chiến 
dịch đó là để sáp nhập vùng 
lãnh thổ Thaton trù mật vào 
vương quốc Pagan của ông. 
Một số sử gia khác thì tin 
rằng, ông đã được cầu viện 
đem quân tới Thaton để bảo 
vệ xứ này chống lại quân xâm 
lăng Khmer. 

Tuy các sử gia không biết 
đích xác nguyên nhân đích 
thực của chiến dịch đó, nhưng 
kết quả là Vua Anawratha trở 
về kinh đô của Pagan cùng 
với quốc vương và quần thần 
của xứ Thaton, cũng như các nghệ sĩ và học g1ả của họ, 
và trên hết là cùng với cả các vị tỳ-kheo Thaton và trọn 
bộ Tam Tạng Kinh Điển quý báu của họ. 





Tượng của vua 
Anawratha tại bảo tàng 
quốc gia 


Sau đó, văn hóa và tôn giáo của hai sắc dân Môn và 
Myanmar đã hội nhập với nhau. 

Trong thời gian hai xứ Pagan và Thaton ở Miến 
Điện kết hợp với nhau thì xứ Sri Lanka bị quân xâm 
lăng Ấn Độ Giáo cai trị hơn nửa thế kỷ, khiến cho Đạo 
Phật ở Sri Lanka bị suy thoái. 

Sau khi Vua Vijayabahu của Sri Lanka đánh đuổi 
quân xâm lăng ra khỏi đảo quốc, ông yêu cầu Miến 
Điện hãy giúp ông phục hưng Đạo Phật. Vì vậy, năm 
1070 Vua Anawratha đã phái các thầy tỳ kheo Miến 


456 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


lai 


»y — 
1 





Chùa Sule tại trung tâm Yangon, cựu thủ đô và là 
thành phô lớn nhát của Miện Điện. 


Điện sang Sri Lanka để giúp phục hồi Tăng-Đoàn của 
quốc gia này. 


Một Tăng Đoàn của Miến Điện đi sang Sri Lanka 
đã mang theo trọn bộ Tam Tạng Kinh Điển bằng ngôn 
ngữ Sinhala mà trước đó đã được đem từ SrI Lanka 
sang Miến Điện để truyền bá Phật giáo. Kể từ đó, hai 
xứ Sri Lanka và Miến Điện đã có tình liên đới rất bền 
chặt với nhau. 

Vua Anawratha, đã được ca ngợi trong sử sách của 
các dân tộc Myanmar, Môn, Khmer, Thái, và Sinhala, 
như là vị minh quân có nhiều công đức với Đạo Phật, 
vì ông đã phát triển vương quốc Pagan thành một quốc 
gia Phật Giáo hùng mạnh ở Miến Điện. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 457 





Hinh ảnh huy hoàng của Chùa Sule ở Yangon vào ban đêm. 


7. Vương Quốc Pagan phát triển trước khi bị 
quân Mông Cổ xâm lăng 

Sau khi Vua Anaw-ratha qua đời, những vị vua kế 
tiếp cũng đều có ảnh hưởng lớn hoặc nhỏ đối với Phật 
Giáo Miến Điện. Những vị quốc vương kế tiếp đã được 
thừa hưởng một vương quốc tương đối ổn định và thịnh 
vượng: do đó họ có thể chú trọng vào các công trình 
kiến thiết những ngôi chùa vĩ đại để góp phần xiến 
dương chánh pháp đồng thời để khiến cho hậu thế ghi 
tạc công đức của triều đại của họ. 


Đây là thời kỳ thái bình, cho nên các vị vua có thể 
tạo lập những ngồi chùa và tu viện trang nghiêm, nguy 
nøa, đồ sộ, trong đó có chánh điện, thư viện, thiên 
đường và đại giảng đường dùng để cử hành những nghi 
thức thọ giới Tỳ-Kheo. Các sử gia suy luận rằng, những 
vị vua này phải sở hữu những kho vàng ngọc châu báu 
đáng kể trong vương quốc của họ, để có khả năng kiến 


458 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


thiết những ngôi chùa trang nghiêm, huy hoàng và 
đóng góp công đức vào sứ mệnh truyền bá Phật pháp. 
lợi ích quân sanh. 

Trong thời đại đó, những cung điện của hoàng gia 
thường chỉ được tạo dựng bằng gỗ, vì cần phải dùng 
gạch để xây chùa. Ngày nay, quan niệm này vẫn còn 
được duy trì ở những vùng thôn quê của Miến Điện: 
Các tư gia của dân chúng thường chỉ được xây dựng 
và trang trí sơ sài, trong khi họ dành tài nguyên để tạo 
dựng và trang hoàng những ngôi chùa, những tu viện và 
các cấu trúc phụ thuộc, như những khu an cư dành cho 
tỳ-kheo, truyền thống này cho thấy dân chúng Miến 
Điện luôn đặt đạo pháp lên trên mọi thứ vì họ ý thức rõ 
ø1á trị lớn lao của chánh pháp trong việc duy trì và phát 
triển nếp sống đạo đức, từ bi hỷ xả, bình đẳng, nhân 
chủ và hòa bình của Phật giáo. 


8. Vua Kyanzitta củng cố Phật Giáo Nam Tông 


Vua Kyan-zitta (1084-1113) (trước kia là Tế Tướng 
của Vua Anaw-ratha) đã cố gắng củng cố địa vị của 
Phật Giáo Nam Tông trong vương quốc Pagan. Trong 
triều đại của ông, những ngôi đại tự nổi tiếng như các 
ngôi Chùa Shwe-zIgon, Nanda, Naga-yon, và Myin- 
kaba Kuby-auk-syi đã được kiến thiết. 

Trước đây, Vua Anaw-ratha đã bận rộn với những 
công tác bành trướng vương quốc và thu thập kinh sách 
đem về nước. Bây giờ sứ mạng của Vua Kyan-zitta là củng 
cố đạo pháp và duy trì sự thịnh vượng của vương quốc. 

Những ngôi chùa nguy nga và trang nghiêm do ông 
kiến thiết đã thu hút nhiều dân chúng tới chiêm bái và học 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 459 


hỏi về đạo Phật. Những giảng 
đường của các ngôi chùa giúp 
cho chư Tăng có nơi thuyết 
pháp cho dân chúng. 

Vua Kyan-zIftta, đã thành 
công trong nỗ lực đặt nền tảng 
vững chắc cho Tam Tạng 
Kính tiếng Pali ở Miến Điện, 
khi ông yêu cầu Tăng-Đoàn 
trong nước giúp hoàn chỉnh 
bản dịch Tam Tạng Kinh sang 
ngôn ngữ Môn bằng cách so 
sánh nó với Tam Tạng Kinh iàn 
của Si Lanka. Khi làm như Tượng | Kyansi thơ 
vậy, ông cũng có ý muốn xác tối Cũif01miandn 
định với Phật tử Miễn Điện 
rằng, từ thời đó trở đi Phật Giáo Miến Điện sẽ chỉ coi 
kinh điển của Sri Lanka là chính thống, chứ không phải 
kinh điển từ những quốc gia Phật Giáo khác. 





Tuy rằng, trong triều đại của Vua Kyan-zitta, Phật 
Giáo Bắc-Tông được đối xử bình đẳng với Phật Giáo 
Nam-Tông (Hoàng Hậu chánh cung của ông là tín đồ 
của phái Mật Tông), nhưng những kinh điển và nghi 
thức hành đạo của Bắc-Tông không được chính thức 
coi là đạo pháp thuần khiết. Tuy rằng, trong khắp 
vương quốc Pagan hai tông phái Nam và Bắc cùng 
tỒn tại song song với nhau, nhưng tông phái của các vị 
Trưởng Lão được giới Phật tử Nam-Tông coi là thuần 
khiết và tối ưu, vì Phật tử phái Mật-Tông tôn thờ cả các 
thần linh mà Nam tông coi là ngoại đạo. 


460 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Xung quanh các ngôi chùa thường có những pho 
tượng của các vị thần thánh ngoại đạo, nhưng tất cả 
những pho tượng này đều được mô tả là cung kính 
hướng về ngôi chùa, vì chùa là biểu tượng của Phật 
Pháp. Các vị thần thánh cổ truyền trong dân gian không 
bị loại trừ, nhưng họ phải thần phục Đức Phật Thích Ca 
như là vị Đại-Sư tối thượng. 


Vua Anaw-ratha nhận xét rằng, dân chúng khó có 
thể từ bỏ những tín ngưỡng xưa cũ của họ trong một thời 
gian ngắn. Vì vậy, ông chủ trương các ngôi chùa cần nên 
có cả hình tượng của những thần thánh mà dân chúng đã 
quen thờ phụng, do đó họ sẽ đến lễ bái nhiều hơn. Ông 
từng nói: “Chỉ có f† người tồi chùa để theo tôn giáo mới. 
Hãy để cho dân chúng đến lễ bái những thân thánh cũ 
của họ, rồi dân dân Phật pháp sẽ chuyển hóa họ. ” 


Dẫn chứng trên đây cho thấy rằng, các vị vua Phật 
tử và tăng-đoàn Miến Điện có tinh thần bao dung, 
phóng khoáng, họ không kỳ thị tôn giáo và Miến Điện 
đã trở thành một quốc gia Phật giáo một cách êm thắm 
trong hòa bình, không xảy ra xung đột, thật là phù hợp 
với giáo lý từ bi của Đức Phật. 

Sau Vua Kyan-zitta, vương quốc Pagan còn có 
thêm gần mười vị vua Phật tử cũng có công trạng kiến 
thiết nhiều ngôi chùa lớn, trước khi Miến Điện bị quân 
Mông Cổ từ Trung Hoa xâm lăng vào cuối thế kỷ XI, 
bởi vì vị vua cuối cùng là Narathi-hapate của Pagan đã 
cương quyết không chịu thần phục triều đình ở Bắc- 
Kinh (Đại Đồ, cũ). 


Sau khi quân Mông Cổ xâm lăng Miến Điện, họ 
cho phép các lãnh chúa thuộc sắc dân thiểu số Shan 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 461 


phân chia lãnh thổ để cầm quyễn, trong khi những lãnh 
chúa này chịu thần phục Bắc Kinh và thường xuyên 
dâng phẩm vật triều cống. 


Sử gia Anh G.E. Harvey đã ca ngợi các vị vua của 
vương quốc Pagan như sau: 


“Thế giới cần phải ghi nhớ công trạng lớn lao 
của họ là đã bảo tôn Phật Giáo, một trong những tín 
ngưỡng tỉnh táy nhất của nhân loại. Đạo Phật đã suy 
tàn ở chính nơi phát xuất là Ấn Độ; ở Sri Lanka tôn 
giáo này nhiều lần bị đe dọa; ở phía Đông Miến Điện 
thì các tăng-đoàn chưa vững chắc. Trong khi đó, các 
vị vua Miến Điện không bao giờ nao núng, vì vậy, Đạo 
Phật đã tìm được nơi an trú tại vương quốc Pagan, 
trong khi đang gặp nhiều khó khăn. ”3 


9, Tình thân hữu giữa Miến Điện và Sri Lanka 


Những tiếp xúc với Sri Lanka là yếu tố rất quan 
trọng trong tiến trình phát triển của Phật Giáo Miến 
Điện. Tình thân hữu giữa hai nước Phật Giáo, đã khởi 
sự qua tình bạn giữa Vua Anaw-ratha của Miến Điện 
và Vua ViJa-yabahu của SrI Lanka. 

Cả hai vị, đã có nhiễu công trạng đối với Phật giáo: 
Vua Anaw-ratha đã tạo dựng một vương quốc Phật 
Ciáo mới; trong khi đó Vua Vija-yabahu đánh đuổi 
quân xâm lăng thuộc Ấn- Độ giáo ra khỏi SrI Lanka. 
Họ đã yếm trợ lẫn nhau trong những đại cuộc, rồi cùng 
nhau phục hồi Phật giáo: Vua Anaw-ratha gửi các thầy 
Tỳ-Kheo từ Miến Điện sang Sri Lanka để giúp phục 
hồi Tăng Đoàn; để đền đáp, Vua Vija-yabahu đã gửi 
tặng nhiều kinh sách Pali sang Miến Điện. 


3 G.E. Harvey, H¡sfory oƒ Burma (London 1925; tải bản 1967) 


462 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


10. Vương quốc Mon chấn hưng Tăng Già 
Miến Điện 

Vua Dhamma-zedi, của vương quốc Môn (trị vì từ 
năm 1472 tới năm 1492) đã có nhiều công đức trong 
lịch sử Phật Giáo Miến Điện. Ông đã giúp để thống 
nhất Tăng-đoàn trong vương quốc Môn do ông cai trị. 

Khi còn trẻ, vị quốc vương này từng là thầy Tỳ- 
Kheo một thời gian dài. Trong năm l472, sau khi lên 
ngôi, ông đã gửi một phái đoàn tới Bồ Đề Đạo Tràng 
để tân trang ngôi chùa ở đây. Ông rời kinh đô về gần 
Chùa Swe-maw-daw (Golden temple) ở Yangon, đồng 
thời kiến thiết những ngôi chùa mới. Vì từng là thầy 
Tỳ-Kheo hiểu rõ về tăng-đoàn, cho nên ông hỗ trợ việc 
chấn hưng tăng đoàn ở miễn Nam Miến Điện. 

Những công đức của Vua Dhamma-zedi đối với đạo 
pháp rất lớn lao và danh tiếng của ông đã được truyền 
tụng sang các nước láng giêng. Vì vậy các nước này, 
trong đó có Thái Lan, đã gửi tu sĩ sang Miến Điện để 
thọ giới Ty-Kheo. 


11. Ảnh hưởng chính trị của Tăng-Đoàn trong 
lịch sử Miến Điện 

Thời xưa, trong các vương quốc, dân chúng biết rất ít 
về những øì mà ngày nay chúng ta coi là thuộc về chính 
trị, trừ khi nào họ bị động viên vào quân đội của các 
vua chúa. Quần chúng chưa có ý thức về trách nhiệm 
tập thể như các quốc gia có nền nếp chính trị thời nay. 
Người dân, phải tự lo liệu mọi chuyện cho chính họ và 
cho gia đình. Trong khi giới cai trị không ø1úp được gì 
đáng kể, trái lại có khi còn là gánh nặng cho người dân. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 463 


Guồng máy hành chánh thời phong kiến, còn rất thô sơ, 
các vua chúa bổ nhiệm và phái quan lại đi cai trị và họ 
thường rất độc đoán, nắm mọi quyển hành trong tay. 
Nhiều quan lại làm giàu nhờ bóc lột dân chúng. 

Nhưng trong suốt hơn 2000 năm lịch sử của Miến 
Điện, trừ một số ngoại lệ, đã có một yếu tố quan trọng, 
giúp cho dân chúng thời xưa trong xứ này được gIổi cai 
trị đối xử tốt hơn nhiều nơi khác trên thế giới. Hầu hết, 
các vị vua Miến Điện đều hết lòng hộ trì Phật pháp, 
trong khi đó Tăng-đoàn đã liên tục cung ứng mối liên 
lạc giữa giới cai trị và dân chúng, không có một giới 
nào khác có thể làm được như vậy. Học giả Nihar- 
ranjan Ray đã viết rằng: 

“Các vị vua là những Phật tử tốt và họ luôn luôn thi 
hành bổn phận làm vua bằng cách hành động như là 
người bảo vệ đạo pháp và đất nước. Các thây Tỳ-Kheo 
là những người phát ngôn đích thực của dân chúng, các 
viện và chùa là những nơi hội họp của dân chúng. Vì 
vậy, mỗi vị vua khi lên ngôi đều tìm cách thu phục sự 
ng hộ của Tăng-Già. ”* 

Các thầy Tỳ-Kheo, không những làm trung gian 
giữa dân chúng và giới cai trị, có khi họ còn giúp duy 
trì sự ổn định của đất nước. Điều này, đã được chứng 
tỏ trong một biến cố lịch sử xảy ra giữa thế kỷ XVII đã 
được ghi chép trong kinh sách Sasana-vamsa như sau: 


Vua Ukkam-sika, là một Phật tử thuần thành và 
đã có có công truyền bá Đạo Phật sâu rộng trong dân 
chúng. Nhưng một người con trai của ông đã âm mưu 


4 NiharranJan Ray, Teravada Buddhism in Burma, Universiy öoƒ 
Calcutta, 1946. 


464 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


đoạt ngôi vua. Trong lúc bất ngờ, vua kịp thời chạy 
khỏi kinh đô cùng với hai vệ sĩ. Khi vua và cận vệ chạy 
tới một bờ sông, chỉ có một chiếc thuyễển của một thầy 
tỳ kheo. VỊ thây này, ưng thuận chở họ sang bên kia 
sông và đưa họ tới tu viện của thầy. Khi tới đây, vua 
tiết lộ lai lịch đích thực của mình và yêu câu được bảo 
vệ. Chư tăng thấy rằng cần nên đưa vua tới một tu viện 
có một thầy Tỳ-Kheo am hiểu về những vấn đề thế tục. 
Thây Tỳ-Kheo này nói rằng, các tăng sĩ trong tu viện 
cần phải tạo thành một bức tường bằng chính nhục thân 
của họ xung quanh ngôi chùa. Một giới luật quan trọng 
đối với người Phật tử là không bao giờ tấn công chư 
Tăng, vì vậy những kẻ phản nghịch đi tìm vua để sát 
hại đành phải rút lui. 

Thời xưa trong những quốc gia Phật giáo, các thầy 
Tỳ-Kheo thường nêu cao hạnh từ bi để xin vua chúa 
hãy xá tội tử hình cho những tù nhân. 


12. Vi Diệu Pháp được Phật Tử Miến Điện 
col trọng 

Thế kỷ XVII, là thời kỳ phát triển quan trọng về 
Phật pháp trong lịch sử Phật giáo Miến Điện. Trong thời 
kỳ này, những công trình đáng kể nhất là do các vị tỳ- 
kheo trưởng lão dịch thuật nhiều kinh sách từ tiếng Pali 
sang ngôn ngữ Miến Điện và sự gia tăng số Phật tử học 
hỏi về Vi Diệu Pháp (A-bhi-dhamma). Các học giả Phật 
giáo tin rằng, hai điều này có liên quan với nhau. Bởi vì, 
trong số 12 bộ kinh sách được các vị Thượng Tọa dịch 
từ tiếng Pali sang ngôn ngữ Miến Điện thì có tới 9 bộ là 
những kinh sách thuộc về Vi Diệu Pháp - đây là Tạng 
thứ ba hay “Luận Tạng” trong Tam Tạng Kinh. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 465 


Các học giả suy luận rằng, nguyên nhân thúc đẩy 
những bậc cao tăng dịch nhiễu kinh sách về Vi Diệu 
Pháp là vì vào thời đó có nhiều Phật tử Miến Điện 
(bao gồm cả hai giới tu sĩ và cư sĩ) mong muốn được 
đọc những sách đó bằng ngôn ngữ của họ, trong khi 
họ không đọc được chữ Pali. Ngày nay, ở Miến Điện 
hầu như tất cả những trường học do các tu viện Phật 
giáo đảm nhiệm việc giáo huấn học sinh Phật tử đều có 
chương trình dạy về Vi Diệu Pháp. Truyền thống này, 
có lẽ đã bắt đầu từ thế kỷ XVII hoặc sớm hơn. Có một 
số đoạn trong Vi Diệu Pháp mà học sinh Phật tử phải 
học thuộc lòng. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng, mục đích của những 
công trình dịch thuật và luận giải kinh sách thuộc Vi Diệu 
Pháp là để khiến cho, những lời dạy cao siêu của Đức 
Phật được truyền bá rộng rãi trong dân gian, chứ không 
phải chỉ dành riêng cho những ai đọc được chữ Pal. 

Vào cuối thế kỷ XVII, một vị cao tăng Miến Điện 
là ngài Tỳ-Kheo Devacak-kho-bhasa đã lập ra một hệ 
thống để nghiên cứu và giảng dạy bộ kinh Pat-thana 
(Xứ Luận), là bộ thứ 7 và cuối cùng trong Vi Diệu Pháp 
hay Luận Tạng. Người Phật tử Miến Điện tin rằng bộ 
kinh này là giáo lý cao siêu nhất của Đức Phật. Vị vua 
trị vì trong thời đại đó, đã khâm phục sự uyên bác của 
ngài Tỳ-Kheo Devacak-kho-bhasa về bộ kinh Pat- 
thana và phương pháp giảng huấn của vị tỳ-kheo này, 
cho nên Vua đã ra lệnh cho tất cả tu viện trong nước 
phải giảng dạy bộ kinh Pat-thana. 


Truyền thống coi trọng Vi Diệu Pháp nói chung và 
Bộ Xứ Luận nói riêng, vẫn còn được duy trì ở Miến 


466 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Điện cho tới ngày nay. Phong trào học hỏi VỊ Diệu 
Pháp phát xuất từ thế kỷ XVII vẫn tiếp tục phát triển. 

Ngày nay, ở Miến Điện, Bộ Xứ Luận hiện hữu ở 
khắp nơi trong nước. Như “24 Duyên” trong bộ kinh đó 
ngày nay thường được ¡n trên những chiếc quạt cầm tay 
của các thầy tỳ-kheo, trên những niên lịch hoặc những 
bích chương, v.v. 

Trong một số tu viện, mỗi buổi sáng các vị Tỳ-Kheo 
được đánh thức bằng 24 âm thanh phát xuất từ tiếng gõ 
trên một chiếc mõ bằng thân cây to lớn, trong khi vị 
Tỳ-Kheo gõ mõ phải tụng đọc 24 Duyên đó. Ngay cả 
các học sinh còn nhỏ tuổi cũng phải thường xuyên tập 
đọc 24 Duyên trong Bộ Xứ Luận. Vì bộ kinh này được 
Phật tử Miến Điện coi là giáo lý cao siêu nhất và khó 
học nhất của Đức Phật, cho nên cần phải ghi nhớ và 
học hỏi thường xuyên để tránh bị thất truyền. 

13. Vi Diệu Pháp: Nền tảng của Thiên Nội Quán 

Nhờ công đức dịch thuật của các vị cao tăng Miến 
Điện trong thế kỷ XVII, bộ kinh Vi Diệu Pháp không 
còn là kinh sách dành riêng cho những Phật tử thông 
thạo chữ Pali, mà đã được phổ biến rộng rãi trong dân 
Ø1an. 

Điều này cũng ngụ ý rằng, vào thời đó ngôn ngữ 
của dân tộc Miến Điện đã được làm giàu thêm bằng 
những từ-ngữ Pali để có thể truyền đạt cho Phật tử về 
những khái niệm cao siêu của Vị Diệu Pháp. Và cũng 
có nghĩa là, nền văn minh của xứ Miến Điện vào thời 
đó đã trưởng thành hơn bao g1ờ. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 467 


Ở thế kỷ XVII, dân Miến Điện đã sẵn sàng để học 
hỏi và phân tích về những vấn đề tâm lý và trí tuệ do 
Đức Phật đã thuyết giảng. Như vậy là một nền tảng vững 
chắc đã được xây đắp để từ đó phát triển sự thực hành 
Thiền Nội Quán (Vipassana Bhavana) trong dân gian. 

Phật giáo tại Miến Điện là Quốc giáo, chư Tăng 
đều duy trì Pháp Học (Pariyattidhamma) và Pháp Hành 
(Patipattidhamma) một cách tinh tấn. Chư Tăng được 
đạo tạo tại các Tu viện với một chương trình tu học 
nghiêm túc. Đặc biệt có những kỳ thi tuyển để chọn 
vị lam Tạng Pháp Sư là vị thuộc lòng Kinh, Luật và 
Luận. 


14. Những công đức của Vua Mindon 


Vua Mindon, cai trị 
vùng miền Bắc Miến Điện 
trong 25 năm (từ năm 1653 
tới năm 1878). Ông đã thiết 
lập kinh đô mới ở Man- 
dalay trong năm lŠ57 với 
những dinh thự và chùa 
viện được coI là những 
“3 công trình kiến trúc truyền 


SỐ „ 414 thống thượng đăng của 


_ Miến Điện. Trong thời gian 

Ñài (6| đó, vùng miễn Nam đã bị 

E1 ÑƑ ri j Đế Quốc Anh xâm lăng và 
trở thành thuộc địa của họ. 





Ngày nay, triều đại của Vua Mindon được dân 
chúng Miến Điện coi là thời kỳ vàng son huy hoàng 


468 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


của dân tộc họ. Trong suốt 25 năm đó, dưới sự cai trị 
của vua Mindon, xứ Miến Điện đã không xảy ra bất cứ 
cuộc chiến tranh nào. Ông được ca ngợi là vị vua nhân 
từ vì ông sống bằng giáo lý từ bi hỷ xả và hình phạt tử 
hình đã được ông bãi bỏ. 

Không những ông được dân chúng tôn kính một 
cách nhiệt thành mà còn được cả một sứ thần của Đế 
Quốc Anh ca ngợi. Thông thường, những người trong 
các chính quyền thực dân có thành kiến khinh rẻ giới 
vua chúa ở những nơi bị họ đô hộ. Vì vậy, những lời ca 
ngợi của Tướng Albert Fytche về Vua Mindon là việc 
thật hiếm có. 

Trong cuốn sử ký “Miến Điện —- Xưa và Nay” 
(Burma, Past and Present, xuất bản ở London năm 
1878) Tướng Fytche viết về Vua Mindon như sau: 
“Chắc chắn đây là một trong những vị vua anh-minh 
nhất trong lịch sử Miến Điện. Ông có tác phong lịch sự, 
có nhiều kiến thức về các vấn đề trị quốc, cùng những 
sự kiện lịch sử về chính nước Miến Điện và những nước 
khác. Ông có bản tính thân thiện và nhân từ, phù hợp 
với tôn giáo của ông là Phật giáo. ”` 

Trọng trách lớn nhất của Vua Mindon, với tư cách 
là vị vua Phật tử, phải quan tâm tới đời sống tinh thần 
của dân chúng không những trong lãnh thổ của vương 
quốc mà còn cả ở phân đất của Miến Điện bị Đế Quốc 
Anh chiếm giữ. 

Trong khi đó, vua và các vị T-Kheo trưởng lão 
trong triều đình đều biết rằng thực dân Anh chỉ chờ cơ 
hội để xâm chiếm trọn vẹn lãnh thổ Miến Điện. Họ biết 


5 FPytche, Albert, Burma, Past and Presenf (London, 1878). 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 469 


rõ rằng, quân đội của 
vương quốc không thể 


: XE br- Đp BURMA 
. đương đầu lv“ . PAST AND PRESENT 
đội hùng mạnh của Đề = 
Quốc Anh PTERSDON.ALL REEMIINISCENCES E THỂ COñUNTERW 


Vì vậy, triêu đình Lưevr.-Gew. ALBERT EVTCHE, C.S1. 
của Vua Mindon chú CC 
trọng vào việc yếm trợ 
những sinh hoạt tôn I4 TWO VOLUMES 
giáo trong những vùng " 
bị thực dân chiếm giữ, 


THNg mí ãNierr naõelarlf di rr, 


METH §LLUIBTR&TIE-HS 


đồng thời họ cũng phải b1 
z ° z” ° A C. Eroaw PAUlL & Ca, r, PATERHOSTERE taU AE, 
chuẩn bị để bảo vệ sự ¬ 





trường tôn của Phật | 
giáo trong tương lai, Trong cuốn sách lịch sử “Miễn 
vì họ tiên liệu răng sẽ Điển Xưa và Nay” Tướng 
có ngày toàn thể nước Albert Fytche ca ngợi Wua 
Miến Điên bị thưc dân Mindon là một (rong những 
Anh cai F sả khô mình quán của Miễn Điện. 

"n" CaI II Va OnE 


còn được triều đình bảo trợ. 


Chính quyền thực dân Anh chủ trương rằng, họ sẽ 
không đảm nhiệm vai trò truyền thống của các vị vua 
Miến Điện như là người bảo vệ Phật giáo. Trong khi 
đó, tôn giáo của giới cai trị là Đạo Thiên Chúa - Anh 
giáo đã mau chóng bành trướng ảnh hưởng qua những 
trường học do các phái đoàn truyền giáo của người Âu 
Châu thành lập. 


Những trường học này được nhiều dân chúng địa 
phương sửi con cháu đến học, vì sau khi học xong họ 
sẽ dễ tìm việc làm. Trong chương trình giáo dục của 


470 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


các trường này, luôn luôn có những bài học về giáo lý 
Thiên Chúa GIiáo. 

Sau khi thực dân Anh xâm chiếm vùng miễn Nam 
Miến Điện, nhiều Tỳ-Kheo ở đó đã chạy lên miền Bắc 
lánh nạn để được sống và hành đạo trong vương quốc 
chưa bị chiếm đóng. Do đó, nhiều tu viện và chùa ở 
miễn Nam bị bỏ hoang không có chư Tăng chăm sóc, 
và dân chúng trong những làng mạc lân cận không có aI 
hướng dẫn về Phật pháp và cử hành những nghi lễ Phật 
giáo như trước kia. 

Khi Vua Mindon thấy tình trạng đáng ngại cho đạo 
pháp như vậy, ông cố gắng thuyết phục các thầy Tỳ-Kheo, 
hãy trở về vùng miền Nam để chăm sóc cho Phật tử. 


_}»x»>>-† 





Bức ảnh chùa Kuthodaw vào những năm l§Š70. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 471 


Ý muốn của vị quốc vương có nhiệt tâm với đạo 
pháp đã có hiệu quả và nhiều thầy Tỳ-Kheo đã trở về 
bản quán của họ để chăm lo cho giới Phật tử. 


15. Vua Mindon triệu tập Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển ở Mandalay 


Một công đức lón lao của Vua Mindon là ông đã 
triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ 5 tại thủ 
đô Mandalay trong năm 1871, trong thời Vua Mindon, 
với sự tham dự của 2,400 thầy Tỳ-kheo, do Trưởng lão 
Hòa Thượng ]àgara và 2 vị Trưởng Lão Cao Tăng khác 
chủ tọa và Đại hội đã kéo dài 5 tháng. 

Một Phật sự quan trọng của đại hội này là toàn thể 
Tam Tạng Kinh Điển đã được ghi khắc bằng ngôn ngữ 
Miến Điện trên 729 phiến đá cẩm thạch (với kích thước 
khoảng 1.6ó0m chiều cao, 1.00m chiều rộng, và 12cm 
bề dây) để bảo tôn và lưu truyền cho hậu thế. Sau khi 
hoàn thành, mỗi phiến đá được tàng trữ trong một tiểu 
bảo tháp ngoạn mục được xây trong khuôn viên của 
ngôi chùa Kuthodaw tọa lạc dưới chân Đôi Mandalay. 
Kỳ công này được coI là “pho sách” vĩ đại và tuyệt tác 
nhất của thế giới. 





472 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


16. Phật Giáo trong thời gian Miến Điện bị đế 
quốc Anh cai trị 

Toàn thể xứ Miến Điện, trở thành thuộc địa của Đế 
Quốc Anh sau khi xảy ra ba cuộc chiến tranh giữa hai 
phía từ năm 1824 cho tối năm 1665. Thời gian cai trị 
của Đế Quốc Anh đương nhiên không tránh khỏi những 
thay đổi quan trọng về xã hội, kinh tế, văn hóa, và hành 
chánh. 


Cuộc chiến tranh sau cùng, giữa Miến Điện và Đế 
Quốc Anh chỉ kéo dài hai tuần lễ vào tháng 11 năm 
1885, triều đại của Vua Thibaw, con của Vua Mindon. 


Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1886, Đế Quốc Anh coi 
toàn thể xứ Miến Điện như là một tỉnh của Ấn Độ (trong 
khi Ấn Độ là thuộc địa của họ) và thành phố Rangoon 
trở thành thủ đô mới của Miến Điện. 

Chính quyên thực dân truất phế vị vua cuối cùng của 
Miến Điện, đồng thời chấm dứt những liên hệ của nhà 
nước với tôn giáo, điều này có nghĩa là chấm dứt truyền 
thống tăng-đoàn được chính quyền bảo trợ. Không những 
thế, chính quyền thực dân còn bãi bỏ chức vụ thượng thủ 
của Phật giáo Miến Điện. Như vậy là trong thời kỳ trở 
thành thuộc địa của Đế Quốc Anh, Miến Điện đã mất đi 
hai cột trụ truyền thống của dân tộc. 

Dù sao, nhờ sự kiên cường của Phật tử Miến Điện, 
sau khi được trao trả độc lập trong năm 1948, Phật giáo 
Miến Điện tiếp tục phát triển, và ngày nay khoảng gần 
94 phần trăm dân số Miến Điện là Phật tử. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 473 


17. Hai Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo 
Thứ Năm và Thứ Sáu ở Miến Điện 

Kể từ khi, Trưởng Lão Ma-ha Ca-Diếp (một trong 
10 đại đệ tử của Đức Phật) triệu tập Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển Thứ I. Trong thời gian 3 tháng sau khi Đức 
Phật nhập Niết Bàn, với mục đích bảo tôn sự trung thực 
của Phật pháp và Phật giáo trên thế giới đã tiếp tục bảo 
lưu truyền thống đó. Riêng Phật giáo Miến Điện đã 
đảm nhiệm trọng trách này hai lần, đó là Đại Hội Kết 
Tập Kinh Điển lần Thứ V vào thế kỷ XIX và Đại Hội 
Kết Tập Kinh Điển lần Thứ VI vào thế kỷ XX. 


17.1. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo Thứ V 


Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần Thứ V, được triệu 
tập ở cố đô Mandalay của Miến Điện vào năm 1871, 
triều đại của Vua Mindon. Mục đích chính của đại hội 
này là để tụng đọc tất cả những giáo lý do Đức Phật 
khai thị, theo đúng như đại tạng kinh điển bằng chữ 
Pali. Đồng thời, khảo sát từng chi tiết để xét xem có 
chỗ nào bị sửa đổi, hoặc bị bỏ sót hay không. Đại hội 
được chủ tọa bởi ba vị trưởng lão cao cấp nhất của Phật 
giáo Miến Điện, với sự tham dự của 2,400 tỳ-kheo. Sứ 
mệnh tụng đọc kinh điển của họ kéo dài 5 tháng. 


Một trọng trách nữa của đại hội này là, đảm nhiệm 
Phật sự ghi khắc trọn bộ Tam Tạng Kinh bằng ngôn 
ngữ Miến Điện trên 729 phiến đá cẩm thạch, để lưu 
truyền cho hậu thế. Phật sự vĩ đại này, được thi hành do 
rất nhiều thợ thủ công tài giỏi. Sau đó mỗi phiến bia đá 
được tàng trữ trong một bảo tháp nhỏ được xây dựng 
trong khuôn viên của ngôi chùa Kuthodaw tọa lạc dưới 
chân Đồi Mandalay. 


474 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Một số trong số 729 tháp được biết đến như cuồn sách 
lớn nhát thê giới tại chùa Kuthodaw Pagoda 


Những tài liệu lịch sử của Miến Điện ghi rằng 729 
phiến bia đá đã được các thợ thủ công dành 8 năm để 
chuẩn bị sẵn sàng trước khi khai mạc Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ Năm. Sau khi đại hội kết thúc, công 
tác khắc kinh điển lên những tấm bia đá đó đã kéo dài 7 
năm 6 tháng. Tính trung bình, mỗi ngày một người thợ 
thủ công chỉ đủ sức khắc được từ 10 tới 12 dòng chữ. 
Cho tới nay, bộ kinh điển khắc trên bia đá được coi là 
“pho sách” vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. 

Những chi tiết này cho chúng ta thấy công trình ghi 
khắc kinh điển vĩ đại như thế nào: 
°_ Mỗi phiến bia đá có kích thước khoảng 1.60m chiều 

cao, 1.00m chiều rộng, và 14cm bề dày, được khắc 
chữ trên cả hai mặt. 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 475 


° Trong số 729 phiến 
cẩm thạch, 410 phiến 
dùng để khắc Tạng 
Kinh, 111 phiến khắc 
Tạng Luật, và 206 
phiến khắc Tạng Luận 
(tức là Tạng VI Diệu 
Pháp). 

Năm 1900, một nhà 
xuất bản ở Miến Điện đã 
in trọn bộ gồm 38 quyển, 
mỗi quyển dây khoảng 
400 trang và họ nói rằng 
bộ Đại tạng này là “phó 
bản trung thực của Tam 
Tạng Kinh đã được Vua Mindon khắc trên bia đá. ” 

Trong lịch sử Phật Giáo thế giới, Đại Hội Kết 
Tập Kinh Điển lần Thứ V này được coi như là Phật 
sự riêng của Miến Điện, vì những quốc gia Phật Giáo 
khác không tham dự. Do đó, không phải tất cả các quốc 
gia Phật Giáo đều công nhận đại hội này là thuộc vào 
truyền thống Phật giáo thế giới. Hơn nữa, đại hội này 
chỉ kết tập Tam Tạng Kinh của Miến Điện đã dịch từ 
nguyên bản chữ Pali. 





¿ 


Một trong những bản khắc 
bang đá, ban đâu có chữ vàng 
và đường viên, ở Kuthodaw 


Tuy nhiên, có những học giả và sử gia Phật Giáo 
biện luận rằng vì Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo 
được triệu tập ở Rangoon, Miến Điện, năm 1956, đã 
được chính thức đặt tên là Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
Phật Giáo lần Thứ VI. Như vậy có nghĩa là, đa số các 


476 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


tổ chức Phật giáo trên thế giới, đã mặc nhiên công nhận 
đại hội ở Mandalay năm 1871 là Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điền Phật Giáo lần Thứ V. Có thêm một chi tiết phức 
tạp nữa là giữa hai Đại Hội Kết Tập IV và VI, còn có 
những đại hội kết tập khác được tổ chức ở Tích Lan và 
Thái Lan. 


17.2. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo lần 
Thứ VI 


Vào năm 1954, Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ 
VI đã được tổ chức trong một hang động được kiến 
thiết đặc biệt trong khuôn viên của Chùa Kaba Aye 
tại Yangon (Rangoon), Miến Điện với sự tham dự của 
2500 Tôn đức Giáo phẩm của nhiều quốc gia như: Sri 
lanka, Japan, Tibet, Thailand, Korea, India, Việt Nam, 
Nepal, China, Pakistan, Cambodia, Laos... dưới sự chủ 
trì của Ngài Revata. Đại hội kéo dài hai năm, kể từ 
ngày LỄ Đức Phật Thị Hiện Niết Bàn năm 1954 cho tới 
ngày Lễ Đức Phật Nhập Niết Bàn năm 1956-đây là thời 
điểm mà tông phái Thượng Tọa Bộ coi là Đại LỄ Kỷ 
Niệm năm thứ 2,500 Đức Phật Nhập Niết Bàn. 

Noi theo truyền thống của những Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển trong lịch sử, mục đích chính của đại hội kết 
tập kinh điển lần thứ 6 này cũng là để bảo tôn những 
giáo lý của Đức Phật căn cứ vào kinh điển Pali cổ 
truyền của Phật Giáo Nam Tông. 

Trong thời gian hai năm, các T-kheo tham dự đại 
hội đến từ những quốc gia khác nhau tụng đọc những 
phiên bản kinh điển của quốc gia họ đã được dịch từ 
chữ Pali, cùng với những bài bình luận của họ liên quan 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 477 


tới những kinh điển đó. Sau cùng, đại hội tổng hợp tất 
cả kinh điển thành một phiên bản mới bằng chữ Pali để 
dịch sang ngôn ngữ của những quốc gia có tăng-đoàn 
thuộc tông phái Thượng Tọa Bộ. 


17.3. Thời gian Đại Hội Kết Tập 


Đại hội thứ VI này, được triệu tập sau Đại Hội 
Kết Tập Kinh Điển Thứ V do Vua Mindon triệu tập ở 
Mandalay 83 năm về trước tại Miến Điện vào năm 1871. 
Đại hội Thứ VI khai mạc ngày l7 Tháng 5 năm 1954 là 
ngày lễ kỷ niệm Phật Nhập Niết Bàn, để có đủ thời gian 
kéo dài cho tới ngày 24 Tháng 5 năm 1956, là dịp Đại Lễ 
kỷ niệm năm thứ 2,500 ngày Phật Nhập Niết Bàn, theo 
như cách tính toán thời gian của Phật Giáo Nam tông. 


Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Thứ VI được bảo trợ 
bởi chính phủ Miến Điện do Thủ Tướng U-Nu lãnh 
đạo. Chính phủ của ông đảm nhiệm công tác kiến thiết 
ngôi Chùa Kaka Aye và Đại Hang Động Maha Pasana 
Guha, là nơi tổ chức đại hội, được thiết kế mô phỏng 
theo hình dạng của hang động ở Ấn Độ đã được dùng 
làm nơi triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Thứ IL, do 
Trưởng Lão Ma-ha Ca-diếp triệu tập khoảng một tháng 
sau khi Đức Phật nhập Niết bàn. 

Giống như những Đại Hội Kết Tập Kinh Điển trước 
đó, mục đích của đại hội thứ VI là để xác định và bảo 
tồn những giáo lý đích thực của Đức Phật. 

Tổng số 2,500 vị Tỳ-kheo Nam Tông tham dự đại 
hội đến từ 8 quốc gia, gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái 
Lan, Cam Bốt, Lào, Việt Nam, Ấn Độ, và Nepal. Một 
ngôi chùa ở Nhật Bản cũng gửi một phái đoàn đến dự. 


478 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


SN : 
c3 vs» 


s TW z0 24L LỆ} vo *$ 





Ñ Í 5 le, =Je2 
Động Kết tập Maha Pasana 


... ˆ. 


Đại biểu duy nhất của Tây Phương là hai vị Tỳ-kheo 
người Đức tu hành ở Tích Lan—- Thượng Tọa Nyana- 
tiloka và Thượng Tọa Nyana-ponika. 


17.4. Kết quả Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 

Trong thời gian đại hội này khai mạc, tất cả những 
quốc gia tham dự đã có Tam Tạng Kinh dịch sang 
ngôn ngữ của nước họ, ngoại trừ Ấn-Độ. Trong suốt 
thời gian hai năm đại hội nhóm họp, Tam Tạng Kinh 
và những sách vở liên hệ trong tất cả những ngôn ngữ 
đó được tỉ mỉ khảo sát từng chi tiết để ghi nhận và vạch 
ra những khác biệt, rồi sửa chữa cho phù hợp với kinh 
điển nguyên thủy. 

Có điều đáng mừng là đại hội không tìm thấy nhiều 
sai biệt đáng kể trong nội dung của tất cả những kinh 
điển của các nước Phật giáo Nam tông. Cuối cùng, sau 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 479 


khi đại hội đã chính thức tán thành những kinh điển 
của các nước tham dự, tất cả những văn bản thuộc Tam 
Tạng Kinh, cùng những bài bình luận, được chuẩn bị 
sẵn sàng để in thành sách. Đây là thành quả lớn lao do 
công đức của 2,500 vị Tỳ-kheo và những cư sĩ Phật tử 
phụ tá. Công tác của họ chấm dứt vào lúc vâng trăng 
tròn vươn lên trên bầu trời trong đêm 24 Tháng 5 năm 
1956, là thời điểm kỷ niệm năm thứ 2,500 sau khi Đức 
Phật nhập Niết Bàn. 


Đại hội này đã đạt được thành quả trọng đại chưa 
từng thấy trong lịch sử Phật Giáo. Sau khi toàn thể 
Tam Tạng Kinh được khảo sát tường tận vài lần, đã 
được in thành 40 cuốn sách. Vào lúc kết thúc đại hội, 
tất cả những quốc gia tham dự đã có đầy đủ Tam Tạng 
Kinh chữ Pali dịch sang ngôn ngữ của họ, ngoại trừ 
Ấn Độ. 


17.5. Quỹ Hội Đoàn Đạo Pháp tin Tam Tạng Kinh 
của Đại Hội Kết Tập Thứ VI 


Từ năm 1999, Quỹ Hội Đoàn Giáo Pháp (Dhamma 
Society FEund) ở Thái Lan đã tiếp tục hiệu đính ấn bản 
Tam Tạng Kinh của Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Thứ 
VI in năm 1958 để sửa chữa tất cả những lỗi ấn loát 
và lỗi biên tập. Ấn bản được chuyển từ chữ Pali sang 
mẫu tự La-tinh gồm 40 cuốn, được gọi là “Phiên Bản 
Tam Tạng Thế Giới” (World Tipitaka Edition) đã được 
Quỹ Hội Đoàn Giáo Pháp của Thái Lan hoàn thành 
trong năm 2005. Bộ “Sách Tham Khảo Nghiên Cứu 
Tam Tạng” (Tipitaka Studies Reference) gồm 40 cuốn 
được xuất bản năm 2007. 


480 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 





Hang Động Mahapasana. Guha bên bi Chùa tin Aye 
nơi họp Hội Đồng Kết Tậ áp Kinh Điển Phật Giáo 
Thứ VIở Yangon. 


Quỹ Hội Đoàn Cáo Pháp, được bảo trợ bởi Hoàng 
Gia Thái Lan và cộng đồng doanh nhân Thái, đã ¡in 
những bộ kinh sách này để hiến tặng cho các thư viện 
trên khắp thế giới. 

Người dân Miến Điện tin rằng, đức Phật lần đầu 
tiên đã đến đất nước họ bằng tóc của Ngài. Đây là một 
sự kiện có thật vì khi đức Phật còn tại thế, đã có hai 
người thương nhân Miến Điện phát tâm quy y với Đức 
Phật và được Đức Phật cho một vài sợi tóc để mang 
về nước thờ. Tháp thờ những xá lợi tóc của Đức Phật 
hiện nay đang là ngôi chùa vàng rất tiếng Shwedagon ở 
Yangon là thủ đô của của Miến Điến. 

Đức Phật đã đến Miến Điện lần thứ hai bằng đôi 
chân. Một vết chân của Ngài đã ¡in dấu gân bờ sông 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 481 


Nammada, một vết chân khác ¡n dấu trên núi Sacca- 
bandha. Hai vết chân của Đức Phật hiện nay là hai 
thánh tích, ngày xưa được các vua tôn thờ, và hiện nay 
trở nơi hành hương nổi tiếng của dân chúng. 


Theo truyền thuyết, tượng Phật thờ ở chùa Maha-muni 
là do vua và dân chúng tạc sau khi được cung nghĩnh 
Đức Phật tại vương quốc Dhanna-vati. Sau này tượng 
Phật đó được thỉnh về thờ ở chùa Arakan tại Mandalay. 

Người dân Miến Điện vô cùng hãnh diện về đất nước 
của mình như là đất của Phật. Dù người dân nghèo đến 
đâu cũng phát tâm làm công đức một cách chí thành 
và đây là nếp sống đặc thù của dân chúng Miến Điện. 
Cúng dường, bảo vệ chư Tăng, xây dựng chùa viện là 
trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng và quan trọng của 
người Phật tử Miến. 

18. Phật Giáo Miến Điện trong thời Độc Lập 

Ông U Nu, vị thủ tướng đầu tiên của Miến Điện 
sau khi độc lập. Một lãnh đạo xuất chúng được cả thế 
giới kính nể cũng là một Phật tử thuần thành. Ông đã 
tham gia tranh đấu trong mạng lưới đầu tiên của trí 
thức trẻ Phật giáo (YMBA), Sau khi Miến Điện độc 
lập khỏi ách đô hộ của thực dân Anh, ông đặc biệt quan 
tâm phục hưng nên Phật giáo. Thủ tướng U Nu đã chủ 
trương đưa đạo Phật vào “hệ ý thúc mới mang màu sắc 
xã hội của thời đại.” Đồng thời, bảo lưu nên văn hóa 
truyền thống, phục hôi tổ chức hệ thống giáo dục do 
các chùa viện đảm trách, cải thiện đại học Phật giáo, 
xây dựng tự viện, bảo trợ đại hội Kết tập Phật giáo 
nhằm nâng cao vai trò của Phật giáo Miến Điện. 


482 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Năm 1960, ông U Nu lãnh đạo khối Phật giáo, qua 
cuộc bầu cử đã đắc cử một cách vẻ vang và đã thành lập 
chính phủ dân sự. Tháng 10 năm 1962 ông U Nu đã đưa 
ra dự thảo đạo luật Phật Giáo là Quốc Giáo nhưng chủ 
trương tự do tôn giáo để Quốc Hội biểu quyết, Quốc Hội 
đã chấp thuận với 324 phiếu thuận và 28 phiếu chống. 


19. Phật Giáo Miến Điện dưới thời Chính Phủ 
Quân Nhân 
Năm 1962, tướng Ne Win đã làm cuộc đảo chánh 
và thành lập Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, giải tán 
tất cả đảng phái và hình thành Đảng Thực Thi Chương 
Trình Xã Hội Miến Điện (Burma Socialist Prosram 
Party) để thực hiện Con Đường Miến Điện Tiến Tới 
Xã Hội Chủ Nghĩa (The Burmese Way to Socialism). 
Chính phủ quân nhân Miến Điện chủ trương kiểm soát 
Tăng già và áp lực Giáo Hội đi theo đường lối của chính 
phủ. Năm 1980, Chính phủ và Giáo Hội đã tổ chức Đại 
Hội Tăng Già với sự tham dự của 1218 đại biểu. Đại 
Hội đã phải chấp thuận 5 nguyên tắc như sau: 
1. Giáo Hội Tăng Già Miến Điện thuộc Phật giáo 
Theravada (Nam tông) 
2. Giáo Hội Tăng Già Miến Điện chỉ gồm 9 giáo 
phái, không được thành lập thêm. 
3. Tất cả Tăng sĩ không được phép sống độc lập 
ngoài Cáo Phái. 
4. Chư Tăng Miến Điện triệt để tuân hành kỷ luật 
của Giáo Hội Tăng Gà. 
5. Giáo Hội Phật Tăng Già Miến Điện nằm trong 
khuôn khổ luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội 
Miến Điện. 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 483 


Đại Hội cũng đã biểu quyết thông qua những Qui 
Tắc Điều Hành Giáo Hội Tăng Già như một Qui Chế 
của Giáo Hội Tăng Già Miến Điện, trong đó có những 
điều khoản qui định bầu cử các cấp từ Xã đến Tỉnh và 
Trung ương được xem như Quốc Hội Phật giáo. Quốc 
Hội Phật Giáo năm năm Đại Hội một lần để bầu Ủy 
Ban Thường Trực gồm 300 vị đồng thời thông qua tôn 
chỉ, mục đích và chương trình hành hoạt v.v. của Giáo 
Hội. Ủy Ban Thường Trực có trách nhiệm tuyển thỉnh 
Hội Đông Tăng Trưởng gồm 45 vị để điều hành Giáo 
Hội. Hai Đại Học Phật giáo tại Rangoon và Mandalay 
cũng đã được Đại Hội quyết định thành lập thêm. 

Chính phủ quân nhân đã tổ chức Đại Hội Nhân Dân 
để thông qua đạo luật thành lập các Tòa Án Phật giáo, 
với mục đích xét xử các nhà sư phạm giới và vi phạm 
luật pháp quốc gia v.v. Tòa án có quyền trục xuất những 
Tăng sĩ nào vi phạm giới luật và pháp luật ra khỏi Giáo 
Hội. Giáo Hội Tăng Già Miến Điện đặc biệt chú trọng 
đến việc tự điều hành, thanh tịnh hóa và hiện đại hóa 
phương thức giáo hóa để thích ứng với hoàn cảnh mới. 
20. Sự dấn thân của chư Tăng Miến Điện 

Trong cuộc chiến tranh Anh-Miến lần thứ hai, quân 
Anh đã chiếm đóng nhiều ngôi chùa trong đó có chùa 
Vàng (Shwedgon Pagoda) 

Năm 1929, Đại đức U.Wisera đã bị bắt Øølam vì 
chống thực dân Anh để giành lại độc lập và bảo vệ đạo 
pháp. Đại đức đã viên tịch sau một cuộc tuyệt thực hơn 
100 ngày. Đại Đức U.WIsera được dân chúng tôn kính 
như một Thánh tử đạo của cả đạo pháp và dân tộc. 


484 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Năm 1947, khi Miến Điện độc lập, Phật giáo được 
tự do hành hoạt nhưng năm 1962, mặc dù chính phủ 
quân nhân vẫn tìm cách lấy lòng các nhà lãnh đạo Phật 
giáo, tuy nhiên, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc, 
không thể vì sự an nguy riêng của mình mà xoay lưng 
với sự khổ đau của quần chúng. 


° Ngày 26 tháng 6,1986, 
trong một cuộc mít tĩnh lớn 
trước gần sáu trăm nghìn 
người, bà Aung San Suu 
Kvi đã kêu gọi tự do dân 
chủ cho Miến Điện. 

°«Ổ Tháng 9 năm 2007 hàng 
ngàn Tăng sĩ đã diễu hành 
để phản đối chế độ quân \\Ò 
phiệt của Miến Điện. —. 

° Ngày 20 tháng 09 năm Bà lung San Sưu 
2007 hàng ngàn chư Tăng Ki một Phái tứ 
đã tuần hành trên thành f4 thảnh lãnh đạo 
phố Yangon, hướng về / he đôi lập chông - 

` : chế đồ đóc tải. Ba đã 
chùa Vàng (Shwedagon đio Bo ireitIPNBbsI 
Pagoda), trước sự ngăn ng. 
chận và tấn công đánh đập, 
bắt bớ của công an, mật vụ và quân đội tuy nhiên 
chư Tăng vẫn vô úy tuần hành biểu tình trên tinh 
thần bất bạo động. 

°_ Ngày 21 tháng 09 năm 2007, nhiều ngàn Tăng sĩ 
và người dân tham gia tuần hành dưới cơn mưa. 
Nhiều ngày sau đó cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, 
đặc biệt, 





QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 485 


; . 
‹ h, *ã “iờc R ' uc. 
h.n< b y' ".+› TH, “$.... -. 3S "ˆ-x 


Các thấy I)-kheo Miễn Điện biểu tình chẳng c thổ độ độc 
tài Miền Điện năm 2007 ở Yangon 





486 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


° - Vào ngày 24 tháng 9 năm 2007, gân hai trăm ngàn 
người trong đó có hơn bốn mươi ngàn Tăng sĩ dẫn 
đầu, một cuộc biểu tình lớn ở Miến Điện yêu cầu 
chính quyền quân phiệt từ chức. Chính phủ Anh 
lên tiếng ủng hộ trước hết về cuộc đấu tranh nầy tại 
Miến Điện. Kế đó là chính phủ Hoa Kỳ. 

- _ Ngày 26 tháng 9 năm 2007, Chính phủ Miến Điện 
ra lịnh giới nghiêm từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ 
chiễu, tuy nhiên, với tinh thần bất khuất trước bạo 
lực, gần hai trăm ngàn người đã biểu tình phản đối. 

°Ò Ngày 26 tháng 09 năm 2007, chính quyền quân 
phiệt đã bắn thẳng vào đoàn biểu tình, và dùng 
lựu đạn cay để giải tán khiến cho hàng chục người 
chết và hàng trăm người bị thương trong đó có chư 
Tăng. Hàng ngàn Tăng sĩ bị bắt giam và bị đánh 
đập dã man. 

Xuất phát từ các cuộc biểu tình lớn như thế, giới 
quân phiệt đã bị người dân chống đối khắp nơi. Ngày I 
tháng 4 năm 2012, bà Suu Ky! đã trúng cử vào Pyithu 
Hluttaw, Hạ viện của Myanmar, Đảng Liên minh Quốc 
Gia Vì Dân Chủ cũng giành được 43 trên 45 ghế trong 
Hạ viện. 


Năm 2015, trong cuộc tổng tuyển cử quốc hội, Đảng 
NLD của bà Suu Kyi giành thắng lợi áp đảo. 


21. Các vị Đại Trưởng Lão Tam Tạng Phật Giáo 
Miền Điện 

Ngoài sự nổi tiếng về các ngôi chùa và tháp linh 
thiêng, trang nghiêm đồ sộ, tại Miến Điện còn đang 
có 14 vị đại Trưởng lão Tam Tạng được tuyển chọn từ 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 487 


500,000 Tôn đức Tăng trên toàn quốc Miến Điện với 
khả năng ghi nhớ và thâm nhập toàn bộ S026 trang 
Kính điển Tipitaka đã ghi lại những lời dạy của Đức 
Phật tương đương với khoảng 2,4 triệu từ thuộc hệ ngôn 
ngữ Pali-Miến; ước khoảng 16,000 trang của ngôn ngữ 
thuộc hệ Latin đồng thời vượt qua phần thi viết về hơn 
200 cuốn Kinh Pali, Athakatha, Tika. 14 vị đại Trưởng 
lão Tam Tạng được xem như những quốc bảo của Miến 
Điện. Dù được tôn xưng là Tam Tạng Pháp Sư nhưng 
có 4 bậc khác nhau tùy theo khả năng của từng vị. Bốn 
bậc Tam Tạng Pháp Sư gồm có: 


1. Tipitakadhara là bậc thông thuộc Tam Tạng 
Kinh điển bằng cách tụng thuộc lòng toàn bộ 
kinh điển. 

2. Iipitakadhara Tipitakakovida là bậc thâm 
nhập Tam Tạng bằng cách tụng thuộc lòng toàn 
bộ Kinh điển, viết lại toàn bộ Kinh điển và giải 
đáp thông suốt những chú giải của Kinh điển. 

3. Maha Tipitakakovida là bậc thâm nhập rốt ráo 
Tam Tạng một cách siêu việt được xem như vị 
Thủ Khoa. 


4. Dhammabhandagarika là bậc bảo lưu Kho 
tàng Pháp bảo có những đóng góp xứng đáng và 
lợi ích lớn lao cho quốc gia. 


488 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


14 vị Đại Trưởng Lão Tam Tạng 
được xem như những quốc bảo của Miền Điện 
(Xin xem chỉ tiết theo thứ tự từ trái sang phải 
và từ trên xuống dưới, ở trang bên) 


°ẴSSBll, —— «simidi=s=pl — s-ômgiđựe 
(sp=s guŠt s0sp si) ti82¡< (sợ jg qạẫ spŠp qgổ) — sỆmyỆ<‡f=e=El, 
(sự J> tị sese ty) | (sạ$3 tật 20p +") 


=ã rẻ 
sti4tss=et «ẽ4b<ftao=ft Kon ôn 


mấ mua=zŠni 


die leo 
s=rÊcÊ cái 
: nš 8|, c§s§£@. 
mP: sÍcff=Sfmo cũcj©cfÊsosbji cũslftcSlfe=El: - sịm|sjf=s=El: 
3 giế: Joen gai) (yên gaỗi jeos qạế) (sạq» gạấi J5ae qaÊ) (spsp gậết jes, 4Š) (sọne qaế: J=¬q qaẾ) 





QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 489 


° _1. Ngài Đại Trưởng Lão Đệ nhất Tam 
tạng Bhaddanta Vicittasarabh1vamsa 
VIsItthapIfakadhara. Người dân thường gọi Ngài 
Sayadaw Mingun. (Ngài Tam Tạng Thứ Nhất) 

°Ò 2, Ngài Đại Irưởng Lão Bhaddanta Neminda 
Visitthapitakadhara (Ngài Tam tạng Thứ 2) 

° 3, Ngài Đại Irưởng Lão Bhaddanta Kosalla 
Tiprtakadhara (Ngài Tam tạng Thứ 3) 

°Ò 4. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta 
Sumangalankara T1pIfakadhara (Ngài Tam tạng 
Thứ 4) 

°Ò 5. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta 
SIrindabhivamsa TipItakadhara (Ngài Tam tạng 
Thứ 5) 

° 6. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta 
VaãyamindabhIvamsa Tìipifakadhara (Ngài Tam 
tạng Thứ 6) 

° 7, Ngài Đại Irưởng Lão Bhaddanta 
S1lakkhandhabhivamsa Tìpitakadhara (Ngài Tam 
tạng Thứ 7) 

°Ò 6, Ngài Đại Irưởng Lão Bhaddanta 
Vamsapalalankara TìpI1fakadhara (Ngài Tam tạng 
Thứ §) 

° 9, Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta 
Gandhamalalankara TIpItakadhara (Ngài Tam 
tạng Thứ 9) 

«10. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Sundara 
TipItakadhara (Ngài Tam tạng Thứ 10) 


490 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIớI s QUYỀN I 


° J1. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanfta Indapala 
Tipitakadhara. (Ngài Tam tạng Thứ l1]) 


° |2. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddhanta 
AbhiJatabhivamsa TìpIfakadhara đậu kỳ thi thứ 
62, {2011} (Ngài Tam Tạng Thứ 12) 


° 13. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddhanta Indäcariya 
TipItakadhara (Ngài Tam Tạng Thứ 13) 


° 14. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddhanta 
Viriyananda TipItakadhara (Ngài Tam Tạng 
Thứ 14) 

22. Một số tự viện tiêu biểu tại Miến Điện 

Miến Điện có rất nhiều Tự viện, đển tháp trang 
nghiêm đồ sộ, kỳ vĩ và linh thiêng trong đó có chùa đá 
vàng Kyaktiyo, cách Yangon hơn 200km, bên vách núi 
Kyaikhftiyo với độ cao hơn 1.000m so với mực nước 
biển, Chùa đá vàng Kyaikhtiyo linh thiêng, huyễn bí 
và hiện là di sản văn hóa thế giới đã và đang vượt lên 
trên những qui ước vật lý mà con người thường biết 
đến. Chùa đá vàng Kyaktiyo gắn liền với truyền thuyết 
rằng, ngày xưa có một Thầy Tỳ kheo do duyên lành nên 
đã giữ được một sợi tóc Xá lợi của Đức Phật nên Thầy 
hết sức tôn kính và trân quý. Khi Thầy biết mình sắp 
viên tịch, Thầy lo là sẽ không có người bảo quản Xá lợi 
tóc của Phật, lúc ấy Đế Thích đã giúp hiện ra khối đá 
để tôn trí Xá lợi tóc của Phật bên trong. Khối đá ấy lớn 
nhưng nằm trên một hòn đá nhỏ và lại không dính liền 
với nhau nên có thể kéo một sợi dây xuyên qua. Giữa 
khối đá và mặt đất cách nhau chỉ 78cm”. Khi đưa tay 
vào khe hở giữa hai khối đá, chúng ta có cảm nhận như 


QUYỀN I s LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 491 





Í ` È _ “ ị 
Chùa đá vàng Kyaikhtiyo linh thiêng, huyện bí và hiện là di 
sản văn hóa thê giới, Khối đã nây được dát băng vàng ròng. 


khối đá đang lay động. Hiện nay khối đá này được dát 
bằng vàng ròng và là nơi thu hút rất nhiều khách hành 
hương đến chiêm bái với tất cả lòng tôn kính. 

Thành phố cổ Bagan tại Miến Điện có hàng ngàn 
ngôi tháp được xây dựng với một nghệ thuật kiến trúc 
đặc sắc. Ở Bagan cũng có nhiễu Tự viện và đền tháp 
đồ sộ như: Tháp Thatbyinnyu, Chùa Shwezigon, Tháp 
Manuha v.v. 


Những ngôi Tháp Shwe Daw - thờ xá lợi rắng Phật, 
tháp Kaba Aye, tháp Shwedagon, tháp Nga Htat Kyee, 
tháp Chaukhtatkyee, tháp Sule, tháp Botataung... là 
những ngôi Tháp rất nổi tiếng tại Yangon; đặc biệt trên 
ngọn đôi cao 168 feet, ngôi tháp Shwedagon nơi tôn 
thờ 8 sợi tóc xá lợi Phật, là trái tim và biểu tượng của 


492 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


'~.M IV gà MA, 


Hình ¡ ngồi i tháp Site 





đất nước Miến Điện. Tháp Shwedagon có chiểu cao 
326 feet nhưng toàn thể ngôi tháp được dát bằng vàng 
ròng nên ngày cũng như đêm tháp Shwedagon tỏa ra 
những màu sắc kỳ diệu và là nơi thu hút rất nhiều khách 
hành hương chiêm bái. 

Ngôi Chùa Shwe Maw Daw, một ngôi chùa cao 
nhất tại Miến Điện với ngọn tháp cao tới 114m, là nơi 
lưu giữ rất nhiều di tích lịch sử linh thiêng của Phật 
giáo Miến Điện như Xá Lợi tóc và răng của Đức Phật. 

Ngôi chùa này được kiến trúc mang nét đặc trưng 
của văn hóa Phật giáo Miến Điện có thiết đặt những 
con vật trấn giữ như sư tử... và được dát vàng, trên đỉnh 
của ngọn tháp có gắn 1 viên kim cương. 


Tại đôi Sagaing, hơn 9000 Tăng Ni và có hơn 900 
ngôi Chùa rất đẹp. Gần đôi Mandalay, có 9000 pho 
tượng Phật được tôn trí dưới nhiều gốc Bồ đề và nhiều 
tượng Phật tôn trí thành hai hàng trước cổng. Trước 
cổng Chùa hay Tháp, có hai tượng Sư tử được thiết đặt 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 493 


AI 


Ị 


8 xe - 


le 


Ỷ 


Ì 
| =.Ì 
: 3 

h; 
#teể ¬ EE 


9JWIIilLU 


Y4 EU EJ\ 





¡  n !.: .. 





Chùa Kaba Aye do Thủ Tướng U-Nu kiến thiết nhân dịp 
Đại Hội Kêt Táp Kinh Điện Thứ Sảu (Kaba Aye Pagoda) 


494 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


hai bên. Có một truyền thuyết cho rằng, vua Sihabhahu 
là con của một vị công chúa và một con sư tử. Khi vua 
Sihabhahu biết cha mình là một con thú, vua rất xấu 
hổ. Một ngày kia lúc Sư tử cha về thăm vợ con. Vua đã 
dùng cung bắn nhiều mũi tên để giết Sư tử cha nhưng 
với tình thương vô biên của Sư tử cha, tất cả mũi tên 
đều đã biến thành hoa nhưng cuối cùng Sư tử đã bị sát 
hại vì nổi giận khi thấy vua vẫn tiếp tục bắn. 


Vua đã hối hận về việc sát hại cha mình, vì vậy 
đã thiết đặt tượng Sư tử trước cổng Chùa hay Tháp để 
hương linh của cha mình được siêu thoát, đồng thời 
cũng để biểu tỏ lòng kính ngưỡng đối với Tam Bảo. 
Tại các chùa ở nhiều nước thường thiết trí những tượng 
Sư tử vì Sư tử là biểu tượng của sức mạnh và tinh thần 
vô úy, có khả năng nhiếp phục muôn loài mỗi khi Đức 
Phật đề cập đên tiếng rống của Sư tử. 

Tại Miến Điện còn có rất nhiều Hang động huyền 
bí như ở Taungyi, Hang Badalin với nhiều bức họa về 
tiên thân của Đức Phật. Tại Yangon có hang Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ 6. Tại Hpa-an có hang Kawgun với 
nhiều tượng Phật trong những ngăn trên tường. Ở gần 
đôi Mandalay có hang Leidy Sayadaw và vô số hang 
động nơi những vị Thiên sư đang ẩn tu trên đôi núi hay 
trong rừng sâu... 


23. Kết Luận 


Dân chúng Miến Điện rất sùng ngưỡng Phật giáo, 
họ không chỉ phát tâm tu học tỉnh cần mà còn tôn kính 
cúng dường chư Tăng cũng như hết lòng bảo vệ chánh 
pháp bằng tất cả khả năng mà họ có thể. Do vậy, có thể 


QUYỀN I s LICH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 495 


nói đất nước Miến Điện là vùng đất Phật giáo với tất cả 
ý nghĩa quan trọng và glá trỊ. 

Hiện nay tại Miến Điện có khoảng 1 triệu Tăng ni 
đang tu học tại các chùa viện và có những tu viện có 
trên 1000 vị Tăng trẻ đang được đào tạo với sự phát 
tâm cúng dường của những người Phật tử sùng đạo. Có 
thể nói Miến Điện là một đất nước Phật giáo rất giàu 
mạnh trên phương diện tầm linh và đây chính là dưỡng 
tố quan yếu giúp dân tộc Miến Điến dù sống trong 
nghèo khó nhưng vẫn giữ được sự an lạc cần thiết của 
tâm thức. 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


Buddhist Channel — Allure of Buddhism growing 1n the 
UK 

Buddhist Channel — Seed of Buddhism now growIng In 
UK 

National Statistics Online, at the Wayback Machine 
BuddhIsm and EthnictIty in Britain: The 2001 Census 
Data 

Census 201: National Report for England and Wales, 
Ofiice for National Statistilcs, London, TSO, 2003 
Scotland”s Census 2001: the Registrar-General's Report 
to the Scotfish Parliament, General RegIster Office for 
Scotland, 2003 

Northern Ireland Census 200: Standard Tables, National 
Statistics, 2003 

Bluck (2006) 

The New BuddhIsm: The Western Transformation of 

an AncIent Tradition. Oxford Un1versIty Press, USA. 
Coleman, James WIlliam (2002) 


498 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°Ò  Locatlons of Buddhism: Colonialism and Modernity 
in SrI1 Lanka. UnIversIty of Chicago Press. Blackburn, 
Anne M. (2010) 

°Ò . Nonfiction Book Review: The Revolutlonary Life 
Of Freda Bedi: British Feminist, Indian Nationalist, 
Buddhist Nun by VickI MackenzIe. Shambhala 

°Ö _ lamyang Buddhist Centre 

°Ò . Community of Interbeing, Groups Archived 2010-11-16 
at the Wayback Machine Accessed 14 April 2012. 

° - lump up to: a b Oliver, Paul (2012). New Religlous 
Movements: ÀA Guide for the Perplexed. A&C Black 

°Ò - Doward, Jamie (2l July 2019). “Buddhnst, teacher, 
predator: dark secrets of the Triratna guru.” 

°- Kay, David N. (1997). “The New Kadampa Tradition 
and the ContinuIty of Tibetan BuddhIsm 1n Transition” 
(PDE). 

°Ö . Secular Buddhism UK 

° - Vernon, Mark (10 March 2010). “The new Buddhist 
atheism.” The Guardian. 

°Ò - lracey, Emma (2015-01-06). “Managrng paIn with the 
power of the mind.”” BBC News. 

°Ò  Vidyamala Burch.” Shaw Trust DIsability Power 100 
LISI. 

° . Promoting and mainftaining standards 1n mindfulness- 
based teaching and traininng: BAMBA. NottinghamshIre 
Healthcare NHS Foundation Trust. 

°Ò _. “Connecting People Through News.” PressReader.com. 

°Ò Land of seven rIvers: HIstory of India*s Geography. 
Sanyal, SanJeev (15 November 2012). 

°_ Đực Phát Lịch Sứ (The Historical Buddha) H.W. 
Schumamn (1952), M. O”C. Walshe dịch sang Anh ngữ 
(1989), Nguyên Tâm Trân Phương Lan dịch Việt (1997) 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 499 


‹ Án Độ Phật Học, Nguyên Lưu lược giảng, Thích Phước 
Sơn địch. 

°_ Kinh Tương Ương, Thiên Có Kệ, Chương 5, Tương 
Ương Tỳ Kheo Ni. 

*- Kinh Trưởng Bó, Kinh Sa Môn Quá, Thích Minh Châu dịch. 

- - Kinh Đại Bốn, Trường Bộ kinh III; kinh Hi Hữu Vị 
Tăng Hữu Pháp, Trung Bộ III; Vị Tăng Hữu Pháp, 
Trung A-hàm, số 32 đại I, 469c; và Kinh Tập, Tiểu Bộ 
kinh. Ariyapariyesana Sutta, Mahaparinibbana Sutta, 
Mahapadana Sutfa, và Achariyabhuta Sutta, Jataka Sutta. 

°Ö Kính Tăng Chi Ï 

-- Kinh Sử Tử Hồng thuộc Kinh Trung Bộ L, 80. HT Thích 
Minh Châu dịch 

°_ Đực Phát Lịch Sứ (The Historical Buddha)H.W. 
Schumamn (1952), M. O”C. Walshe dịch sang Anh ngữ 
(1989), Nguyên Tâm Trân Phương Lan dịch Việt (1997) 

*_ Kính Trung Bó L 245 HT Thích Minh Châu dịch 

°Ò . CGarudharma: Its lmportance and Problems do Maha 
Narin Sea Liu và Sư Cô Chatsumarn Kabilsinph viết, 
được đăng trong tạp chí Yasodhara (Newsletter on 
International Buddhist Womenˆs Activities) Vol. 15, 
No. I (no.57), Otc-Dec, 1998 

°_ Thí Dụ Về Biển Cả, Kinh Tăng Chi Bộ Chuyên Ngữ: 
Nguyễn Văn Tiên. (The Simile of the Ocean, Anguttara 
NÑikaya. Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu 
Bodhi 

‹© kinh Đại Báo Ấn 

°_ Phật Học Tỉnh Hoa Một Tổng Hợp Đạo Ly. HT. Đức 
Nhuận, Vạn Hạnh, Salgon Việt Nam xuất bản lần đầu 
năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thể 
Giới California xuất bản năm 1999 


500 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°_ Kinh Đại Bát-Niết-Bàn, thuộc Kinh Trường bộ 16, HT 
Thích Minh Châu dịch. 

°ồ Ngũ phân luật, Đại tạng kinh. 

°_ Lược Sử Phật Giáo Án Độ, Sa Môn Thích Thanh Kiểm. 
1n năm 19689 

° _ Đại Phâm Mahävagga, Chương Trọng Yếu 
(Mahakhandhakam), phẩm thứ nhật, 32, Tỳ-Khưu 
Indacanda Nguyệt Thiên Dịch, NXB Tôn Giáo, 2006. 

°  A$oka— The Great Upasaka.” In Anuradha Seneviratna 
(cd.). King Ašoka and BuddhIsm: Historical and 
Literary Studies. Buddhist Publication SocIety. 
Gombrich 1995 


°Ö _. “lmages of A$oka: Some Indian and SrI Lankan 
Legends and their Development.” In Anuradha 
Seneviratna (ed.). King Aš§oka and Buddhism: 
Historical and LIterary Studies. Buddhist Publication 
Societfy, Strong, John S. 1995 

°Ò =W, Rahula, HIstory of Buddhism 1n Ceylon, BuddhIst 
Cultural Centre, Sri Lanka, 1956. 

°_ “Đại hội kết tập kinh điển lần thứ tư”, Bhikkhu Suvijjo, 
Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, số 05 (tháng 02/2011) 

°« “2500 Years of Buddhism”, 2500 Lịch Sử Phật CIáo, 
Tác giả P. V. Bapat, Việt dịch Nguyễn Đức Tư Hữu 
Song, chương IV, Bốn Nghị Hội Kết Tập của Phật Giáo 
(Four Buddhist CouncI]s). 

° _ hftp://www.]st-art-gallery.com/Ambrose-Dudley/ 
Kanishka-Inaugurates-Mahyana-BuddhIsm.html 

°Ò -. SIrcar, DIineschandra (1971). Studies In the Religlous 
Life of AncIent and MedIieval India. Motilal 
Banarsidass Publ. 

° .WWW.Inc€fnus€eum.Org. 


» - hftps://nghiencuulichsu.com, “Các triêu đại chính trong 
lịch sử Ấn Độ.” 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 501 


© - Dhammcakkappavatfana sufa, Kinh Chuyên Pháp Luân 
Tương Ung Bộ, V-420, HT Thích Minh Châu dịch. 

°- Lược Sử Phật Giáo Án Độ, Sa Môn Thích Thanh Kiểm, 
Chương II, Thời Đại Bộ Phái Phật Giáo. 

©_ Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ, Pháp sư Thánh Nghiêm - 
Thích Tâm Trí dịch, NXB Phương Đông, 2008 

°« . Online BBC News Article: Relipgion & Ethics — 
HinduIsm, 

°  Thupten Jinpa. Review of Contemporary BuddhIsm. An 
InterdIsciplinary Journal. Indo-Iranian Journal, Volume 
45, Number 3, September 2002. Phật Ciáo 267 


°Ò - ASoka and the Decline of the Mauryas, Oxford 
UnIversIty Press, Thapur, 1973 


°« . Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and 
Exchanges In Pre-Modern Times, New York: Oxford 
UnIversity Press, Jerry Bentley, 1993 


°  Theravada Buddhism — A social history from ancIent 
Benares to modern Colombo, Richard F. Gombrich, 
Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1988. 


°  “A$oka— The Great Upasaka.” In Anuradha 
Senevrratna (ed.). King Ašoka and BuddhIsm: 
Historical and Literary Studies. Buddhist Publication 
SocIety, CGombrich, Richard, 1995 


°Ò  lmages of A$oka: Some Indian and SrI Lankan Legends 
and their Development.” In Anuradha Senevrratna (ed.). 
King Asoka and BuddhIsm: Historical and LIterary 
Studies. Buddhist Publication SocIety, Strong, John S, 
1995 

°Ò  “Emperor A§oka and BuddhIsm: Unresolved 
DIscrepancIes between Buddhnst Tradition & ASokan 
[nscriptions.” In Anuradha Senevrratna (ed.). King Ašoka 
and BuddhIsm: Historical and LIterary Studies, BuddhIst 
Publication SocIety, Guruge, Ananda W. P, 1995 


502 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


° _ The Lepgend of King A$oka: A Study and Translation of the 
ASokavadana. Motilal Banarsidass, Strong, John S, 1989 
A Short History of the World, H.G. Wells, London, 1922. 

° - Inscriptions of Asoka, E. Hultzsch (in SanskrIt). 1925 

°Ö  Skilling, Peter, Mahasutras, Pali Text SocIety,1998 

° _ The Return ofthe Buddha: AncIent Symbols for a New 
Nation, Himanshu Prabha Ray, Routledge. 07/08/2014 

« _ The Edicts of King Ashoka, Ven. S. Dhammika, 
DharmaNet., 1994 
https://nb.khanacademy.org/humanitIes/art-asia/south- 
as1a/buddhist-art2/a/the-pillars-of-ashoka 


° - Indian EpIgraphy: A Guide to the Study of Inscriptions 
in Sanskmt, Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages 
Salomon, Richard (1998), Oxford ỦnIversity Press 


°Ö - Ray, Buddhism and Gandhara: An Archaeology of 
Museum Collections, Taylor & FrancIs, Himanshu 
Prabha (2017) 


°Ò _hffps://en.wlIkipedia.org/wIk1/Edicts of Ashoka#clIte- 
nofe-RT-27 

° _ India's WIldlife History, RangaraJan, M, 2001 

°  ASHOKA POLICY OF DHAMMA, Ramita 
Udayashankar, UnIversity of Delhn, Ẩn-Độ. (wwwW. 
academia.edu) 


°Ò - A history of ancIent and early medieval India: from the 
Stone Aøe to the 12th century, Singh, Upinder New 
DelhI: Pearson Education, 2008 

°Ò - “Dr. Fuhrer went from Niglrva to Rummindel where 
another Priyadasm lat has been discovered... and an 
InscrIptIlon about 3 feet below surface, had been opened by 
the Nepalese” 1n Calcutta, Maha Bodhi SocIety (1921). 

°Ò - Pilerims, Peace, and Politics: Lumbimi, Birthplace of 
Gautama Buddha. 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 503 


° _ hftps://tricycle.org/magazine/pilerims-peace-and- 
politics-lumbini-b1rthplace-gautama-buddha/ 

° - hffp://www.unesco.org/new/en/kathmandu/culture/ 
lumbin1-past-present-future/un-secretarIes-øeeneral-on- 
lumbIm/ 

° . Buddhist Architecture, Huu Phuoc Le 

°Ò - Bharhut Stupa In the Indian Museum, Kolkata 

° _ hftp://www.buddhanet.net/e-learning/history/bodh-gaya. 
htm 

° - hftp://www.buddhanet.net/e-learning/buddhIstworld/ 
bodgaya.htm 

° . Dhamekh Stupa Sarnath, Varanasi India”, 1loveindia.com. 

°Ò  S1r Banister Fletcher s a History of Architecture, 20th 
ed. (ed. by Dan Cruickshank). Architectural Press, 1996 

°Ò . Cunningham, Alexander (1892). Mahâbodhi, or the 
øreat Buddhist temple under the Bodhi tree at Buddha- 
Gaya. London: W. H. Allen 

° . Wripht, Colin. “The sculpture of the mahaparInirvana of 
the Buddha at Kasia.” www.bl.uk. Retrieved 2019-04-04. 

°Ö - Education 1n AncIent India, Scharfe, Hartmut 
Handbook of Oriental Studies, 2002 

° - Early India and PakIstan: to Ashoka (1970) của 
Brigadier S1r Robert Eric Mortimer Wheeler. 

°Ö - Asoka the Great của MonIsha Mukundan. 

°  Asokan SItes and Artefacts, a Source-book with 
Bibliopraphy. Harry Falk, Verlag Philipp von Zabern, 
Mainz 2006 

°Ò -. Ashoka the Great (1995) của D. C. Ahr. 

°Ò - Ashoka text and ølossary (1924) của Alfred C. Woolner. 
Asoka: The Buddhist Emperor of India của Vincent A. 
Smith. 


504 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°Ò - Discovery of the Exact S1te of Asoka”s Classic Caprtal 
Of Pataliputra (1892) của L. A. Waddell. 


° - Asoka (1923) của D.R. Bhandarkar. 

°Ò . Ashoka, The Great của B. K. ChaturvedI. 

°Ö - Asoka của MookerJi Radhakumud. 

°Ö King AšSoka and BuddhIsm HIstorical And LIteraray 
Studies của Anuradha Senevrratna. 

°Ö To Uphold the World: The Message of Ashoka and 
Kautilya for the 2lIst Century (2008) của Bruce Rich. 

°Ö . Swearer, Donald. Buddhism and SocIety 1n Southeast 
Asia (Chambersburg, Pennsylvania: Anima Books, 196] 

°Ö . Nilakanta Sastri, K. A. Aøe of the Nandas and Mauryas 
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1967 

°Ö  Bongard-LevIn, GŒ. M. Mauryan India 

5Ö. Govind Gokhale, Balkrishna. Asoka Maurya 1966 

°Ò . Chand Chauhan, Can. OrIigin and Growth of Feudalism 
1n Early India: From the Mauryas to AD 650 

°Ò . Keay, John. India: A History, 2001 

°Ò  Falk, Harry. Asokan SItes and Artefacts - ^ Source- 
book with BIbliopraphy, 2006 

°- - Ahrr, D.C. (1995). Asoka the Great. Delhi: B. R. 
Publishing. 

°Ò . Chauhan, Gan Chand (2004). Origin and Growth of 
Feudalism In Early India: From the Mauryas to AD 650. 
Munshiram Manoharlal, DelhI. 

° - Durant, WIlI (1935). Our Orlental Heritage. New York: 
SIimon and Schuster. 

°Ò  Falk, Harry. Asokan SItes and Artefacts — ÀA Source- 
book with Bibliopraphy 2006 

°Ò . Gokhale, Balkrishna Govind (1996). Asoka Maurya 
(Twayne Publishers) 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 505 


°Ò _ Hultzsch, Eugene (1914). The Date of Asoka, The 
Journal of the Royal Aslatic SocIety of Great Britain 
and Ireland, Oct. 1914 


°Ò . Keay, John. India: A History, 2001 

°  Mookerji, Radhakumud (1962). A$oka (ân bản 3). 
Delhi: Motilal Banarsidas. 

° Nikam,N.A.; McKeon, Richard (1959). The Edicts of 
ASoka. Chicago: UniversIty of Chicago Press. 

°Ò  Sastri, K. A. Nilakanta (1967). Age of the Nandas and 
Mauryas. Reprint: 1996, Motilal Banarsidass, Delh. 

°Ò . SIineph, Upinder (2012). “Governing the State and the 
Self: Political Philosophy and Practice 1n the Edicts of 
AsSoka,” South Asian Studies, 28:2 (UniversIty of DelhI: 
2012 

° . Swearer, Donald. BuddhIsm and SocIety 1n Southeast 
Asia, Chambersburg, Pennsylvania: Anima Books, 198] 

° - Thapar, Romila. (1973). A$oka and the decline of 
the Mauryas. 2nd Edition. Oxford UnIversity Press, 
Reprmt, 1980 

° - Von Hiniber, Oskar. (2010). “Did Hellenistic Kings 
Send Letters to Asoka?” Journal of the AmerIcan 
Oriental Society, 2010 

- _ A-dục vương kinh (zh. PhJ# #Š, Taishö No. 2043) 

- - A-dục vương truyện (zh. Ph É --lf, Taishõ No. 2042) 

°Ò The Blographical Scripture of King A$Soka, transl. L1 
RongxI. Berkeley: Numata Buddhist Research Center, 
lô: 

°Ö - Ahr, D.C. (1995). Asoka the Great. Delhi: B.R. Publishing. 

-  Bhandarkar, D.R. (1969). A§oka (ân bản 4). Calcutta: 
Calcutta UnIversity Press. 

°Ò - Bongard-LevIn, GŒ. M. Mauryan India (StosIus Inc/ 
Advent Books DIvIsion May 1956 


506 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°Ò . Chauhan, Can Chand (2004). Origin and Growth of 
Feudalism In Early India: From the Mauryas to AD 650. 
Munshiram Manoharlal, DelhI. 

°Ö - Durant, WIII (1935). Qur Orlental Heritage. New York: 
SIimon and Schuster. Falk, Harry. Asokan S1tes and 
Artefacts — ÀA Source-book with BIbliography (Malnz: 
Philipp von Zabern, 2006 
Gokhale, Balkrishna Govind (1996). Asoka Maurya 
(Twayne Publishers) 

°Ò  Hultzsch, Eugene (1914). The Date of Asoka, The 
Journal of the Royal Asiatic SocIety of Great Britain 
and Ireland, Oct. 1914 

°Ò . Keay, John. India: A History, 2001 

°  Mookerji, Radhakumud (1962). A$oka (ân bản 3). 
Delhi: Motilal Banarsidas. 

°ồ Nikam,N.A.; McKeon, Richard (1959). The Edicts of 
AsSoka. Chicago: Un1versIty of Chicago Press. 

°Ö _ Sastri, K. A. Nilakanta (1967). Age of the Nandas and 
Mauryas. Reprint: 1996, Motilal Banarsidass, Delh. 

°Ò . Keown, DamIen, “Dictionary of BuddhIsm”, Oxford 
UniIversity Press, 2003 

°Ò - Harvey, Peter, An Introduction to Buddhism, Teachings, 
History and Practices, 3rd ed, Cambridge Un1versIty 
Press, 2012 

°Ò  Linssen, Robert,”LI1ving Zen”, Grove Press, New York, 
1958 

°Ö . McEvilley, Thomas, “The Shape of AncIent Thought. 
Comparative studies 1n Greek and Indian Philosophles”, 
Allworth Press, New York, 2002 

°Ò _ “National Museum Arts aslatiques- Guimet” (Editions 
de la Reunion des Musées Natlonaux, Paris, 2001 

° _ “The Times Atlas of Archeology”, Times Books 
Limited, London, 1991. 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 507 


°  Takakusu, J., I-Tsing, A Record ofthe Buddhist 
Religion : As Practised 1n India and the Malay 
ArchIpelago (A.D. 671-695), Clarendon press 1896. 
Reprint. New Delhi, AES, 2005 

°Ò _ Tissot, FrancIne, “Gandhara”, Librairie d°Amérique et 
đ'Orient, Paris 1970 

°Ò  Willemen, Charles, trans. (2009), Buddhacarita: In 
Pralise of Buddha”s Acts, Berkeley, Numata Center for 
Buddhist Translation and Research 

° The lconography of Nepalese Buddhism by Min 
Bahadur Shakya 

°Ö - Buswell, Robert E., ed. (2004). Encyclopedia of 
Buddhism (Nepal). Macmillan Reference USA. 

°Ö - Mitra, RaJendralala (1682). The Sanskrit Buddhist 
Literature of Nepal. Aslatic SocIety of Bengal, Calcutta. 

°  Gellner, DN (1959). Hodgson's Blind Alley? On the So- 
called Schools of Nepalese BuddhIsm, Journal of the 
International Assoc1ation of Buddhist Studies 12 

°Ò _. LeVine, Sarah; Gellner, David N. (2005). Rebuilding 
Buddhism: The Theravada Movement in Twentieth 
Century Nepal. Harvard UnIversIty Press 

°Ò . Bechert, HeInz; Hartmamn, Jens-Uwe (1988). 
Observations on the Reform of Buddhism 1n Nepal, 
Journal of the Nepal Research Centre: JNRC, 6, 1-30 

° - Buswell, Robert E., ed. (2004). ““Thailand”, in 
Encyclopedia of BuddhIsm. Macmillan Reference USA 

°Ò . Jerryson, Michael K. (2012). Buddhist Fury: Religion 
and Violence 1n Southern Thailand. Oxford Un1versIty 
Press. 

°Ò - Kabilsinph, Chatsumarn (1991). Thai Women 1n 
Buddhism. Parallax Press. 

° - Tambiah, Stanley (1970). Buddhism and the Sprrit Cults In 
North-East Thailand. Cambridge UnIversity Press. 


508 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°Ò . McCargo, D (2009). Thai Buddhism, Thai Buddhists 
and the southern confiict, Journal of Southeast As1an 
Studies 40 

°Ò _Terwlel, B.]J. (May 1976). “A Model for the Study of 
Thai Buddh1sm.” Journal of Asian Studies. 35 

°Ò - Na-rangsI, Sunthorn (2002). “AdminIstration of the 
Thai Sangha” (PDE). The Chulalongkorn Journal of 
Buddhist StudIes 

5  Wells (2008). 

°_- Roach (2011). 

°Ö - Buddhism, 2009, In Encyclopedia Britannica. 

°Ò Lopez, 2001 

5Ò. Christlamty 2015: Religious DIversity and Personal 
Contact, 2015. 

°Ò  Donner, Susan E. (April 2010). “Self or No Self: Views 
from Self Psychology and BuddhIsm 1n a Postmodern 
Context.” Smith College Studies In Soclal Work 

°Ò  Candles 1n the Dark: A New Sprrit for a Plural World” 
by Barbara Sundberg Baudot 

°Ö lan Gonda (1987), Indian Religlons: An OvervIew — 
Buddhism and Jainism, Encyclopedia of Religion, 2nd 
Edition, Volume 7, Editor: Lindsay Jones, Macmillan 
Reference 

°Ö_. Edward J. Thomas (2013). The Life of Buddha. 
Routledge. 

°- Kurt Tropper (2013). Tibetan Inscriptions. Brill 
Academic 

°Ö - Analayo (2011). A Comparative Study of the Malihima- 
nikaya Volume Ï, Introduction, Studies of DIscourses Ì 
to 90. 

°Ò - HaJimme Nakamura (2000). Gotama Buddha: ÀA 
Blography Based on the Most Reliable Texts. KoseI 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 509 


Barbara Crandall (2012). Gender and Religion (2nd 
ed.). Bloomsbury Academic 

°Ò _ Tipitaka Encyclopedia Britannica (2015) 

°Ò - Sarah LeVine; David N Gellner (2009). Rebuilding 
BuddhIsm. Harvard UnIversIty Press. 

°Ò . Hyecho'”s Journey: The World of Buddhism. UnIversIty 
of Chicago Press 

°Ö - Anatta BuddhIsm, Encyclopœdia Britannica (2013) 

°Ò _. Christmas Humphreys (2012). Exploring Buddhism. 
Routledge 

° - Steven Collins (1994), Religion and Practical Reason 
(Editors: Frank Reynolds, David Tracy), State UnIv of 
New York Press 

° - JohnC. Plott et al. (2000), Global History of Philosophy: 
The Axial Age, Volume l, Motilal Banarsidass 

°- Katie Javanaud (2013), Is The Buddhist “No-Self” 
Doctrine Compatible With Pursuing Nirvana?, 
Philosophy Now 

5Ò - David Loy (1982), “Enliphtenment in Buddhism and 
Advatta Vedanta: Are NIrvana and Moksha the Same?”, 
International Philosophical Quarterly 

°Ò - Brian Morris (2006). Religion and Anthropology: A 
Critical Introduction. Cambridge UnIversity Press 

°Ö . Richard FrancIs Gombrich; Cristina Anna Scherrer- 
Schaub (2008). Buddhist Studies. Motilal Banarsidass. 

°Ö . Frank Hoffman; Deegalle Mahinda (2013). Pali 
BuddhIsm. Routledge. 

° Juereensmeyer & Roof, 2011 

°Ò . Christmas Humphreys (2012). Exploring Buddhism. 
Routledge 

°Ò - Brlan Morris (2006). Religion and Anthropology: A 
Critical Introduction. Cambridge UnIversIty Press. 


510 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Karma-glin-pa; Chogyam Trungpa; Francesca 
Fremantle (2000). The Tibetan Book ofthe Dead: 
The Great Liberation Through Hearing 1n the Bardo. 
Shambhala Publicatlons. 

°Ö . Norman C. McClelland (2010). Encyclopedia of 
ReIncarnation and Karma. McFarland 

°Ö - Naomi Appleton (2014). Narrating Karma and Rebirrth: 
Buddhst and Jain Multi-Life Storles. Cambridøe 
UnIversity Press 

° _ James Egge (2013). Religilous GŒiving and the Invention 
of Karma 1n Theravada BuddhIsm. Routledge. 

°Ò  Bruce Reichenbach (1990). The Law of Karma: À 
Philosophical Study. Palprave Macmnllan. 

°Ö - Steven Collins (2010). Nirvana: Concept, lmagery, 
Narrative. Cambridge UnIversIty Press 

° - Steven Collins (1990). Selfless Persons: lmagery 
and Thought in Theravada Buddhism. Cambridge 
UnIversity Press. 

°Ò - Ray Billinpton (2002). Understanding Eastern 
Philosophy. Routledge 

°Ò - David Loy (2009). Awareness Bound and Unbound: 
Buddhist Essays. State UnIversity of New York Press. 

°Ö . Mun-Keat Choong (1999). The Notion of Emptiness 1n 
Early BuddhIsm. Motilal Banarsidass. 

°Ò - Dan Lusthaus (2014). Buddhist Phenomenology. 
Routledøge 

°Ò  Peter Harvey (2013). The Selfless Mind: Personality, 
ConscIousness and Nirvana In Early Buddhism. 
Routledge. 

°Ö . Mun-Keat Choong (1999). The Notion of Emptiness 1n 
Early BuddhIsm. Motilal Banarsidass. pp. 2l1—22. 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 511 


°Ò . CGananath Obeyesekere (2012). The Awakened Ones: 
Phenomenology of Visionary ExperIence. Columbia 
UnIversity Press. 

°Ò  Edward Conze (2012). Buddhism: Its Essence and 
Development. Courler. pp. 125—137. 

° . uy Debrock (2012). Paul B. Scheurer (ed.). Newton”s 
ScIentifiic and Philosophical Legacy. Œ. Debrock. 
SprInger. 

°Ò - David ]J. Kalupahana (1975). Causality: The Central 
Philosophy of Buddh1sm. UnIversity of Hawa11 Press. 

° . Genjun SasakI (1966). Linguistic Approach to Buddhist 
Thought. Motilal Banarsidass. 

°Ö . Shi Huifeng, Is “IIIlusion” a PraJñaparamita Creation? 
The Birth and Death ofa Buddhist Cognitive Metaphor, 
Fo Guang UnIversity, Journal of Buddhist Philosophy, 
Vol.2, 2016. 

°Ö  Ronkin, Noa (2005). “Early Buddhist Metaphysics: The 
Making of a Philosophical Tradition” 

° . Crosby, Kate (2013). “Theravada Buddhism: 
Continuity, DiversIty, and Identity, ˆ 

°Ò _ “What 1s the Triple Gem?” www.accesstoInsIeht.org. 

°Ò _ W¡lliams, Paul (2002), “Buddhist Thought”, Taylor & 
FrancIs Kindle Edition 

°Ö . Snelling, John (1987), The Buddhist handbook. A 
Complete Guide to Buddhist Teaching and Practice. 
London: Century Paperbacks. 

Jump up to: ab Drewes, David, Mahaäyana Sũtras and 
Opening of the Bodhisattva Path, Paper presented at 
the XVIII the LABS Congress, Toronto 2017, Updated 
2019. 

°Ö . Brunnholzl, Karl, When the Clouds Part, The 
Uttaratantra and Its Meditative Tradition as a Bridge 


512 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


between Sutra and Tantra, Šnow Lion, Boston & 
London, 2014, page 3. 

°Ò  Carole Anderson (2013), Pain and 1ts Ending 

° - Bucknell, Rod, “The Buddhist Path to Liberation: An 
Analysis of the LIsting of Stages”, The Journal of the 
International Assoc1ation of Buddhist Studies Volume 7, 
Number 2, 1984 

°  Andrew Powell (1989). Living BuddhIsm. UnIversIty of 
California Press 

° - DavidL. Wcddle (2010). Mrracles: Wonder and Meaning In 
World Relipglons. New York University Press. 

°Ö . Roderick Bucknell; Chris Kang (2013). The Meditative 
Way: Readings 1n the Theory and Practice of Buddhist 
Meditation. Routledge 

°« . Crosby, Kate (2013). “Theravada Buddhism: 
Continurty, D1versIty, and Identity 

°Ò - Watanabe, Chikafumi (2000), A Study of 
Mahayanasamgraha III: The Relation of Practical 
Theories and Philosophical Theories.” Ph.D. 
dissertation, The UnIversity of Calgary 


°Ö . Kögen Mizuno; Gaynor Sekimor! (1996). Essentials of 
BuddhIsm: basic terminology and conceptfs of Buddhist 
philosophy and practice. KöseI 


°Ö - Shohel lchimura (2001). Buddhist Critical Spirituality: 
Prajñã and Sũnyatä. Motilal Banarsidass. 


°  Carl Olson (2005). The Diferent Paths of Buddh1sm: A 
Narrative-HIstorical Introduction. Rutgers UnIversity 
Press. 

°Ö . Robert E. Buswell, Robert M. Gimello (1992). “Paths 


to Liberation: The Marga and Its Transformations 1n 
Buddhist Thought,” 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 513 


°Ö  Robert E. Buswell, Robert M. Gimello (1992). “Paths 
to Liberation: The Marga and Its Transformatlons In 
Buddhist Thoupght,” 

°Ò . LamrIm: the Gradual Path to Enlightenment 

°Ò - YIn-shun (2012). “The Way to Buddhahood: 
Instructions from a Modern Chinese Master,” 

° . Goodman, Charles (2017). “Ethics 1n Indian and 
Tibetan Buddh1sm.” The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford 
UnIversity. ArchIved from the orIginal on 8 July 2010. 

°Ò - Bodhi Bhikkhu (1997). Great DIscIples of the Buddha: 
TherIr Lives, TheIr Works, TheIr Legacy. Wisdom 
Publications. 

°Ò - Webster, David (2004). “The Philosophy of Desire 1n 
the Buddhist Pali Canon,” p. 124. Routledge. 

°Ò - Robert E. Buswell Jr., Donald S. Lopez 1r. (2013) “The 
Princeton Dictionary of BuddhIsm, ” p. L§. Princeton 
UnIversity Press. 

°  Johnston, William M. (ed.) Encyclopedia of 
Monasticism, Routledge, 2013 

°Ö - Analayo (2018) “Satipatthana Meditation, A Practice 
Guide, ” chapter I. Windhorse Publications. 

°Ò _ Sharf, Robert (2014), “Mindfulness and Mindlessness 
in Early Chan” (PDF), Philosophy East and West 

°Ò  Vetter, T1lmann (1988), “The Ideas and Meditative 
Practices of Early BuddhIsm” 

° . Bucknell, Robert S. (1993), “ReInterpreting the 
Jhanas”, Journal of the International Assoc1atlon of 
Buddhist StudIes. 

° . Gethin, Rupert (2004), “On the Practice of Buddhist 
Meditation According to the Pali Nikayas and 


514 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Exegetical Sources”, Buddhismus 1n Geschichte und 
Gegenwart 

°Ò . KevIn TraInor (2004). Buddhism: The Illustrated Guide. 
Oxford UnIversity Press 

°Ò - Analayo (2011). “A Comparative Study of the 
Majjhima-nikaya Volume Ì 

- . Nãnamoli Bhikkhu (1992), “The Life ofthe Buddha: 
According to the Pali Canon” 

°Ö - Alex Wayman (1954). Buddhist Insipht: Essays. Motilal 
Banarsidass. 

°  Bruno Petzold (1995). The Classiication of Buddhism. 
Otto HarrassowItz Verlag. 

°Ò - Lewis Hodous; William E. Soothill (2003). A Dictionary 
of Chinese Buddhist Terms: WIth Sanskrit and English 
Equivalents and a SanskrIt-Pali Index. Routledge. 

° - Carson, Nathaniel DeWttt (2004). Penetrating the 
Secret Essence Tantra: Context and Philosophy 1n the 
Mahayoga System ofrNyIng-ma Tantra, p. 52 

° - TraInor (2004), pp. SS-89. 

°Ò  Garson, Nathaniel DeWttt (2004). Penetrating the 
Secret Essence Tantra: Context and Philosophy 1n the 
Mahayoga Svstem ofrNyIng-ma Tantra 

°Ò . Keown, DamIen (ed.) with Hodge, Stephen; Jones, 
Charles; TìntI, Paola (2003). A Dictionary of Buddhism. 
Great Brtain, Oxford: Oxford Universlfy Press. 

°Ö _ lamgön Kongtrủl Lodrõ Thayé; Guarisco, Elio and 
MecLeod, Ingrid (trans.) (2008) The Treasury of 
Knowledge: Book Elght, Part Three: The Elements of 
Tantric Practice, p. 201. Shambhala Publications. 

°Ò The Great Compassion: BuddhIsm & Animal Rights. 
New York: Lantern Books 

° - Breiter, Paul (2004). Venerable Father. Paraview 
SpeciIal Editions 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 515 


°Ö  Talk on Vegetarianism, by Orgyen Trinle Dorle, 
Karmapa XVII, As Translated Simultaneously by 
Ringu Tulku Rinpoche 3 January 2007, Full Moon 
Day, During the 24th annual Great Kagyu Monlam, 
Bodhgaya, India 

« N. Ross Reat (1994). Buddhism: A History. AsIan 
HumaniIfles Press 

°Ö - Alan Sponberg (1988). Maitreya, the Future Buddha. 
Cambridge UnI1versIty Press. 

ÖÒ . Wayman, Alex (2008). The Buddhist Tantras: Light on 
Indo- TTibetan EsoterIcism. Routledge 

°Ö . Sørensen, HenrIk H; Payne, Richard K; Orzech, Charles 
D. (ed.) (2010). Esoteric Buddhism and the Tantras, In 
East Asia. Handbook of Oriental Studies 

°Ò . Grey, David B.; Tantra and the Tantric Traditions of 
Hinduism and Buddh1sm 

°Ò - Wallis, Christopher (2016). The Tantric Age: A 
Comparison Of Sha1va And Buddhist Tantra 

° - Dalton, J. (2005). “A CrisIs of Doxography: How 
Tibetans Organized Tantra During the Sth-I2th 
Centuries. ˆ Journal of the International AssocIation of 
Buddhist Studies. 

°Ò - Martin Wiltshire (1990), Ascetic FIgures Before and 1n 
Early BuddhIsm, De Cruyter 

° -P. Billimoria (1988), Sabdapramãna: Word and 
Knowledge, Studies of Classical India Volume 10, 
SprInger 

°Ö - Analayo (2011). A Comparative Study of the MaJjhima- 
nikaya. Dharma Drum Academic Publisher 

° - Salomon, Richard (20 January 2020). “How the 
Gandharan ManuscrIpts Change Buddhist HIstory. ˆ 
Lion's Roar. Retrieved 10 October 2020. 


516 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


° “he Discovery of “the Oldest BuddhIst ManuscrIptsˆ” 
Review article by Enomoto Fumio. The Eastern 
Buddhnst, Vol NS32 Issue I, 2000 

°Ò - Bhikkhu SuJato. “Abstract: Sects & SecfarianIsm. The 
Origin of the three exIsting Vinaya lineages: Theravada, 
Dharmaguptaka, and Mulasarvastivada. ” 

°Ò - Kudara, Kogi (2002). “A Rough Sketch of Central Asian 
Buddhism.” Pacrfic World: Journal of the Institute of 
Buddhist Studies. 3 (4): 93—107. Archived from the 
orIginal on 6 April 2018. Retrieved 28 November 2018. 


°Ò  Walser, Joseph, NagarJuna 1n Context: Mahayana 
Buddhism and Early Indian Culture, Columbia 
University Press, 2005 

° - Ray, Reginald A (2000) Indestructible Truth: The 
LIving Sprrituality of Tibetan BuddhIsm. 

°Ò  Zùrcher, Erik. 2007 (1959). The Buddhist Conquest 
of China: The Spread and A daptation of Buddh1sm 1n 
Early Medieval China. 3rd ed. Leiden: Brill 

°Ò . Orzech, Charles D. (general editor) (2011). Esoteric 
BuddhIsm and the Tantras In East Asia. Brill. 

°Ö . McRae, John (2003), Seeing Through Zen, The 
UnIversity Press Group Ltd 

°Ò . Heng-Ching Shih (1987). Yung-Ming”s SyncretIlsm of 
Pure Land and Chan, The Journal of the International 
Association of Buddhist Studies 

°ồ Cœdès, George (1966). Walter F. Vella, ed. The 
Indian1zed States of Southeast As1a. trans. Susan Brown 
Cowing. UnIversity of HawalI Press. 

5Ò. Œằyallay-Pap, Peter. “Notes of the Rebrrth of Khmer 
BuddhiIsm,”` Radical Conservativism. 

°Ö FKenneth W. Morgan (1986). The Path ofthe Buddha: 
BuddhIsm Interpreted by Buddhists. Motilal 
Banarsidass 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 517 


«ỒN. Ross Reat (1994). BuddhIsm: A History. Asian 
HumaniIfles Press 

°  Erika Wilson (2012). Emotions and SpIrituality In 
Religlons and Sp1ritual Movements. UnIversity Press of 
AmerIca 

°  JohnM Koller (2016). The Indian Way: An Introduction to 
the Philosophies & Relipgions of India. Routledege 

°Ö . Samuels, Jeffrey (July 1997). “The BodhIsattva 
Ideal in Theravada Buddhist Theory and Practice: A 
Reevaluation of the Bodhisattva-Srävaka Opposition.” 
Philosophy East and West. UnIversity of Hawal1”1 Press 

°Ö lan Goldman (2014). The War on Terror Encyclopedia. 
ABC-CLIO 

°Ò  Franclonmi, F. (2003). “The Destruction of the Buddhas 
of Bamiyan and International Law.” European Journal 
Of International Law 

°Ò _ “Attack on giant PakIstan Buddha.” BBC News. 12 
September 2007. Retrieved 4 June 2016. 

°Ò . McMahan, David L. (2004). “Buddhism: Introducing 
the Buddhist Experlence (review). Philosophy East 
and West 

°Ö S.N. Dasgupta (1997). History of Indian Philosophy, 
Volume Ï 

°Ò James Mallinson, Mark SIngleton (2017). Roots of 
Yoga Penguin UK 

°Ò - Dreyfus, George (1997). RecognIzIng Reality: 
Dharmakrrtis Philosophy and 1ts T1betan 
Interpretatlons. SUNY. 

°Ö  SteInberg, David (2013). Burma/Myanmar: What 
Everyone Needs to Know. Oxford UnIversIty Press. 

°Ö  Kleschnick, John (2003). The Impact of Buddhism on 
Chinese Material Culture. Princeton Un1versIty Press. 


518 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°Ò - Salpuero, C. PIerce (2017). “Introduction.” BuddhIsm 
and MedicIne: An Anthology of Premodern Sources. 
Columbia Un1versIty Press. 


°Ò _. Cush, Denise. British BuddhIsm and the New Aøe In 
The Encyclopedic Sourcebook of New Aøe Religlons 
edited by James R. LewIs 


°Ò . Fromm, Erich (19859, 2002). The Art of Being. NY: 
Continuum. 

Kabat-Zmn, Jon (2005). Coming to Our Senses: 
Healing Ourselves and the World Through Mindfulness. 
pp. 12-13. Hyperion. 

°Ö - Hoffer (ed.); Freud and the Buddha: The Couch and the 
Cushion. 

° - Anderson, Carol (2003). “Four Noble Truths.” In 
Buswell, Robert E. (ed.). Encyclopedia of BuddhIsm. 
Macmnllan Reference Books 

°Ö - Anderson, Carol (2013), Pain and Its Ending: The 
Four Noble Truths In the Theravada Buddhist Canon, 
Routledge 

°Ö -. Armstrong, Karen (2004), Buddha, Penguin Press 


°Ö -. Aronson, Harvey B. (1950). Love and Sympathy In 
Theravada Buddhism. Motilal Banarsidass. 

° - Bareau, André (1955), “Les Sectes bouddhiques du Petit 
Véhicule, Saigon: Êcole Francaise d°Extrême-Orient 

°Ö - Bodhi, Bhikkhu (2000), The Connected DIscourses 
of the Buddha. A Translation of the Samyutta Nikaya, 
Wisdom Publications 
Bodhi, Bhikkhu (2005). In the Buddhaˆs Words: 
An Anthology of DIscourses from the Pali Canon. 
Somerville: WIsdom Publications. 

°Ò - Bond, George D. (1992), The Buddhist Revival 1n 
SrI Lanka: Religlous Tradition, Reinterpretation and 
Response, Motilal Banarsidass Publishers 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 519 


°Ò - BrazIer, David (2001), The Feeling Buddha, Robinson 
Publishing 

°Ò - Bronkhorst, Johannes (1993), The Two Traditions Of 
Medritation In AncIent India, Motilal Banarsidass Pubil. 

°Ò . Hookham, S.K. (1991), The Buddha Withm: 
Tathagatagarbha Doctrine According to the Shentong 
[nterpretation of the Ratnagotravibhaga, State 
University of New York Press 


°Ò - HorIgan, D.P. (1996), “Of Compassion and Caprtal 
Punishment: A Buddhist Perspective on the Death 
Penalty”, American Journal of JurIsprudence 


°Ò . Huxter, Malcolm (2016), Healing the Heart and Mind 
wIth Mindfulness: AncIent Path, Present Moment, 
Routledge 


° - laini, Padmanabh S. (2001), Collected Paper on 
Buddhist Studies, Motilal Banarsidass 

°Ö _ Johnson, ToddM.; Grim, Brian J. (2013). The World”s 
Religlons In FIgures: An Introduction to International 
Religious Demography (PDF). Hoboken, NJỊ: Wiley- 
Blackwell. 

°Ö _ Jong, J.W. de (1993), “The Beginnings of BuddhIsm”, 
The Eastern Buddhist 

° . Juereensmeyer, Mark; Roof, Wade Clark (2011), 
Encyclopedia of Global Religion, Sage Publicatlons 

°Ò - Kalupahana, David (1966). “Sarvastivada and 1s theory 
Of sarvam asfI.” UnIversity of Ceylon 

°Ò _ Kanno, Hiroshi (2004). “Huisi's Perspective on the 
Lotus Sutra as Seen Throuph the Meaning of the Course 
of Ease and Bliss In the Lotus Sutra” (PDF). Journal of 
the Institute of Oriental Philosophy. 

° _ Kasulis, T.P. (2006), “Zen as a Soclal Ethics of 
Responsiveness” (PDF), Journal of Buddhist Ethics, 13: 


520 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


I—12, archived from the original (PDE) on 25 March 
2009 

°Ò . Keown, DamIen (1996), BuddhIsm: A Very Short 
Introduction, Oxford UnIversIty Press 

°Ö  Keown, DamIen (2003), Dictionary of BuddhIsm, 
Oxford UnIversity Press 

°Ö _. Keown, Damlen; Prebish, Charles S. (2004), 
Encyclopedia of BuddhIsm, London: Routledge 

°Ò . Keown, Damien (2009), Buddhism, Sterling Publishing 

°Ò _. Keown, Damlen; Prebish, Charles S. (2010), 
Encyclopedia of BuddhIsm, London: Routledge 

°Ö _. Keown, Damlen; Prebish, Charles S. (2013). 
Encyclopedia of BuddhIsm. Routledge 

°Ö _. Keown, DamlIen. “BuddhIsm and BiomedIical Issues.ˆ” 
In Emmanuel, 2013 

°Ö . Kingsland, James (2016), Siddhartha”s Brann: 
Unlocking the AncIent Sclence of Enlightenment, 
HarperCollins 

°Ò - Klostermaler, Klaus (2010). A Survey of Hinduism (3rd 
ed.). State Un1versIty of New York Press 

°Ò . Kochumuttom, Thomas A. (1999), A buddhist Doctrine 
of Experlence. A New Translation and Interprefation of 
the Works of Vasubandhu the Yogacarin, Delhi: Motilal 
Banarsidass 

°Ö  KonIk, Adrian (2009), BuddhIsm and TransgressIon: 
The Appropriation of BuddhIsm 1n the Contemporary 
West, BRIIL 

°Ò . Krishan, YuvraJ (1997). The Doctrine of Karma: Its 
Origin and Development 1n Brahmanical, Buddh1st, and 
Jaina Traditlons. Vidya Bhavan 

°Ò  Kuan, Tse-fu (2007). Mindfulness 1n Early Buddhism: 
New Approaches Through Psychology and Textual 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 521 


Analysis of Pali, Chinese and SanskrIt Sources. 
Routledge. 

°Ò  Lamb, Christopher (2001), “Cosmology, myth and 
symbolism”, in Harvey, Peter (ed.), Buddhism, 
Bloomsbury Publishing 

°Ò . Ledgerwood, Judy (2006), “Buddhist practice 1n rural 
Kandal province 1960 and 2003”, in Kent, Alexandra; 
Chandler, David (eds.), People of Virtue: Reconfiguring 
Religion, Power and Moral Order in Cambodia Today, 
NordIc Institute of Asian Studies 

5 Lindtner, Christian (1997), Master of Wisdom, Dharma 
Publishing 

°Ò  Lindtner, Christian (1999), “From BrahmanIsm to 
Buddhism”, Asian Philosophy 

°Ò . Lopez, Donald S. (1995), Buddh1sm In Practfice, 
Princeton UnIversity Press 

°Ò . Lopez, Donald S. (2001), The Story of BuddhIsm, 
HarperCollins 

°Ò - Lopez, Donald, Jr. (2009), Buddh1sm and SclIence: A 
Guide for the Perplexed, UnIversity of Chicago Press 

°Ò - Lusthaus, Dan (2002), Buddhist Phenomenolosy, 
Routledge 

°Ò . Makransky, John J. (1997), Buddhahood Embodied: 
Sources of Controversy 1n India and Tibet, SUNY 

°Ò - Matthews, Bruce (1986), “Post-Classical Developments 
In The Concepts of Karma and Rebrrth in Theravada 
BuddhIsm”, in Ronald W. Neufeldt (ed.), Karma and 
rebirth: Post-classical developments, SUNY 

°Ö . McClelland, Norman C. (2010), Encyclopedia of 
ReIncarnation and Karma, McFarland 

°Ò . McFarlane, Stewart (2001), “Making Moral DecIslons”, 
in Peter Harvey (ed.), BuddhIsm, Continuum 


522 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


°Ò . Métraux, Daniel A. (2010). How Soka Gakkai Became 
a Global Buddhist Movement. LewIston, NY: The 
EdwIn Mellen Press. p. v1. 


°Ò - Miller, Barbara Stoler (1996), Yoga: DiscIipline of 
Freedom: the Yoga Sutra Attributed to PatanJali; a 
Translation of the Text, with Commentary, Introduction, 
and Glossary of Keywords, UnIversity of California 
Press 

°Ö . Mitchell, Donald W. (2002), Buddh1Ism: Introducing the 
Buddhist experience, Oxford UnIversIty Press 

°Ö . Mizuno, Kogen (1996), Essentials of BuddhIsm: basic 
terminology and concepts of Buddhist philosophy and 
practice, Tokyo: Kosel 

°Ö . Morgan, Pegsy; Lawton, Clive A., eds. (2007), Ethical 
[ssues in SIx Religious Traditions (2nd ed.), Edinburegh: 
Edinburgh UnIversity Press 

- . Nãnamoli, Bhikkhu; Bodhi, Bhikkhu (1995). The 
middle length discourses of the Buddha: a new 
translation of the MaJjhima NiIkaya. WIsdom Pub. 

° - Nattler, Jan (2003), A Few Good Men: The 
Bodhisattva Path according to The Inqurry of Ugra 
(Ugrapariprccha), UnIversity of Hawal”1 Press 

‹ 1993-1994, Z&#l'§ffF-Lin XHJ7ãEI : 1996 f§-Lifn 
M.7EhÈ › |R|2E£S: Catholic University of America '⁄ 
Hãy › 1999 +ELHHXIH,SES ° 

° _ Cao Tăng Truyện, Hán mình cảm động, sơ truyền kỳ 
đạo R8) z9 : | ĐãHHh&ZZJ|EELEil | (CBETA 
2020.QI, T50, no. 2059, p. 385c?). 

° _ Cơ Long Linh Tuyên Tự $šlZ#š7£*ŸF, Quan Âm Sơn 
Lăng Vân Tự #tLII#5*F, Đại Hồ Pháp Vân Tự Xäðl 
5š =T, Đại Cương Sơn Siêu Phong Tự KffJlIÊãll£=. 

- _ Hầu Khôn Hoằng (2010): Tùng Minh Sơn Nhật Ký khán 
văn cách đi hậu Trung Cộng đích Phát giáo chính sách, 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 523 


Đài Bắc: Bắc Đài Loan Khoa Kỹ Học Viện Thông Thức 
Học Báo. Trang 27-65. £##2ZZ: ít | #Z,|HHBRUl 
X11 Jj4£HEHJĐZAUITN), (LSSEHZSDriMian 
8ÿ, 2010/06), 27-65 s 

°Ö _. Holmes Welch, The PracHce oƒ Chinese Buddhism, 
1900-1950, Cambridge: Harvard UnIversity Press, 
1967; Holmes Welch, The Buddhist Revival in China 
(Cambridge: Harvard UnIversity Press, 1968). 

°  Jones, C. (1999). Buddhism in Taiwan: Rehgion and 
the Sfafe, 1660-1990. Honolulu: Universtty of Hawal'1 
Press. Retrieved May I1, 2020, from: www.Jstor.org/ 
stable/J.ctt6wqcsk. 

‹ _ Lữ Trừng, 7rưng Quốc Phật giáo nguyên lưu lược 
giảng, ẤTHEÄfZZHJHÙfMBiB) : Ì ml | (CBETA 
2020.Q1,LC02, no. 2, p. lal]). 

° Nguyễn Hiến Lê, (1982), Sử Trung Quốc, Hà Nội: Nxb 
Văn hóa Thông tin, tr. 152. 

- Thích Án Thuận, Lịch Triều Địa Đồ. Tham khảo 
2020. Link tham khảo: https://www.chuefeng.org.tw/ 
handout/6aZSwZrWrIkoWdwIM 

- Thích Ấn Thuận, Phậi giáo sử địa khảo luận - lrung 
Quốc Phật giáo sử lược. Link tham khảo: 2⁄5 
“ium) : IrHlfiB#⁄sFlff | (CBETA 2020.Q1, Y22, 
no. 22, p. lal). 

- _ Thích Thánh Nghiêm, Pháp Cổ Toàn Tập -Trung Quốc 
Phát giáo sử khải lược. Ngày tra cứu 18/5/2020. Link 
tham khảo: (ÿkã¿$) : | HH2 5" RE | http:// 
ddc.shengyen.org/mobile/toc/02/02-02/1ndex.php. 

°Ò  Towler, Solala, (2016), Pracficing the Tao le Ching: öði 
Sfeps on the Way. CO: Boulder. 

° Trịnh Chí Minh, (2002), Tung Đại Lục Phát giáo hiện 
hung đàm vị lai phát triển. Đài Bắc: Trung Hoa Phật 
học nghiên cứu sở, tr. 39-148. 


524 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Trường A-hàm, Du hành kinh, số 2, EJ2;ƒ##} 3⁄2 
[ 3#{Tf##. 1 (CBETA 2020.QI, T01, no. 1, p. 11a7). 
Trương Tuân, (2009), Đài Loan Sử Nghiên Cứu, Đệ 
Thập Lục Quyền Đệ Tam Kỳ. Đài Bắc: Trung Ương 
Ngiên Cứu Viện, tr. 165-173. ;Éf: (i7), Z5 
7x3 Hi : R 165-173 KR7L+/LE7LH k1 
2D SUổ SỈ TT 2UHT SSữA DU2I SH 2U cm VI: đ€ÁT 
Charles Jones Buddh1sm 1n TaIwan: Religion and the 
State,1660-1990 ñị}] BếH§ (xã bfsH) . 
Thích Thanh Huân, (2004), Vài nét về Phật Giáo ở Đài 
Loan. Việt Nam: Nghiên cứu Tôn giáo, Tr. 63-70. 
Wing-stit Chan, (1973), 4 Source Book 1n Chinese 
Philosophy, Princeton UnIversIty Press, p. 138. 


LewIs Hodus, (2009), Buddhism and Buddhists In 
China, CreateSpace Independent Publishing Platform. 
1993-1994, :1z'§ll-Lấñ0 ~ÍJ7ã7E| › 1996 lll-Lãfi 
M7EhÈ › |R|2E£S: Catholic University of America '⁄ 
H8 › 1999 TELHHHXISEỶ ° 

Cao Tăng Truyện, Hán minh cảm động, sơ truyền 

kỳ đạo (MB) 1 9: | lãHJZZ0J-EÌ | 
(CBETA 2020.QI, T50, no. 2059, p. 385c?7). 

Cơ Long Linh Tuyên Tự Sšl#Z'5ẽJ£sŸ, Quan Âm Sơn 
Lăng Vân Tự ff?LÍI£5E=F, Đại Hồ Pháp Vân Tự 
I]⁄*X5šSƑF, Đại Cương Sơn Siêu Phong TựZcj][|I#llÊ 
") 

Hầu Khôn Hoằng (2010): Tùng Minh Sơn Nhật Ký khán 
văn cách đi hậu Trung Cộng đích Phát giáo chính sách, 
Đài Bắc: Bắc Đài Loan Khoa Kỹ Học Viện Thông Thức 
Học Báo. Trang 27-65. Z##2ZZ: ít | #Z,|HHBRUl 
X 1L) FHZKHJDBZIMN), (FÍEHZ SP Han 
FZ#'#ÿ, 2010 /06), l 27-65 s 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO 525 


°Ö _. Holmes Welch, The PracHce oƒ Chinese Buddhism, 
1900-1950, Cambridge: Harvard UnIversity Press, 
1967; Holmes Welch, The Buddhist Revival in China 
(Cambridge: Harvard UnIversity Press, 1968). 

°  Jones, C. (1999). Buddhism in Taiwan: Rehgion and 
the Sfare, 1660-1990. Honolulu: UnIversity of Hawal”1 
Press. Retrieved May II, 2020, from: www.JstOr.org/ 
stable/J.ctt6wqcsk. 

‹ _ Lữ Trừng, 7rưng Quốc Phật giáo nguyên lưu lược 
giảng, ẤHHE,,BSEHJBÙWHiBS : Ì FiH7I (CBETA 
202U.O1,1LC02, nơ. 2.7. 13T). 

° Nguyễn Hiến Lê, (1982), Sử Trung Quốc, Hà Nội: Nxb 
Văn hóa Thông tin, tr. 152. 

- Thích Án Thuận, Lịch Triều Địa Đồ. Tham khảo 
2020. Link tham khảo: https://www.chuefeng.org.tw/ 
handout/6aZSwZrWrIkoWdwIM 

‹ Thích Ấn Thuận, Phậi giáo sứ địa khảo luận - lung 
Quốc Phật giáo sử lược. Link tham khảo: 5t 
“fãñm) : | rHR|ƒj§Ÿ¡»“š | (CBETA 2020.Q1, Y22, 
no. 22, p. lal). 

- _ Thích Thánh Nghiêm, Pháp Cổ Toàn Tập -Trung Quốc 
Phát giáo sứ khải lược. Ngày tra cứu 18/5/2020. Link 
tham khảo: (‡k8¿®$§) : Ï HMfff75Miấn | http:// 
ddc.shengyen.org/mobile/toc/02/02-02/ñndex.php. 

°Ò  Towler, Solala, (2016), PracHcing the Tao le Ching: ðl 
Sfeps on the Way. CO: Boulder. 

°Ò Trịnh Chí Minh, (2002), Tùng Đại Lục Phát giáo hiện 
huồng đàm vị lai phát triển. Đài Bắc: Trung Hoa Phật 
học nghiên cứu sở, tr. 39-146. 

‹ Trường A-hàm, Du hành kinh, số 2, REl'j2##) 3§ 2 

[ 3#{Tf#. 1 (CBETA 2020.QI1, T01, no. 1, p. 11a7). 


526 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


- Trương Tuân, (2009), Đài Loan Sử Nghiên Cứu, Đệ 
Thập Lục Quyền Đệ Tam Kỳ. Đài Bắc: Trung Ương 
Ngiên Cứu Viện, tr. 165-173. 7K]: (ZfiftˆIJ2V) , 
5 +†7zx§ã8 —HI : R 165-173 KRMH7JLT/VE7LR 
FH%L/T2 00 tổ Bh TT 2U HT SEUỐ DUỰA BH TT 2L k 
1V : 3§§TF Charles Jones Buddhism in Taiwan: 
Religion and the State, 1660-1990 4] Eãệ (f1 
ĐUHỒ | 
Thích Thanh Huân, (2004), Vài nét vê Phật Giáo ở Đài 
Loan. Việt Nam: Nghiên cứu Tôn giáo, TIr. 63-70. 

°Ò  Wing-stit Chan, (1973), 4 Source Book 1n Chinese 
Philosophy, Princeton UnIversIty Press, p. 138. 

5Ò - LewIs Hodus, (2009), Buaddhism and Buddhists In 
China, CreateSpace Independent Publishing Platform. 

°Ò . Cone & Gombrich, Perfect GenerosIty of Prince 
Vessantara, Oxford UnIversIty Press, [977, 

° - Fereuson, John P; E. Michael Mendelson (1961). 
Masters oƒ the Buddhist Qccult: The Burmese Weikzas. 
Essays on Burma. Brill Archive. 

°Ò  SylvaIn LévI, “Concept of Tribal Soclety” 1n Pfeffer, 
Georg; Behera, Deepak Kumar, eds. (2002). Concept of 
tribal socIety. New Delhi: Concept Pub. 


°Ò - Lieberman, Victor B (2003). S#ữange Parallels: 
Sowuftheasf Asia in Global Confexf, C. 800-1830, Volume 
l: Integration on the Mainland. Cambridge UnIversIty 
Press. 


°Ò . 5wearer, Donald K. (2004). Becoming the Buddha: the 
ritual oƒ imaøe consecraHon In Thailand. Princeton 
UnIversity Press. 

° - Schober, Juliane (2002). Sacred blography 1n the 
Buddhsst traditions of South and Southeast Asia. Motial 
Banarsidass. Keown, Damien; Stephen Hodge; Paola Tìnti 
(2003). A Dictionary of Buddhism. Oxford UP. 


SÁCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO S9/Ÿ/ 


°Ö - Sp1ro, Melford (1952). Buddhism and sociefy: a øgreaf 
tradiHion and 1ts Burmese vicissifudes. Ln1versIty of 
California Press.. 

° -. Aung-Thwin, Michael (1985). Pagan: The Órigins oƒ 
Modern Burma, UnIversity of HawalI Press, Honolulu 

°Ò - BIischoff, Roger (1995). Buddhism 1n Myanmar-A 
Short History, Kandy, SrI Lanka: Buddhist Publication 
SOCICfy. 

°Ò _. Charney, Michael W. (2006). Powerƒul Learning. 
Buddhist LieratI and the Throne In Burma s Last 
Dynasty, I752-I8685. Ann Arbor: The UnIversIty of 
Michigan. 

° _ “The Constitutilon ofthe Unlon of Burma. ” DVB 
Multimedia Group. 1947. Archived from the orIginal on 
1Š June 2006. Retrieved 7 July 2006. 

Ferguson, J.P. & Mendelson, E.M. (1961). “Masters 
of the Buddhist Occult: The Burmese WelIkzas.” 
Contributions to Asian Studies l6 

°Ò - Hlaing, Maung Myrnt (August [96]1). The Greaf 
Disciples oƒ Buddha. Zeyar Hlaing LIterature House. 

°Ò . Matthews, Bruce “The Legacy of Tradition and 
Authortty: BuddhIsm and the Nation in Myanmar”, 1n: 
lan Harris (ed.), Buddhism and Politics in Twentieth- 
Century Asia. ContIinuum, London/New York 1999 

°Ò . Pranke, Patrick (1995), “On Becoming a Buddhist 
WI1zard,” in: Buddh1sm 1n Practice, ed. Donald S. 
Lopez, Jr., Princeton: Princeton UnIversIty Press 


oÖo 


MU( IỊ( 


LỜI TỰA 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


I. Tổng Quan Xã Hội Ấn Độ Thời Cổ Đại 

1. Bối Cảnh Địa Lý và Chính Trị 

2. Hệ Thống Giai Cấp 

3. Phong Trào Sa-Môn (Sramana Movemenis) 


II. Đấng Khai Sáng Đạo Phật 


1. Đức Phật Thích Ca Mâu Thị Hiện Đân Sanh 
2. Thời Điểm Đản Sanh Và Gia Thế Của Đức Phật 
3. Những Mốc Điểm Quan Trọng Trong Cuộc Đời 
Thái Tử Siddhartha 
3.1. Thời Cian Trong Hoàng Cung 
3.2. Xuất Gia Tầm Đạo 
3.3. Thành Đạo 
3.4. Đức Phật Hóa Đạo Lần Đầu Tiên 
a. Thành Lập Tăng Đoàn 
b. Quá Trình Hóa Độ 


II 
l5 
là 


ló 


lýi 
17 


l8 
l8 
I9 
2I 
SN) 
25 
Si. 


530 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


3.5. Mười Đệ Tử Lớn Của Đức Phật 

3.6. Về Thăm Hoàng Gia Và Quê Hương 

3.7. Thành Lập Ciáo Đoàn Ni 

3.8. Chế Định Giới Luật 

3.9. Bốn Mươi Lăm Mùa An Cư Của Đức Phật 
3.10. Chương Trình Hành Đạo Mỗi Ngày 

3.11. Các Pháp Hội Lớn Do Đức Phật Thuyết Giảng 
3.12. Đức Phật Chuẩn Bị Thị Hiện Niết Bàn 

3.13. Đức Phật Thị Hiện Nhập Niết Bàn 

3.14. Lưu Bố Xá Lợi 


III. Thời Kỳ Sau Đức Phật Thị Tịch 


1. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lân I 
1.1. Nguyên Nhân Kết Tập Kinh Điền 
1.2. Địa Điểm Đại Hội Kiết Tập 


1.3. Hai sự kiện quan trọng nhất trong Đại Hội Kết Tập Thứ I 


1.4. Khởi Nguyên Của Luật Tạng 
1.4.1. Kinh Tạng Khởi Nguyên 
2. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ II 
2.1. Nguyên Nhân Triệu Tập Đại Hội 
2.2. Địa Điểm Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lân Thứ II 
2.3. Kết Quả Đại Hội Kết Tập 
2.4. Những Nguyên Nhân Dẫn Tới Phân Chia 
3. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ III 
3.1. Nguyên Nhân Triệu Tập Đại Hội 
3.2. Địa Điểm Đại Hội Kết Tập 
3.3. Kết Quả Đại Hội 
4. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lân Thứ IV 
4.1. Phật Giáo Irong Thời Kỳ Vua Kanishka 
(Ca Nị Sắc Ca), Đầu Thế Kỷ Thứ II 
4.2. P.G Sau Thời kỳ Ð.H Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ IV 
5. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ V và Thứ VI 
Tại Miến Điện 


29 
29 
30 
33 
34 
3 
36 
39 
40 
41 


42 
42 
44 
45 
40 
50 
5] 
5] 
52 
55 
55 
58 
58 
61 
62 
63 


65 
70 


73 


MỤC LỤC s QUYỀN I 


IV. Những Yếu Tố Chính Trị Và Kinh Tế Liên Quan 
Tới Sự Phát Triêền Của Đạo Phật 
V. Đời Sống Tu Viện Và Nền Giáo Dục Phật Giáo 
VI. Bốn Thời Kỳ Quan Trọng Của Lịch Sử Phật Giáo 
1. Thời Kỳ Phật Giáo Sơ Khai 
2. Thời Kỳ Thứ Hai Là Thời Kỳ Lý Giải Và Khai Triển 
Những Giáo Lý Của Đức Phật 
3. Thời Kỳ Thứ Ba Là Thời Gian Phát Triển Của Tông Phái 
Đại Chúng Bộ Còn Được Gọi Là Tông Phái “Đại Thừa” 
4. Thời Kỳ Thứ Tư Là Thời Gian Phát Triển Của Mật Tông 
VII. Sự Suy Vong Và Triển Vọng Hồi Sinh Của 
Phật Giáo Ở Ân Độ 
1. Những Nguyên Nhân Khiến Phật Giáo Ấn-Độ Suy Vong 
1.1. Bắt Đầu Gặp Khó Khăn 
1.2. Những Ảnh Hưởng Từ Bên Trong Ấn-Độ Khiến Cho 
Phật Giáo Suy Vong 


1.3. Ảnh Hưởng Từ Sự Sụp Đổ Của Đế Quốc Harsha Vardana 


1.4. Tình Trạng Của Phật Giáo Ở Miễn Nam Ấn Độ 
1.5. Tổ Long Thọ (thế kỷ thứ I - II) 
1.6. Triều Đại Đế Quốc Pala 
1.7. Mất Sự Ủng Hộ Của Giới Cai Trị 
1.8. Đặc Tính Phổ Biến Quốc Tế Của Phật Giáo 
1.9. Những Ảnh Hưởng Từ Bên Ngoài Ấn-Độ Khiến Cho 
Phật Giáo Suy Vong 
1.9.1. Những Cuộc Xâm Lăng Của Các Bộ Tộc Du Mục 
Trung A Và Các Đạo Quân Hồi Ciáo 
1.9.2. Muhammad Bìn Qasim 
1.9.3. Tiểu Vương Mahmud Xứ Ghazna 
1.9.4. Muhammad Xứ Ghor 
1.9.5. Lãnh Chúa T1mur Còn Có Tên Là Tamarlane 
2. Nguyên Nhân Suy Vong Không Phải Vì Thua Kém 
Tôn Giáo Khác 


33l 


Tỉ 
79 
83 


S3 


S6 


S9 
02 


03 


094 
095 


95 
% 
g7 
g7 
100 
I0I 
IÚI 


IÚI 


IÚI 
102 
102 
102 
103 


105 


532 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


3. Phật Giáo Ấn Độ Ở Thế Kỷ XIX Bắt Đầu Hồi Sinh 
4. Những Nỗ Lực ... Phục Hồi Phật Giáo Ở Ấn Độ 

5. Ảnh Hưởng Của Đức Dalai Lama 14 

6. Công Trạng Của Ngài AnagarIka Dharmapala 

7. Ảnh Hưởng Của Hội Thông Thiên Học 

8. Những Công Đức của TS Bhimrao RamJi Ambedkar 


VIII. Sự Nghiệp Của A Dục Vương (Asoka) 
Đối Với Phật Giáo 
1. Mở Đầu Sự Nghiệp Truyền Bá Phật Pháp Ở Những 
Quốc Gia Ngoài Ấn Độ 
2. Chính Sách Cai Trị Theo Phật Giáo Của Đại Đế Asoka 
3. Không Thiên VỊ Tôn Giáo 
4. Tạo Phúc Lợi Cho Dần Chúng 
5. Địa Vị Của Vua Asoka Trong Lịch Sử Thế Giới 
6. Những Thạch Trụ Của Vua Asoka 
6.1. Biểu Tượng Quốc Huy Và Quốc Kỳ Ấn-Độ 
6.2. Biểu Tượng Hoa Sen Và Sư Tử Trên Thạch Trụ 
6.3. Chữ Khắc Trên Cột Trụ 
6.4. Nội Dung Chỉ Dụ Đáng Kể Nhất 
6.4.1 Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá Lớn Số 13 
6.4.2 Chỉ dụ trên Bia Đá Lớn Số 14 
6.4.3 Chỉ Dụ Trên Bla Đá Kalinga 
6.4.5. Những Quan Niệm Về Đạo Đức 
Hành Động Chân Chánh 
Từ Bi Đối Với Tù Nhân 
Coi Trọng Đời Sống Của Thú Vật 
6.4.6. Những Chỉ Dụ Về Tôn Giáo 
Tinh Thân Bao Dung Tôn Giáo 
6.4.7. Phúc Lợi Cho Tha Nhân 
Điều Trị Y Khoa: 
Trồng Cây Và Đào Giếng Bên Lễ Đường: 
Viên Chức Đặc Trách Tín Ngưỡng: 


105 
104 
105 
106 
107 
105 


lÑ 


[15 
II 
J1) 
l2 
124 
125 
126 
127 
125 
l2 
52 
133 
134 
lo 
LJỞ 
136 
157 
13 
139 
139 
139 
140 
140 


MỤC LỤC s QUYỀN I 


6.4.8. Vua Asoka Tin Tưởng Vào Kiếp Sau 
7. Phần Tích “Pháp” Của Vua Asoka 

8. Đề Tài Tranh Luận 

9. Kết Luận 


IX. Các Thánh Địa Phật Giáo Tại Ấn Độ 


[. Thánh Địa Lumbim (Lâm-T-NI) 
Phật Tử U Thant Khởi Xướng Kế Hoạch Trùng Tu 
Lâm-Tỳ-MNI 
Các Vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Đã Đến 
Thăm Viếng Lâm-Tỳ-Ni 
Đồ Án Quy Mô Của Kiến Trúc Sư Kenzo Tange 
2. Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng 
3. Thánh Địa Lộc Uyển Nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân 
Đại Bảo Tháp Dhamek 
Thạch Trụ Của Vua Asoka Ở Sarnath 
Tu Viện Mulgandha-KutI Vihara, Nơi Đức Phật An Cư 
Lần Đâu Tiên Trong Mùa Mưa 
Những Ngôi Chùa Thời Hiện Đại Ở Sarnath 
Chùa Nhật Bản Ở Sarnath 
Chùa Phật-Giáo Thái Lan Ở Sarnath 
Chùa Tông Nyingma của Phật-Giáo Tây Tạng 
Chùa Đại Lộc Của Phật-Giáo Việt Nam Gần Sarnath 
4. Thánh Địa Câu-Thi-Na Nơi Đức Phật Nhập Niết-Bàn 
Kinh Đại Bát Niết Bàn 
5. Đại Bảo Tháp Sanchi 
6. Nalanda — Đại Học Phật Giáo Đầu Tiên Trên Thế Giới 
Nalanda Trong Triều Đại Gupta 


Trường Ốc 
BỊ Tiêu Hủy Hoàn Toàn 
Khai Quật Khảo Cổ 


Một Số Nhân Vật Lịch Sử Nổi Tiếng Tiêu Biểu 
Có Liên Hệ Với Học Viện Nalanda 


vo 


141 
142 
145 
147 


146 


I51 


b5 
I56 
155 
lóó6 
169 
170 


71 


172 
173 
L74 
175 
L76 
150 
[85 
187 
I8 
[8S 
190 
192 


1935 


534 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


Địa Điểm Du Lịch Và Chiêm Bái Của Phật Tử 
Một Số Hình Ảnh Khuôn Viên Đại Học Nalanda 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NEPAL 


1. Bối Cảnh Lịch Sử Và Địa Lý 
2. Thành Phần Tôn Giáo 
3. Vương Quốc Nepal 
4. Vườn Lâm Tỳ Ni ở Nepal nơi Đán Sanh Của Đức Phật 
5. Vua Asoka Tới Chiêm Bái Nơi Đân Sinh của Đức Phật 
6. Phật Giáo Thời Kỳ Tiên Lichchavi 
7. Phật Ciáo Trong Thời Kỳ Licchavi (400-750) 
8. Phật Giáo Trong Thời Kỳ Licchavi (600-1200) 
9. Phật Giáo Trong Triều Đại Malla (1200-1769) 
10. Phật Giáo Trong Triều Đại Shah (1769-1846) 
11. Phật Giáo Trong Triều Đại Rana (1846-1951) 
12. Triều Đại Shah (1951-2006) 
13. Di Sản Thế Giới Của UNESCO 
14. Sự Dung Hòa Giữa Phật Giáo Và Ấn Giáo Ở Nepal 
15. Những Liên Hệ Giữa Nepal Và Ấn-Độ 
16. Ảnh Hưởng Của Tây Tạng 
17. Tông Phái Phật Giáo Newar Ở Nepal 
18. Bảo Tôn Kinh Điển Phạn Ngữ 
19. Thung Lũng Kathmandu Với Những Di Sản Thế Giới 
Chùa Boudhanath 
Chùa Swayambhunath 
18 Ngôi Chùa Và Đền Thờ Ở Thành Phố Patan 
Chùa Mahaboudha 
Chùa Thế Giới Hòa Bình Ở Pokhara 
Tu Viện Kopan 
Kết Luận 


194 
195 


201 
203 
203 
205 
206 
207 
208 
210 
211 
211 
0Ä BÌ 
212 
2 
215 
S4 lị 
T7 
Đ)Ä| 
222 
223 
224 
225 
226 
21 
228 
230 
22, 


MỤC LỤC s QUYỀN I 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN 


1. Bối Cảnh Địa Lý Và Lịch Sử 

2. Thành Phần Tôn Giáo 

3. Lịch Sử Phật Giáo Tích Lan 

4. Thời kỳ Anuradhapura 

5. Thời Kỳ Polonnaruwa 

6ó. Vương Triều Và Phật Giáo 

7. Phật Giáo Đại Thừa Tại Tích Lan 

6. Các Nhà Hành Hương Trung Hoa 

0. Thảm Họa Bà La Môn 

10. Tăng Đoàn Tích Lan Có Lịch Sử Lâu Dài Nhất 

11. Giáo Đoàn Tỳ Kheo Ni Ở Tích-Lan 

I2. Thời Kỳ Thuộc Địa 

13. Phong Trào Phục Hưng Phật Giáo Ở Tích-Lan 

14. Đế Quốc Anh Đến Cai Trị Và Chấm Dứt Chế Độ 
Quân Chủ Của Sri Lanka 

15. Phật Giáo Sri Lanka Trong Tiên Bán Thế Kỷ XX 

1ó. Đại LỄ Kỷ Niệm 2500 Năm Sau Khi Đức Phật 
Nhập Niết Bàn 

L7. Phật Giáo Thời Hiện Đại 

Kết Luận 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BHUTAN 


1. Bối Cảnh Địa Lý Và Lịch Sử 

2. Sơ Lược về Lịch Sử Phật Giáo Bhutan 

3. Tổ Chức Giáo Dục Phật Giáo 

4. Trung Tâm Phật Giáo Đảm Nhiệm Giáo Dục Phật tử 
5. Phật Giáo Bhutan Từ Đầu Thế Kỷ XX 

6ó. VỊ Vua Khai Quốc Usgyen Wangchuck 

7. Quốc Vương Thứ Nhì Jigme Wangchuck 

8. Quốc Vương Thứ Ba Jigme Dorji Wangchuck 

9. Quốc Vương Thứ Tư Jigme Singye Wangchuck 


s7 


5⁄6) 
236 
238 
241 
242 
243 
243 
244 
247 
248 
249 
250 
251 


254 
2) 


258 
2) 
261 


265 
209 
271 
271 
273 
274 
275 
275 
2/6 


536 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


10. Đương Kim Quốc Vương Jigme Khesar Namsyel 
Wangchuck 


11. Truyền Thống Bao Dung Tôn Giáo 

12. Quốc Vương Bhutan Khởi Xướng Khái Niệm 
“Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia” 

13. Thế Giới Bắt Đầu Theo Gương Bhutan Để 
Bảo Vệ Môi Trường 

14. Những Lời Phát Biểu Liên Quan Tới GNH 

15. Tu Viện Linh Thiêng 

Kết Luận 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 


1. Bối Cảnh Địa Lý Và Lịch Sử 
2. Lịch Sử Phật Giáo Thái Lan 
2.1. Lịch Sử Dân Tộc Thái 
3. Thời Cian Phật Giáo Du Nhập Vào Thái Lan 
4. Thời Kỳ Phật Giáo Đại Thừa Du Nhập Thái Lan 
5. Thời Kỳ Phật Giáo Miến Điện Du Nhập Vào Thái Lan 
6. Thời Kỳ Phật Ciáo Tích Lan Du Nhập Vào Thái Lan 
7. Thời Kỳ Từ Thế Kỷ XIII Đến Thế Kỷ XIX 
8. Thái Lan Có Hai Hệ Phái Phật Giáo Chính Yếu 
0. Phật Ciáo Thái Lan Thời Kỳ Cận Đại Và Hiện Đại 
10. Vua Mongkut (Rama LV) 
T1. Vua Bhumibol AdulyadeJ (Rama IX) 
12. Ba Nguồn Ảnh Hưởng Chính Yếu Đối Với 
Phật Giáo Thái Lan 
12.1. Nguồn Ảnh Hưởng Thứ I 
12.2. Nguồn Ảnh Hưởng Thứ II 
12.3. Nguồn Ảnh Hưởng Thứ III 
13. Những Liên Hệ Với Chính Phủ 
14. Thọ Giới Và Xuất Gia Ngắn Hạn 
15. Địa VỊ Của Nữ Giới 
16. Vấn Đề Giáo Dục 


2T 
280 


282 


286 
288 
269 
291 


À2 ý 
296 
296 
298 
304 
307 
306 
3l 
3l 
3l 
25 
314 


316 
SúU, 
317 
317 
317 
318 
320 
320 


MỤC LỤC s QUYỀN I 537 


16.1. Đại Học MahachulalongkornraJavidyalaya 221 
16.2. Đại học Mahamakut hay MBU 321 
16.3. Đại học Phật giáo Thế giới (WBU) 321 
16.4. Đại học Mahapanya Vidayalai 222 
17. Hệ Thống Tổ Chức Phật Giáo 324 

Danh Sách Các Đức Tăng Thống Thái Lan 328 
18. Các LỄ Hội Quan Trọng 331 
19. Một Số Tín Ngưõỡng Dân Gian 333 
Kết Luận 333 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 337 
1. Phật Giáo Thời Hậu Hán (3Š) 343 
1.1. Phật Giáo Du Nhập Vào Trung Quốc 344 
2. Phật Giáo Suy Yếu Sau Triều Đại Hán (1'⁄']) 349 
3. Phật Giáo Thời Ngụy Tấn 351 
4. Phật Giáo Thời Nam Bắc Triều 353 
5. Phật Giáo Thời Tùy 361 
6. Phật Giáo Thời Đường 365 
7. Phật Giáo Thời Ngũ Đại Thập Quốc 369 
8. Phật Giáo Thời Bắc Tống 371 
9. Phật Giáo Thời Nam Tống SP 
10. Phật Giáo Thời Liêu-Kim 376 
11. Phật Giáo Triều Nguyên 380 
12. Phật Giáo Thời Minh 383 
13. Phật Giáo Thời Thanh 386 
14. Phật Giáo Thời Trung Hoa Dân Quốc 389 
15. Phật Giáo Thời Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 393 
15.1. Cơ Cấu Tổ Chức Phật Giáo 309 


Kết Luận 403 


538 THÍCH VIÊN LÝ s TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THỂ GIỚI s QUYỀN I 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN 


PHẬT GIÁO ĐÀI LOAN 

[. Thời Kỳ Nhà Trịnh 

2. Thời Kỳ Nhà Thanh 

3. Thời Kỳ Nhật Thuộc 

4. Thời Kỳ Phục Hồi 

5. Tứ Đại Danh Sơn Của Phật Giáo Đài Loan 

5.1. Cao Hùng Phật Quang Sơn - Đại Sư Tình Vần 

5.2. Kim Sơn - Pháp Cổ Sơn - Th.sư Thích Thánh Nghiêm 
5.3. Bộ Lí Trung Đài Thiền Tự - Hòa Thượng Duy Giác 
5.4. Hoa Liên Từ Tế - Ni Trưởng Thích Nữ Chứng Nghiêm 
5.5. Đạo Sư Ấn Thuận (FilJlB) 

I. Thượng Biến - Kinh Luận Giảng Ký Tất Cả 7 Cuốn 

II Trung Biến Gồm Có 6 Cuốn 

II. Hạ Biến Gồm Có 12 Cuốn 

Những Cuốn Sách Khác 

Kết Luận 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIẾN ĐIỆN 


1. Bối Cảnh Địa Lý Và Lịch Sử 

2. Lịch Sử Lâu Dài Của Phật Giáo Miến Điện 

3. Phật Giáo Ở Miền Nam Miến Điện Từ Thế Kỷ Thứ V 
Tới Thế Kỷ XI 

4. Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Ở Miến Điện 

5. Công Đức Của Thầy Tỳ-Kheo Shin Arahan 

6ó. Vua Anawratha Tìm Kiếm Tam Tạng Kinh Điển 

7. Vương Quốc Pagan Phát Triển Trước Khi Bị Quân 
Mông Cổ Xâm Lăng 

8. Vua Kyanzitta Củng Cố Phật Giáo Nam Tông 

9. Tình Thân Hữu Giữa Miến Điện Và Sri Lanka 

10. Vương quốc Mon Chấn Hưng Tăng Già Miến Điện 


409 
412 
414 
416 
420 
425 
421 
433 
437 
439 
442 
443 
444 
444 
444 
445 


449 
450 


451 
452 
453 
454 


457 
455 
461 
462 


MỤC LỤC s QUYỀN I 


11. Ảnh Hưởng Chính Trị của Tăng-Đoàn trong 
Lịch Sử Miến Điện 

12. Vi Diệu Pháp Được Phật Tử Miến Điện Coi Trọng 

13. Vi Diệu Pháp: Nền Tảng Của Thiền Nội Quán 

14. Những Công Đức Của Vua Mindon 

15. Vua Mindon Triệu Tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
Ở Mandalay 

1ó. Pg Trong Thời Miến Điện Bị Đế Quốc Anh Cai Trị 

17. Hai Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo Thứ Năm 
Và Thứ Sáu Ở Miến Điện 

17.1. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo Thứ V 

17.2. Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo Lần Thứ VI 

17.3. Thời Gian Đại Hội Kết Tập 

17.4. Kết Quả Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 

17.5. Quỹ Hội Đoàn Đạo Pháp In Tam Tạng Kinh Của 

Đại Hội Kêt Tập Thứ VI 
18. Phật Giáo Miến Điện Trong Thời Độc Lập 


19. Phật Giáo Miến Điện Dưới Thời Chính Phủ Quân Nhân 


20. Sự Dấn Thân Của Chư Tăng Miến Điện 


21. Các Vị Đại Trưởng Lão Tam Tạng Phật Giáo Miến Điện 


22. Một Số Tự Viện Tiêu Biểu Tại Miến Điện 
23. Kết Luận 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


nà 


462 
464 
4ó6 
467 


471 
47/2 


4/3 
4/3 
4/6 
471 
475 


479 
481 
482 
483 
486 
490 
494 


497 


CÙNG TÁC GIÁ 
DỊCH GIÁ 


Sách Đã Xuất Bản 


Pháp Tu Quan Âm (dịch) 

Trung Luận (dịch) 

Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại (dịch) 
Bước Vào Thiền Cảnh (dịch) 

Đại Cương Triết Học Trung Quán (dịch) 

Đại Tạng Kinh Nhập Môn (dịch) 

Câm Nan Nhân Sinh (dịch) 

The Four Sublime States: Doctrine & Practice 1n 
BuddhIsm. 

Thập Nhị Môn Luận (dịch) 

Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Ký 21 (dịch) 

Phủ Định Thức & 

Biện Chứng Pháp Trung Quán (dịch) 

Thiền Trong Nghệ Thuật Băn Cung (dịch) 

Thơ: Giọt Sương Huyền Hóa 

Thơ: Hoa Nở Trời Tây 

Lược Sử Thời Gian (dịch) 

Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực (dịch) 
Tử Vô Lượng Tầm 

Beginning And Development Of Buddhist Education In 
Vietnam (Luận Án Tiên Sĩ) 

Dharma Of Leadership: A Journey For Leaders From 
The Teaching Of The Buddha. 


20- 


21- 
22- 


23- 
24- 
25- 
26- 
27- 
28- 
29- 
30- 


3l- 


TakIng Refuge In The Buddha, Dharma, Sangha And 
RecervIing The FIve Precepts. 


Buddhist Meditation Practice 


Bát Chánh Đạo. — 
Con Đường Dân Đên An Lạc Đích Thực. 


Phật Giáo Và Khoa Học 

Phật Giáo Và Phân Tâm Học 

Phật Giáo Và Xã Hội 

The Key To HappiIness: The Buddha way 

Phật Giáo Và Giáo Dục 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương — Dịch & CIảng 

Kinh Bát Đại Nhân Giác — Dịch & Cảng 

Phật Giáo Và Thiên Nhiên 

Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới - Cuỗn 1 


Sách Sắp Xuất Bản 


Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Cuỗn 2 
Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Cuỗn 3 

Phật Giáo Và Chính Trị 

Phật Giáo Và Nữ Giới 

Phật Giáo Và Nghệ Thuật 

Mindfulness Meditation 


